CẨM NANG 
Y KHOA 
THỰC HÀNH 


NGUYỄN MINH TIẾN 
Biên soạn 


CẦM NANG 
Y KHÓA 
THỤỰC HÀNH 


NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC 


LỜI GIỚI THIỆU 


sầu nau, song song với sự đi lên của đời sống xã hội, con 

người cũng quan tâm nhiều hơn đến uấn đề sức khỏe của 
bẩn thân. Y học là một kho tàng kiến thức rộng lớn mà nhân 
loại phẩi mất rất nhiều công sức để nghiên cứu. Cơ thể chúng ta 
là một bộ máu tính ơi. Các bộ phận, chỉ tiết nhỏ trơng bộ máu đó 
hoạt động phối hợp uới nhau rất nhịp nhàng, dưới sự điều khiến 
của bộ não. Khi có bất cứ bộ phận nào trong cơ thể bị tác động 
xấu bới các tác nhân bên trơng hoặc bên ngoài, đều sẽ dẫn đến 
sự khó chịu cho cơ thể ở các mức độ khác nhau. 


Cuốn sách “Cẩm nang 1 khoa thực hành” thực sự là một cuốn 
cẩm nang để tra cứu dễ dàng những bệnh lý thông thường, khi 
có một bộ phận nào đó trơng cơ thể bị trục trặc. Sách dàu hơn 
500 trang, được bố cục thành nhiều phẩần chỉ tiết uề hầu hết 
những bệnh lú thường gặp ở các hệ thống trong cơ thể, như bệnh 
ở mắt, bệnh ở tai mũi họng, bệnh ở hệ tim mạch, bệnh ở đường 
hô hấp... Mỗi bệnh lú lại được trình bày thành ba phần cụ thể: 
nguyên nhân, chẩn đoán 0à cách điều trị. Đặc biệt, sách nàu 


còn có những phần riêng nói uễ các uấn đề đối ới trẻ sơ sinh 


Cẩm nang y khoa thực hành 





oà trẻ nhỏ, các uấn đề uề giới tính, hướng dẫn các biện pháp kế 
hoạch hóa gia đình... 

Cuốn sách được uiết uới lời oăn cô đợng, ngắn qọn, súc tích 
oà dễ hiểu, rất phù hợp uới đông đảo bạn đọc ở các lún tuổi, 
ngành nghề khác nhau, là trột tài liệu đặc biệt hữu ích trong 
phạm 0ì sia đình, có thể dùng ào 0iệc tham khảo cũng như 
thực hành. 

Nhà xuất bằn Y học đánh giá cao 0à xin trân trọng siới thiệu 
dới qHÚ 0ị độc giả. 


NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC 


Lữi núi ầu 


(ÊĐ đây vài năm, chúng tôi có biên soạn và giới 
thiệu cùng độc giả quyển “Cẩm nang sức khỏe gia 
đình”, với những thông tin cơ bản cần thiết và hữu ích 
trong việc bảo vệ sức khỏe gia đình, nghĩa là những gì mà 
mỗi người đều có thể tự làm được và cần thiết phải làm 
để bảo vệ tốt sức khỏe cho bản thân và những người thân 
trong gia đình khi có những vấn đề về sức khỏe. Thông 
tin phản hồi từ độc giả sau khi quyển sách được lưu hành 
đã khuyến khích chúng tôi rất nhiều, bởi tính chất thiết 
thực, dễ hiểu và dễ sử dụng của quyển sách đã được nhiều 
độc giả hoan nghênh. 

Và điều đó đã động viên chúng tôi tiếp tục tiến hành 
việc biên soạn quyển sách này, với nhan đề “Cẩm nang 
y khoa thực hành”. Nội dung sách thực sự không nhắm 
đến các đối tượng chuyên môn trong ngành y, mà là muốn 
cung cấp một số những thông tin cơ bản có thể xem là rất 
cần thiết trong nhiều trường hợp xử trí bệnh, khi không 


) Cẩm nang sức khỏe gia đình - Nguyễn Minh Tiến biên soạn, NXB Y 
học, 2003. 


7 


Cẩm nang y khoa thực hành 





có đủ điều kiện để điều trị tại bệnh viện, hoặc trong một 
số trường hợp là chưa cần thiết phải vào bệnh viện. 


Như vậy, quyển sách sẽ rất tiện dụng cho những ai 
muốn tìm hiểu nhiều hơn về các vấn đề sức khỏe, ngoài 
những kiến thức chỉ mang tính phổ thông. Ngoài ra, sách 
cũng sẽ giúp ích cho những người làm công việc khám và 
trị bệnh nhưng không may mắn có được môi trường làm 
việc đầy đủ, chẳng hạn như ở các vùng sâu, vùng núi, hải 
đảo... hoặc tại các trạm y tế xã, phường... Trong những 
điều kiện đó, thường thì chúng ta không thể có được đầy 
đủ những thông tin tham khảo khi cần thiết, không có 
đủ những máy móc thiết bị để hỗ trợ cho việc chẩn đoán 
cũng như điều trị, và nhất là không có được nhiều đồng 
nghiệp để cùng nhau bàn bạc trước khi đưa ra những 
quyết định xử lý kịp thời đối với một số ca bệnh quan 
trọng. Trong những trường hợp đó, quyển sách này có 
thể là một nguồn tham khảo dễ sử dụng cho bất cứ ai, có 
thể nhắc nhở chúng ta những điều quan trọng cần làm 
ngay, hướng dẫn trình tự các bước xử trí cần thiết đối với 
từng trường hợp, và nhất là giúp chúng ta phát hiện ngay 
những ca bệnh nghiêm trọng để kịp thời chuyển người 
bệnh đến nơi điều trị thích hợp. 

Những thông tin được thu thập trong cuốn sách này 
thật ra đã được phổ biến trên khắp thế giới bằng Anh 
ngữ, thông qua mạng Ïnernet cũng như qua các hình thức 
truyền bá khác của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tuy 
nhiên, trên cơ sở những mục tiêu nhắm đến khi biên 


8 


Lời nói đâu 





soạn nên công việc của chúng tôi là cố gắng hệ thống các 
nguồn tư liệu sao cho chúng có thể trở nên dễ sử dụng 
nhất đối với người đọc, cũng như trình bày chúng theo 
cách dễ hiểu nhất để bất cứ ai quan tâm đến các vấn đề 
về sức khỏe cũng đều có thể sử dụng được mà không đòi 
hỏi phải có một nền tảng kiến thức sâu rộng về y học. 


Đây là một công việc khó khăn và phức tạp, do đó 
chúng tôi tự biết là, với những hạn chế nhất định về năng 
lực và trình độ, chắc chắn sẽ không thể tránh được ít 
nhiều sai sót. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn mạnh dạn thực 
hiện công việc với hy vọng có thể mang lại những lợi ích 
thiết thực nhất định cho đông đảo bạn đọc, bởi vì không 
phải ai trong chúng ta cũng may mắn có được những kiến 
thức chuyên môn sâu rộng về y học, nhưng sự thật là tất 
cả chúng ta đều phải đối mặt với những bệnh tật khác 
nhau của chính mình hoặc của những người thân thuộc 
trong gia đình. Trong những trường hợp đó, một quyển 
sách như thế này bao giờ cũng sẽ là một người bạn tốt 
và hữu ích. 

Vì thế, chúng tôi rất mong nhận được sự cảm thông của 
độc giả gần xa về những sai sót nếu có trong quá trình 
biên soạn, cũng như xin chân thành đón nhận và biết 
ơn mọi ý kiến đóng góp xây dựng để nội dung cuốn sách 
trong lần tái bản sẽ được hoàn thiện hơn. 


NGƯỜI BIÊN SOẠN 


10 


z 
" 


CHẢY NƯỚC MẮT BẤT THƯỜNG 


Nguyên nhôn 


Chảy nước mắt bất thường là trường hợp nước mắt chảy 
ra nhiều và không phải do cảm xúc như bình thường. 

Trong mắt có fuyến lệ chính và một số tuyến lệ phụ. 
Tuyến lệ chính nằm ở góc trên của mí mắt trên và về 
phía ngoài. Các tuyến lệ phụ nằm rải rác trong kết mạc, 
ở cả mí trên và mí dưới. Nước mắt do các tuyến lệ tạo 
ra có tác dụng giữ cho giác mạc và bết mạc luôn ẩm ướt 
và rửa trôi các bụi bặm hay dị vật nhỏ lọt vào mắt. Bình 
thường, nước mắt được tạo ra liên tục, sau khi thấm ướt 
giác mạc và hết mạc sẽ chảy vào các lỗ lệ nằm ở góc phía 
trong của mí mắt, rồi theo một đoạn ống dẫn chảy vào túi 
lệ. T¿ lệ nằm trong một hốc lõm của xương lệ, có ống lệ 
(lệ đạo) dẫn xuống hốc mũi. Khi ta chớp mắt, túi lệ bị ép 
lại làm cho nước mắt từ túi lệ tràn ra, chảy vào trong hốc 
mũi theo ống lệ. 


Với cơ chế hoạt động bình thường này, nước mắt tuy 
được tạo ra liên tục nhưng không chảy ra ngoài mắt. Chỉ 
khi có những cảm xúc mạnh làm cho tuyến lệ tạo nhiều 


11 





Cẩm nang y khoa thực hành 


nước mắt hơn mức thông thường, nước mắt mới chảy ra 
khỏi mắt. 


Tuyến lệ chính 





Cơ Ốnglệ Túi lệ 


Chảy nước mắt bất thường có thể rơi vào một trong hai 
trường hợp, với các nguyên nhân khác nhau như sau: 


— Trường hợp thứ nhất, tuyến lệ tạo ra quá nhiều nước 
mắt do kết mạc hay giác mạc bị kích thích. Những 
nguyên nhân gây kích thích thường gặp nhất là bụi 
hay dị vật lọt vào mắt, tiếp xúc nhiều với gió, lông 
mi mọc vào trong. Mắt bị kích thích cũng có thể là 
dấu hiệu của dị ứng. 

— Trường hợp thứ hai do tắc nghẽn kênh dẫn lưu nước 
mắt. Những nguyên nhân có thể là: nhiễm trùng 


12 


Bệnh mắt 





đường hô hấp trên, mí mắt quặm, lông mi mọc vào 
trong, hoặc nghẽn /ê đạo (ống dẫn nước mắt). 


Chổn đoón 


Bệnh sử 


— Kiểm tra các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp 
trên. 


— Các dấu hiệu của dị ứng. 
— Các chấn thương. 
Thăm khóm 
— Xem xét giác mạc tìm dị vật. 


— Xem xét mí mắt tìm các dấu hiệu bất thường của mí 
mắt, lông mi. 


— Quan sát tìm lông mi trong tuyến lệ. 
— Kiểm tra các triệu chứng của viêm kết mạc. 


— Nếu nghi ngờ có dị vật trong mắt, có thể lộn mí 
mắt ra để quan sát. 


Điều trị 
Tùy theo nguyên nhân và kết quả thăm khám, có thể 
áp dụng một trong các biện pháp sau: 


—_ Nếu nghẽn lệ đạo, có thể dùng ngón tay ấn nhẹ vào 
và xoa nắn ở vị trí của tuyến lệ, mỗi ngày 2 lần. 


15 


Cẩm nang y khoa thực hành 





— Nếu mắt đỏ, cho dùng thuốc nhỏ mắt có kháng 
sinh. 

— Dùng gạc mềm thấm nước vừa ẩm để lau mắt thường 
xuyên có thể giúp giảm nhẹ triệu chứng. 

—_ Có thể cần gây mê để thăm dò lệ đạo nếu việc điều 
trị không có kết quả kéo dài đến 6 tháng. 

— Nếu có lông mi trong tuyến lệ, dùng một cái kẹp 
loại nhỏ để gắp ra. 

— Các trường hợp như mí mắt quặm, lông mi mọc vào 
trong có thể cần phải điều trị bằng phẫu thuật. 

—_ Tránh không dùng thuốc nhỏ mắt hoặc thuốc mỡ, 
trừ khi có dấu hiệu chắc chắn là viêm kết mạc. 


MẮT KHÔ 


Nguyên nhôn 


Mắt khô là tình trạng có rất ít nước mắt, giác mạc và 
kết mạc không được làm ẩm. Người bệnh cảm thấy mắt 
khó chịu, căng tức hoặc ngứa, thậm chí có thể rất đau. 


Khô mắt có thể là một dạng bệnh tự phát hoặc do 
tuổi già, nhưng nguyên nhân phổ biến nhất là uiêm hết 
mạc. Một số nguyên nhân hiếm gặp khác có thể là: hội 
chứng 6Sjögren (uiêm bhớp dạng thấp), bệnh sarcoid, 
nhiễm Chiamyydia trachomdứis, viêm giác mạc, hội chứng 
Steuens-Johnson và bệnh Pemphigus. 


14 


Bệnh mắt 





Chổn đoón 


Tìm các triệu chứng của viêm kết mạc như ngứa 
mắt, chảy ghèn nhiều và mắt đỏ ngầu. 


Tìm các dấu hiệu nhiễm trùng mắt hoặc mí mắt 
quặm, lông mi mọc vào trong. 


Nếu nghỉ ngờ nhiễm trùng, dùng tăm bông lấy dịch 
tiết ở mắt để làm xét nghiệm xác định loại vi khuẩn 
gây bệnh. 


Xét nghiệm Sehữzmer được thực hiện bằng cách 
dùng một loại giấy thấm đặc biệt đặt ở rìa dưới của 
mí mắt. Quan sát độ thấm của giấy có thể giúp xác 
định mức độ khô mắt. Tuy nhiên, trong thực tế thì 
biện pháp này không giúp gì nhiều cho việc điều 
trị. 


Điều trị 


Cho dùng thuốc nhỏ mắt có kháng sinh nếu nghỉ 
ngờ viêm kết mạc. 

Cho dùng thuốc nhỏ mắt Hypromellose khi cần 
thiết thường là cách điều trị hữu hiệu nhất đối với 
chứng khô mắt mạn tính. 

Điều trị các bệnh có thể là nguyên nhân gây khô 
mắt. 

Đề nghị phẫu thuật trong những trường hợp mí mắt 
quặm, lông mi mọc vào trong. 


15 


Cẩm nang y khoa thực hành 





LEO MẮT 


Nguyên nhôn 

Lẹo mắt xuất hiện do các chân lông mi bị nhiễm trùng, 
thường có mủ, làm cho viền mí mắt sưng đỏ và đau. Đây 
là bệnh rất thường gặp. 


Chổn đoón 


Chủ yếu dựa vào sự quan sát trực tiếp ở mắt. 


Điều trị 

— Dùng gạc mềm thấm nước ấm đắp lên mắt, hoặc 
xông hơi thường xuyên. 

— Khi chỗ sưng đã nhọn đầu, có thể nhổ sợi lông có 
chân bị nhiễm trùng, ép nhẹ cho mủ chảy ra sẽ giúp 
người bệnh giảm sưng đau. 

— Có thể cho dùng thuốc kháng sinh nhỏ mắt như 
chloramphenicol nếu thấy là cần thiết. 


CHẮP MẮT 


Nguyên nhôn 


Chắp mắt còn được gọi là nơng tuyến Meibonius, là sự 
sưng phông không gây đau ở khoảng giữa mí mắt trên 
hoặc dưới, gây ra do tuyến Meibonius bị tắc nghẽn. Nếu 
chỗ sưng quá lớn sẽ ép vào giác mạc, thị lực của bệnh 
nhân sẽ bị mờ đi. Nếu nang này bị nhiễm trùng, mí mắt 
sẽ sưng đỏ và đau. 


16 


Bệnh mắt 





Chổn đoún 
Chủ yếu dựa vào sự quan sát trực tiếp ở mắt. 
Điều trị 
Khoảng 1/3 các trường hợp chắp mắt tự khỏi mà không 


cần điều trị. Các trường hợp không tự khỏi cần điều trị 
như sau: 


— Nếu có nhiễm trùng cấp tính, cho dùng thuốc kháng 
sinh nhỏ mắt như chiorœmphenicol và hướng dẫn 
bệnh nhân xông hơi nóng vào mắt thường xuyên. 
Thường thì nang sẽ vỡ vào kết mạc. 


— Nếu chắp kéo dài hoặc nang quá lớn, có thể phải 
đề nghị phẫu thuật. Bệnh nhân được gây tê tại chỗ, 
sau đó mí mắt được lộn ngược ra ngoài, những chỗ 
có chắp được cắt và làm sạch. 

VIÊM MÍ MẮT 
Nguyên nhôn 

Viêm mí mắt thường là do dùng tay bẩn dụi vào mắt, 
hoặc cũng có thể là do đi kèm với các bệnh chàm ở da 
hay gàu da đầu, và nhất là uiêm da tiết bã nhờn. Viêm mí 
mắt làm cho mắt đỏ và ngứa, trên bờ mí mắt có da đóng 
vẩy. Đôi khi trong mắt cũng đỏ. Bệnh thường kéo dài và 
rất dễ tái phát. 


Chổn đoán 
Quan sát kỹ các dấu hiệu ở mắt để xác định. 


17 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Điều trị 
— Dùng gạc mềm thấm nước ấm để rửa sạch mắt 
thường xuyên. 


— Hướng dẫn bệnh nhân không được dùng tay dụi vào 
mắt. 


— Cho dùng thuốc mỡ có kháng sinh bôi lên mí mắt 
sau khi đã làm sạch. 


—_ Điều trị các bệnh da liên quan có thể là nguyên 
nhân gây viêm mí mắt, nhất là uiêm da tiết bã 
nhờn. 

—_ Bệnh rất dễ tái phát, nên sau khi thuyên giảm vẫn 
phải tiếp tục điều trị. Hướng dẫn bệnh nhân các 
biện pháp vệ sinh mắt để ngăn ngừa tái phát. 


LÁC MẮT 


Nguyên nhôn 


Lác mắt hay lé mắt là trường hợp hai đồng tử mắt 
không nằm ở vị trí cân đối như bình thường, thông thường 
là một trong hai mắt bị lệch đi so với mắt kia. Mắt bị lệch 
có thể hướng về phía trong (lé trong) hoặc phía ngoài (lé 
ngoài). Một số trường hợp ít gặp hơn, mắt bị lệch có thể 
hướng lên phía trên hoặc về phía dưới. Lác mắt là hiện 
tượng tự nhiên thường xuất hiện ở trẻ em vì sự kiểm soát 
các cơ mắt còn rất yếu và cơ chế tạo sự thẳng hàng của 
hai mắt chưa phát triển. Nếu lác mắt tiếp tục kéo dài 


18 


Bệnh mắt 





sau khi trẻ được 4 tháng tuổi, có thể cần phải có sự lưu ý. 
Tình trạng lác mắt của trẻ đã lớn là do sự phát triển bất 
thường của cơ chế tạo sự thẳng hàng cho hai mắt, nhưng 
cũng có thể là hậu quả của chứng viễn thị, do mắt phải 
tăng điều tiết nên một trong hai mắt có khuynh hướng 
lệch vào trong. Lác mắt ở người trưởng thành có thể là 
dấu hiệu của các bệnh ở não, do dây thần kinh kiểm soát 
các cơ ở mắt hoặc do sự bất thường của chính các cơ này 


Chổn đoón 


- Chẩn đoán loại trừ các trường hợp mí mắt khác 
thường (chẳng hạn như có nếp gấp thừa) tạo cảm 
giác như mắt bị lệch. 


—_ Đối với trẻ em, cho trẻ nhìn vào một đèn pin nhỏ 
ở cách khoảng nửa mét và quan sát sự phản chiếu 
ánh sáng trong giác mạc. Nếu trẻ bị lác mắt, ánh 
sáng sẽ phản chiếu không cân đối. 


— Bảo trẻ nhìn cố định vào một món đồ chơi nhỏ, 
sau đó dùng một vật cản để che đi một mắt của trẻ 
trong khi quan sát kỹ mắt còn lại. Nếu trẻ bị lác 
mắt, đồng tử trong mắt sẽ phải chuyển động ngay 
khi mắt kia bị che, vì tiêu điểm mắt cần được điều 
chỉnh. 


— Chẩn đoán loại trừ các trường hợp nguyên bào 
Uõng mạc, uiêm uõng mạc nhiễm sốc tố và đục thủy 
tỉnh thể. Các trường hợp này tuy hiếm gặp nhưng 


19 


Cẩm nang y khoa thực hành 





cần phải được kiểm tra để loại trừ. Cách thực hiện 
như sau: quan sát mắt của trẻ qua một kính soi mắt 
đặt cách mắt khoảng 20 em. Mắt bình thường phải 
có một chấm phản chiếu màu đỏ ở giữa đồng tử (con 
ngươi). Bất cứ sự khác thường nào trong kết quả 
quan sát này đều phải được xem là dấu hiệu nghỉ 
ngờ. 


Điều trị 


20 


Nếu xác định có lác mắt, đề nghị bệnh nhân phải 
được định kỳ kiểm tra ở chuyên khoa mắt nhằm 
xác định biện pháp điều trị. 


Nếu xác định mắt bình thường nhưng bệnh sử cho 
thấy nhiều nghi ngờ, đề nghị bệnh nhân kiểm tra ở 
chuyên khoa mắt. Chú ý là các trường hợp lác mắt 
tiềm ẩn chỉ xuất hiện khi cơ thể rất mệt mỏi. Nếu 
không có điều kiện kiểm tra ngay, để nghị bệnh 
nhân trở lại tái khám sau 6 tháng. 


Hầu hết các trường hợp lác mắt ở trẻ em đều có thể 
chữa trị được. Khi trẻ bị lệch một trong hai mắt, 
có thể che mắt bình thường lại để buộc mắt bị lệch 
phải làm việc, do đó phát triển bình thường thị lực 
và cân đối với mắt kia. Nếu không có kết quả, có 
thể xem xét việc điều chỉnh bằng kính hoặc bằng 
phẫu thuật. 


Lác mắt ở người lớn thường khó điều trị hơn, và 
có khả năng là một tật vĩnh viễn. Tuy nhiên, bệnh 


Bệnh mắt 





nhân vẫn có thể đeo kính lăng trụ hoặc phẫu thuật 
để khắc phục. Trong trường hợp không khôi phục 
được thị lực bình thường, phẫu thuật cũng giúp thay 
đổi dáng vẻ của mắt để trở nên ngay ngắn hơn. 


MẮT Đỏ 


Mắt đỏ là một tình trạng bất thường rất dễ nhận ra ở 
mắt, đặc trưng là một màu đỏ mà bình thường không có 


ở mắt. Mắt đỏ không phải là một bệnh, mà là một dấu 


hiệu chung của rất nhiều bệnh mắt. Nói cách khác, có 


rất nhiều nguyên nhân dẫn đến mắt đỏ. Vì thế, khi xử 


trí một trường hợp mắt đỏ, trước hết cần chú ý tìm hiểu 


ngay các yếu tố sau đây: 


Mắt có đau hay không, và đau đến mức độ nào? 


Thị lực của mắt có bình thường không, và nếu có 
thay đổi thì thay đổi đến mức độ nào? 


Có chảy nước mắt hoặc có dử mắt (ghèn) hay không, 
và nếu có thì nhiều hay ít? 


Bệnh nhân có nhạy cảm bất thường với ánh sáng, 
có sợ ánh sáng hay không? 


Có đị vật trong mắt hay không? 


Dựa vào những kết quả tìm hiểu trên, có thể tiến hành 


chẩn đoán phân biệt như sau: 


21 


Cẩm nang y khoa thực hành 





1. MẮT ĐỎ KHÔNG ĐAU 


VIÊM KẾT MẠC 


Nguyên nhôn 


Viêm kết mạc là bệnh rất phổ biến, thường gặp nhất 
là trong các trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp trên 
hoặc sốt dị ứng. Ở trẻ em, viêm kết mạc thường là do 
nhiễm trùng, trong khi ở người lớn thì bệnh này thường 
là do dị ứng. 


Chổn đoón 


Chẩn đoán dựa vào các triệu chứng đặc trưng: 


22 


Mắt đỏ, khó chịu, ngứa và chảy ghèn, nhưng đặc 
biệt không đau. Nếu có đau mắt, phải nghĩ đến một 
bệnh mắt khác. 


Trong hầu hết các trường hợp viêm kết mạc đơn 
thuần, các dấu hiệu rõ rệt là tròng mắt đỏ ngầu, 
dử mắt (ghèn) xanh hay vàng chảy ra nhiều, làm 
cho hai mí mắt dính lại với nhau khi bệnh nhân 
mới ngủ dậy. Nếu là viêm kết mạc do nhiễm trùng, 
trong dử mắt có lẫn mủ trắng. Nếu là viêm kết mạc 
do dị ứng, dử mắt trong hơn nhưng mí mắt sưng 
phù. 

Tìm các dấu hiệu của sự giãn mạch ở kết mạc. 


Kết mạc phù cứng bên dưới mí mắt. 


Bệnh mắt 





—_ Đối với trẻ sơ sinh, cần phải yêu cầu làm xét nghiệm 


phân tích chất tiết ở mắt nhằm xác định chính xác 
loại vi khuẩn gây bệnh. 


Điều trị 


— Một số trường hợp viêm kết mạc do uirus có thể tự 


khỏi không cần điều trị. Việc chăm sóc, vệ sinh mắt 
là cân thiết để tránh các biến chứng khác. 


— Trong trường hợp chẩn đoán xác định hoặc nghi ngờ 


nhiễm trùng, cho dùng thuốc mỡ bôi mắt có kháng 
sinh như e5loramphenicol mỗi ngày 3 lần, hoặc dùng 
dạng thuốc nhỏ mắt mỗi ngày 4 lần, liên tục trong 
khoảng 2 - 4 ngày. 


— Rửa sạch mắt bằng nước ấm, dùng gạc mềm thấm 


nước lau thường xuyên để dử mắt không đóng lại ở 
mí mắt. 


— Nếu chẩn đoán xác định chắc chắn không có nhiễm 


trùng, nghĩa là viêm kết mạc do dị ứng, có thể chỉ định 
dùng thuốc nhỏ mắt có chất kháng ?jis/œmin. Cũng 
có thể dùng thuốc nhỏ mắt có chứa cortieosteroid. 
Phải hết sức thận trọng, vì các thuốc này rất hiệu 
quả trong viêm kết mạc do dị ứng, nhưng nếu có 
nhiễm trùng thì chúng sẽ làm cho tình trạng nhiễm 
trùng trở nên nặng hơn. 


— Điều trị các bệnh có thể là nguyên nhân dẫn đến 


viêm kết mạc, như sốt dị ứng hoặc nhiễm trùng 
đường hô hấp trên. 


23 


Cẩm nang y khoa thực hành 





—- Viêm kết mạc là bệnh lây nhiễm, do đó cần hướng 
dẫn bệnh nhân các biện pháp phòng ngừa như không 
dùng chung khăn tay, khăn mặt... và vệ sinh mắt 
thường xuyên. Tuy nhiên, đối với trẻ em khi đã bắt 
đầu liệu trình điều trị thì khả năng lây nhiễm không 
còn, nên không cân thiết phải buộc trẻ nghỉ học. 


XUẤT HUYẾT DƯỚI KẾT MẠC 
Nguyên nhôn vò chốn đoún 


Xuất huyết dưới kết mạc là trường hợp rất thường 
gặp, không có nguyên nhân rõ rệt. Bệnh làm cho mắt 
đỏ nhưng hoàn toàn không đau, không có dử mắt (ghèn), 
không gây tổn thương mắt. Bệnh không ảnh hưởng thị 
lực và bệnh nhân không sợ ánh sáng, đồng tử hoàn toàn 
bình thường. 


Điều trị 

Bệnh thường tự khỏi nhanh, không cần điều trị. Tuy 
nhiên, cần theo dõi để kịp thời chẩn đoán phân biệt nếu 
có bệnh mắt khác. 
2. MÁT ĐỎ CÓ ĐAU 


MỎNG GIÁC MẠC 


Nguyên nhôn 


Mỏng giác mạc là một trong các tình trạng thoái hóa 
giác mạc, làm cho giác mạc bị mòn đi một phần. Bệnh khá 


24 


Bệnh mắt 





thường gặp, nguyên nhân có thể là do một chấn thương 
nhẹ ở mắt, nhưng cũng có thể do tuổi già. 


Chổn đoón 


— Mắt đỏ và hơi đau nhưng không quá đau. 

—_ Thị lực đôi khi có thể hơi giảm. 

—_ Mắt ướt nhưng không có dử (ghèn) mắt. 

— Rất ít hoặc không có dấu hiệu sợ ánh sáng. 

— Thường xuất hiện sau một chấn thương nhẹ trước 
đó. 

— Quan sát giác mạc dưới kính hiển vi có thể giúp xác 
định bệnh. 


—_ Nhỏ phẩm nhuộm uoreseein vào mắt để phát hiện 
các vết trầy xước trên giác mạc, vì màu ƒÏuorescein 
sẽ dính lại ở đó và phản chiếu khi ta dùng tia sáng 
màu xanh rọi vào mắt. 


Điều trị 
— Điều trị khởi đầu bằng thuốc nhỏ mắt Tefrœcdin, 
thuốc mỡ bôi mắt chloramphenicol và dùng miếng 
che mắt. Sau đó chỉ cho dùng thuốc mỡ có kháng 
sinh mỗi ngày ba lần. 


—_ Tái khám sau 24 giờ để xác định kết quả điều trị. 


25 


Cẩm nang y khoa thực hành 





NHIỄM HERPES GIÁC MẠC 


Nguyên nhôn 

Bệnh rất thường gặp, nguyên nhân thông thường 
nhất có thể là do các vết trầy xước ở giác mạc, nhưng 
Dirus herpes cũng có thể tấn công gây bệnh ở mắt bình 
thường. 


Chổn đoón 


— Mắt đỏ và đau, các trường hợp mạn tính sẽ ít đau 
hơn. 


Nổi lên nhiều mụn bọc có nước quanh hốc mắt. 
—_ Mắt ướt hoặc đôi khi chảy nước mắt. 


Chuyển chuyên khoa mắt để chẩn đoán loại trừ 
trường hợp loét tỏa nhánh. 


Điều trị 
— Cho dùng dạng thuốc mỡ øeyclouir (Zouirax) bôi vào 
mắt mỗi ngày 5 lần. 
—_ Sau khi đã hết các triệu chứng, tiếp tục dùng thuốc 
mỗi ngày 3 lần trong 3 ngày. 
DỊ VẬT VÀO MẮT 


Dị vật vào mắt là trường hợp rất thường gặp, có thể từ 
rất nhẹ như những trường hợp do gió thổi bụi vào mắt, 
cho đến những trường hợp nặng như dị vật cắm sâu vào 


26 


Bệnh mắt 





nhãn cầu. Trong hầu hết các trường hợp, dị vật đều có 
thể lấy ra mà không cân đến các biện pháp xử lý phức 
tạp. Tuy nhiên, phải hết sức thận trọng để không làm tổn 
thương mắt trong quá trình lấy dị vật ra khỏi mắt. 


Nguyên nhôn 

Thường gặp nhất là những hạt bụi nhỏ trong không 
khí, khi vào mắt có thể gây khó chịu nhẹ cho đến rất 
khó chịu, nhưng thường không nguy hiểm. Ít gặp hơn là 
các mảnh kim loại, vụn gỗ, p/œsfic... bị văng mạnh ra do 
các chấn động mạnh và tình cờ bay vào mắt. Các mảnh 
vụn kim loại ghim vào mắt cũng là loại tai nạn lao động 
thường gặp ở các nhà máy nếu mắt không được bảo vệ tốt 
trong khi làm việc. 


Chổn đoún 

— Mắt đỏ và đau. Đau nhiều hay ít còn tùy theo kích 
thước và vị trí của dị vật tác động vào mắt. 

— Chảy nước mắt. Bệnh nhân thường có khuynh hướng 
muốn nhắm mắt lại vì thấy khó chịu khi mở ra. 

—_ Triệu chứng khó chịu có thể giảm dần cho dù dị vật 
vẫn nằm yên trong mắt, do các phản ứng ban đầu 
mất dần đi. 

— Một số trường hợp không có triệu chứng, nhất là 
khi dị vật xuyên vào nhãn cầu. 

—_ Thị lực hơi giảm, nhưng bệnh nhân thường không 
thấy sợ ánh sáng. 


27 


Cẩm nang y khoa thực hành 





—_ Trong hầu hết các trường hợp, có thể phát hiện dị 
vật bằng cách quan sát trực tiếp. Đôi khi cân phải 
vạch mắt và lộn mí mắt lên. 

Điều trị 

—_ Dị vật ở trên hoặc trong kết mạc có thể lấy ra ngay 
bằng cách rửa tay thật sạch rồi vạch mắt bệnh nhân 
và dùng một miếng vải sạch mềm để đẩy nhẹ dị vật 
dần dần ra khỏi mắt. Nếu là những hạt bụi nhỏ, có 
thể cho bệnh nhân chớp mắt trong một chén nước 
sạch, hoặc dùng nước sạch rửa mắt liên tục để làm 
trôi dị vật ra. 


— Nếu dị vật nằm trên giác mạc hoặc xuyên nhãn 
cầu, có thể cần phải nhỏ phẩm nhuộm ƒïuorescein 
vào mắt để phát hiện các vết trầy xước hay xuyên 
thủng do dị vật gây ra. Trong một số trường hợp 
cần phải cho siêu âm hay chụp X quang. 


—_ Trường hợp dị vật lớn và ghim sâu, có thể gây tê bể 
mặt bằng dung dịch nhỏ mắt rồi dùng các dụng cụ 
chuyên dùng để gắp, lấy dị vật ra. Sau đó cho thuốc 
nhỏ mắt hoặc thuốc mỡ bôi mắt có kháng sinh vào 
rồi băng lại. 

— Mọi thao tác đều phải hết sức chính xác và thận 
trọng, vì có thể làm cho vấn đề trở nên trầm trọng 
nếu đẩy dị vật đi sâu hơn vào mắt. 


—_ Sau khi lấy dị vật ra, có thể vệ sinh mắt bằng nước 
sạch rồi cho dùng chloramphenicol dạng thuốc mỡ 


28 


Bệnh mắt 





mỗi ngày 3 lần. Nếu đau nhiều, cho băng mắt trong 
khoảng 4 giờ. Kiểm tra lại sau 24 giờ để chắc chắn 
là không có bất cứ triệu chứng khác lạ nào. 


TĂNG NHÃN ÁP 

Tăng nhãn áp, hay còn gọi là bệnh g]ôcôm (gizucoma), 
là một bệnh không phổ biến lắm, nhất là tăng nhãn áp 
cấp tính (œcute giaucoma) rất hiếm gặp. Mặc dù vậy, các 
biến chứng và tác hại của bệnh có thể rất nghiêm trọng, 
nên cần phát hiện sớm và điều trị tốt để tránh ảnh hưởng 
đến thị lực. 


Nguyên nhôn 


Bình thường, chất dịch trong mắt chúng ta có một áp 
lực vừa phải để giữ cho phần giữa mắt có dạng tròn. Khi 
áp lực của chất dịch trong mắt gia tăng hơn mức bình 
thường gọi là tăng nhãn áp. Tăng nhãn áp gây ra sự 
chèn ép đối với các mạch máu nhỏ nuôi dây thần kinh thị 
giác và làm tổn thương các sợi thần kinh. Bệnh gây giảm 
thị lực, và trong các trường hợp nặng có thể dẫn đến mù 
hoàn toàn. 


Tăng nhãn áp chậm, phát triển kéo dài trong nhiều 
ngày gọi là tăng nhãn áp mạn tính, hay tăng nhãn úp 
góc mở. Nguyên nhân của tình trạng này là sự tắc nghẽn 
dân dần chất dịch của mắt ở tiền phòng. Bệnh tiến triển 
chậm trong nhiều năm, áp lực chất dịch trong mắt tăng 
chậm, dần dần, cho đến khi đủ để gây ảnh hưởng cho 


29 


Cẩm nang y khoa thực hành 





mắt. Bệnh có tính di truyền nên thường xảy ra ở những 
người trong cùng một gia đình. Bệnh phát triển theo tuổi 
đời, thường bắt đầu từ khoảng 40 tuổi và tăng dần khi về 
già. Nếu áp lực tăng rất ít, không cân điều trị vì không 
gây triệu chứng đáng kể. Nếu tăng nhiều, sẽ có biểu hiện 
giảm thị lực và do đó cần được điều trị. Số người bị tăng 
nhãn áp mạn tính cần phải điều trị ở tuổi 40 chỉ khoảng 
0,05%, trong khi tỷ lệ này ở độ tuổi 80 là 7%. 


Tăng nhãn áp xảy ra đột ngột và rất nhanh gọi là 
tăng nhãn úp cấp tính, do góc hẹp ở rìa giác mạc làm tắc 
nghẽn hoàn toàn dòng dịch thể. Vì thế, bệnh còn được gọi 
là tăng nhãn áp góc đóng. 


Chổn đoúón 


—_ Tăng nhãn áp cấp tính rất hiếm gặp, gây đau nhiều 
ở mắt. Có triệu chứng buồn nôn hoặc nôn, đau đầu 
đột ngột và có thể đau dữ dội ở vùng trên mắt hoặc 
ngay tại mắt. Mắt mờ và nhìn thấy những quầng 
sáng trước mắt. Trường hợp nghiêm trọng có thể 
đưa đến khiếm thị đột ngột, nghĩa là mất hẳn khả 
năng nhìn thấy. Đồng tử hơi giãn và thường có 
hình bầu dục thay vì hình tròn. Mắt ướt và bệnh 
nhân đặc biệt sợ ánh sáng. Thường gặp ở người 
trên 50 tuổi. 


—_ Tùng nhãn áp mạn tính không có triệu chứng, do 
nhãn áp tăng chậm và không làm thay đổi thị lực 
ngay nên bệnh nhân thường không biết sớm, chỉ 


30 


Bệnh mắt 





phát hiện được lúc thị lực đã giảm nhiều. Để phát 
hiện sớm, cần khám mắt định kỳ và đo nhãn áp. 
Đặc biệt chú ý khi trong gia đình đã phát hiện có 
người tăng nhãn áp. 


Điều trị 
- Tăng nhãn áp cấp tính là một trường hợp cần cấp 
cứu với các biện pháp đồng thời như thuốc nhỏ, thuốc 
uống... để nhanh chóng làm hạ nhãn áp. Ngoài ra, 
sau khi đã kiểm soát được nhãn áp cũng cần phải 
phẫu thuật để ngăn ngừa những lần tăng nhãn áp 
tiếp tục xảy ra sau đó. 


—_ Tăng nhãn úp mạn tính có thể điều trị bằng thuốc 
nhỏ mắt Từnopfol (Từnopfic) để làm hạ nhãn áp. 
Dùng loại có nông độ từ 0,25 — 0,50%, nhỏ vào mắt 
mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 1 giọt. Trong thời gian 
dùng thuốc phải định kỳ kiểm tra nhãn áp để đảm 
bảo là thuốc có tác dụng. Nếu thuốc nhỏ mắt không 
có hiệu quả, cần dùng dạng viên uống có tác dụng 
kéo dài. Trong trường hợp này, bệnh nhân thường 
phải dùng thuốc suốt đời để giữ cho nhãn áp không 
tăng. Nếu dùng đến thuốc viên cũng không có hiệu 
quả, khi kiểm tra vẫn thấy nhãn áp tăng dần và 
thị lực giảm, có thể cần đề nghị phẫu thuật để làm 
bình thường sự lưu thông của dòng dịch thể trong 
mắt. 


31 


Cẩm nang y khoa thực hành 





3. MẮT ĐAU KHÔNG ĐỎ 


Một số trường hợp mắt bị đau nhưng quan sát mắt 
thấy bình thường, không thấy có hiện tượng đỏ mắt hay 
dử mắt (ghèn). Những trường hợp này thường không phải 
bệnh của mắt, mà là triệu chứng của một số bệnh khác 
như gợi ý sau đây: 


Những nguyên nhôn thường gặp 
—_ Do bị viễn thị (longsightedness) 
—_ Do bị chứng đau nửa đầu Œứnigrdine) 
—_ Do bị viêm xoang (s¿nustfis) 


—_ Do bị đau đầu vì căng thẳng 


Những nguyên nhôn hiếm gặp 
— Do bị đau răng 
—_ Do bị viêm dây thần kinh hậu nhãn cầu 
—_ Do bị viêm động mạch thái dương 
— Do bị rối loạn chức năng khớp thái dương - hàm 
dưới 
GIẢM THỊ LỰC ĐỘT NGỘT 


Các trường hợp giảm thị lực đột ngột có thể là triệu 
chứng của một số bệnh như trình bày dưới đây, nhưng 
cũng có thể là bệnh của mắt như trong trường hợp ăng 
nhãn áp cấp tính... Hầu hết các trường hợp giảm thị lực 


32 


Bệnh mắt 





đột ngột là những ca cấp cứu nhãn khoa cần được xử trí 
nhanh và chuyển ngay đến bệnh viện càng sớm càng 
tốt. 


Những nguyên nhôn thường gặp 
—_ Tắc động mạch võng mạc 
—_ Tắc tĩnh mạch võng mạc 
— Bong võng mạc 
—_ Tăng nhãn áp cấp tính 
— Viêm động mạch thái dương 
—_ Viêm dây thần kinh hậu nhãn cầu 
—_ Tai biến mạch máu não 


— Chứng đau nửa đầu 


GIẢM THỊ LỰC DIỄN TIẾN 


Giảm thị lực diễn tiến có nghĩa là thị lực giảm dân đi 
theo thời gian do một hoặc nhiều nguyên nhân nào đó. 
Các trường hợp này thường khó phát hiện sớm, do người 
bệnh không tự nhận biết thị lực đang giảm dân. Do đó, 
nếu có nghỉ ngờ giảm thị lực, cần phải thực hiện kiểm tra 
mắt định kỳ. Giảm thị lực diễn tiến ở trẻ em rất cần phát 
hiện sớm vì có khả năng điều trị tốt. Đối với người lớn, 
nếu phát hiện giảm thị lực, trước hết nên nghĩ đến việc 
kiểm tra mắt xem có cần mang kính hay không. 


33 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Những nguyên nhôn thường gặp 


34 


Tật khúc xạ, khúc xạ mắt không đều, nghĩa là lực 
hội tụ không đều nhau ở hai mắt, thường là do một 
mắt có vấn đề, như cận thị, viễn thị hoặc loạn thị. 
Tật khúc xạ gây rối loạn thị giác vì khi người bệnh 
nhìn vào một vật thì hình ảnh được hình thành 
trên hai võng mạc lại khác nhau. 


Giảm thị lực một trong hai mắt do không được sử 
dụng, như trong trường hợp mắt bị lác (1é). Thường 
chỉ cần che mắt bình thường lại để buộc mắt bị lác 
phải hoạt động là có thể điều chỉnh được thị lực. 
Bệnh võng mạc tiểu đường, là tình trạng bệnh võng 
mạc do tiểu đường gây ra. Các mạch máu nhỏ của 
võng mạc (møœo mạch) bị phình lên, chất dịch từ đó 
rỉ ra và xuất huyết trong võng mạc. Trên bề mặt 
võng mạc hình thành các mạch máu bất thường, dễ 
vỡ ra và gây xuất huyết. Xuất huyết còn có thể xảy 
ra trong thủy dịch và tạo thành mô xơ trong dịch 
này. Giai đoạn trễ của bệnh thường là nguyên nhân 
dẫn đến mù vĩnh viễn. 

Các bệnh thoái hóa võng mạc di truyền, chẳng hạn 
như viêm võng mạc sắc tố. 

Viêm sau màng mạch 

U tuyến yên: do tuyến yên nằm trong một hố xương 
ở nên sọ nên khi có khối u phát triển, ngay cả u 
lành tính, sẽ đè ép vào thân kinh thị giác, gây rối 
loạn thị trường của mắt. 


Bệnh mắt 





Những nguyên nhôn thường gặp ở người lớn tuổi 


Tật khúc xạ (đã nói ở trên). 


Đục thủy tỉnh thể, là tình trạng các sợi protein 
trong thủy tỉnh thể bị biến đổi, làm cho thủy tỉnh 
thể không còn trong suốt để cho ánh sáng dễ dàng 
đi qua như trước đây. Bệnh không rõ nguyên nhân, 
nhưng thường xuất hiện ở những người lớn tuổi và 
gia tăng theo độ tuổi nên đến nay vẫn được xem 
như một tiến trình tự nhiên của sự lão hóa. Do thủy 
tỉnh thể ngày càng mờ đục hơn nên thị lực giảm 
dần, cho đến khi bệnh nhân nhìn rất kém hoặc 
thậm chí không còn nhìn được. 


Thoái hóa điểm vàng (hoàng điểm), là sự tổn thương 
thoái hóa ở phần trung tâm của võng mạc, tạo thành 
những điểm màu vàng trắng. Thoái hóa điểm vàng 
thường xuất hiện đồng thời ở cả 2 mắt, làm cho 
bệnh nhân mất thị giác ở phần trung tâm, chẳng 
hạn như khi nhìn vào một dòng chữ thì không thể 
thấy được 2 hay 3 chữ ở khoảng giữa. Bệnh xuất 
hiện ở tuổi già, đến nay vẫn chưa điều trị được, 
nhưng không tiến triển đến mức gây mất thị lực 
hoàn toàn. 

Tăng nhãn áp cấp tính, hay còn gọi là bệnh £ỡng 
nhãn áp góc đóng (đã nói ở trên). 

Bệnh võng mạc tăng huyết áp, là tình trạng võng 


mạc bị tổn thương do huyết áp cao, gây hẹp và xơ 


35 


Cẩm nang y khoa thực hành 





vữa thành động mạch võng mạc. Tổn thương võng 
mạc dẫn đến giảm thị lực 


ĐỤC THỦY TINH THỂ 


Đục thủy tỉnh thể là bệnh mắt phổ biến ở người cao 
tuổi, thường xuất hiện ở độ tuổi từ 50 trở lên. Khoảng 
15% số người trong độ tuổi từ 65 đến 75 mắc phải bệnh 
này, và tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc bệnh càng cao hơn. 


Nguyên nhôn 

Bệnh tiến triển do các sợi pro£ein trong thủy tỉnh thể 
bị biến đổi, tương tự như sự biến đổi của lòng trắng trứng 
khi nấu chín. Sự biến đổi này làm cho thủy tỉnh thể 
mất dân đi độ trong suốt, làm cho ánh sáng không thể 
dễ dàng đi qua như trước. Mặc dù vậy, vẫn có một phần 
ánh sáng đi qua được. Tùy theo mức độ ánh sáng còn có 
thể đi xuyên qua thủy tỉnh thể, thị lực của bệnh nhân có 
thể giảm dần, giảm một phần hoặc giảm hoàn toàn. Tuy 
nhiên, cho đến khi không còn khả năng nhận ra hình 
ảnh thì bệnh nhân vẫn có thể phân biệt được ánh sáng 
và đêm tối. Cho đến nay, nguyên nhân cụ thể gây ra đục 
thủy tỉnh thể vẫn chưa được biết rõ, nên bệnh này vẫn 
thường được xem như một trong các diễn tiến tự nhiên 
của tuổi già. 


Chổn đoún 
Đục thủy tỉnh thể hoàn toàn không đi kèm theo với các 
triệu chứng viêm nhiễm hay đau mắt. Do đó bệnh nhân 


36 


Bệnh mắt 





không có cảm nhận gì khác ngoài việc thị lực giảm dân. 
Tuy nhiên, do bệnh tiến triển chậm nên giai đoạn đầu 
thường không được phát hiện, trừ khi bệnh nhân tuân 
thủ việc khám mắt định kỳ và có đo thị lực. Hầu hết các 
trường hợp đục thủy tỉnh thể được phát hiện khi thị lực 
đã giảm rất nhiều và thực sự gây khó khăn cho người 
bệnh trong sinh hoạt thường ngày. 


Để chẩn đoán xác định, có thể quan sát mắt qua một 
kính soi mắt đặt ở khoảng cách 20em. Nếu mắt bị đục 
thủy tỉnh thể, sẽ phát hiện chấm phản chiếu màu đỏ ở 
giữa đồng tử (con ngươi) bị che bởi các đường đen chạy 
ngang qua đồng tử. Việc soi đáy mắt thường khó khăn 
do tầm nhìn bị cản trở. Trong phần lớn các trường hợp, 
kiểm tra mức độ giảm thị lực của bệnh nhân cũng có thể 
xác định được. 


Đục thủy tỉnh thể thường xuất hiện ở cả hai mắt nhưng 
không đều nhau, thường là một mắt tiến triển nặng hơn 
cần xử trí trước. 

Điều trị 

Biện pháp duy nhất hiện nay là phẫu thuật lấy bỏ thủy 
tỉnh thể bị đục. Sau đó, hoặc thay bằng thủy tỉnh thể 
nhân tạo, hoặc cho bệnh nhân đeo kính, hoặc đặt kính 
sát tròng. Phương pháp thay bằng thủy tinh thể nhân tạo 
hiện nay được sử dụng nhiều nhất. Tuy nhiên, trong một 
số trường hợp, do không thể đặt thủy tinh thể nhân tạo 
nên vẫn phải áp dụng các biện pháp đeo kính hoặc đặt 
kính sát tròng. 


37 


Cẩm nang y khoa thực hành 









củng mạc cơ mắt 
mống võng mạ 
giác 

đồng tử 


thân kinh 
thị giác 


thủy tinh thể. 








dịch kính 


CẤU TRÚC CỦA MẮT VÀ 
PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ 
® Dùng dao mổ rạch vào giác mạc 
@ Cắt bỏ mống mắt 
@ Gỡ bỏ thủy tỉnh thể bị đục 


@ Đặt thủy tỉnh thể nhân tạo 


HIỆN TƯỢNG RUỒI BAY 


Hiện tượng ruôi bay (ñodfers, muscde 0olitanfes) là một 
thuật ngữ y học được dùng để chỉ trường hợp mà người 
bệnh nhìn thấy trước mắt có một hay nhiều đốm đen 
nhỏ, giống như ruồi bay. Những “con ruôi” này không có 
thật, mà chỉ là do có những tổn thương hay thoái hóa các 


38 


Bệnh mắt 





tế bào trong thủy tỉnh thể hay dịch kính, làm cho người 
bệnh nhìn thấy như có một hay nhiều đốm đen lơ lửng 
trong không khí. Vì thế, cho dù quay về bất cứ hướng nào 
cũng vẫn nhìn thấy các điểm đen ấy. 


Do đó, hiện tượng ruồi bay không phải là một bệnh, 
mà là dấu hiệu của một số vấn để bất thường khác nhau 
ở mắt. Cơ chế ghi nhận hình ảnh của mắt phụ thuộc vào 
5 phần trong suốt là giác mạc, thủy dịch, thủy tỉnh thể, 
thủy tỉnh dịch và võng mạc. Trên đường đi đến điểm 
vàng (hoàng điểm) trong mắt, nếu ánh sáng bị ngăn lại 
bởi bất cứ một vật cản nào, chẳng hạn như sự thoái hóa 
ở thủy tinh thể, thủy tỉnh dịch... thì hình ảnh được mắt 
nhận biết sẽ giống như có một vật đen ở trước mắt. 


Để xử trí hiện tượng ruồi bay, cần có sự chẩn đoán 
chính xác nguyên nhân nằm ở phần nào trong các phần 
của mắt. Đôi khi đây cũng có thể là dấu hiệu của đục thủy 
tỉnh thể. 


Cần chẩn đoán phân biệt với các trường hợp bệnh 
nhân nhìn thấy các đốm đen khi bị chứng đau nửa đầu. 
Trong những trường hợp này, các đốm đen chỉ được nhìn 
thấy trước cơn đau đầu, và thường chỉ trong một thời gian 
ngắn. 


Nếu bệnh nhân nhìn thấy những đốm đen rất lớn xuất 
hiện một cách đột ngột kèm theo cảm giác lóe sáng từng 
vùng, rất có thể là do rách uõng mạc hoặc bong uõng mạc, 
cần phải chuyển ngay bệnh nhân đến bệnh viện để có đủ 
điều kiện xử trí kịp thời. 


39 


Bệnh tai, mũi, họng 


ĐIẾếc 


Điếc là tình trạng mất một phần hoặc hoàn toàn khả 
năng nghe biết âm thanh. Điếc có thể do âm thanh không 
được dẫn truyền vào đến tai trong, gọi là điếc dẫn truyền. 
Điếc cũng có thể do tín hiệu thần kinh không được dẫn 
truyền lên não, mặc dù âm thanh vẫn được truyền đến tai 
trong. Trường hợp này gọi là điếc thần binh. Tình trạng 
điếc hoàn toàn thường rất hiếm khi xảy ra, và hầu hết 
là dạng bẩm sinh. Các trường hợp điếc một phân được 
phân loại từ nhẹ đến nặng bằng cách đo thính lực. Ráy 
tai nhiều không được lấy sạch ra khỏi tai có thể làm giảm 
một phần thính lực, nhưng rất hiếm khi là nguyên nhân 
gây điếc hoàn toàn. 


Nguyên nhôn 


Có nhiều nguyên nhân gây điếc, nhưng nói chung 
thường là do các bệnh của tai, hoặc do chấn thương, hoặc 
do sự thoái hóa cơ chế nghe. Nguyên nhân cụ thể của mỗi 
dạng điếc có thể khác nhau. 


—_ Với các trường hợp điếc dẫn truyền: Âm thanh vào 
tai ngoài không được dẫn truyền vào đến tai trong, 
có thể là do tổn thương màng nhĩ, hoặc tổn thương 


40 


Bệnh tai, mũi, họng 





ba xương dẫn truyền của tai giữa là xương búa, 
xương đe và xương bàn đạp. Ráy tai quá nhiều làm 
nghẽn ống tai ngoài là một nguyên nhân thường 
gặp ở người lớn. Trong một số trường hợp khác, 
xương bàn đạp không di chuyển được do xơ hóa tai 
nên không thể dẫn truyền âm thanh. Đối với trẻ 
em, viêm tai giữa nhiễm trùng và ứ đọng dịch nhầy 
trong tai giữa cũng là những nguyên nhân thường 
gặp nhất. 


Với các trường hợp điếc thân kinh, tuy âm thanh 
vào được đến tai trong nhưng tín hiệu không được 
truyền lên não, do tổn thương các cấu trúc của tai 
trong, hoặc tổn thương dây thân kinh thính giác 
nối từ tai trong lên não. Đây có thể là do khiếm 
khuyết tai bẩm sinh do yếu tố di truyền, cũng có 
thể do chấn thương trong lúc sinh, hoặc do bào 
thai bị tổn thương trong giai đoạn phát triển. Tổn 
thương cũng có thể xảy ra sau khi sinh do hậu quả 
của chứng vàng da nặng. Tiếp xúc với tiếng ôn lâu 
ngày cũng làm tổn thương ốc tai và mê đạo, gây ra 
điếc thân kinh. Một số loại thuốc, chẳng hạn như 
sireptomycin và genfdm¿ycin có thể gây tổn thương 
thần kinh thính giác (œeousfie nerue). Ñguyên nhân 
tự nhiên thường gặp là sự thoái hóa theo tuổi già 
của ốc tai và mê đạo, được xem như sự giảm thính 
lực tự nhiên do tuổi già. Có khoảng 25% người trên 
6ð tuổi bị điếc không hồi phục do nguyên nhân 
thoái hóa này. 


4I 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Chổn đoón 


Cần chẩn đoán phân biệt các trường hợp điếc một 
tai hoặc điếc cả hai tai, và điếc phát triển dần qua 
thời gian hay xuất hiện đột ngột. 

Nếu có kèm theo một trong các triệu chứng như ù 
tai, chóng mặt, buồn nôn... có thể là dấu hiệu bị 
viêm mê đạo. 

Kiểm tra các loại thuốc bệnh nhân vừa uống trong 
thời gian gần đây để xem có bất cứ loại thuốc nào 
gây ảnh hưởng đến thính lực hay không. 

Những trẻ điếc bẩm sinh thường được cha mẹ phát 
hiện trước tiên. Tuy nhiên, những lần kiểm tra định 
kỳ có thể giúp phát hiện tình trạng mất khả năng 
nghe do ứ đọng dịch nhầy ở tai giữa. 

Dùng dụng cụ soi tai để phát hiện các trường hợp 
ráy tai làm nghẽn tai ngoài, hoặc viêm, thủng màng 
nhĩ... 

Làm thử nghiệm chức năng nghe để xác định là 
điếc dẫn truyền hay điếc thân binh. 


Điều trị 


42 


Tùy theo nguyên nhân được xác định, việc xử trí từng 
trường hợp có thể khác nhau: 


Đối với trẻ em bị điếc bẩm sinh do di truyền, thường 
không thể điều trị được, nên biện pháp cải thiện 
duy nhất là dạy cho các em biết giao tiếp bằng ngôn 
ngữ dấu hiệu. 


Bệnh tai, mũi, họng 





Các trường hợp điếc dẫn truyền do ứ đọng dịch 
nhầy trong tai giữa được xử trí bằng phẫu thuật dẫn 
lưu dịch ra ngoài qua lỗ ở màng nhĩ. 

Làm sạch ráy tai nếu đây là nguyên nhân gây giảm 
thính lực. Thận trọng không gây thương tổn cho tai 
trong quá trình lấy ráy tai. Nên dùng nước ấm bơm 
vào tai để làm mềm ráy tai trước khi lấy ra. 

Đa số các trường hợp thủng màng nhĩ chỉ cần được 
bảo vệ tốt, lỗ thủng sẽ tự lành sau một thời gian. 
Nhưng nếu không tự lành thì phải tiến hành phẫu 
thuật sửa chữa tạo hình màng nhĩ. 


— Trong các trường hợp điếc dẫn truyền do xơ hóa tai, 


cần phẫu thuật cắt bỏ xương bàn đạp và thay thế 
bằng một vật thể nhân tạo có khả năng dẫn truyền 
âm thanh 


— Giảm thính lực do tuổi già thường không thể điều 


trị được, nhưng có thể giúp tăng thính lực bằng các 
dụng cụ trợ thính, khuyếch đại âm thanh, máy nghe 
gắn vào tai... 


CHẤT TIẾT TỪ TAI 
Là tình trạng có chất dịch chảy ra từ tai, thường gọi là 
chất xuất tiết tai. Chất xuất tiết tai có thể chẩy ra liên 
tục hoặc gián đoạn, có thể có mùi hoặc không mùi, có màu 
hoặc không màu, có thể lỏng hoặc đặc... tùy theo nguyên 
nhân dẫn đến tình trạng này. Một trong các nguyên nhân 
phổ biến nhất là do viêm tai ngoài. Tuy nhiên, còn có một 

số nguyên nhân khác. 


43 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Nguyên nhôn 
— Viêm tai ngoài, do nhiễm trùng tai ngoài 
—_ Viêm tai giữa, do nhiễm trùng tai giữa 
— Thủng màng nhĩ 
— Ráy tai 
—_ Có dị vật trong tai 
— Nhọt trong tai 
— Vỡ xương sọ (rất hiếm gặp, thường xuất hiện sau 


chấn thương nặng ở đầu), nước não tủy hoặc máu có 
thể chảy ra từ tai. 


Chổn đoún 

Chẩn đoán phân biệt các nguyên nhân khác nhau qua 
quan sát tai để phát hiện ráy tai, dị vật trong tai... Nếu 
cần có thể dùng tăm bông lấy bệnh phẩm gửi xét nghiệm 
để xác định các trường hợp nhiễm trùng. Kiểm tra thính 
lực giúp có thêm yếu tố xác định bệnh. Nếu bệnh nhân 
vừa trải qua chấn thương đầu hoặc có dấu hiệu viêm tai 
giữa nặng, cần cho chụp X quang ngay để xác định kịp 
thời. 
Điều trị 

Việc điều trị tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra tình 
trạng có chất tiết từ tai. 

— Nếu do ráy tai nhiều, không cần điều trị gì khác 

ngoài việc làm sạch tai. Nếu bệnh nhân thấy khó 


44 


Bệnh tai, mũi, họng 





chịu, có thể cho dùng thuốc nhỏ tai nœ£r¡ bicarbondf 
mỗi ngày 3 lần, liên tục trong 4 hoặc 5 ngày. Nếu 
tai vẫn không sạch, có thể dùng nước ấm bơm vào 
tai và hút ra để làm sạch. 


Nếu có dị vật trong tai, thận trọng lấy ra khỏi tai. 
Không nên cố lấy dị vật ra nếu có nguy cơ làm tổn 
thương tai, nên chuyển bệnh nhân đến chuyên khoa 
để xử trí. 

Các trường hợp viêm tai ngoài cũng cần làm sạch 
tai bằng cách rửa và làm khô thường xuyên. Chỉ 
định các dung dịch nhỏ vào tai có kháng sinh hoặc 
kháng viêm hay coricosteroid. Nếu viêm nặng, có 
thể cần cho kèm kháng sinh dạng viên uống. Trong 
mọi trường hợp đều cần phải thường xuyên làm 
sạch và khô tai. 


Viêm tai giữa được điều trị bằng thuốc kháng sinh 
dạng uống, liên tục trong khoảng 7 đến 10 ngày, 
kèm theo với thuốc giảm đau như paracefzmol. Sau 
điều trị, bệnh nhân cân được theo đõi trong 2 tuân 
để đảm bảo kết quả điều trị tốt và không có bất cứ 
biến chứng nào, nhất là đối với trẻ em. 

Thủng màng nhĩ thường chỉ cần chăm sóc tốt bệnh 
nhân, băng tai bằng gạc sạch và khô và cho uống 
thuốc kháng sinh kèm thuốc giảm đau để ngăn ngừa 
nhiễm trùng vào tai giữa. Vết thủng thường tự lành 
sau khoảng 4 đến 6 tuần. Nếu không hồi phục sau 
thời gian này, hoặc có kèm theo c5oÌesteafoma, có 


45 


Cẩm nang y khoa thực hành 





thể cần phải xử trí bằng phẫu thuật và tạo hình 
màng nhĩ. 


ĐAU TAI 


Đau tai rất thường gặp ở trẻ em, có thể gây đau dữ dội 
và làm cho các em rất khó chịu đựng. Nguyên nhân có thể 


ở ngay nơi tai, nhưng cũng có thể do sự rối loạn của các 


cấu trúc nằm gần tai. 


Nguyên nhôn 


46 


Viêm tai giữa cấp, gây đau dữ dội kèm theo sốt 
cao, tai lùng bùng, có thể mất khả năng nghe. Nếu 
màng nhĩ bị thủng, dịch được thoát ra sẽ làm giảm 
đau rất nhanh. 


Viêm tai ngoài hay viêm ống tai. Có thể do nhiễm 
trùng tại chỗ hoặc nhiễm trùng toàn bộ ống tai. 
Thường có chất xuất tiết tai (ở dạng chất dịch hoặc 
mủ chảy ra). Thính lực có thể bị giảm nhẹ. 


Có dị vật trong tai. 


Nhiễm herpes zos‡er tạo thành những mụn nước 
trong ống tai. Trong trường hợp này, sau khi điều 
trị dứt nhiễm trùng, tai vẫn còn đau dai dẳng trong 
nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng. 

Rối loạn chức năng khớp thái dương - hàm dưới, 
đau răng... do các cơ quan ở gần tai cùng chi phối 
một nhánh dây thân kinh nên gây đau tai. 


Bệnh tai, mũi, họng 





Chổn đoón 


Dùng dụng cụ soi tai để thăm khám, quan sát tai. 
Nếu màng nhĩ sưng đỏ hay đục, có thể nghi ngờ 
nhiễm trùng tai giữa. Nếu màng nhĩ bình thường, 
có thể vòi Eustache đã bị nghẽn gây tăng áp lực ở 
tai giữa. 

Quan sát kỹ để tìm các dấu hiệu của nhọt, mụn 
nước... 

Nếu có viêm đỏ phía sau tai, có nhiều khả năng bị 
viêm xương chũm. 

Trường hợp nghi ngờ nhiễm trùng, có thể dùng tăm 
bông lấy bệnh phẩm gửi xét nghiệm để xác định. 


Điều trị 
Điều trị tùy theo từng nguyên nhân khác nhau: 


Trường hợp viêm tai giữa thường đáp ứng tốt với 
kháng sinh dạng uống. Thận trọng với liều dùng 
cho trẻ em, chẳng hạn có thể dùng dạng xi-rô 
qmoxycillin 125mg mỗi ngày 3 lần cho trẻ dưới 3 
tuổi, hoặc 250mg mỗi ngày 3 lần cho trẻ trên 3 tuổi. 
Nếu bị dị ứng với nhóm kháng sinh penicillin, có 
thể dùng ery£hromycin. Có thể dùng kèm với thuốc 
giảm đau như pardcetgmoi. 

Trường hợp bị nghẽn vòi #Zusœche, chỉ khuyên bệnh 
nhân dùng thuốc giảm đau và uống nhiều nước ấm. 
Việc nuốt nước nhiều lần có thể giúp vòi này được 


làm thông nhờ lỗ vòi mở ra. 


47 


Cẩm nang y khoa thực hành 





48 


Trường hợp viêm tai ngoài nên điều trị bằng kháng 
sinh dạng thuốc nhỏ tai. Nếu nghiêm trọng hơn 
thì cho kèm kháng sinh dạng uống. Nếu không có 
đáp ứng tốt trong vòng một tuần, cần thay đổi loại 
kháng sinh khác. Có thể cần làm sạch tai bằng 
cách bơm rửa. 


Ráy tai nhiều cũng có thể là nguyên nhân gây đau. 
Lấy ráy tai sạch và cho dùng thuốc nhỏ tai nơfri 
bicarbonœt trong thời gian 4 đến 5 ngày. Nếu ráy 
tai vẫn tiếp tục sinh ra nhiều, tiến hành bơm rửa 
tai bằng nước ấm để làm sạch. 


Nhọt trong tai được xử trí bằng cách cho dùng thuốc 
giảm đau. Trong trường hợp có nguy cơ nhiễm trùng, 
cho dùng kháng sinh. Nếu đau kéo dài trong nhiều 
ngày không dứt, có thể cần xử trí bằng cách rạch 
chỗ nhọt để rút nước. 


Nhiễm »herpes zoster được điều trị bằng œeyclouir. 
Nếu có dấu hiệu bội nhiễm vi khuẩn, cho dùng 
kháng sinh và rửa tai bằng nước ấm. 


Các trường hợp như rối loạn chức năng khớp thái 
dương — hàm dưới, đau răng... chỉ cho dùng thuốc 
giảm đau và trấn an bệnh nhân. Thường thì đau 
tai sẽ tự khỏi khi các nguyên nhân này không còn 
nữa. 

Nếu có dấu hiệu nghỉ ngờ viêm xương chũm, cần 
chuyển bệnh nhân đến bác sĩ chuyên khoa ngay. 


Bệnh tai, mũi, họng 





— Trường hợp đau tai do thủng màng nhĩ thường chỉ 
cần chăm sóc tốt bệnh nhân, băng tai bằng gạc 
sạch, khô và cho uống thuốc kháng sinh kèm thuốc 
giảm đau để ngăn ngừa nhiễm trùng vào tai giữa. 
Vết thủng thường tự lành sau khoảng 4 đến 6 tuần 
và khi đó dấu hiệu đau tai sẽ tự khỏi. 


Ù TAI 

Ù tai là một tình trạng rối loạn chức năng nghe làm 
cho bệnh nhân nghe thấy những âm thanh lạ như tiếng 
ngân vang, tiếng ong vo ve, tiếng gió thổi ù ù hay các âm 
thanh ôn ào khác, trong khi thực tế không hề có những 
âm thanh này. Khi bị ù tai, thần kinh thính giác truyền 
các xung động đến não khi không hề có các chấn động 
âm thanh từ bên ngoài truyền vào tai. Nguyên nhân trực 
tiếp gây ra rối loạn này vẫn chưa được rõ, nhưng có thể 
có các kích thích trong đầu hay trong tai. Ù tai gây ảnh 
hưởng về mặt tâm lý nhiều hơn là một bệnh thực thể, vì 
một số người bệnh cảm thấy rất khó chịu và muốn tìm 
mọi cách để xóa bỏ các tiếng ôn. Một số khác có thể chấp 
nhận thích nghi và quen dần với hiện tượng lạ này. Tiếng 
ồn mà bệnh nhân nghe thấy đôi khi có thể thay đổi khác 
nhau và tăng giảm về cường độ. 


Nguyên nhôn 
Một số nguyên nhân sau đây có thể gián tiếp gây ra 


chứng ù tai: 


49 


Cẩm nang y khoa thực hành 





—_ Ù tai kèm theo mất thính giác thường do tiếp xúc 
quá thường xuyên với nhiều tiếng ồn, hoặc do tiến 
trình thoái hóa của tuổi già. 

— Các bệnh ở tai như viêm mê đạo, bệnh ÄMfén¡èòre, 
viêm tai giữa, xơ hóa tai, nhiễm độc tai, tắc nghẽn 
ống tai ngoài do nhiều ráy tai... đều có thể kèm 
theo hiện tượng ù tai. 


— Ù tai cũng có thể là triệu chứng khi bị phình mạch 
hay có khối u chèn ép trong não. 

—_ Việc sử dụng một số loại thuốc như øspirin, quinin 
cũng có thể gây ù tai. 

— Ù tai cũng có thể xuất hiện sau một chấn thương ở 
đầu. 


Chổn đoún 

Chẩn đoán dựa vào khai báo của bệnh nhân kết hợp 

với các triệu chứng đi kèm. 

— Chú ý đến các dấu hiệu như giảm thính lực, chóng 
mặt, đau tai... 

— Tìm dấu hiệu của các bệnh tai như viêm tai giữa, 
viêm tai ngoài... cũng như kiểm tra xem ráy tai có 
quá nhiều trong tai hay không. 

— Đo huyết áp và xét nghiệm máu tìm các dấu hiệu 
bất thường và loại trừ khả năng bệnh nhân bị thiếu 


máu (œngemia). 


50 


Bệnh tai, mũi, họng 





—_ Lưu ý đến các yếu tố như môi trường làm việc, tuổi 
tác, những chấn thương gần đây ở đầu, các loại 
thuốc đã sử dụng... 


Điều trị 

Việc xác định nguyên nhân quyết định hướng điều trị, 
vì chủ yếu là điều trị nguyên nhân mà thôi. Cần chú ý 
đến tâm trạng của bệnh nhân, vì yếu tố tâm lý có thể làm 
cho tình trạng bệnh trở nên tôi tệ và khó chịu hơn. Nếu 
bệnh nhân chấp nhận thích nghỉ, chẳng hạn như giảm 
bớt sự lo âu, sợ sệt hay bực tức, vấn đề sẽ trở nên dễ chịu 
hơn. Các nguyên nhân nguy hiểm như u não, cao huyết áp 
cần được chẩn đoán loại trừ ngay để trấn an bệnh nhân. 
Việc giải quyết các nguyên nhân nêu trên có thể giúp 
làm mất đi hiện tượng ù tai, chẳng hạn như làm sạch ráy 
tai, điều trị viêm tai giữa, viêm tai ngoài... Một số bệnh 
nhân dùng các nguồn âm thanh bên ngoài để giảm bớt 
cảm giác ù tai, chẳng hạn như nghe radio, casseffe... Nếu 
điều này giúp bệnh nhân thấy dễ chịu hơn thì cũng có thể 
chấp nhận. Hầu hết các trường hợp ù tai không thuyên 
giảm cần được chuyển đến bác sĩ chuyên khoa. 


VIÊM MŨI DỊ ỨNG 

Viêm mũi dị ứng là bệnh phổ biến ở một số vùng và 
thường xuất hiện vào những mùa nhất định trong năm. 
Sở dĩ như vậy là vì bệnh gắn liền với sự xuất hiện của 
các tác nhân gây dị ứng trong môi trường, chẳng hạn như 
phấn hoa, bụi... Bệnh rất thường gặp ở những người sẵn 


51 


Cẩm nang y khoa thực hành 





có một bệnh dị ứng khác như hen (suyễn), chàm... Bệnh 
có khuynh hướng xuất hiện trong cùng một gia đình nên 
có thể là có yếu tố di truyền. Bệnh thường xuất hiện ở 
nữ giới nhiều hơn nam giới, và thường xuất hiện trước độ 
tuổi 30. 


Nguyên nhôn 

Đúng như tên gọi, nguyên nhân của bệnh này là do 
hiện tượng dị ứng, nghĩa là sự phản ứng quá mức của cơ 
thể đối với một số tác nhân nào đó, được gọi là tác nhân 
gây dị ứng. Trong khi các tác nhân này là vô hại đối với 
những người bình thường, thì chúng lại có khả năng gây 
ra phản ứng mạnh mẽ ở cơ thể của một số người. Phản 
ứng mạnh của cơ thể trong trường hợp này tạo ra một 
lượng lớn histưmin và các hóa chất gây viêm và tiết dịch 
nhiều ở niêm mạc mũi cũng như các xoang mũi, làm cho 
người bệnh có những triệu chứng như hắt hơi, chảy nước 
mũi, sung huyết mũi... 

Các tác nhân gây dị ứng thông thường là phấn hoa, 
các loại cây cỏ, bụi, lông thú vật... Tác nhân gây dị ứng 
không giống nhau ở mỗi người, nên việc người bệnh xác 
định được tác nhân gây dị ứng là rất quan trọng. 


Chổn đoún 

Khi tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng, người bệnh thường 
thấy ngứa trong mũi, trong họng và cả trong mắt. Kèm 
theo đó là hắt hơi, chảy nước mũi, nước mắt. Đôi khi mắt 


52 


Bệnh tai, mũi, họng 





cũng bị viêm kết mạc, gây đỏ và đau. Cân chẩn đoán loại 
trừ viêm kết mạc nhiễm khuẩn, có thể dùng tăm bông lấy 
bệnh phẩm gửi xét nghiệm nếu có nghỉ ngờ. 


Điều trị 


— Điều trị triệu chứng bằng thuốc kháng histamin, đáp 
ứng tốt có thể làm giảm sung huyết mũi, giảm ngứa, 
giảm chảy nước mũi, nhưng có tác dụng phụ là gây 
buồn ngủ. 


— Nếu viêm mũi nhẹ có thể dùng thuốc giảm sung huyết 
dạng xịt hay nhỏ vào mũi. Không dùng liên tục quá 
3 ngày vì có thể làm cho bệnh nặng hơn. 


- Trong một số trường hợp có thể điều trị bằng 
corticosteroid với dạng dùng tại chỗ. 


—_ Thuốc hít sodiưm cromoglycqt có thể chỉ định dùng 
thường xuyên trong mùa có phấn hoa, nếu phấn hoa 
là tác nhân gây dị ứng, sẽ ngăn ngừa được cơn dị 
ứng do thuốc này ức chế phản ứng của cơ thể. 


— Với một số loại phấn hoa đặc biệt, việc tiêm dưới da 
một lượng nhỏ phấn hoa và tiêm nhắc lại nhiều lần 
có thể giúp cơ thể làm quen với phấn hoa và xóa bỏ 
được hiện tượng dị ứng. 


—_ Trong hầu hết các trường hợp, nếu xác định chính 
xác tác nhân gây dị ứng thì việc tránh xa tác nhân 
ấy là biện pháp tốt nhất. 


53 


Cẩm nang y khoa thực hành 





CHẢY MÁU MŨI 

Các trường hợp chảy máu mũi có thể cần xử trí ngay 
khi đang chảy máu, cũng như có thể cần xử trí sau đó để 
ngăn ngừa những lần chảy máu về sau. Chảy máu mũi có 
thể là do những va đập, chấn thương ở mũi, làm vỡ các 
mạch máu rất nhỏ ở đây, hoặc cũng có thể do cảm cúm 
hay nhiễm trùng làm tróc các lớp vẩy trên niêm mạc mũi. 
Chảy máu mũi không do chấn thương và xảy ra nhiều 
lần thường được gọi là chảy máu cam, có thể là dấu hiệu 
của các tình trạng bất ổn như cao huyết áp, rối loạn đông 
máu... và cần được xử trí. Chảy máu mũi cũng thường xảy 
ra ở trẻ em như một hiện tượng khá phổ biến và có thể 
mất đi khi các em lớn dần. 


Nguyên nhôn 

Chảy máu mũi thông thường nhất là do các chấn 
thương, va đập làm vỡ các mạch máu lớn nhưng rất mỏng 
manh ở vách mũi. Vì thế, chảy máu mũi thường chỉ xảy 
ra ở 1 trong 2 lỗ mũi. 


Chổn đoún 

— Thăm khám trực tiếp bằng cách nhìn vào mũi bệnh 
nhân để cố gắng phát hiện vị trí chảy máu. 

— Cần chú ý đến lượng máu mà bệnh nhân đã mất 
đi do chảy máu mũi để có biện pháp đáp ứng kịp 
thời. 

54 


Bệnh tai, mũi, họng 





— Kiểm tra các yếu tố liên quan như huyết áp, tình 
trạng rối loạn đông máu... 


— Tìm hiểu xem bệnh nhân bị chảy máu lần đâu 
hay đã từng chảy máu nhiều lần, và nếu đã từng 
chảy máu thì vào những trường hợp nào, thời điểm 
nào... 


—_ Hỏi về các chấn thương trong thời gian gần đây ở 
vùng đầu, mặt... 


Điều trị 

Hầu hết các trường hợp chảy máu mũi có thể xử 
trí tốt bằng biện pháp sơ cứu tức thời như sau: đặt 
bệnh nhân ngồi ở tư thế cúi người về phía trước và 
há miệng ra để máu và các cục máu đông không 
làm nghẽn đường thở, bóp mũi lại ở vị trí ngay 
dưới sống mũi trong vòng 15 phút, hướng dẫn bệnh 
nhân chỉ thở bằng miệng, sau đó buông mũi ra từ 
từ để xem máu đã ngừng chảy hay chưa. Nếu máu 
vẫn còn chảy thì tiếp tục khoảng 5 phút nữa. Nếu 
sau đó máu vẫn không ngừng chảy thì phải chuyển 
ngay bệnh nhân đến bệnh viện. 

—_ Nếu chảy máu mũi xảy ra nhiều lần và có liên quan 
đến các tác nhân như cao huyết áp, rối loạn đông 
máu... cần điều trị các bệnh này. 

— Chảy máu mũi do chấn thương, va đập vào mũi... 
thường đáp ứng tốt với biện pháp cầm máu như trên. 
Cần cho bệnh nhân nghỉ ngơi tại chỗ và tránh mọi 


55 


Cẩm nang y khoa thực hành 





sự va chạm vào mũi vừa bị chảy máu. Tuy nhiên, 
nếu dòng máu vẫn chảy dai dẳng không dừng, bệnh 
nhân có thể cần được đưa vào bệnh viện để can 
thiệp bằng phẫu thuật hay đốt điện. 

— Chảy máu mũi nhiều lần ở trẻ em (chảy máu cam) 
thường không có biện pháp điều trị, chỉ cố gắng 
chăm sóc tốt mỗi lần chảy máu. Tình trạng này 
thường tự mất đi khi các em lớn lên. 


NGggT MŨI 


Nghẹt mũi là hiện tượng một hoặc hai lỗ mũi bị dịch 
nhầy ngăn bít, làm cho người bệnh không thể thở một 
cách dễ dàng. Việc phân biệt các trường hợp nghẹt một 
hay hai lỗ mũi thường không giúp ích gì cho chẩn đoán, 
trừ trường hợp đặc biệt là có dị vật nằm trong mũi. Tuy 
nhiên, cần phân biệt giữa nghẹt mãi cấp tính chỉ kéo dài 
trong khoảng vài ba ngày với nghẹt mũi mạn tính có thể 
kéo dài đến trên 3 tuần lễ. 


NGHẸT MŨI CẤP TÍNH 
Nguyên nhôn 

Các nguyên nhân gây ra hiện tượng nghẹt mũi cấp 
tính có thể là: 

— Viêm mũi dị ứng. 

—_ Viêm xoang. 


56 


Bệnh tai, mũi, họng 





— Nhiễm trùng đường hô hấp trên. 

— Có dị vật trong mũi. 

— Cục máu đông còn lại sau khi bị chảy máu mũi. 
— Chấn thương ở mũi. 


— Viêm niêm mạc mũi (gây sung huyết mũi). 


Chổn đoúón 


Chẩn đoán phân biệt các nguyên nhân trên. Chú ý tìm 
các dấu hiệu có thể quan sát thấy được như cục máu đông 
trong mũi, dị vật, các chấn thương ở mũi... 


Điều trị 

Nếu xác định được nguyên nhân, tiến hành điều trị 
nguyên nhân. Về điều trị triệu chứng, có thể cho dùng các 
loại dung dịch thuốc nhỏ mũi như sunƒarin, napthazolin... 
Các trường hợp nghẹt mũi do viêm mũi dị ứng có thể sử 
dụng các thuốc kháng ?¿s/œmzn để làm giảm triệu chứng. 
Trong một số trường hợp, thuốc kháng J¿sứzmin dạng 
viên uống ferfenadin có thể mang lại hiệu quả tốt. Nghẹt 
mũi do viêm xoang cấp tính thường kết hợp với chảy dịch 
mũi màu vàng, xanh hay có máu và rất nhạy cảm ở vùng 
mặt. Điều trị viêm xoang bằng kháng sinh hoặc trong 
một số trường hợp cân chụp X quang để xác định và chỉ 
định rửa xoang hay phẫu thuật dẫn lưu xoang. 


57 


Cẩm nang y khoa thực hành 





NGHẸT MŨI MẠN TÍNH 


Nguyên nhôn 

Nghẹt mũi kéo dài quá lâu (trên 3 tuần lễ) có thể do 
những nguyên nhân tổn tại lâu dài chưa được xử trí, chẳng 
hạn như lệch vách ngăn mũi, nhiễm trùng đường hô hấp 
trên hay viêm xoang mạn tính... 


Chổn đoón 

— Giọng nói của bệnh nhân có âm mũi, nghĩa là cho 
thấy rõ mũi thường xuyên bị nghẹt. 

—_ Sổ mũi nhiều trong thời gian bị nhiễm trùng đường 
hô hấp trên. 

— Ở người lớn thường có dấu hiệu khó thở khi ngủ, 
làm cho giấc ngủ bị gián đoạn vào ban đêm, khiến 
người bệnh thường ngủ nhiều vào ban ngày. 

—_ Trẻ em ngáy nhiều khi ngủ cũng có thể là dấu hiệu 
của nghẹt mũi mạn tính. 

— Viêm VA là nguyên nhân rất thường gặp gây ra 
nghẹt mũi kéo dài ở trẻ em. 


Điều trị 

Thuốc xịt mũi, thuốc nhỏ mũi, thuốc giảm sung huyết... 
chỉ được dùng để điều trị triệu chứng tạm thời. Vấn đề 
quan trọng hơn là phải xác định và điều trị nguyên nhân 
gây ra nghẹt mũi kéo dài. Các trường hợp lệch vách ngăn 


58 


Bệnh tai, mũi, họng 





mũi có thể là do bẩm sinh hoặc do chấn thương mạnh vào 
mũi, nhưng nếu đây là nguyên nhân gây nghẹt mũi thì 
đều cần phải phẫu thuật để chỉnh lại vị trí vách ngăn. 
Viêm xoang cần điều trị dứt điểm với kháng sinh hoặc 
kết hợp rửa xoang, phẫu thuật dẫn lưu xoang... Trẻ em 
viêm VÀ cũng có thể điều trị bằng kháng sinh, nhưng nếu 
không dứt hoặc tái phát nhiều lần thì cần phải tiến hành 
phẫu thuật nạo sạch. 


ĐAU HỌNG 


Đau họng là một cảm giác khô, rát ở họng và khó chịu 
khi nuốt. Đau họng không phải là một bệnh, mà có thể là 
triệu chứng của một trong nhiều bệnh khác nhau. 


Nguyên nhôn 


Các bệnh sau đây thường là nguyên nhân gây đau 
họng: 


— Viêm họng do liên cầu khuẩn (nhiễm liên cầu tan 
huyết bêta). 


— Loét miệng. 

— Viêm ơmiđơn. 

— Cảm lạnh. 

— Cảm cúm, 

— Viêm thanh quản. 

—_ Tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn... 


59 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Một số bệnh ở trẻ em do nhiễm uïrus như thủy đậu, 
sởi, quai bị... 

Một số trường hợp uiêm xoøng cũng gây đau họng, 
mặc dù hiếm gặp hơn. 


Chổn đoón 


60 


Dựa vào thời gian của các triệu chứng. Hầu hết các 
trường hợp đau họng do nhiễm cấp tính liên cầu 
khuẩn và uirus đều sẽ giảm trong vòng 5 đến 7 
ngày. 

Dựa vào các triệu chứng tổng quát của căn bệnh. 
Chẳng hạn, các triệu chứng như sốt cao, đổ mồ hôi, 
đau cơ, mệt mỏi... đều có thể cho thấy một trường 
hợp nhiễm trùng nghiêm trọng hơn. 


Dùng đèn soi để quan sát trực tiếp trong họng, tìm 
các dấu hiệu của viêm œmiđan (những chỗ bọng 
mủ...) hoặc tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn 
(các mảng bựa trắng như sữa...) 


Sờ vào hạch bạch huyết ở cổ để xác định xem có 
sưng to hay không. 


Phần lớn các xét nghiệm thường không có giá trị 
chẩn đoán trong các trường hợp đau họng, vì khi 
có kết quả xét nghiệm (sau vài ba ngày) thì hầu 
hết bệnh nhân đều đã thuyên giảm. Tuy nhiên, 
xét nghiệm máu đặc biệt quan trọng trong chẩn 
đoán tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn. Trong 


Bệnh tai, mũi, họng 





trường hợp xét nghiệm đầu tiên cho kết quả âm 
tính, cần phải lặp lại sau đó 3 tuần, vì vào thời 
điểm này bệnh trở nên dễ phát hiện hơn. Nếu kết 
quả âm tính nhưng bệnh nhân không có dấu hiệu 
thuyên giảm sau 1 đến 2 tuần, cần tiếp tục lặp lại 
xét nghiệm. 

Tăng bạch câu đơn nhân nhiễm bhuổẩn thường được 
nghĩ đến khi phát hiện một màng trắng phía trên 
œmiđan. Sờ vào hạch bạch huyết ở vùng cổ thường 
thấy sưng to hơn. Thường có các đốm xuất huyết 
trên vòm miệng và cũng có thể phát hiện gan lách 
to. 


— Loét trong miệng cũng gây đau họng, được phát hiện 


bằng quan sát trực tiếp. Hầu hết các trường hợp loét 
miệng là lành tính, nhưng nếu loét kéo dài hơn 6 
tuần thì nên xét đến khả năng ung thư. 


Điều trị 


— Các trường hợp bệnh do nhiễm 0irus chỉ cân cho 


bệnh nhân dùng thuốc giảm đau và súc miệng bằng 
dung dịch có kháng sinh. 


Các trường hợp nhiễm liên cầu khuẩn nếu xử trí 
ngay bằng penicillin sẽ có thể làm giảm triệu chứng 
của bệnh trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, chưa có 
phương pháp nào để chẩn đoán phân biệt giữa các 
trường hợp nhiễm 0irus và nhiễm liên câu khuẩn, 


61 


Cẩm nang y khoa thực hành 





và vì thế không thể sử dụng penicilin khi chưa có 
đủ cơ sở chẩn đoán phân biệt. 


— Khi bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm độc, có thể cho 
dùng một loại kháng sinh có hiệu quả chống lại liên 
câu khuẩn, chẳng hạn như peniciliin, hoặc dùng 
erythromycin 250mg 4 lần mỗi ngày, liên tục trong 
5 ngày. 


— Các trường hợp viêm œømiđan cũng gây ra đau họng 
như một trong các triệu chứng chính. Điều trị tốt 
amiđøœn sẽ làm giảm đau họng trong vòng 24 giờ. 
Nếu triệu chứng kéo dài hơn, hoặc quan sát có mủ 
trên œrnzđan, đặc biệt là một bên hạch ørnmiđơn sưng 
tấy lên, cần chuyển bệnh nhân đến chuyên khoa để 
điều trị ngay. Một số trường hợp nặng cần phải 
phẫu thuật cắt bỏ ømiđan. 


—_ Tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn chỉ điều trị 
triệu chứng bằng thuốc giảm đau và cho bệnh nhân 
nghỉ ngơi. Tránh dùng thuốc kháng sinh vì rất hay 
gây ra các vùng ban đỏ trên da. Theo dõi và tiến 
hành gửi xét nghiệm máu để có kết quả chẩn đoán 
chính xác trước khi quyết định điều trị bằng kháng 
sinh. 


—_ Nếu bệnh nhân đang dùng thuốc carbimaøzol (thuốc 
điều trị cường tuyến giáp) bị đau họng, nên nghĩ ngay 
đến chứng giảm bạch câu trung tính (neufropaenia). 
Gửi xét nghiệm làm công thức máu toàn bộ ngay để 
xác định. 


62 


Bệnh tai, mũi, họng 





- Loét miệng được xử trí bằng cách vệ sinh răng 
miệng tốt. Súc miệng bằng nước muối hoặc dung 
dịch sát khuẩn. Chỉ định kháng sinh chống nấm, 
chẳng hạn như ø+ys£œfin 1m], mỗi ngày 4 lần nếu có 
dấu hiệu bị tưa (hrust). 


SƯNG HẠCH BẠCH HUYẾT VÙNG CỔ 


Hạch bạch huyết vùng cổ sưng to thường là dấu hiệu 
của một trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp trên hoặc 
viêm họng, nhưng đôi khi cũng là dấu hiệu của một số 
vấn đề bất ổn khác. Hạch bạch huyết vùng cổ sưng to có 
thể là một dấu hiệu riêng lẻ hoặc có kèm theo đau, nhạy 
cảm. 


Nguyên nhôn 


Nói chung, hạch bạch huyết vùng cổ là một trong các 
hàng rào của cơ thể để ngăn chặn sự xâm nhập của vi 
khuẩn vào cơ thể. Tại đây, vi khuẩn bị giữ lại và bị các 
bạch cầu của cơ thể tiêu diệt. Trong quá trình này, hạch 
sưng to do có sự tích tụ của vi khuẩn và bạch cầu. Một số 
trường hợp sưng gây đau, nhưng cũng có khi không đau. 
Các trường hợp gây sưng to hạch bạch huyết ở cổ thường 
là: 

— Viêm họng. 

— Viêm ơmiđan. 


Đau tai. 


63 


Cẩm nang y khoa thực hành 





— Nhiễm trùng vùng da đầu. 


— Nhiễm trùng đường hô hấp trên. 


Chổn đoón 


Có thể sờ thấy hạch bạch huyết vùng cổ sưng to. Tuy 
nhiên, điều quan trọng hơn là phải chẩn đoán phân biệt 
với các nguyên nhân có thể gây ra sưng hạch. Vì thế, cần 
khám kỹ ở các vùng tai, mũi, họng và da đâu. Đôi khi 
cũng cần quan sát các hạch bạch huyết khác như ở bẹn 
và nách để phát hiện các bệnh toàn thân. 


Điều trị 
— Các trường hợp do uirus gây ra thường không kéo 
dài quá 2 tuần, hạch sẽ tự trở lại bình thường. 


— Chỉ tiến hành điều trị khi xác định chắc chắn nguyên 
nhân, chẳng hạn như viêm họng, viêm zniđan... 


— Nếu không thể chẩn đoán phân biệt, tiếp tục theo 
dõi trong khoảng từ 4 đến 6 tuần để có thêm các 
triệu chứng giúp chẩn đoán phân biệt. 


— Nếu hạch sưng to và kéo dài hơn 6 tuân, cho làm 
công thức máu toàn bộ với công thức bạch cầu và 
xét nghiệm Pœul-Bunnell để tìm bệnh lý ác tính 
ở hệ tạo máu và chứng tăng bạch cầu đơn nhân 
nhiễm khuẩn. Nếu các xét nghiệm cho kết quả âm 
tính, có thể tiến hành sinh thiết để loại trừ khả 
năng bị lao phổi. 


64 


Bệnh tai, mũi, họng 





KHÀN TIẾNG 


Khàn tiếng, hoặc đôi khi mất tiếng (hay tắt tiếng), là 
triệu chứng rất thường gặp đi kèm với các trường hợp 
nhiễm trùng đường hô hấp trên. Bệnh nhân bị thay đổi 
tiếng nói, phát âm rất khó khăn, tiếng nói thêu thào khó 
nghe và đôi khi không còn phát ra tiếng nói được nữa. 
Khàn tiếng thường chỉ xuất hiện trong một thời gian 
ngắn và sẽ tự khỏi, nhưng đôi khi cũng kéo dài dai dẳng 
nếu nguyên nhân gây khàn tiếng là những bệnh nghiêm 
trọng chưa được điều trị. 


Nguyên nhôn 
—__ Do cố gắng nói nhiều, nói to liên tục trong một thời 
gian, làm căng quá mức các cơ nhỏ của thanh quản, 
chẳng hạn như những người diễn thuyết, giáo viên, 
ca sĩ... sau những buổi làm việc kéo dài và nỗ lực 
quá sức. 
— Nhiễm trùng đường hô hấp trên, cảm lạnh, viêm 
họng... dẫn đến viêm thanh quản cấp tính làm tổn 
thương dây thanh âm trong thanh quản. 


— Viêm phế quản mạn tính. 

— Thanh quản bị kích thích nhiều và thường xuyên do 
hút thuốc, uống rượu quá nhiều. 

— Lệch vách ngăn mũi, viêm mũi dị ứng hoặc viêm 
xoang làm dịch nhầy đi vào thanh quản và gây kích 
thích. 


6ð 


Cẩm nang y khoa thực hành 





—_ Políp dây thanh âm. 


— Giảm năng tuyến giáp, do có sự tân tạo mô trên 
dây thanh âm. 


— Bệnh bạch hầu (ở trẻ em), do viêm làm hẹp đường 
thở. 


— Trường hợp rất hiếm gặp là ung thư thanh quản. 


Chổn đoún 

Chú ý các triệu chứng đi kèm để xác định nguyên nhân. 
Nếu khàn tiếng kéo dài, nên chuyển bệnh nhân đến bác 
sĩ chuyên khoa để kịp thời phát hiện các nguyên nhân 
nghiêm trọng nếu có. Các xét nghiệm sau đây thường cần 
thiết trong chẩn đoán nguyên nhân gây khàn tiếng: 

— Làm công thức máu toàn bộ. 

—_ Chụp X quang lồng ngực. 

— Kiểm tra chức năng gan. 

Các trường hợp khàn tiếng kéo dài trên 3 tuần không 
rõ nguyên nhân cân được chuyển đến bác sĩ chuyên khoa 
để có đủ điều kiện chẩn đoán loại trừ khả năng ung thư 
thanh quản (thường phải soi thanh quản). 


Điều trị 
—__ Điều trị tùy thuộc vào nguyên nhân gây khàn tiếng 
được xác định. 


—_ Trong hầu hết các trường hợp, dây thanh luôn cần 
66 


Bệnh tai, mũi, họng 





được nghỉ ngơi, vì thế nên khuyên người bệnh ít nói 
hoặc không nói trong một thời gian. Nếu chỉ khàn 
tiếng do dây thanh đã làm việc quá nhiều thì đây 
là biện pháp duy nhất cần áp dụng. 


- Khuyên bệnh nhân ngừng hoặc hạn chế việc hút 
thuốc, uống rượu. 


ÁPXE RĂNG 
Ápxe răng là tình trạng có bọc mủ quanh chân răng do 


vi khuẩn xâm nhập và làm chết tủy răng. Ápxe răng làm 
cho vùng má giáp với răng bị nhiễm khuẩn sưng đau. 


Nguyên nhôn 
—_ Ápxe răng thường xảy ra sau khi bị sâu răng. 


— Ápxe răng cũng có thể xảy ra do bệnh nha chu khi 
vi khuẩn tích tụ trong các bọc sâu giữa răng và 
nướu (lợi). 


Chổn đoón 


Dựa vào các triệu chứng và quan sát thực thể. Các triệu 
chứng đặc trưng là: đau răng, nướu (lợi) sưng đỏ và đau, 
nhất là khi nhai, kèm theo sốt, đau đầu. Khi bệnh tiến 
triển không được điều trị kịp thời, bọc mủ có thể vỡ, có 
mùi hôi và bệnh nhân thấy bớt đau. Thường thì răng bị 
sâu có thể xác định được vị trí và do đó xác định được 
vùng ápxe răng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần 
chẩn đoán loại trừ khả năng sưng tuyến nước bọt mang 


67 


Cẩm nang y khoa thực hành 





tai bằng cách thử xem có thể sờ được vào góc hàm hay 
không. 


Điều trị 

— Cho dùng thuốc giảm đau như parœcefzmol, kèm 
theo với điều trị bằng kháng sinh, chẳng hạn như 
penicilin V 500mg, 6 giờ một lần và metronidazol 
800mg, 8 giờ một lần. 

—_ Dẫn lưu ổ ápxe, rửa và sát trùng tủy răng. 

—_ Sau khi đã điều trị ổ ápxe và răng sâu, cần xử trí 
răng bị sâu, chẳng hạn như trám hoặc nhổ bỏ (nếu 
không thể giữ lại được nữa). 

—_ Ápxe quanh nướu răng cân rạch để làm thoát mủ, 
xử trí chỗ viêm quanh răng, đôi khi cần phải nhổ 
bỏ răng. 

—_ Nếu các vấn đề của răng chưa được giải quyết, cần 
đề nghị bệnh nhân đến khám bệnh với nha sĩ. 





68 


Bênh tim mạch 


HUYẾT ÁP CAO 


Huyết áp cao là tình trạng áp lực của dòng máu lên 
các thành động mạch tăng cao hơn mức bình thường. 
Bình thường, huyết áp vẫn có tăng cao hay giảm thấp 
đôi chút tùy theo tình trạng hoạt động của cơ thể. Chẳng 
hạn như, khi luyện tập thể thao, chạy bộ... huyết áp sẽ 
hơi cao hơn so với khi nghỉ ngơi, nằm ngủ... Tuy nhiên, 
thuật ngữ “huyết đp cao” được dùng để chỉ một tình trạng 
không bình thường, nghĩa là sự gia tăng áp lực của máu 
lên thành động mạch đã đến một mức vượt cao hơn các 
thay đổi bình thường. Huyết áp cao xảy ra cho bất kỳ 
ai, nhưng tỷ lệ người bị bệnh này ở nam giới thường cao 
hơn nữ giới, và xuất hiện ở tuổi trung niên cho đến tuổi 
già nhiều hơn ở những người còn trẻ. Rất nhiều người bị 
huyết áp cao nhưng không biết, chỉ vì không có những 
lân kiểm tra sức khỏe định kỳ, và do đó bệnh không được 
điều trị, âm thâm tiến triển cho đến khi thực sự có thể 
gây nguy hiểm cho sức khỏe. 

Như đã nói, huyết áp của một người bình thường cũng 
luôn dao động. Khi chúng ta chạy bộ hay hoạt động mạnh, 
huyết áp tăng cao đôi chút. Khi chúng ta lo lắng, căng 
thẳng, huyết áp cũng tăng cao. Khi chúng ta hút thuốc 

69 


Cẩm nang y khoa thực hành 





lá, uống rượu... huyết áp cũng tăng. Ngược lại, khi chúng 
ta thư giãn, nghỉ ngơi, nằm ngủ... huyết áp hạ thấp hơn. 
Do sự dao động tự nhiên này, nên trước khi đo huyết áp 
cho một bệnh nhân vừa từ xa đến, bác sĩ thường để nghị 
bệnh nhân ngồi hoặc nằm nghỉ khoảng 15 phút để huyết 
áp trở lại mức bình thường rồi mới đo. 

Huyết áp được đo bằng 2 chỉ số khác nhau, với đơn 
vị là milimét thủy ngân, được viết tắt là mưnHg, nhưng 
thông thường hơn chỉ thể hiện bằng 2 con số ngăn cách 
nhau bởi một dấu vạch, chẳng hạn như: 140/90. 


Khi máu từ tim được bơm vào các động mạch tạo nên 
áp lực cao nhất, chỉ số đo được gọi là huyết đp tâm thu. 
Đây là con số lớn hơn được đặt trước dấu vạch. 


Khi tim dừng nghỉ giữa 2 lần co bóp, áp lực máu xuống 
thấp nhất, chỉ số đo được gọi là huyết áp tâm trương. Đây 
là con số nhỏ hơn được đặt sau dấu vạch. Trong ví dụ vừa 
nêu trên, huyết áp tâm thu của bệnh nhân là 140 m„mHg 
và huyết áp tâm trương là 90 mmHg. 


Nguyên nhôn 


Khoảng 90% số bệnh nhân bị huyết áp cao không rõ 
nguyên nhân, được gọi là co huyết úp nguyên phát. Mặc 
dù không có nguyên nhân rõ ràng, nhưng huyết áp cao 
rất thường có liên hệ với các yếu tố như béo phì, nghiện 
rượu, nếp sống ít hoạt động hoặc có nhiều lo âu căng 
thẳng... Ngoài ra, yếu tố di truyền cũng có thể có liên 


70 


Bệnh tim mạch 





quan, vì huyết áp cao thường thấy xuất hiện trong các gia 
đình vốn đã từng có nhiều người mắc bệnh này. 

Khoảng 10% bệnh nhân huyết áp cao có thể xác định 
được nguyên nhân cụ thể, gọi là cao huyết áp thú phát. 
Các nguyên nhân thường gặp là: 

—_ Hẹp động mạch chủ (bẩm sinh). 

—_ Tiền sản giật. 

— Bệnh thận. 

— Bệnh tuyến thượng thận. 

— Do một số loại thuốc, chẳng hạn như thuốc ngừa 
thai có es¿rogen được biết là làm tăng nguy cơ bị cao 
huyết áp. 

—_ Bệnh tuyến giáp. 


—_ Bệnh tiểu đường. 


Chổn đoón 


Huyết áp cao được chẩn đoán xác định căn cứ vào trị số 
đo huyết áp. Tuy nhiên, do sự dao động huyết áp tự nhiên 
như đã nói, nên việc chẩn đoán xác định phải đựa uờo 
trị số của 3 lân đo liên tiếp trong 3 ngày, uòo 3 thời điểm 
bhác nhau trong ngày. Nếu các lần đo này cho kết quả 
như nhau hoặc chênh lệch không đáng kể, mới có thể kết 
luận việc bệnh nhân có bị cao huyết áp hay không. Mặt 
khác, ngay cả khi đã có kết luận và tiến hành điều trị thì 


71 


Cẩm nang y khoa thực hành 





việc theo dõi thường xuyên huyết áp của bệnh nhân vẫn 
là một yêu cầu bắt buộc. 

Tuy nhiên, nếu lần đo đầu tiên cho kết quả huyết áp 
rất cao kèm theo một trong những biến chứng của tăng 
huyết áp, chẳng hạn như bệnh võng mạc tăng huyết áp, 
thì có thể xem xét ngay việc tiến hành điều trị. 


Huyết áp cao thường không có các triệu chứng rõ rệt, 
chỉ trừ khi huyết áp đã lên quá cao mới có các dấu hiệu 
như đau đâu, thở gấp, choáng váng và rối loạn thị giác. 
Vì thế, việc chẩn đoán huyết áp cao chủ yếu dựa vào sự 
phát hiện và theo dõi qua nhiều lần đo huyết áp định kỳ. 
Những người có nhiều nguy cơ cao huyết áp như người già, 
người bị bệnh thận, người nghiện rượu, người béo phì... 
cần phải được định kỳ kiểm tra huyết áp để kịp thời phát 
hiện và điều trị. Những người bình thường cũng nên kiểm 
tra huyết áp hằng năm để đảm bảo là huyết áp vẫn bình 
thường. 


Việc xác định huyết áp cao không hoàn toàn giống 
nhau ở mỗi người. Chẳng hạn như ở người già huyết áp 
có khuynh hướng hơi cao so với người trẻ, ở người có thể 
hình cao lớn huyết áp cũng hơi cao so với những người 
thấp bé... Và nếu như một người đang sống trong tình 
trạng căng thẳng, lo lắng thì chỉ số huyết áp cao cũng 
chưa thể kết luận là có bệnh. Các chỉ số gợi ý sau đây chỉ 
mang tính tham khảo, cần xem xét thêm các mối liên hệ 
khác với cao huyết áp như đã trình bày ở trên. 


Trị số huyết áp của một người trưởng thành đang trong 
tình trạng khỏe mạnh bình thường là dao động trên dưới 


72 


Bệnh tim mạch 





khoảng 110/75. Nếu kết quả 3 lần đo liên tiếp trong 3 
ngày và vào 3 thời điểm khác nhau cho các trị số cao hơn 
mức bình thường nhưng: 
1. Thấp hơn 150/90: Chưa cần điều trị, nhưng nên có 
sự theo đõi, kiểm tra định kỳ. 
2. Cao hơn 160/100: Đề nghị bệnh nhân đến kiểm tra 
huyết áp 3 lần trong vòng 2 tuần tiếp theo. 
3. Trong khoảng từ 150/90 đến 160/100: Đề nghị bệnh 
nhân đến kiểm tra huyết áp 3 lần trong vòng 3 đến 
6 tháng tiếp theo. 


Sau đó, nếu những kết quả từ sau lần đo thứ tư cho các 

trị số: 

1. Thấp hơn 150/90: Không cần điều trị, nhưng khuyên 
bệnh nhân nên định kỳ kiểm tra huyết áp. 

2. Huyết áp tâm trương (chỉ số thấp hơn) thường xuyên 
giữ ở mức 90 đến 99, cần tiến hành điều trị nếu có 
kèm theo một trong các nguy cơ cao về bệnh tim 
mạch như: 
® Lớn tuổi: từ 60 tuổi trở lên. 
® Nghiện thuốc. 
® Nghiện rượu. 


® Cao choÏesterol. 
® Có tiền sử gia đình về huyết áp cao. 
® Bị bệnh tiểu đường. 


78 


Cẩm nang y khoa thực hành 





74 


Nếu không có bất kỳ nguy cơ nào trong các nguy cơ 
kể trên, có thể chưa cần điều trị nhưng phải tiếp tục 
theo dõi huyết áp và hướng dẫn cho bệnh nhân các 
biện pháp hạ huyết áp không dùng thuốc. Việc theo 
đõi trong vòng 6 tháng sau đó nếu cho thấy huyết áp 
tâm trương lên cao hơn mức trên thì phải tiến hành 
điều trị bằng thuốc. 


.. Huyết áp tâm trương thường xuyên giữ ở mức 100 


đến 110, cần tiến hành điều trị nếu có kèm theo 

một trong các bệnh sau đây: 

® Phì đại tâm thất trái được xác định qua hình 
ảnh chụp X quang ngực (CXR) hay điện tâm đồ 
(ECG). 

® Cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua. 

® Đã từng xảy ra các cơn đột quy, đau thắt ngực hay 
nhổi máu cơ tim. 

® Suy thận (tăng credfinin, protein niệu, huyết 
niệu). 

® Bệnh mạch ngoại vi. 


® Bệnh võng mạc do tăng huyết áp. 


Nếu không có bất kỳ triệu chứng bệnh nào trong 
các bệnh kể trên, có thể chưa cần điều trị nhưng 
phải tiếp tục theo dõi huyết áp hàng tuần, và sau đó 
là hàng tháng để kịp thời phát hiện các thay đổi. 
Nếu sau đó huyết áp có giảm dưới mức 160/100, có 
thể xác định là cao huyết áp nhẹ và chỉ cần tiếp tục 


Bệnh tim mạch 





Điều 


theo dõi cũng như hướng dẫn cho bệnh nhân các 
biện pháp hạ huyết áp không dùng thuốc. Nếu huyết 
áp tâm trương tiếp tục ở mức cao hơn 100, nên tiến 
hành việc điều trị bằng thuốc. 


Nếu huyết áp thường xuyên ở mức cao hơn 160/110, 
cần tiến hành điều trị bằng thuốc. 

Nếu huyết áp tâm trương lớn hơn 120 và tiếp tục 
tăng sau mỗi lần đo huyết áp, có khả năng là £ờng 
huyết úp ác tính, cần chuyển đến bác sĩ chuyên 
khoa hoặc để nghị bệnh nhân vào điều trị trong 
bệnh viện. 

trị 


Các biện pháp làm hạ huyết áp không dùng thuốc 

nên được hướng dẫn cho tất cả các bệnh nhân có 

huyết áp cao hoặc hơi cao, do có ưu điểm là không 

có những phản ứng phụ như khi dùng thuốc. Các 

biện pháp này gồm có: 

® Giảm tiêu thụ năng lượng (cøio) trong bữa ăn 
hằng ngày, cân đối dinh dưỡng hợp lý để giảm 
cân nhằm đạt được một trọng lượng cơ thể vừa 
phải, lý tưởng. 

® Không uống hoặc hạn chế tối đa việc uống rượu. 

® Giảm lượng muối ăn trong mỗi bữa ăn, cố gắng ăn 
nhạt hơn mức bình thường trước đây. 

® Năng luyện tập cơ thể, tập thể dục, chơi thể thao 
vừa sức, có thể áp dụng các phương pháp rèn 


75 


Cẩm nang y khoa thực hành 





76 


luyện vận động cơ thể thường xuyên như chạy bộ, 
đi xe đạp... 
® Bỏ thuốc lá. 
® Giảm lượng chất béo trong bữa ăn, nhất là các 
chất béo bão hòa (sơturated fa†) và cholesterol. 
Điều trị bằng thuốc nên tiến hành theo phương 
thức bậc thang, có nghĩa là từ nhẹ đến nặng. Có 
thể bắt đầu với một loại thuốc thuộc nhóm £Öiazid 
(như hydroclorothiazid, bendroffuazid) với tác dụng 
chính là lợi tiểu, qua đó làm hạ huyết áp. Chống 
chỉ định của nhóm ¿h¿œz¡iởd là các trường hợp tiểu 
đường, bệnh go. 


Nếu nhóm ứ»¡az¡d bị chống chỉ định hoặc không có 
hiệu quả làm hạ huyết áp, có thể dùng một trong các 
thuốc thuộc nhóm chẹn giao cảm ba (như a£enolol, 
nadolol...). Chống chỉ định của nhóm thuốc chẹn 
giao cảm beta (be£z biocber) là các trường hợp tiểu 
đường, suy tim, hen (suyễn), bệnh mạch ngoại vi. 
Trong trường hợp không có chống chỉ định nhưng 
thuốc tổ ra không có hiệu quả kiểm soát huyết áp, 
có thể cho dùng kết hợp hai loại thuốc vừa kể sẽ 
giúp gia tăng hiệu quả làm giảm huyết áp. 

Nếu cả 2 nhóm thuốc trên đều bị chống chỉ định 
hoặc tỏ ra không có hiệu quả, có thể cho dùng một 
trong các loại thuốc thuộc nhóm chẹn dòng cdïỉc¿ 
vào tế bào (calcium-channel blocber) như nifedipin, 


Bệnh tim mạch 





uerapamii... hoặc dùng một thuốc thuộc nhóm ức 
chế hệ renin-angiotensin (ACE ¡mhoœbitor) như 
capfopriÌ. 


Trong trường hợp không có chống chỉ định nhưng 
việc dùng riêng rẽ các loại thuốc không mang lại 
hiệu quả kiểm soát huyết áp, có thể cân nhắc việc 
dùng phối hợp cả 3 hoặc 4 nhóm thuốc trên với liều 
thích hợp. Mục đích của việc điều trị là phải hạ 
được huyết áp xuống ở mức dưới 150/90. 


Thường xuyên kiểm tra huyết áp để đảm bảo nắm 
được hiệu quả của việc dùng thuốc. Cũng có thể áp 
dụng phác đồ kết hợp như sau: Nếu dùng nhóm 
thuốc thứ nhất không có hiệu quả, cho kết hợp 
nhóm thuốc thứ hai. Nếu vẫn không đạt hiệu quả, 
cho tăng gấp đôi liều nhóm thuốc thứ hai. Nếu vẫn 
chưa đạt hiệu quả, kết hợp thêm nhóm thuốc thứ ba 
và thứ tư. Cân nhắc khả năng chuyển bệnh nhân 
đến bác sĩ chuyên khoa hoặc để nghị điều trị tại 
bệnh viện. 
Một số trường hợp sau đây cũng cần cân nhắc việc 
đề nghị bệnh nhân điều trị tại bệnh viện hoặc 
chuyển đến bác sĩ chuyên khoa: 
® Bệnh nhân tăng huyết áp ở độ tuổi rất trẻ, dưới 
35 tuổi, kèm theo một hay nhiều nguy cơ về các 
bệnh tim mạch. 


® Huyết áp tăng cao đột ngột. 
ti 


Cẩm nang y khoa thực hành 





® Cao huyết áp thứ phát (tăng credfinin, protein 
niệu...) 

® Không kiểm soát được huyết áp, huyết áp tiếp tục 
tăng cao ngay trong thời gian đang dùng thuốc 
điều trị. 

—_ Việc điều trị bằng thuốc nên chấm dứt khi xác định 
huyết áp đã được duy trì ổn định ở mức thấp hơn 
150/90 và không có bất cứ triệu chứng nào của các 
bệnh liên quan. Nên giảm liều dần dân trước khi 
dứt hẳn. 


— Bệnh nhân cần được theo dõi huyết áp thường xuyên 
sau điều trị để đảm bảo phát hiện kịp thời các dấu 
hiệu tái phát. 


"TĂNG LIPID MÁU 


Tăng /ipid máu là chỉ chung các bệnh chuyển hóa có 
tăng cao lượng i¿p¡d hay chất béo trong máu. Một trong 
các dạng chất béo tăng cao gây nguy hiểm thường gặp 
nhất là cholesterol. Ngoài ra còn phải kể đến các dạng 
như £rigiycerid và lipoprotein. 


Lipoprotein là sự kết hợp của các phân tử iipiđ và 
protein theo những tỷ lệ khác nhau. Nói một cách nôm 
na thì với tỷ lệ pro£ein càng thấp, i¿poprofein càng có 
hại cho sức khỏe. Người ta phân ra các loại như sau: 
rất thấp (uery lou đensity lipoprotein) thường gọi tắt là 
VLDL, thấp (Œou densifty lipoprotein) thường gọi tắt là 
LDL, và cao (high đensity lipoprotein) thường gọi tắt là 


78 


Bệnh tim mạch 





HDL. Tuy nhiên, HDL có lợi cho sức khỏe, thường được 
gọi là cholesterol có lợi, và không xếp vào nhóm làm tăng 
lipiđ máu. 

Cao cholesterol là nguy cơ chính trong sự phát triển 
bệnh mạch vành và các bệnh tim mạch. Vì thế, khi theo 
dõi các loại bệnh này, cần lưu ý đến nồng độ cholesterol 
trong máu người bệnh. 


Nguyên nhôn 
—_ Do đi truyền. 
—_ Suy tuyến giáp (nhược giáp). 
—_ Tiểu đường. 
— Suy thận. 
—_ Hội chứng Cushing. 


— Do dùng các thuốc corficosteroid hay estrogen. 


Chổn đoún 

— Cần chú ý thăm dò tiền sử bệnh của những người 
trong cùng một gia đình. 

— Quan sát các triệu chứng thường gặp ở bệnh này 
như: các nốt mỡ ở da, đau bụng, béo phì, viêm 
tụy... 

— Tiến hành xét nghiệm máu để xác định nồng độ 
cholesterol trong các trường hợp sau: 


79 


Cẩm nang y khoa thực hành 





80 


® Tăng huyết áp. 
® Tiểu đường. 


® Có tiền sử mắc bệnh mạch vành hoặc bất cứ nguy 
cơ nào về các bệnh tim mạch, chẳng hạn như đã 
từng bị một cơn đau tim, phẫu thuật nghẽn mạch, 
tạo hình mạch, hoặc một xét nghiệm bất thường 
cho thấy có bệnh tim... 


® Có kết hợp các nguy cơ gây bệnh cao như nghiện 
thuốc lá, nghiện rượu, béo phì, ít vận động cơ 
thể... 

Kết quả chẩn đoán dựa vào nông độ cholesterol 

trong máu qua xét nghiệm thường được gợi ý như 

SAU: 


® Tổng lượng cholesterol äo được vào thời điểm bất 
kỳ trong ngày luôn thấp hơn 5,5 mmol/L (hoặc 
thấp hơn 200 mg/d]) được xem là bình thường. 

® Tổng lượng cholesterol hơi cao hơn mức trên kết 
hợp với các nguy cơ gây bệnh cao như nghiện thuốc 
lá, nghiện rượu, béo phì, ít vận động cơ thể... được 
xem là gia tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành. 

® Tổng lượng cholesterol rất cao, chẳng hạn như 
trên mức 10 mmol/L gợi ý cho thấy có thể là một 
trường hợp tăng /ip¡d máu do yếu tố đi truyền. 

Cần chú ý là cholesterol tăng cao bất thường trong 

một số trường hợp sau: 


® Tiểu đường (điabetes mellitus). 


Bệnh tim mạch 





Điều 


® Hội chứng thận hư. 
® Suy tuyến giáp. 
® Phụ nữ đang mang thai. 


trị 


Khi kết quả xét nghiệm máu cho thấy hàm lượng 
cholesterol cao hơn mức 10 mmol/L, cần chuyển 
ngay bệnh nhân đến bác sĩ chuyên khoa hoặc đề 
nghị điều trị tại bệnh viện. 


Khi kết quả xét nghiệm máu cho thấy hàm lượng 
cholesterol ở mức từ 5, mmol/L đến 10 mmol/L, 
cần đánh giá toàn bộ các nguy cơ về bệnh mạch 
vành. 


Bệnh nhân có tiền sử các bệnh tim mạch cần duy 
trì mức cholesterol trong máu (đo vào lúc bụng đói) 
ở khoảng dưới 5 mmol/L. Nếu các biện pháp không 
dùng thuốc không giúp duy trì được mức cb»olesterol 
trong máu ở khoảng này, có thể cho dùng một trong 
các thuốc làm hạ cboles¿erol thuộc nhóm sứơiin, 
chẳng hạn như Zocor (sửnuastơfin) với liều khởi 
đầu khoảng 10 mg, mỗi ngày một lần. 

Tất cả các bệnh nhân có mức cboies£erol cao đều 
nên được hướng dẫn các biện pháp có thể giúp hạ 
thấp mức cholesterol mà không cần dùng thuốc, 


chẳng hạn như: 


81 


Cẩm nang y khoa thực hành 





82 


® Duy trì thể trọng hợp lý, hay nói cách khác là 
bệnh nhân nên áp dụng các biện pháp giảm cân 
nếu đang trong tình trạng quá cân hoặc béo phì. 
Chỉ số trọng lượng cơ thể (body mass index — 
BMT) được tính bằng trọng lượng cơ thể (bilogam) 
chia cho bình phương chiều cao ứné£). Chỉ số này 
cao hơn 28 ở nam giới hoặc cao hơn 27 ở nữ giới 
được xem là bắt đầu rơi vào tình trạng béo phì. 
Nên cố gắng giảm cân sao cho chỉ số BMI là 25 
ở nam giới và 23 ở nữ giới. Các biện pháp giảm 
cân có thể là kết hợp giữa chế độ ăn uống và rèn 
luyện cơ thể. 


® Giảm tối đa lượng chất béo trong bữa ăn, nhất là 
các chất béo bão hòa và cholesterol. 


® Áp dụng chế độ ăn kiêng hợp lý cho các bệnh 
nhân có bệnh tim mạch. 

® Hướng dẫn bệnh nhân lập bảng theo dõi các món 
ăn hằng ngày để qua đó xác định các món ăn có 
chất béo bão hòa cân loại trừ. 

® Hướng dẫn bệnh nhân gia tăng lượng carbohydrat 
trong bữa ăn và các món ăn có ít hoặc không có 
chất béo, hoặc chỉ dùng một số ít chất béo dạng 
chưa bão hòa (unsdturated ƒd£). 

® Bỏ thuốc lá và hạn chế tối đa việc uống rượu, 
bia... 

Khi lượng cholesterol đã được kiểm soát ở mức có 

thể chấp nhận, cân tiếp tục: 


Bệnh tim mạch 





® Theo dõi bệnh nhân với tần suất kiểm tra ít nhất 
3 tháng một lần. 

® Hướng dẫn bệnh nhân tiếp tục chế độ ăn kiêng 
và rèn luyện thể lực, gia tăng vận động cơ thể để 
duy trì kết quả đã đạt được. 

— Nếu kết quả cho thấy mức cholesterol đo ngẫu nhiên 
vẫn cao và bệnh nhân có các nguy cơ về bệnh tim 
mạch, đề nghị cho kiểm tra mức cholesterol và 
triglycerid vào lúc đói. Nếu kết quả đo vào lúc đói 
vẫn cao và kéo dài đến 3 tháng sau đó, chuyển bệnh 
nhân đến bác sĩ chuyên khoa hoặc để nghị điều trị 
tại bệnh viện. 


CHÂN ĐAU CÁCH HỒI 


Chân đau cách hồi (infermiftent claudicafion) là tình 
trạng bị đau từng cơn tương tự như chuột rút ở một hoặc 
cả hai chân khi đang đi, nhất là ở các bắp chân, làm cho 
bệnh nhân phải đi khập khiễng hoặc dừng lại, thường sau 
khi nghỉ một chút thì bớt đau, rồi trong chốc lát lại đau 
nữa. Vì thế cũng gọi là khập khiễng cách hồi. Chân au 
cách hồi thường là dấu hiệu của một bệnh có ảnh hưởng 
lan rộng hơn, đó là xơ vữa động mạch. Vì thế, cần chú ý 
tìm hiểu kỹ các triệu chứng để phát hiện. 


Nguyên nhôn 


—_ Do bệnh xơ vữa động mạch làm tắc nghẽn hay hẹp 
các động mạch ở chân. Bắp chân thường bị ảnh 


83 


Cẩm nang y khoa thực hành 





hưởng nhiều nhất, làm cho bệnh nhân không thể đi 
được, nhưng nếu nghỉ một lát thì hết, do máu được 
cung cấp đủ trong thời gian nghỉ. 


Nguyên nhân ít gặp hơn là do hẹp ống sống, làm 
các rễ thần kinh dẫn đến chân bị chèn ép. 


Chổn đoón 


84 


— Xác định các nguy cơ liên quan đến bệnh xơ vữa 


động mạch như: nghiện thuốc lá, cao huyết áp, tiểu 

đường... nhất là khi bệnh nhân đã được chẩn đoán 

là xơ vữa động mạch từ trước. 

Quan sát các dấu hiệu liên quan đến việc cung cấp 

máu ở chân và loại trừ các nguyên nhân gây đau 

chân khác. Cụ thể là: 

® Kiểm tra mạch bệnh nhân. 

® Tìm những dấu hiệu như da lạnh, không có lông 
ở chân, những chỗ da khô và bong vẩy. 

® Kiểm tra các vết chai ở chân, những dấu hiệu 
nhiễm nấm hay móng chân bị cắt không đúng 
cách... 

® Tìm hiểu về các tổn thương ở chân trước đó, nếu 
có. 


— Để xác định xơ vữa động mạch, cho kiểm tra: huyết 


áp, cholesterol trong máu, lượng đường trong máu, 
điện tâm đồ (ECG'). 


Bệnh tim mạch 





Điều trị 


Nếu bệnh nhân là người nghiện thuốc lá, khuyên 
bệnh nhân nên bỏ thuốc lá. 


Nếu bệnh nhân đang trong tình trạng quá cân hoặc 
béo phì, hướng dẫn bệnh nhân các phương thức 
để đạt được một trọng lượng cơ thể vừa phải, lý 
tưởng. 

Hướng dẫn bệnh nhân một chế độ rèn luyện thường 


xuyên, vượt qua cơn đau. 


Theo dõi bệnh nhân để đảm bảo là vấn đề đang 
được cải thiện. Nếu không, cần xem xét việc chụp X 
quang để đánh giá động mạch ở chân. 


Nếu chẩn đoán xác định là bệnh xơ vữa động mạch, 
có hướng điều trị thích hợp đối với căn bệnh này. 


XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH 


Xơ vữa động mạch là tình trạng thành động mạch 


không còn duy trì được sự trơn láng và có nhiều mảng 


bựa hay “uữøơ” đóng vào khiến cho lòng động mạch bị hẹp 
lại, do đó lượng máu lưu thông trở nên khó khăn. Xơ vữa 
động mạch là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh nghiêm 


trọng với tỷ lệ tử vong cao, do việc cung cấp máu cho các 


bộ phận của cơ thể bị trở ngại, đặc biệt là các bộ phận 


chính yếu như tim, não... 


8ð 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Nguyên nhôn 


Không có một nguyên nhân duy nhất rõ ràng, nhưng 
các yếu tố sau đây góp phần gây ra xơ vữa động mạch: 


Tuổi già. 

Tỷ lệ cao hơn ở nam giới. 

Cao huyết áp. 

Béo phì. 

Nghiện thuốc lá. 

Ít vận động cơ thể. 

Tiểu đường. 

Nóng tính, hay gây gổ hoặc có nhiều lo âu. 


Di truyền. 


Chổn đoúón 


Bệnh không có triệu chứng rõ nét trong giai đoạn bắt 
đầu, do mức độ xơ vữa thường chưa đủ để gây ra bất cứ 
triệu chứng gì. Khi bệnh tiến triển, lượng máu lưu thông 
trong các động mạch giảm dần hoặc tắc nghẽn mới gây 


ra các triệu chứng: 


86 


Đau thắt ngực khi máu không cung cấp đủ cho cơ 
tim. 

Chân đau cách hồi khi máu không cung cấp đủ đến 
chân. 


Bệnh tim mạch 





— Cơn thiếu máu não thoáng qua khi máu không cung 


cấp đủ cho não do hẹp động mạch não, với các triệu 
chứng như đột quy kéo dài không quá 24 giờ, chóng 
mặt... 


Để chẩn đoán xác định, cân tiến hành chụp X quang 
động mạch, siêu âm oppler... 


Điều trị 


Khi chẩn đoán xác định cần chuyển bệnh nhân đến 

điều trị chuyên khoa để có đủ điều kiện theo dõi và 

can thiệp kịp thời. 

Không có biện pháp điều trị để khôi phục động 

mạch đã bị hư hỏng. Các biện pháp điều trị triệu 

chứng để đề phòng nguy cơ tắc mạch gồm có: 

® Thuốc chống đông máu, để giảm nguy cơ hình 
thành các cục máu đông (huyết khối) làm tắc 
mạch. 

® Thuốc giãn mạch để giúp tăng thêm lượng máu 
lưu thông. 

® Phẫu thuật tái tạo động mạch bằng bóng để làm 
nở động mạch bị hẹp, tăng lượng máu cung cấp. 

® Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành khi có nguy 
cơ không cung cấp đủ máu cho tim. 

Phòng ngừa bệnh bằng cách loại bỏ các yếu tố nguy 

cơ gây bệnh như: bỏ thuốc lá, điều trị cao huyết 

áp, giảm cân, giảm cholesterol, điều trị bệnh tiểu 


87 


Cẩm nang y khoa thực hành 





đường, vận động thường xuyên và rèn luyện cơ thể, 
tập thể dục đều đặn... Các biện pháp này cũng giúp 
làm cho bệnh chậm tiến triển. 


ĐÁNH TRỐNG NGỰC 

Đánh trống ngực (paipzion) là tình trạng tim đập 
nhanh và mạnh một cách bất thường. Đánh trống ngực 
có thể là một đáp ứng tự nhiên của cơ thể do các nguyên 
nhân cụ thể như gắng sức, căng thẳng tỉnh thân hay 
hoảng sợ, nhưng cũng có thể là một triệu chứng bệnh, xảy 
ra ngay cả trong những lúc cơ thể hoàn toàn nghỉ ngơi, 
với nhiều biểu hiện bệnh lý kèm theo. 
Nguyên nhôn 

- Gắng sức quá mức, chẳng hạn như chạy nhanh, 

khuân vật nặng, leo dốc... 


—_ Sợ hãi, căng thẳng hay quá lo lắng. 


— Dùng quá nhiều các chất kích thích như rượu, trà, 
cà phê, thuốc lá... 


—_ Rối loạn nhịp tim. 
— Rung nhĩ. 


—_ Cường tuyến giáp. 


Chổn đoún 
—__ Theo dõi diễn tiến từ khi bắt đầu xảy ra đánh trống 


ngực. Nếu kéo dài quá lâu hoặc lặp lại nhiều lần, 


88 


Bệnh tim mạch 





kèm theo các triệu chứng như đau ngực, khó thở, 
chóng mặt... có thể cho thấy đây là dấu hiệu của 
một bệnh tim mạch nghiêm trọng. 


— Nếu đánh trống ngực lặp lại nhiều lần, có thể đề 
nghị làm điện tâm đồ theo dõi liên tục 24 giờ để 
phát hiện các bệnh tim liên quan (loạn nhịp, lạc 
nhịp, rung nhĩ...). Có thể cho xét nghiệm chức năng 
tuyến giáp. 


Điều trị 
— Đánh trống ngực do các nguyên nhân cụ thể như 
hoạt động quá sức, sợ hãi, dùng chất kích thích... 
thường không kéo dài, không lặp lại nhiều lần và 
không cần điều trị, chỉ cần loại trừ nguyên nhân 


— Đánh trống ngực do các nguyên nhân bệnh lý cần 
chẩn đoán xác định nguyên nhân và tiến hành điều 
trị tùy theo nguyên nhân. 


ĐAU NGỰC 


Đau ngực là một triệu chứng chung có thể chỉ đơn giản 
là do cơ và xương bị đau, nhưng cũng có thể là biểu hiện 
của chứng thiếu máu cục bộ ở tim có thể dẫn đến tử vong. 
Cả hai trường hợp này đều có mức độ phổ biến như nhau, 
nên không thể xem thường dấu hiệu đau ngực. 


Nguyên nhôn 
—_ Đau cơ và xương. 


89 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Đau sụn sườn. 

Viêm thực quản. 

Chứng ợ nóng. 

Chứng đau thắt ngực. 
Nhôi máu cơ tim cấp tính. 
Bệnh mạch vành. 

Thiếu máu cơ tim. 
Thuyên tắc mạch phổi. 
Nhiễm trùng vùng ngực. 


Viêm khí phế quản. 


Chổn đoón 


Chẩn đoán chủ yếu dựa vào các triệu chứng kèm theo 
và tiền sử bệnh nhằm xác định chính xác nguyên nhân 


gây đau ngực. 


90 


Chẩn đoán loại trừ ngay các trường hợp cấp cứu 
như nhồi máu cơ tim, phình mạch tách (dissecfing 
œneurysm), thuyên tắc mạch phổi... 


Nếu bệnh nhân có tiền sử các bệnh nhồi máu cơ 
tim, phình mạch tách, thuyên tắc mạch phổi, hoặc 
có thể trạng rất yếu, cần chuyển ngay đến bệnh 
viện. 

Xác định vị trí đau và tính chất của cơn đau. Đau 
giữa ngực, cảm giác nén tức và lan sang cánh tay 


Bệnh tim mạch 





hay cổ gợi ý một trường hợp nhồi máu cơ tim. Đau 

giữa ngực, cảm giác đau rát như xé và lan ra sau 

lưng gợi ý một trường hợp phình mạch tách. Thuyên 

tắc mạch phổi gây ra cơn đau nhói và hơi thở ngắn, 

dồn dập. 

Các triệu chứng được quan sát thấy từ bên ngoài 

như suy sụp, xanh xao, hụt hơi, vã mô hôi... đều là 

các dấu hiệu bệnh lý nghiêm trọng. 

Có nhiều khả năng bị nhồi máu cơ tim hoặc phình 

mạch tách khi kèm theo các yếu tố nguy cơ sau: 

® Nam giới trên 50 tuổi. 

® Nghiện thuốc lá. 

® Có tiền sử mắc các bệnh mạch vành, tiểu đường, 
huyết áp cao hoặc tăng /zp¡ở máu. 

® Có người thân trong gia đình mắc các bệnh nhồi 
máu cơ tim hoặc phình mạch tách. 

Có nhiều khả năng bị thuyên tắc mạch phổi khi 

kèm theo các yếu tố nguy cơ sau: 

® Bị chứng huyết khối mạch sâu vào thời gian gần 

đây. 

Sau phẫu thuật. 

Bị chấn thương. 


® Đang dùng thuốc viên tránh thai kết hợp. 
Nghiện thuốc lá. 


® Tiền sử mắc bệnh huyết khối. 


91 


Cẩm nang y khoa thực hành 





— Thăm khám vùng ngực: thử đè mạnh vào ngực để 
xác định loại trừ trường hợp đau cơ xương. 


— Nghe để xác định có tiếng cọ của viêm màng ngoài 
tim hay không, mặc dù đây là trường hợp rất hiếm 
Bặp. 

— Nếu bệnh nhân rất nhạy cảm ở vùng thượng vị, 
cần nghĩ đến viêm dạ dày hay chứng hồi lưu thực 
quản. 


— Khám tổng quát toàn thân, kiểm tra mạch, huyết 
áp, thân nhiệt để tìm thêm các dấu hiệu giúp chẩn 
đoán phân biệt. 

—_ Điện tâm đồ (ŒCG) có thể giúp xác định các trường 
hợp nhồi máu cơ tim hay thiếu máu cục bộ. Tuy 
nhiên, trong một số trường hợp kết quả vẫn có thể 
là bình thường ở những bệnh nhân mắc các bệnh 
này. 

— Chụp X quang ngực thường không có giá trị chẩn 
đoán cao, nhưng có thể giúp xác định các trường 
hợp nhiễm trùng vùng ngực hoặc nứt xương sườn. 

Điều trị 

Việc điều trị một trường hợp đau ngực hoàn toàn phụ 
thuộc vào kết quả chẩn đoán xác định nguyên nhân gây 
đau ngực. Khi chưa có kết luận chính xác về nguyên nhân 
thì mọi biện pháp chỉ có ý nghĩa thăm dò. Các phần tiếp 
theo sau đây sẽ trình bày rõ hơn về phương thức điều trị 
sau khi đã xác định được nguyên nhân. 


92 


Bệnh tim mạch 





ĐAU THẮT NGỰC 


Đau thắt ngực là một dạng đau ngực xảy ra do thiếu 
máu cục bộ cơ tim. Máu cung cấp oxy cho cơ tim, thiếu 
máu dẫn đến thiếu oxy. Vì thế, đau thắt ngực thường xảy 
ra vào những lúc nhu cầu oxy tăng cao, chẳng hạn như 
khi làm việc nặng hoặc cố gắng quá sức. 


Nguyên nhôn 


— Các bệnh mạch vành như: hẹp động mạch vành do 
xơ vữa, co thắt mạch vành... 


— Hẹp van động mạch chủ. 
—_ Rối loạn nhịp tim. 
—_ Thiếu máu nghiêm trọng. 


— Cường tuyến giáp. 


Chổn đoún 

Không thể chẩn đoán xác định qua thăm khám thực 

thể, nhưng cần chú ý các yếu tố sau: 

— Xác định tính chất cơn đau. Đặc trưng của cơn đau 
thắt ngực là: đau từ giữa ngực, cảm giác như bị đè 
nặng, lan rộng lên hàm, ra sau lưng và ra cánh tay 
(thường là tay trái). 

— Xác định sự gia tăng của cơn đau. Đặc trưng của 
cơn đau thắt ngực là gia tăng khi bệnh nhân gắng 


bb) 


Cẩm nang y khoa thực hành 





94 


sức nhiều hơn, chẳng hạn như leo đốc, đi ngược gió, 

chịu đựng thời tiết lạnh, làm việc hay luyện tập 

ngay sau bữa ăn no... 

Xác định sự thuyên giảm của cơn đau. Đặc trưng 

của cơn đau thắt ngực là thuyên giảm khi bệnh 

nhân nghỉ ngơi hoặc được cho dùng 0é frœi. 

Các yếu tố sau đây làm gia tăng nguy cơ bị cơn đau 

thắt ngực: 

® Nam giới trên 50 tuổi. 

® Nghiện thuốc lá. 

® Có tiền sử mắc các bệnh mạch vành, tiểu đường, 
cao huyết áp. 

® Tăng lipid máu. 

® Có người thân trong gia đình mắc các bệnh tim 
mạch (yếu tố di truyền). 

Tìm các dấu hiệu của suy tim (như sưng mắt cá 

chân, khó thở, tăng áp lực tĩnh mạch cảnh) hoặc 

rung nhĩ. 

Xét nghiệm công thức máu toàn bộ để loại trừ khả 

năng thiếu máu nghiêm trọng. 

Điện tâm đô ghi nhận đường biểu diễn cơ bản để 

tham khảo trong các chẩn đoán tiếp theo. Điện tâm 

đồ nên thực hiện cả vào lúc nghỉ ngơi và ngay sau 

khi bệnh nhân gắng sức. Điện tâm đồ lúc nghỉ tuy 


Bệnh tim mạch 





Điều 


không cho thấy dấu hiệu của đau thắt ngực nhưng 
có thể cho thấy những thương tổn của tim trước 
đó. 

Chụp X quang lỗng ngực không có giá trị chẩn đoán, 
trừ khi có nghi ngờ suy tim. 


trị 


Nếu các cơn đau xuất hiện một cách ổn định sau 
mỗi lần bệnh nhân phải gắng sức và mất đi khi 
nghỉ ngơi, đồng thời không có những diễn tiến khác 
hơn: 


® Điều trị chủ yếu là dùng thuốc nhóm nrœ. Có 
thể bắt đầu với dạng viên ngậm GTN (giycerin 
trinitrdt), l1 đến 2 viên vào mỗi cơn đau. Cảnh 
báo bệnh nhân về tác dụng phụ của thuốc gây 
đau đầu. 

® Chuyển sang dạng thuốc uống nếu bệnh nhân cần 
dùng thuốc mỗi ngày, chẳng hạn như ¿sosorbid 
đinitrœ 10 — 20mg, mỗi ngày 3 lần. 

® Có thể dùng thêm các thuốc chẹn öeơø như d¿enolol 
50 — 100mg, mỗi ngày một lần, nếu không có dấu 
hiệu suy tim. 

® Nên cho bệnh nhân dùng kèm thuốc giảm đau 
œspirin với liều 75mg mỗi ngày, trừ khi đang 
dùng các thuốc chống đông máu hoặc bị dị ứng 
VỚI gSpirim. 


95 


Cẩm nang y khoa thực hành 





® Theo dõi trong vòng một tuân để đánh giá hiệu 
quả điều trị. Nếu bệnh nhân vẫn cần phải tiếp 
tục điều trị, hoặc có chống chỉ định với các thuốc 
trên, có thể chuyển sang dùng nhóm thuốc chẹn 
dòng cơïc¿ vào tế bào (calcium-channel blocber), 
chẳng hạn như ø0edipin 10mg, mỗi ngày 3 lân, 
hoặc amlodipin 5 - 10mg, mỗi ngày 1 lần. 
® Hướng dẫn bệnh nhân về một nếp sống lành 
mạnh, loại trừ các nguy cơ có thể làm bệnh trầm 
trọng hơn, và phải báo ngay cho bác sĩ biết nếu 
cơn đau thắt ngực có dấu hiệu diễn tiến gia tăng. 
—_ Nếu các cơn đau có diễn tiến ngày càng tôi tệ hơn, 
xảy ra với tần suất thay đổi không ổn định, không 
phụ thuộc hoàn toàn vào sự gắng sức của bệnh nhân, 
đặc biệt là bệnh nhân có thể có cơn đau cả vào 
những lúc nghỉ ngơi và về đêm, cân xem xét chuyển 
ngay đến bác sĩ chuyên khoa tim mạch, hoặc để 
nghị bệnh nhân vào bệnh viện để được theo đõi và 
điều trị. 


NHỒI MÁU CƠ TIM 

Nhồi máu cơ tim là trường hợp mà một vùng cơ tim bị 
chết vì thiếu máu đột ngột. Nhôồi máu cơ tim là nguyên 
nhân gây tử vong thường gặp nhất ở các bệnh về tim. 
Chẩn đoán phát hiện và cấp cứu kịp thời có thể giúp giảm 
thiểu các ca tử vong. Nhôi máu cơ tim rất thường gặp ở 
những nước công nghiệp phát triển. Riêng tại Hoa Kỳ, 
mỗi năm có khoảng 1,1 triệu người bị nhồi máu cơ tim, 


96 


Bệnh tim mạch 





và các tỷ lệ tử vong trong số bệnh nhân này là khoảng 
40%. Bệnh xảy ra ở nam giới nhiều hơn phụ nữ, và nguy 
cơ mắc bệnh gia tăng theo tuổi già. 


Nguyên nhôn 

- Xơ uữa động mạch là một trong các nguyên nhân 
thường gặp nhất. Trong chứng bệnh này, lượng máu 
lưu thông trong động mạch bị cản trở do thành động 
mạch không còn trơn láng, cộng thêm với các mảng 
bựa (vữa) đóng vào làm hẹp lòng động mạch. Khi 
một cục máu đông hình thành trong dòng máu vì 
một lý do nào đó bị các mảng bựa chặn lại, chúng 
hợp thành một “nú£ chặn” làm ngăn cản một phần 
hoặc hoàn toàn sự lưu thông của máu. Do sự ngăn 
cản này, lượng máu nuôi cơ tim bị cắt giảm hoặc 
mất hẳn. Tình trạng này nếu kéo dài trong một 
quãng thời gian sẽ làm cho một phần cơ tim bắt đầu 
chết vì thiếu oxy, và xảy ra cơn nhồi máu cơ tim. 


— Trong một số trường hợp ít gặp hơn, vì một lý do 
nào đó cơ của thành động mạch bỗng đột ngột co 
lại, làm cho lòng mạch bị hẹp đi hoặc bít kín hoàn 
toàn, và do đó cắt giảm lượng máu đến nuôi tim. 
Cơn nhồi máu cơ tim cũng xảy ra tương tự như trong 
trường hợp trên. 

— Các nguyên nhân gián tiếp, hiểu theo nghĩa là 
những yếu tố thúc đẩy, tạo điều kiện cho cơn nhồi 
máu cơ tim dễ dàng xảy ra hoặc xảy ra một cách 
nghiêm trọng hơn, gồm có: 


97 


Cẩm nang y khoa thực hành 





® Tiền sử mắc bệnh tim ở những người thân trong 
gia đình (yếu tố di truyền). 

® Tiền sử mắc các bệnh như bệnh động mạch vành, 
tiểu đường, huyết áp cao, tăng izpiđ máu... 


Nghiện thuốc lá. 


Huyết áp cao. 


Béo phì hoặc quá cân. 


Lượng cholesterol trong máu cao. 


Thói quen ăn nhiều chất béo, nhất là chất béo bão 
hòa (sœ£urơted fœ£) từ động vật. 


® Nếp sống tĩnh tại, ít vận động cơ thể. 


Chổn đoón 


98 


— Đau ngực là triệu chứng điển hình, với đặc trưng 


của cơn đau là xảy ra đột ngột, có thể đau nhẹ hoặc 
đau rất nhiều, đôi khi lan dần lên hàm dưới, đôi khi 
lan ra cánh tay trái, nhưng cũng có khi lan xuống 
vùng thượng vị, làm rất dễ nhầm lẫn với các bệnh 
khác. 


Hơi thở của bệnh nhân ngắn và dồn dập, vã mồ hôi, 
da lạnh, đánh trống ngực, buồn nôn hoặc nôn, có 
thể hôn mê. 

Nếu có nghi ngờ nhồi máu cơ tim - dù chưa xác 
định chắc chắn — cần gọi xe cấp cứu ngay trước khi 
tiếp tục các chẩn đoán xác định. 


Bệnh tim mạch 





Điều 


Đo huyết áp, mạch để đánh giá cung lượng tim và 
sự loạn nhịp. Thăm khám ngực, đo áp lực tĩnh mạch 
cảnh, tìm các dấu hiệu của suy tim. Nghe tiếng tim 
thường thấy không có thay đổi. 


Đo các men trong máu có thể cho kết quả chẩn đoán 
nếu tìm thấy các men do cơ tim bị tổn thương phóng 
thích ra. 


Trong điều kiện có thể tiến hành phẫu thuật thì 
cho chụp động mạch vành. 


Điện tâm đổ hoặc máy khử rung có màn hình để 
theo dõi tim. Nếu có thể thì kết hợp sử dụng cả hai. 
Tuy nhiên, ngay cả các dấu hiệu bình thường của 
điện tâm đồ cũng không cho phép loại trừ khả năng 
bị nhồi máu cơ tim. Theo dõi tâm đồ ký thường có 
lợi cho việc phát hiện và điều trị loạn nhịp tim. 


trị 

Trấn an bệnh nhân và gọi xe cấp cứu ngay khi có 

bất cứ dấu hiệu nghi ngờ nào về nhồi máu cơ tim. 

Áp dụng ngay các biện pháp điều trị triệu chứng 

trong thời gian chờ đợi xe cấp cứu: 

® Cho dùng thuốc giảm đau mạnh, chẳng hạn như 
điamorphin 2,5 — mg hoặc morphin 5 — 1Ũmg 
tiêm tĩnh mạch. Tăng hay giảm liều tùy theo sự 
đáp ứng của bệnh nhân. 


99 


Cẩm nang y khoa thực hành 





100 


Thuốc chống nôn tiêm tĩnh mạch, chẳng hạn 
như prochiorperozin 12,5 mg hay mefoclopramid 
l0mg. 


Nếu có suy tim, cho dùng Ørosemid 40mg tiêm 
tĩnh mạch. 


Nếu huyết áp giảm (huyết áp tâm thu < 100) và 
nhịp tim chậm (< 50), cho dùng zíropin 300ng 
tiêm tĩnh mạch. Theo dõi và lặp lại sau 5 phút, có 
thể tăng liều đến tối đa là 1,2mg. 

Cho dùng øspửin 300mg, trừ trường hợp bệnh 
nhân đang dùng thuốc chống đông máu hoặc dị 
ứng với gspirrn. 


Trong thời gian chờ đợi xe cấp cứu, luôn cảnh giác 


để sẵn sàng đối phó với nguy cơ bệnh nhân bị ngừng 


tim. Kiểm tra huyết áp và nhịp tim thường xuyên. 


Nếu có đủ thời gian, khi chuyển bệnh nhân đến 


bệnh viện nên gửi kèm theo bảng ghi các chi tiết 


liên quan đến trường hợp bệnh và tất cả các thuốc 


đã sử dụng. 


Trường hợp bệnh nhân đến khám bệnh khi cơn 
nhồi máu cơ tim đã qua đi: 


Nếu cơn nhồi máu cơ tim xảy ra chưa quá 24 giờ, 
chuyển ngay bệnh nhân đến bệnh viện để thực 
hiện các bước chẩn đoán và điều trị. 


Bệnh tim mạch 





® Nếu cơn nhồi máu cơ tim đã xảy ra quá 24 giờ, 
kiểm tra ngay các triệu chứng liên quan. Nếu 
không còn triệu chứng hay dấu hiệu nào đáng 
ngại, có thể không cần thiết phải chuyển bệnh 
nhân vào bệnh viện nữa. Tuy nhiên, cần kiểm tra 
liên tục trong 3 ngày sau đó để tìm các dấu hiệu 
suy tim. Nếu tất cả đều tốt, đề nghị bệnh nhân 
tái khám sau một tuần. 
- Tất cả bệnh nhân nhồi máu cơ tim sau khi đã rời 
khỏi bệnh viện đều cần phải được tái khám sau 2 
tuần. 


CHĂM SÓC SAU NHỒI MÁU CƠ TIM 


Phân lớn bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim đều có tiên 
lượng xấu. Tỷ lệ tử vong trong vòng 20 ngày sau cơn nhồi 
máu cơ tim lên đến trên 30%, tỷ lệ tử vong trong vòng 
một năm sau cơn nhồi máu cơ tim là 45% — 55%, và tỷ 
lệ tử vong trong vòng 10 năm sau cơn nhồi máu cơ tim là 
khoảng 60% — 80%. Hầu hết bệnh nhân phải được theo 
dõi, khám bệnh hoặc dùng thuốc cho đến suốt đời. Vì thế, 
việc theo dõi chăm sóc sau cơn nhồi máu cơ tim là cực kỳ 
quan trọng, để có thể giúp bệnh nhân sớm hồi phục sức 
khỏe cũng như kịp thời xử trí các biến chứng, giảm thiểu 
tối đa các trường hợp tử vong. 


Theo döi 


Sau cơn nhồi máu cơ tim, bệnh nhân cần được định kỳ 
thăm khám theo dõi để kịp thời phát hiện các dấu hiệu: 


101 


Cẩm nang y khoa thực hành 





—_ Loạn nhịp tim. 
—_ Huyết áp cao. 
—_ Tiếng tim, các dấu hiệu suy tim. 


—_ Tác dụng phụ của thuốc chẹn beta đã dùng, chẳng 
hạn như lơ mơ, giảm huyết áp. 


Cần lưu ý đến những ảnh hưởng tâm lý do cơn nhổi 
máu cơ tim để lại ở bệnh nhân. Các dấu hiệu thường gặp 
là: 

—_ Suy nhược tỉnh thần. 


— Sợ không dám tham gia những công việc phải dùng 
sức nhiều. 


—_ Chán nản, bi quan khi nghĩ đến tiên lượng bệnh. 


— Bần thần, lo lắng và luôn cảm thấy không yên tâm 
về sức khỏe bản thân. 


Chăm sóc 

Qua cơn nhồi máu cơ tim, nếu được điều trị tốt thì sau 6 
tuần bệnh nhân có thể hồi phục và thực hiện được những 
công việc bình thường như trước đây. Khuyến khích bệnh 
nhân rèn luyện thể lực một cách đều đặn với mức độ 
trong giới hạn sức khỏe cho phép, tránh không đến mức 
gây đau hay mệt mỏi. Tốt nhất là tập thể dục buổi sáng 
và những hoạt động rèn luyện thích hợp được thực hiện 
đều đặn mỗi ngày. Việc chăm sóc bệnh nhân thường phải 
lưu ý đến các vấn đề sau đây: 


102 


Bệnh tim mạch 





—_ Trấn an, tạo chỗ dựa tỉnh thần để giúp bệnh nhân 


giảm bớt các ảnh hưởng tâm lý. Khuyến khích bệnh 
nhân tham gia những công việc vừa sức để có được 
niềm vui sống, giảm tâm lý bi quan, chán sống. Tạo 
môi trường tình cảm tích cực, hạn chế tối đa các 
cảm xúc bất lợi như nóng giận, bực tức, buồn khổ... 
Cố gắng làm sao cho bệnh nhân có thể hòa nhập 
vào cuộc sống và loại bỏ những mặc cảm cũng như 
lo lắng về bệnh tật. Giải thích để bệnh nhân hiểu 
là rất nhiều người bị nhôi máu cơ tim vẫn có thể 
sống tốt nếu biết giữ gìn và có nếp sống tốt. 
Hướng dẫn, khuyến khích bệnh nhân thực hiện một 
nếp sống lành mạnh, có lợi cho sức khỏe, loại bỏ 
các yếu tố nguy cơ. Cụ thể là: 
® Khuyên bệnh nhân không hút thuốc lá, không 
uống rượu bia. 
® Thường xuyên rèn luyện thể lực với các bài tập và 
hoạt động thích hợp, vừa sức. 
® Hướng dẫn bệnh nhân chế độ ăn uống lành mạnh 
và cố gắng giảm cân nếu trong tình trạng quá 
cân hoặc béo phì. Trong mọi trường hợp, nên hạn 
chế các thức ăn có nhiều chất béo bão hòa và 
cholesterol. 
® Kiểm tra định kỳ để phát hiện và điều trị ngay 
các chứng cao huyết áp, tăng cholesterol, tiểu 
đường... 


108 


Cẩm nang y khoa thực hành 





—_ Trong trường hợp cân phải tiếp tục điều trị bằng 
thuốc, có thể sử dụng: 


® Asp¿rin dạng viên uống, 75mg — 150mg mỗi ngày 
1 lần, trừ khi bệnh nhân đang dùng thuốc kháng 
đông máu hoặc dị ứng với øspirin. 

® Thuốc chẹn öe¿ø, chẳng hạn như ø¿enolol 50mg, 
mỗi ngày 1 lần, trừ khi có dấu hiệu suy tim hay 
bïoc tim. 


SUY TIM 

Suy tim là tình trạng tim hoạt động yếu đi, không đủ 
sức để cung cấp máu cho các cơ quan trong cơ thể, trước 
hết là cho phổi. Vì thế, suy tim có thể gây suy yếu toàn 
diện cơ thể. Mặc dù là một bệnh rất nguy hiểm, nhưng 
may mắn là hầu hết các trường hợp suy tim đều có thể 
điều trị tốt, trừ một số ít trường hợp có tiên lượng xấu 
như do bệnh cơ tim hay bệnh phổi mạn tính. Có 2 trường 
hợp là suy tim trái và suy tim phải. 

Bình thường, mỗi phút tim bơm đi một lưu lượng máu 
khoảng 5 lít. Ở người bị suy tim, lưu lượng máu trong mỗi 
phút có thể giảm xuống chỉ còn từ 2 đến 3 lít. 


Nguyên nhôn 
—_ Nuy tim trái thường do các nguyên nhân như: 
® Cao huyết áp. 
® Cường tuyến giáp. 
104 


Bệnh tim mạch 





tĩnh mạch chủ trên 









động mạch chủ 


động mạch phổi 


van động tâm nhĩ trái 
mạch phổi van động mạch chủ 
tâm nhĩ phải van hai lá 
van ba lá tâm thất trái 


tâm thất phải 


tĩnh mạch chủ dưới cơ tỉm 


CẤU TẠO CỦA TIM 


® Thiếu máu. 

® Tổn thương van tim, hẹp hay hở van động mạch 
chủ, hở van hai lá. 

® Bệnh tim bẩm sinh, chẳng hạn như hẹp động 
mạch chủ. 

® Loạn nhịp tim. 

® Bệnh mạch vành. 


® Bệnh cơ tim. 


— Cơ chế gây suy tim trái giống nhau trong tất cả các 


trường hợp trên. Đó là: tim trái phải làm việc nhiều 
hơn để duy trì việc cung cấp một lượng máu bình 
thường cho cơ thể. Có hai cách để gia tăng hiệu quả 
hoạt động của tim trái. Một là gia tăng nhịp đập, và 
hai là tăng kích thước của tim, làm dày vách cơ tim 


105 


Cẩm nang y khoa thực hành 





trái. Tuy nhiên, sự gia tăng hoạt động của tim chỉ có 
tính cách đáp ứng tạm thời chứ không thể kéo dài, 
do đó tất yếu dẫn đến suy tim trái. 


— Tim phải có chức năng đưa máu đã khử oxy vào phổi 


để nhận oxy. Vì thế, nguyên nhân gây suy tim phải 

thường có liên quan đến phổi. Suy tim phải thường 

do các nguyên nhân như: 

® Tăng áp lực ở phổi. 

® Các bệnh của phổi, như viêm phế quản mạn tính 
hoặc khí phế thũng. 

® Tổn thương van tim (hở van ba lá). 

® Bệnh tim bẩm sinh, như hẹp van động mạch phổi, 
hở vách tim, tứ chứng Fdiloi... 


Chổn đoón 


106 


Triệu chứng sớm nhất thường là dễ mệt mỏi, ngay 
cả khi không làm việc quá sức. 

Khó thở, thường gặp ở suy tim trái, do phổi không 
nhận được đủ máu. Bệnh nhân thường thở gấp, hơi 
thở ngắn. Thường khó thở khi nằm, ngồi dựa lưng 
vào tường sẽ dễ chịu hơn. Khó thở gia tăng về đêm, 
có thể kèm theo vã mồ hôi. 

Sưng mắt cá chân và cẳng chân thường gặp ở suy 
tim phải, kèm theo là gan to và chướng hơi trong 
ruột (đầy bụng) gây khó chịu, khó tiêu. 


Bệnh tim mạch 





Các biện pháp xét nghiệm có thể giúp phát hiện 

những nguyên nhân như sau: 

® Công thức máu toàn bộ giúp phát hiện các trường 
hợp thiếu máu. 

® Xét nghiệm chức năng tuyến giáp giúp phát hiện 
các trường hợp nhiễm độc giáp. 

® Kiểm tra chức năng gan giúp phát hiện các trường 
hợp rối loạn trong suy tâm thất trái. 

® Chụp X quang lồng ngực giúp phát hiện các trường 
hợp phình mạch ở tâm thất trái, tim to. 

® Điện tâm đồ giúp phát hiện các trường hợp loạn 
nhịp hay nhịp tim nhanh, hoặc nhồi máu cơ tim. 


— Trong các trường hợp sau đây, nếu có thể cần tiến 


hành siêu âm tim ngay để gia tăng khả năng chẩn 

đoán: 

® Bệnh nhân dưới 65 tuổi. 

® Nghe tim thấy có tiếng rì rào nhẹ, có thể là một 
trường hợp van tim bất thường cần phẫu thuật. 

® Các triệu chứng được phát hiện ở mức độ nghiêm 
trọng. 

® Kết quả chẩn đoán không chắc chắn, không phát 
hiện rõ nguyên nhân. 

® Bệnh khởi phát đột ngột dạng cấp tính, cần 
chuyển ngay đến bệnh viện. 

Các yếu tố sau đây có thể làm tăng thêm khả năng 

nghi ngờ về một trường hợp suy tim: 


107 


Cẩm nang y khoa thực hành 





® Tiền sử có nhồi máu cơ tim. 
® Đã từng trải qua phẫu thuật tim. 
® Thiếu máu. 


® Nhiễm độc tuyến giáp. 


Loạn nhịp tim. 


Bệnh mạch vành. 


Đang dùng các thuốc kháng viêm không phải 

sterord. 

® Đang dùng các thuốc chẹn befa. 

Thăm khám thực thể tìm các dấu hiệu sau đây: 

® Tĩnh mạch cổ nổi lên do phình to hơn (thường gặp 
ở suy tim phải). 

® Nghe tim thấy nhịp nhanh, tiếng thổi tâm thu 

nhẹ ở mỏm tim, tiếng ngựa phi. 


® Sưng phù mắt cá chân hoặc cẳng chân 


— Chẩn đoán nguyên nhân qua các triệu chứng như: 


® Mạch thất thường: loạn nhịp tim. 

® Huyết áp cao: bệnh cao huyết áp. 

® Nghe tim có tiếng rì rào nhẹ: bệnh van tim. 

® Nhịp tim nhanh, mắt lôi: nhiễm độc tuyến giáp. 


® Da xanh xao: thiếu máu. 


Điều trị 


—__ Điều trị nguyên nhân gây suy tim chủ yếu phụ thuộc 


vào kết quả được chẩn đoán. 


Bệnh tim mạch 





Trong trường hợp xác định một ca suy tâm thất trái 

cấp tính, cần điều trị ngay với các biện pháp cấp 

cứu như sau: 

® D¡œmorphin 2,5 — mg tiêm tĩnh mạch. 

® Erosemzd 40mg tiêm tĩnh mạch. 

® Giycerin trinitrdt, viên ngậm. 

® Thở oxy nếu cần. 

® Cho bệnh nhân ngồi để dễ thở hơn và giảm phù 
phổi. 

® Chuyển bệnh nhân vào điều trị trong bệnh viện. 

Để kiểm soát các triệu chứng nhẹ, cho dùng 

furosemid 40mg mỗi buổi sáng. Cũng dùng cho các 

bệnh nhân không đáp ứng với £hiœzid. 


Để cải thiện tiên lượng bệnh, cho dùng một loại 

thuốc ức chế hệ renin-angiotensin (ACE inhabiior), 

chẳng hạn như cap£opril (Capoten) khởi đầu với liều 

125mg, mỗi ngày 1 lần, tăng dần lên đến 50mg, 

mỗi ngày 3 lân. Để bắt đầu sử dụng capfopr¿!, nên 

thực hiện như sau: 

® Xét nghiệm kiểm tra creœfinine và các chất điện 
giải. 

® Nếu không có dấu hiệu nguy hiểm, ngừng dùng 
furosemid vào mỗi buổi sáng như liều điều trị ban 
đầu. 

® Cho bệnh nhân uống capfoprii 12,mg vào buổi 


sáng, sau khi tiểu tiện, và tiếp tục nằm lại trên 


109 


Cẩm nang y khoa thực hành 





110 


giường khoảng 2 giờ sau đó để giảm bớt tác dụng 
hạ huyết áp của liều đầu tiên. 

® Sau đó kiểm tra huyết áp để đảm bảo là không 
hạ xuống quá thấp (do tác dụng của thuốc). Nếu 
huyết áp tâm thu > 100 mmlHg, có thể tiếp tục với 
liều 12,5mg mỗi ngày. 

® Khi xác định bệnh nhân có thể chấp nhận được 
thuốc, tăng liều gấp đôi sau mỗi tuần, đồng thời 
lặp lại xét nghiệm kiểm tra creœiinine và các chất 
điện giải, theo dõi huyết áp sau mỗi lần tăng liều 
để đảm bảo là không có bất kỳ dấu hiệu nguy 
hiểm nào. 

® Tránh dùng các loại thuốc lợi tiểu giữ bơi; như 
triamteren, amilorid... và các thuốc bổ sung kdÏi. 

® Thường xuyên theo dõi trong suốt quá trình dùng 
thuốc. Cân nhắc việc ngừng thuốc khi xác định 
nguyên nhân gây bệnh đã được cải thiện. 


Hướng dẫn bệnh nhân các biện pháp không dùng 

thuốc có thể giúp giảm nhẹ nguy cơ, chẳng hạn 

như: 

® Cố gắng giảm cân, nếu bệnh nhân đang trong 
tình trạng quá cân hoặc béo phì. 

® Ăn nhạt, giảm bớt lượng muối ăn tiêu thụ mỗi 
ngày. 

® Hạn chế tối đa các loại rượu, bia... 


Bệnh tim mạch 





® Không hút thuốc lá. 

® Tập thể dục đều đặn mỗi ngày và thường xuyên 
rèn luyện thể lực với mức độ thích hợp. 

® Giảm nhẹ mọi lo âu, buôn phiền hay những cảm 
xúc bất lợi trong cuộc sống. Tạo môi trường tình 
cảm tích cực để sống vui, sống thanh thản. 


BỆNH RAYNAUD — HIỆN TƯỢNG RAYNAUD 


Bệnh #øynaud là một bệnh mạch máu. Khi người bệnh 
tiếp xúc với môi trường lạnh thì các mạch máu ở đầu 
ngón tay, ngón chân sẽ co thắt lại gây tím tái đầu ngón, 
nhất là các đầu ngón tay. Bệnh không rõ nguyên nhân, 
thường gặp nhiều hơn ở phụ nữ. 


Hiện tượng Røynaud là các triệu chứng tương tự như 
bệnh #œynơud, nhưng nguyên nhân được xác định là do 
một số bệnh khác gây ra. 


Nguyên nhôn 


Bệnh #aynơud không rõ nguyên nhân. 

Hiện tượng fœynaud được xác định là do một trong 

các nguyên nhân sau đây gây ra: 

® Các bệnh mạch máu, chẳng hạn như bệnh Buerger, 
bệnh xơ cứng mạch, bệnh thuyên tắc mạch... 

® Các bệnh mô liên kết, chẳng hạn như bệnh xơ 


cứng bì, viêm khớp dạng thấp, bệnh Lupus... 
111 


Cẩm nang y khoa thực hành 





® Do tác dụng phụ khi sử dụng một số các loại 
thuốc như ergotamin, methylsergid, các thuốc 
chẹn öefa... 

® Do phải thường xuyên dùng tay sử dụng các máy 
móc có độ rung lớn như máy cưa, máy khoan... 
hoặc phải liên tục làm việc với các ngón tay, 
chẳng hạn như thư ký đánh máy, nhạc công chơi 
đàn... 


Chổn đoón 
— Chẩn đoán chủ yếu dựa vào các triệu chứng quan sát 
thấy, chẳng hạn như: 
® Khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, các đầu ngón tay, 
ngón chân trắng bệch ra, do hiện tượng co mạch. 
® Sau đó, máu chảy chậm và các đầu ngón có màu 
tái xanh. Thường kèm theo rối loạn cảm giác như 
tê rân, đau buốt... 
® Khi được làm ấm, lưu thông máu sẽ được phục hồi, 
các đầu ngón có màu đỏ hồng trở lại. 
— Đối với hiện tượng Rœynaud, cần chẩn đoán xác định 
nguyên nhân. 


Điều trị 


—_ Đối với hiện tượng Raynœud, chẩn đoán xác định và 
điều trị nguyên nhân gây ra hiện tượng này. 


112 


Bệnh tim mạch 





— Trong cả hai trường hợp, để điều trị triệu chứng 
cần: 
® Khuyên bệnh nhân không hút thuốc lá, vì thuốc 
lá làm cho bệnh nặng hơn. 
® Nếu cần có thể cho dùng một loại thuốc giãn mạch 
như điazoxid, hydrdÌazin... 
® Trường hợp bệnh quá nặng có thể cần phẫu thuật 
cắt thần kinh giao cảm có chức năng điều chỉnh 
đường kính của mạch máu. 


— Ngoài ra, hướng dẫn bệnh nhân luôn giữ ấm bàn tay, 
bàn chân, chẳng hạn như tập thói quen đeo găng 
tay, đi tất khi phải tiếp xúc với môi trường lạnh. 


THIẾU MÁU 


Thiếu máu là tình trạng nồng độ sắc tố mang oxy trong 
máu (hbermoglobin) giảm thấp dưới mức bình thường. Trong 
tình trạng bình thường, nồng độ hemogiobin trong máu 
luôn được giữ ở một mức ổn định nhờ có sự cân bằng giữa 
việc tạo mới hồng câu ở tủy xương và phá hủy hông cầu 
ở lách. Một số nguyên nhân khác nhau có thể làm cho sự 
cân bằng này mất đi, và khi đó có khả năng xảy ra thiếu 
máu. Vì thế, thiếu máu không phải là một bệnh, mà có 
thể xem là hậu quả của một số bệnh khác nhau, thậm chí 
là của tình trạng suy dinh dưỡng, khi thức ăn không cung 
cấp đủ lượng sắt để tạo hồng cầu. 


1153 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Cũng cân biết qua về chu kỳ hình thành và phá hủy 
của các tế bào hồng cầu một cách tự nhiên trong cơ thể. 
Hồng câu được tủy xương tạo ra từ một số các tế bào ít 
biệt hóa gọi là ¿ế bào gốc. Trong một thời gian khoảng 
5 ngày, các tế bào này thay đổi hình dạng và tích tụ 
hemoglobin. Sau đó, các tế bào này rời khỏi tủy xương 
để vào máu, gọi là tế bào lưới. Tế bào lưới cần khoảng 1 
— 2 ngày để phát triển thành hồng câu, và thực sự có thể 
đảm nhận được vai trò chuyên chở oxy, đioxid carbon và 
oxid nitr#t. Hemoglobin chiếm khoảng 35% khối lượng 
trong hồng câu và là thành phần chủ yếu giúp hồng câu 
thực hiện chức năng chuyên chở. #emoglobin trong hồng 
cầu có khả năng chuyên chở một lượng oxy lớn gấp 20 lần 
khối lượng tự thân của nó. 


Hồng cầu thực hiện chức năng trong khoảng 120 ngày 
thì trở nên “già yếu”. Những hông cầu già sẽ bị kẹt lại 
trong các mạch máu nhỏ, chủ yếu là ở lách, và bị phá hủy. 
Các “uật liệu” cấu tạo của hông câu, chẳng hạn như sắt, 
được cơ thể giữ lại và đưa vào sử dụng trong việc tạo ra 
các hồng cầu mới. 


Nguyên nhôn 
Mỗi loại thiếu máu thường có những nguyên nhân khác 
nhau, do đó việc chẩn đoán thiếu máu cần chú ý toàn diện 
những yếu tố liên quan trước khi có thể đi đến kết luận: 
—_ Thiếu máu thiếu sắt: Do thiếu sắt trong cơ thể, nên 
cũng thường gọi là ¿hiếu máu thiếu sắt. Sắt là thành 


114 


Bệnh tim mạch 





phần chính của hemoglobin, nên thiếu sắt tất yếu 

sẽ làm giảm khả năng tạo thành hemogiobin ở tủy 

xương. Các nguyên nhân dẫn đến thiếu sắt thường 

là: 

® Do thiếu sắt trong thức ăn, có thể là do ăn uống 
thiếu thốn, nhưng cũng có thể do các bệnh ở 
đường tiêu hóa làm cho lượng thức ăn tiêu thụ bị 
giảm mạnh, hoặc do chế độ dinh dưỡng sai lệch, 
đặc biệt là các chế độ ăn kiêng mất cân đối về 
dinh dưỡng. 

® Do mất máu nhiều trong một thời gian ngắn, làm 
mất theo lượng sắt trong máu và cơ thể không 
sao khôi phục kịp, chẳng hạn như các trường hợp 
xuất huyết trong ống tiêu hóa, xuất huyết đường 
tiết niệu, kinh nguyệt nhiều bất thường, nhiễm 
giun móc... 

® Do điều trị dài ngày với các thuốc kháng viêm 
không s¿eroid hoặc aspirin... 

Thiếu máu hông cầu to: Do thiếu uiœmin B,., hoặc 

uitamin B, (acid ƒfolic), ảnh hưởng đến việc tạo hồng 

cầu trong tủy xương, làm cho hồng câu có kích thước 

to hơn bình thường, do đó được gọi là ¿hiếu mứu 

hông câu to. 

Thiếu máu ác tính: Trong bệnh thiếu máu ác tính 

thì thiếu 0#amin B,, là do cơ thể giảm sản xuất yếu 

tố nội tại cần thiết cho việc hấp thụ loại 0i¿amäin 

này. 


115 


Cẩm nang y khoa thực hành 





116 


Thiếu máu bất sản: Do tủy xương suy giảm khả năng 
tạo tế bào gốc, từ đó giảm hẳn khả năng tạo hồng 
cầu. Loại thiếu máu này rất hiếm gặp, được gọi là 
thiếu máu bất sản. Các nguyên nhân gây thiếu máu 
bất sản thường là do ảnh hưởng của tia phóng xạ 
hoặc các loại hóa chất, nhưng trong một số trường 
hợp đây cũng có thể là một bệnh tự phát. 


Thiếu máu tán huyết: Do các tế bào hồng câu bị 
phá hủy sớm hơn thời gian bình thường, khiến cho 
khả năng tạo mới hông cầu ở tủy xương không thể 
cân đối kịp. Mặc dầu tủy xương có khả năng tăng 
tốc độ tạo hông cầu lên nhanh hơn gấp 6 lần so với 
bình thường, nhưng khi các tế bào hồng cầu bị phá 
hủy còn nhanh hơn nữa thì vẫn xảy ra thiếu máu. 
Sự phá hủy sớm các tế bào hồng câu được gọi là sự 
tán huyết, vì thế nên loại thiếu máu này cũng được 
gọi là thiếu máu tán huyết. 


Thiếu máu do các bệnh di truyền: Trong một số 
trường hợp, thiếu máu còn là do những khiếm 
khuyết về di truyễển, tạo ra sự rối loạn trong khả 
năng tạo hồng cầu, hoặc bất thường trong việc phá 
hủy hồng cầu, hoặc hồng cầu có cấu trúc không bình 
thường. Dựa vào sự khác biệt, người ta phân biệt 
một số trường hợp thiếu máu loại này như sau: 
® Thiếu máu hông câu liềm: yếu tố di truyền gây 
ra việc sản xuất các hồng cầu mang hemoglobin 
bất thường, gọi là hemoglobin S. Hồng cầu trong 


Bệnh tim mạch 





bệnh này bị biến dạng thành hình liềm và rất 
mong manh, dễ bị phá hủy, do đó gây ra thiếu 
máu tán huyết, vì tốc độ phá hủy hồng cầu quá 
cao. 


® Thiếu máu hông câu hình câu: yếu tố di truyền 


gây ra việc sản xuất nhiều tế bào hồng cầu bất 
thường, có kích thước hình cầu nhỏ hơn so với 
bình thường. Các tế bào này có màng tế bào bất 
thường, dễ bị giữ lại ở lách và rồi bị phá hủy. Khi 
tốc độ phá hủy tăng nhanh hơn tốc độ tạo hồng 
cầu ở tủy xương thì bệnh nhân sẽ bị thiếu máu. 


® Thiếu máu Địa Trung Hải: Bệnh được gọi tên 


theo vùng xuất hiện phổ biến nhất. Thật ra, bệnh 
này có thể gặp ở khắp các vùng Địa Trung Hải, 
Trung Đông và Đông Nam Á. Đây là bệnh máu do 
yếu tố di truyền, làm rối loạn quá trình sản xuất 
hemoglobin, tạo ra các hemoglobin bất thường, 
làm cho có nhiều hồng cầu bị phá hủy rất nhanh, 
gây thiếu máu tán huyết. 


Chổn đoón 


— Chẩn đoán xác định thiếu máu là dựa vào công thức 


máu toàn bộ. Khi nông độ »emogiobin thấp hơn 
mức bình thường có nghĩa là thiếu máu. Cụ thể, ở 
nam giới là dưới 13,5g/d] và nữ giới là dưới 11,5g/dl. 
Lượng hemoglobin ở người bình thường dao động 
trong khoảng từ 13,ðg/dl đến 18g/dl ở nam giới và 
11,Bg/dl đến 16g/dl ở nữ giới. 


117 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Chú ý tìm hiểu các nguyên nhân gây thiếu máu, 
chẳng hạn như: 


® Kinh nguyệt thất thường, với lượng máu mất đi 
quá nhiều. Chảy máu ở hậu môn cũng là một 
nguyên nhân thường gặp. 


® Chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu 
sắt. Những người cao tuổi, người ăn chay, trẻ em 
đang độ tuổi phát triển, phụ nữ đang mang thai 
hoặc cho con bú, người lao động thể lực hoặc vận 
động cơ thể nhiều... đều là những đối tượng đặc 
biệt cần chú ý vì có nhiều nguy cơ không đủ dinh 
dưỡng trong bữa ăn thường ngày. 

® Bệnh nhân có tiền sử ¿hiếu máu thiếu sắt có nhiều 
nguy cơ lặp lại. 


— Các triệu chứng thực thể thường gặp là: mệt mỏi, khó 


thở, chóng mặt, đau thắt ngực, đánh trống ngực... 


— Chú ý một số kết quả xét nghiệm có thể gợi ý đến 


118 


những nguyên nhân gây thiếu máu: 


® Thiếu móu thiếu sắt thường đặc trưng với thể 
tích hông câu trung bình thấp (<76 fl) và nông độ 
hemoglobin trung bình của hồng câu thấp (<30g/ 
d]l). Tuy nhiên, chẩn đoán xác định cần kiểm tra 
thêm sắt huyết thanh. Thiếu máu thiếu sắt khi 
sắt huyết thanh giảm (<15mmol/L ở nam giới và 
<14mmol/L ở nữ giới). 

® Khả năng gắn sắt toàn bộ cao (>70mmol/L ở nam 
giới và >74mmol/L ở nữ giới) cũng giúp chẩn đoán 


Bệnh tim mạch 





thiếu máu thiếu sắt. Ngược lại, khä năng gắn sắt 
toàn bộ thấp (<45mmol/L ở nam giới và <40mmol/ 
L ở nữ giới) gợi ý về một trường hợp thiếu máu 
mạn tính. 


® Nếu phát hiện có hồng câu to (thể tích hồng cầu 


trung bình >96fl), cần chú ý đến các khả năng: 
m Giảm năng tuyến giáp: cần kiểm tra hormon 
kích thích tuyến giáp (hyroid stimulaiing 


hormone). 
m Nghiện rượu: kiểm tra gœmmaø sắt (glutamyl 
transƒerdse). 


m Thiếu 0uiœmnin B,, hoặc uitœmin B, (acid folic): 
kiểm tra nồng độ trong máu. 

m Phụ nữ đang mang thai. 

m Và một số khả năng hiếm gặp hơn như: thiếu 
máu ác tính (đo tốc độ lắng hồng cầu - ESR), 
thiếu máu do xạ trị liệu, hoặc thiếu máu do 
bệnh gan (xét nghiệm chức năng gan). 


— Các triệu chứng kèm theo như nhiều vết bầm tím 


trên da, bệnh nhân dễ chảy máu mũi, chảy máu 
răng, dễ nhiễm trùng... cho thấy có khả năng là 
thiếu máu bất sản, do bạch cầu và tiểu cầu đều 
giảm. 

Thiếu máu ác tính có thể có dấu hiệu mất cảm giác 
ở chân. Ngoài ra, kết mạc có thể hơi nhợt màu và 
da mặt vàng. Trong bệnh này, thiếu 0iiœm¿in B,, là 
do kém hấp thụ, vì thiếu đi yếu tố nội tại cần thiết 


119 


Cẩm nang y khoa thực hành 





cho việc hấp thụ loại 0/œmin này. Cần xét nghiệm 
máu để đánh giá về yếu tố nội tại này. 

— Một số bệnh mạn tính có thể là nguyên nhân gây 
thiếu máu, chẳng hạn như suy thận, viêm ruột, 
viêm khớp dạng thấp... Trong một số trường hợp, 
ung thư cũng có thể gây thiếu máu. 


—_ Thiếu máu khi mang thai có thể đe dọa tính mạng 
cả trước và sau khi sinh. Vì thế, mỗi lần khám thai 
cần làm xét nghiệm theo dõi nồng độ hemogiobin, 
đặc biệt là vào tuân thứ 28 và thứ 34 của thai kỳ. 
Nồng độ hemoglobin giảm đi một cách tự nhiên 
trong giai đoạn mang thai, do máu loãng. Mức độ 
giảm thấp được xem là bình thường do máu loãng 
khi hemoglobin ở khoảng 10 — 11g/dl với thể tích 
hồng cầu trung bình và hemoglobin hồng cầu trung 
bình đều bình thường. Phụ nữ mang thai được xác 
định thiếu máu và cần điều trị khi hemoglobin 
<10g/dl. 


—_ Trong các trường hợp không thể xác định nguyên 
nhân gây thiếu máu, cần thực hiện ngay các xét 
nghiệm chẩn đoán dạ dày-ruột. Thiếu máu thường 
là biểu hiện của một số bệnh nguy hiểm sắp bộc 
phát. 


Điều trị 
Việc điều trị thiếu máu chủ yếu tùy thuộc vào chẩn 


đoán nguyên nhân gây thiếu máu. Những gợi ý sau đây 
có thể áp dụng trong một số trường hợp: 


120 


Bệnh tim mạch 





Thiếu máu thiếu sắt dạng nhẹ (bemoglobin>7g/đl) có 
thể điều trị với viên sưÏƒu# sắt (Feospơn, Toniron...) 
200mg mỗi ngày. Làm công thức máu toàn bộ sau 
một tháng để kiểm tra kết quả. Đồng thời phải chú 
ý giải quyết các nguyên nhân, chẳng hạn như điều 
chỉnh chế độ ăn uống, uống thuốc tẩy giun, điều trị 
rong kinh... 

Nếu bệnh nhân không dùng được viên sưiƒfœ sắt 
do có tác dụng phụ, có thể dùng viên sắt fưmoraf 
(ersaday, Fersdmadl...) 


Nếu bệnh nhân gặp khó khăn trong việc sử dụng 
dạng viên uống, hoặc các thuốc này không đủ hiệu 
quả điều trị, có thể sử dụng dạng thuốc tiêm. 


Nếu thiếu máu trầm trọng (hemoglobin>5g/d1) kèm 
theo nhiều triệu chứng, nên cân nhắc việc chuyển 
đến bệnh viện để truyền máu. Mỗi lần có thể 
truyền từ 200 - 300ml] máu và cách khoảng 4, ð 
ngày truyền một lần cho đến khi tình trạng thiếu 
máu được cải thiện. 


Một số bệnh nhân có các bệnh mạn tính kèm theo 
thiếu máu nhẹ (bemoglobin khoảng 10g/đl), thường 
không cần điều trị triệu chứng thiếu máu mà chỉ cần 
điều trị bệnh. Các bệnh nhân này thường không có 
các triệu chứng thiếu máu, và trong thực tế cũng 
không đáp ứng với việc điều trị thiếu máu. 

Thiếu máu hông cầu to cần xác định nguyên nhân 
và điều trị nguyên nhân. 


121 


Cẩm nang y khoa thực hành 





122 


Khi xác định thiếu 0iœmin B.. trong thiếu máu ác 
tính, điều trị bằng »ydroxocobalamin 1mg tiêm bắp 
thịt 3 ngày một lân, liên tục trong 2 tuần. Sau đó 
giảm còn 3 tháng một lần, kéo dài. Làm công thức 
máu toàn bộ sau một tháng điều trị để đảm bảo 
không còn các hồng cầu to, cũng như loại trừ khả 
năng bị chứng thiếu máu thiếu sắt, vì thiếu máu 
thiếu sắt làm cho việc điều trị bằng ui¿œmin B,, trở 
nên phức tạp hơn. 


Khả năng thiếu aciởđ ƒfolic thường là do hấp thụ kém 
trong các bệnh đường ruột, nhưng trong một số rất ít 
trường hợp cũng có thể do chế độ dinh dưỡng thiếu. 
Khi xác định thiếu hụt acid folic, có thể điều trị 
bằng dạng thuốc viên (Cy£opol, Folamin, Folsan...) 
với liều dùng mỗi ngày 5mg. Tuy nhiên, cần chắc 
chắn là đã điều trị tốt tình trạng thiếu 0amin ĐB,., 
vì bệnh thần kinh ngoại vi do thiếu 0iœmnin B,. sẽ 
trở nên nghiêm trọng hơn khi sử dụng ơcid foiic. 


Thiếu máu khi mang thai thường là thiếu máu 
thiếu sắt và được điều trị bằng viên sắt fưmoraf 
(Fersaday, Fersdmal...) mỗi ngày một viên. Có thể 
dùng dạng thuốc kết hợp chứa 100mg sắt nguyên tố 
và 350 ng ơcid ƒfolie. Sau 2 tuần điều trị, kiểm tra 
nồng độ hemoglobin. Nếu đáp ứng tốt, nồng độ phải 
gia tăng khoảng 0,ðg/dl sau mỗi tuần điều trị. Nếu 
hiệu quả điều trị thấp, hoặc nếu thiếu máu nghiêm 
trọng hơn, cho gấp đôi liều dùng. Sau 2 tuân, kiểm 
tra nông độ hemoglobin, nếu vẫn thấp hơn 9g/dl, 


Bệnh tim mạch 





nên chuyển đến bác sĩ chuyên khoa hoặc đề nghị 

bệnh nhân vào điều trị trong bệnh viện. 

Phụ nữ mang thai nên được điều trị dự phòng thiếu 

sắt nếu có các nguy cơ sau đây: 

® Chế độ ăn uống kham khổ, hoặc ăn kiêng dài 
ngày, ăn chay... 

® Thời gian có thai quá gần với lần mang thai 
trước. 

® Có tiền sử thiếu máu thiếu sắt. 

Tất cả phụ nữ mang thai nên được điều trị dự phòng 

thiếu acid ƒfolic với liều 4mg mỗi ngày trong suốt 12 

tuần lễ đầu tiên của thai kỳ. Liêu cao hơn, ðmg mỗi 

ngày, nên dùng cho các đối tượng sau đây: 

® Có tiền sử thiếu acid folic. 

® Có tiền sử sinh con bị nứt đốt sống, hoặc tiền sử 
người thân trong gia đình bị nứt đốt sống. 

® Có dấu hiệu hấp thụ kém. 

® Có bệnh hemogilobin. 

® Đang điều trị bằng thuốc chống co giật như 
phenytoin. 

® Mang thai sinh đôi, sinh ba... hoặc đã mang thai 
nhiều lần. 


ca 


1253 


Bệnh đường hô hấn 


HEN PHẾ QUẢN (SUYỄN) 


Hen (hay suyễn) có đặc trưng là những cơn khó thở, 
khò khè, diễn tiến ngày càng nặng hơn và thường nặng 
về đêm. Bệnh được gọi đủ là hen phế quản để phân biệt 
với hen fm cũng có cùng triệu chứng, nhưng có nguyên 
nhân từ tim, do giảm lượng máu bơm đi từ tim trái. 


Hen thường bắt đầu từ thuở nhỏ, sớm hơn 5 tuổi, nhưng 
cũng có thể phát triển ở bất cứ tuổi nào. Khoảng 50% trẻ 
em mắc bệnh này sẽ hoàn toàn khỏi bệnh khi bước vào 
tuổi trưởng thành (khoảng 21 tuổi). Số còn lại tiếp tục với 
diễn tiến nặng hơn của bệnh và phải thường xuyên được 
điều trị bằng thuốc. Điều kiện thuốc men hiện nay cho 
phép duy trì đời sống cho tất cả các bệnh nhân bị hen 
phế quản, nhưng có một số ít trường hợp rất nặng phải 
thường xuyên được điều trị tại bệnh viện. 


Nguyên nhôn 

Hen phế quản thường xuất hiện ở những người có cơ 
địa đặc biệt, mẫn cảm với một số tác nhân gây dị ứng 
hoặc có hệ thần kinh dễ bị mất thăng bằng. Yếu tố di 
truyền hiện nay vẫn được xem là nguyên nhân chính ở 
hầu hết các trường hợp hen phế quản. Tùy theo tác nhân 


124 


Bệnh đường hô hấp 





gây ra cơn hen, người ta chia các bệnh nhân hen phế 
quản thành 2 nhóm: 


— Hen phế quản ngoại sinh: Bệnh nhân dị ứng với 
một hoặc nhiều tác nhân có trong môi trường, và 
những tác nhân này gây ra cơn hen mỗi khi tiếp 
xúc. Các tác nhân gây dị ứng thường gặp là phấn 
hoa, bụi, lông thú vật... Một số nguyên nhân khác 
có thể là nhiễm uirus đường hô hấp, tiếp xúc quá 
lâu với không khí lạnh, nghiện thuốc lá, các chất 
ô nhiễm trong không khí... Bệnh nhân cũng có thể 
dị ứng với một số loại thức ăn hoặc thuốc điều trị 
bệnh. 


— Hen phế quản nội sinh: Cơn hen của bệnh nhân 
hoàn toàn không liên quan gì đến các yếu tố bên 
ngoài. Nhóm này thường phát triển muộn hơn, với 
cơn hen đầu tiên thường là theo sau một đợt nhiễm 
trùng đường hô hấp. Không rõ nguyên nhân gây 
cơn hen, nhưng sự căng thẳng hay lo âu có thể thúc 
đẩy cơn hen xảy ra. 


Chổn đoún 
— Khi có cơn khó thở lặp lại trên hai lần kèm theo 
dấu hiệu thở khò khè hoặc ho khan và bệnh nhân 
đáp ứng tốt với các tác nhân làm giãn phế quản, có 
thể nghĩ đến hen phế quản. Cơn hen thường thay 
đổi khác nhau về cường độ, có thể từ khó thở cho 


125 


Cẩm nang y khoa thực hành 





126 


đến suy hô hấp. Bệnh nhân có cảm giác căng trong 
lông ngực. 

Trong cơn hen nặng, bệnh nhân không ngủ được, 
thở rất khó, vã mô hôi, tim đập nhanh, có cảm 
giác bồn chỗn, lo âu... Bệnh nhân không nói được, 
ngồi dậy thấy dễ chịu hơn nằm, thở nhanh và triệu 
chứng khò khè ngày càng nặng hơn. 

Khi cơn hen kéo dài hoặc rất nặng, lượng oxy trong 
máu xuống thấp có thể gây tím tái mặt, nhất là ở 
môi. Da bệnh nhân nhợt nhạt, xanh xao và lạnh. 
Cơn nặng như thế này có thể gây tử vong nếu không 
được can thiệp kịp thời. 


Cần tìm hiểu về các yếu tố như: 


® Thời điểm xảy ra cơn hen và thời gian kéo dài 
của mỗi cơn. 

® Các loại thuốc hay biện pháp điều trị mà bệnh 
nhân đang sử dụng. 

® Tác động của cơn hen đối với sinh hoạt hằng 
ngày: ảnh hưởng đến giấc ngủ, thời gian nghỉ việc 
hay phải bỏ học, mức độ chịu đựng... 

® Nghiện thuốc lá hoặc sống trong môi trường phải 
hít khói thuốc lá do người khác thải ra (hút thuốc 
thụ động). 

® Tiền sử những người thân trong gia đình về hen 
phế quản hoặc các bệnh dị ứng. 


Bệnh đường hô hấp 





® Bản thân bệnh nhân có bị dị ứng hay không. 

® Nghề nghiệp của bệnh nhân có liên quan đến các 
cơn hen hay không. 

Bệnh kéo dài thường gây ra những tổn thương thực 

thể, chẳng hạn như giãn phế nang... 

Các cơn hen thường xảy ra về đêm, có thể có một số 

dấu hiệu báo trước, chẳng hạn như hắt hơi, sổ mũi, 

hoặc ho khan một lúc... Một số người có thể thấy 

hơi tức ngực. Cơn hen làm người bệnh thở ra khó 

hơn hít vào nên tạo thành những tiếng khò khè. 

Nghe phổi thấy tiếng rì rào phế nang kém, hai phổi 

nhiều ran rít, ran ngáy... 

Chụp X quang lồng ngực có thể giúp chẩn đoán xác 

định với các dấu hiệu: 

® Hai phế trường sáng khác thường, hai bên rốn 
phổi thường có những vết đen hơn vì trong cơn 
hen máu ứ lại ở các động mạch. 

® Lông ngực, cơ hoành không di động lúc thở. 

® Các khoảng liên sườn rộng và không co giãn. 


® Xương sườn nằm ngang. 


Điều trị 

Chủ yếu là điều trị triệu chứng, kiểm soát các cơn hen 
và làm chậm tiến triển của bệnh. Trong các trường hợp 
xác định được tác nhân gây hen, việc kiểm soát các tác 
nhân này cũng có ý nghĩa quan trọng không kém. 


127 


Cẩm nang y khoa thực hành 





128 


Điều trị khởi đầu với một loại thuốc làm giãn phế 
quản có tác dụng nhanh và không kéo dài, chẳng 
hạn như sdÌbutamol (Ventolin, Sultanol, Albuterol...) 
200ug để làm giãn phế quản khi các triệu chứng 
xuất hiện một cách nhẹ và không thường xuyên. 
Mỗi lần khí dung 100ng, bơm vào miệng, nếu dùng 
2 lân thì cách nhau 1 phút, chỉ sử dụng khi nào cần 
thiết. Chú ý không dùng quá 6 lần trong một ngày. 
Cần điều trị ngay từ giai đoạn này để làm chậm sự 
tiến triển của bệnh, có thể duy trì được lượng thuốc 
làm giãn tĩnh mạch ở mức tối thiểu. 

Nếu bệnh đã phát triển đến giai đoạn gây cơn 
hen thường xuyên hơn, bệnh nhân luôn phải dùng 
thuốc giãn phế quản mỗi ngày nhiều hơn một lần, 
có thể cho dùng một loại có tác dụng kháng viêm 
như öeclometazon (Becotid, Aldéxin, Bécondœse...) 
từ 100ng đến 400ng mỗi ngày. Mỗi lần khí dung 
100ng (chia thành 2 hơi, cách nhau 1 phút, mỗi hơi 
B0ng bơm vào một bên mũi), mỗi ngày 2 lần. Chú 
ý không được sử dụng quá 10 lần trong một ngày. 
Thuốc có tác dụng chậm, thường sau vài ngày điều 
trị. Có thể dùng phối hợp với một loại thuốc làm 
giãn phế quản có tác dụng nhanh như sơlbutamol. 


Trường hợp các triệu chứng trở nên rất nặng hoặc 
bệnh nhân không đáp ứng tốt với các liều bình 
thường và cần tăng liều, có thể dùng naứri (sodium,) 
cromoglycat mg — 10mg (1 — 2 hơi), mỗi ngày 4 
lân, hoặc nedoeromil 4mg (2 hơi), mỗi ngày 2 — 4 


Bệnh đường hô hấp 





lần. Nếu bệnh nhân vẫn chưa đáp ứng tốt, có thể 

cho dùng đều đặn thuốc kháng viêm s¿eroiởd với liều 

cao, chẳng hạn như öeclometazon 200ug — 800ng 

(mỗi lần 2 — 4 hơi, mỗi hơi 50ng bơm vào một bên 

mũi, cách nhau 1 phút) mỗi ngày 3 - 4 lần, phối 

hợp với một loại thuốc làm giãn phế quản có tác 

dụng nhanh như sơibufamol vào những cơn cần 

thiết. Chú ý luôn phải có một khoảng cách giữa 2 

hơi thuốc. 

Khi các triệu chứng trở nên rất nghiêm trọng hoặc 

bệnh nhân không đáp ứng với liều điều trị hiện tại, 

ngoài việc tăng liều và phối hợp các thuốc như trên, 

có thể lần lượt thử qua một số các biện pháp sau 

đây: 

® Cho bệnh nhân hít chất chủ vận be¿a (chất kích 
thích thụ thể öe#œ có tính chọn lọc cao) có tác 
dụng kéo dài, chẳng hạn như sơỉzneterol 50ng — 
100pg (2 — 4 hơi khí dung), mỗi ngày 2 lần. 

® Dùng viên uống (heophylin với đặc tính giải 
phóng chậm, chẳng hạn như Sỉo-Phyiin, 250mg 
— 500mg, mỗi ngày 2 lần. 

® Thuốc hít zpraropiưm. 20ug — 40ng (1 — 2 hơi khí 
dung), 3 —- 4 lần mỗi ngày, hoặc oxi£ropium 200ng 
(2 hơi khí dung), mỗi ngày 2 — 3 lần. 

® Dùng viên uống chủ vận öeœ (chất kích thích thụ 
thể befz có tính chọn lọc cao) có tác dụng kéo 
dài, chẳng hạn như Voimax viên nén 8mg, ngày 
2 lần. 


129 


Cẩm nang y khoa thực hành 





130 


® Thuốc giãn phế quản dạng khí dung liều cao, 
chẳng hạn như sưibu£amol (Venfolin). Tuy nhiên, 
khi áp dụng biện pháp này cần theo dõi chặt chẽ 
bệnh nhân. Tuyệt đối không dùng thuốc khi có 
dấu hiệu bệnh hay nhiễm trùng ở phế quản. Chú 
ý không dùng quá 6 lần trong một ngày. 


Khi các biện pháp trên tỏ ra không kiểm soát được 
sự phát triển của các triệu chứng, có thể cân nhắc 
việc điều trị bằng viên uống s¿eroid trong một thời 
gian ngắn, chẳng hạn như prednisolon 40mg vào 
mỗi buổi sáng, liên tục trong 5ð ngày, giảm liều còn 
20mg trong 5 ngày nữa rồi ngừng thuốc. 


Ngoài việc điều trị triệu chứng bằng thuốc như đã 
nói trên, cần chú ý tìm ra những nguyên nhân tác 
động đến căn bệnh như nghề nghiệp, môi trường 
sống, thói quen ăn uống, thuốc lá, rượu... Cần giải 
thích rõ với bệnh nhân về tác hại của từng yếu tố 
và khuyên bệnh nhân tự giác loại trừ. 


Các tác nhân gây kích thích cần được tìm ra để loại 
trừ, chẳng hạn như phấn hoa, bụi, lông thú... Khi 
người bệnh dị ứng với một loại tác nhân nào đó, 
việc điều trị sẽ không mang lại kết quả nếu bệnh 
nhân vẫn phải thường xuyên tiếp xúc với tác nhân 
gây dị ứng. 

Bệnh nhân nên tránh dùng øơspirin và các thuốc 
kháng viêm không sứerord. 


Bệnh đường hô hấp 





NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG HÔ HẤP TRÊN 


Nhiễm trùng đường hô hấp là những trường hợp viêm 


nhiễm từ mũi cho đến các phế nang nói chung, do 0izus 


hoặc vi khuẩn gây ra. 


Nhiễm trùng đường hô hốếp trên là những trường hợp 
bệnh hết sức phổ biến, đặc biệt thường gặp hơn ở trẻ em, 
bao gồm các viêm nhiễm tác động vào mũi, họng, xoang 


và thanh quản. 


Nguyên nhôn 


Cảm lạnh. 
Viêm họng. 
Viêm xoang. 
Viêm anrđan. 
Bệnh bạch hầu. 


Viêm thanh quản. 


Chổn đoón 


Chẩn đoán chủ yếu dựa vào các triệu chứng để phân 


biệt nguyên nhân, đặc biệt là các triệu chứng sau đây: 


Đau họng. 
Ho. 
Đau tai. 


131 


Cẩm nang y khoa thực hành 





— Bổ mũi. 

— Nghẹt mũi. 

— Chóng mặt. 

—_ Mệt mỏi, uể oải. 

—_ Khó nuốt (khi ăn hoặc uống). 
Đặc biệt chú ý tìm các dấu hiệu: 
— Áp-xe quanh ømniđan. 

—_ Viêm œmiđơn. 

—_ Viêm tai giữa. 


Nhiễm trùng ở lồng ngực. 


Điều trị 

Hầu hết các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên 
thường không nghiêm trọng. Nếu không có các biến chứng 
phức tạp, có thể xử trí như sau: 


— Giải thích cho bệnh nhân hiểu là tình trạng bệnh tự 
có giới hạn nhất định và không phát triển nghiêm 
trọng. 


— Không nên lạm dụng thuốc kháng sinh khi chưa 
cần thiết và giải thích cho bệnh nhân hiểu lý do. 
Cũng nên giải thích cho bệnh nhân hiểu về những 
ưu điểm của sự đáp ứng miễn dịch tự nhiên của cơ 
thể. 


132 


Bệnh đường hô hấp 





— Hướng dẫn cho bệnh nhân cách sử dụng đúng liều 
lượng các thuốc giảm triệu chứng như paracetgmol 
hoặc øspirin để có thể tự điều trị. 


— Khuyên bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều và uống nhiều 
nước. 


— Theo dõi các triệu chứng để đảm bảo là không 
có những biến chứng nguy hiểm. Bệnh thường sẽ 
thuyên giảm sau 1 đến 2 tuần, và số ngày phải nghỉ 
việc của bệnh nhân thường không quá 1 tuần. Nếu 
có dấu hiệu nghiêm trọng hơn, cần đánh giá lại các 
triệu chứng bệnh. 


Ho 


Ho có thể đơn thuần là một phản xạ của cơ thể để 
tống xuất những vật cản trong đường thở, có thể là đàm, 
dị vật... nhưng cũng có thể là triệu chứng của một số 
bệnh khác nhau. Vì thế, có những trường hợp ho chỉ xuất 
hiện trong một thời gian ngắn, nhưng cũng có những 
trường hợp ho kéo dài dai dẳng với sự tiến triển ngày 
càng nghiêm trọng hơn... 

Ho cấp tính là chỉ chung những trường hợp ho phát 
triển nhanh, với triệu chứng rõ nét và thường không kéo 
dài quá 4 tuân. Những trường hợp ho kéo đài hơn 4 tuân 
được gọi là ho mạn tính và cần phải được chẩn đoán 
nguyên nhân chính xác để điều trị. 

Có nhiều nguyên nhân gây ra ho, nhưng phổ biến nhất 
là các trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp. Ho có thể 


133 


Cẩm nang y khoa thực hành 





có dịch nhâầy, đàm, hoặc cũng có thể không có. Dựa vào 
sự khác nhau này và một số triệu chứng kèm theo có thể 
gợi ý cho việc chẩn đoán nguyên nhân gây ho. 


Nguyên nhôn 


134 


Do bị kích thích bởi bụi, khói hoặc bất cứ dị vật nào 
lọt vào đường thở. 


Do tác dụng của một vài loại thuốc, chẳng hạn như 
thuốc ức chế chuyển hóa men (ACE). 


Đau họng. 

Cảm lạnh. 

Viêm phổi, viêm màng phổi trong bệnh viêm phổi. 
Nghẽn mạch phổi. 

Tràn khí màng phổi. 

Bệnh lao. 

Viêm phế quản. 

Giãn phế quản. 

Suy tim sung huyết. 

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. 
Hen phế quản (suyễn). 

Nhiễm trùng vùng ngực. 


Ủng thư biểu mô ở phế quản. 


Bệnh đường hô hấp 





Chổn đoón 


Một số biện pháp sau đây có thể hỗ trợ cho việc 

chẩn đoán: 

® Khi ho có đờm, xét nghiệm đờm hoặc nuôi cấy vi 
khuẩn để xác định nguyên nhân. 

® Chụp X quang lồng ngực. 

® Điện tâm đồ trong các trường hợp nghỉ ngờ nghẽn 
mạch phổi hay suy tim sung huyết. 

Dựa vào các triệu chứng khác nhau để chẩn đoán 

phân biệt nguyên nhân: 

® Ho khan, không có đờm, có thể do hen phế quản, 
hoặc do dùng các thuốc ức chế chuyển hóa men 
(ACE). 

® Ho kèm theo đau ngực có thể gặp khi viêm màng 
phổi trong bệnh viêm phổi, hoặc tràn khí màng 
phổi, nghẽn mạch phổi. Có thể kèm theo sốt hoặc 
các dấu hiệu nhiễm trùng. 

® Ho ra máu có thể là do bệnh lao, viêm phổi hoặc 
nghẽn mạch phổi. 

® Ho có đờm và trong đờm có mủ, có thể gặp trong 
các bệnh viêm phổi, viêm phế quản hay giãn phế 
quản. 

® Ho kèm theo dấu hiệu thở ngắn, hụt hơi, có thể là 
dấu hiệu của các bệnh như suy tim sung huyết và 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. 


135 


Cẩm nang y khoa thực hành 





® Ho kèm theo tiếng thở khò khè là dấu hiệu của 
hen phế quản hoặc nhiễm trùng ở ngực. 

® Ho kèm theo sụt cân, đôi khi có sốt hoặc các dấu 
hiệu nhiễm trùng, có thể nghi ngờ ưng thư biểu 
mô ở phế quản. 


Điều trị 


136 


Điều trị tùy thuộc vào kết quả chẩn đoán nguyên 
nhân: 


® Các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên thường 
không cần phải điều trị, trừ trường hợp viêm 
xoang cần điều trị bằng kháng sinh. Có thể cho 
dùng các thuốc làm giảm nhẹ triệu chứng như 
paracetamol hoặc ơspirin và khuyên bệnh nhân 
nghỉ ngơi, uống nhiều nước. Giải thích về tính 
chất không nghiêm trọng của bệnh để trấn an 
bệnh nhân. 

® Các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp dưới (khí 
quản, phế quản, phổi...) cần được điều trị bằng 
kháng sinh. Có thể khởi đầu với các thuốc như 
œmoxycillin hay erythromycin, và các thuốc co- 
qmoxiclau hay ciprofloxacin là điều trị hàng thứ 
hai cho nhiễm trùng mắc phải tại cộng đồng. 

® Trong những trường hợp ho do bệnh ở vùng ngực 
giai đoạn cuối có thể dùng các thuốc dạng xi rô 
có chứa pholcodin (như Phoïlcones, Pholcones 
Guơiphénésin...) hoặc morphin. 


Bệnh đường hô hấp 





- Nên cân nhắc việc chuyển bệnh nhân đến bác sĩ 
chuyên môn hoặc đề nghị điều trị tại bệnh viện nếu 
chẩn đoán nghi ngờ các trường hợp sau: 
® Nhiễm trùng đường hô hấp dưới. 
® Nghẽn mạch phổi. 


® Tràn khí màng phổi. 


Ủng thư biểu mô ở phế quản. 
® Bệnh lao. 
® Suy tim sung huyết. 


® Hen phế quản. 


VIÊM PHỔI 


Viêm phổi là những trường hợp uirus hoặc vi khuẩn 
gây viêm nhiễm ở phổi, có thể ở một thùy của phổi (viêm 
phổi thùy) hoặc khởi phát từ phế quản rồi lan sang mô 
phổi (viêm phế quản - phổi). Viêm phổi thường gặp ở 
những đối tượng mà cơ thể có sức đề kháng yếu, chẳng 
hạn như trẻ em, người già, và những người thường dùng 
những chất có hại cho cơ thể như thuốc lá, rượu bia... 
Bệnh cũng có tỷ lệ cao hơn ở nam giới so với nữ giới. 


Nguyên nhôn 


—_ Hầu hết các trường hợp viêm phổi là do 0uirus hoặc 
vi khuẩn. 


—_ Một số rất ít có thể do các loại nấm, mốc, động vật 
đơn bào. 


137 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Một số ít trường hợp viêm phổi không do nhiễm 

trùng, thường là do: 

® Dị ứng với một số tác nhân như bụi, lông súc 
vật... 

® Phản ứng với chất phóng xạ. 

® Tác dụng phụ của một số loại thuốc như øm¿odaron, 
gzathioprin... 


Chổn đoón 


Chẩn đoán dựa vào các triệu chứng thực thể như: 


® Ho có đàm, thường có màu nửa vàng nửa xanh. 

® Sốt (nhưng ở người già và trẻ em đôi khi không 
có sốt), kèm theo cảm giác ớn lạnh 

® Khó thở. 

® Đau ngực kiểu viêm màng phổi, thường xuất hiện 
khi có tràn dịch màng phổi. 

® Ho ra máu. 

® Nôn hoặc tiêu chảy ở trẻ em. 

® Chóng mặt, dễ té ngã hoặc có dấu hiệu lơ mơ, lú 
lẫn ở người già. 


® Tiểu ít, nước tiểu sẫm màu. 


— Một số biện pháp kiểm tra sau đây có thể hỗ trợ cho 


138 


kết quả chẩn đoán: 


Bệnh đường hô hấp 





® Chụp X quang lồng ngực nếu các triệu chứng không 
cho phép chẩn đoán chắc chắn. Có thể thấy đám 
mờ hình tam giác chiếm một thùy hay một phân 
thùy. 

® Xét nghiệm đờm và nuôi cấy vi khuẩn để xác định 
nguyên nhân. 

® Dùng que thử nước tiểu tìm cefon (betone) nếu 
nghi ngờ có mất nước. 

® Nghe phổi thấy có tiếng ran nổ thô, tiếng thổi 
ống, rì rào phế nang giảm ở thùy phổi bị viêm. 


Điều trị 
— Những trường hợp có triệu chứng ở mức nghiêm 


trọng, các đối tượng có sức đề kháng yếu như trẻ em, 
người già, người bị tổn thương hệ miễn dịch, tiểu 
đường... nên được chuyển đến điều trị tại bệnh viện 
để theo dõi và xử trí kịp thời các biến chứng. 

Với các bệnh nhân có sức khỏe bình thường và 
không có các biến chứng phức tạp có thể điều trị 
bắt đầu với viên anoxycillin 500mg, mỗi ngày uống 
3 lần, hoặc ery£hromyecin 500mg mỗi ngày 4 lần. 


Có thể cho dùng một loại thuốc kháng viêm không 
sferoid để làm giảm các triệu chứng. 

Nếu sốt không thuyên giảm trong vòng 48 giờ hoặc 
có các dấu hiệu bệnh phát triển toàn thân, cân 


chuyển ngay bệnh nhân vào điều trị tại bệnh viện. 


139 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Ho RA MÁU 


Ho ra máu có thể là những trường hợp đơn giản với 
một vài tia máu nhỏ lẫn trong đờm cho đến rất nặng với 
nhiều máu hoặc các trường hợp xuất huyết nguy hiểm đến 
tính mạng. 


Cần phân biệt với các trường hợp nôn ra máu, cho dù 
cũng có khi máu từ đường hô hấp trên bị nuốt vào cũng có 
thể nôn trở ra sau đó. Các trường hợp chảy máu ở miệng, 
mũi hoặc nướu cũng rất dễ nhầm là ho ra máu. 


Do khả năng có thể là rất nghiêm trọng nên tất cả các 
trường hợp ho ra máu đều cần phải được xem xét và theo 
dõi thật thận trọng. 


Nguyên nhôn 

— Nguyên nhân trực tiếp là do bị vỡ các mạch máu ở 
khí quản, phổi, mũi hoặc họng. Vì thế, hầu như bất 
cứ bệnh nào gây ho kéo dài đều có thể là nguyên 
nhân gây ho ra máu, vì làm cho các mạch máu bị 
giãn ra quá mức. 

— Ho ra máu thường gặp nhất trong một số trường 
hợp sau đây: 


®Các bệnh nhiễm trùng như viêm xoang, viêm 
amiđan, viêm phổi, viêm phế quản, lao... do phế 
quản và phế nang bị viêm gây tổn thương thành 
mạch máu. 


140 


Bệnh đường hô hấp 





® Bệnh giãn phế quản, do các phế quản bị phì đại, 
giãn rộng, làm cho mạch máu bị đứt. 

® Nghẽn mạch hoặc đứt mạch máu trong phổi. 
Nguyên nhân làm nghẽn có thể là suy tim, hẹp 
van hai lá hoặc thuyên tắc mạch phổi. 

® Các trường hợp u ác tính, ung thư phổi cũng có 
thể gây ho ra máu do có sự xói mòn thành mạch 
máu ở thanh quản, phế quản hoặc phế nang. 


Chổn đoón 


— Thở ngắn, hụt hơi và đau ngực kiểu viêm màng 
phổi là dấu hiệu cho thấy nghẽn mạch phổi. 


— Ho có đờm thường liên quan đến viêm phế quản 
hay viêm phổi. 

—_ Ho kéo dài và sụt cân có thể là do ung thư biểu mô 
ở phế quản. 

— Các trường hợp ung thư di căn đến phổi có biểu 
hiện rõ hoặc đáng ngờ... đều cần được chẩn đoán 
xác định vì rất có thể là nguyên nhân gây ho ra 
máu. Chẳng hạn như một bệnh nhân ung thư vú 
nguyên phát bị di căn đến phổi có thể đi khám 
bệnh khi thấy ho ra máu. 


- Chẩn đoán phân biệt các nguồn chảy máu khác 
nhau, chẳng hạn như họng có thể chảy máu nếu 
khám thấy œmzđan bị viêm. 


141 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Kiểm tra lồng ngực để phát hiện viêm phổi hay 

viêm phế quản. 

Quan sát kỹ các hạch vùng cổ hay nách nếu có nghi 

ngờ ung thư biểu mô. Kiểm tra trọng lượng cơ thể 

để phát hiện sụt cân nếu nghi ngờ dạng ác tính. 

Một số xét nghiệm sau đây có thể hỗ trợ khả năng 

chẩn đoán xác định: 

® Xét nghiệm đờm và nuôi cấy vi khuẩn để xác định 
loại vi khuẩn gây bệnh. 

® Điện tâm đồ trong nghẽn mạch phổi cho thấy 
sóng S ở đạo trình I và các sóng Q, T ở đạo trình 
THỊ. 

® Chụp X quang ngực để phát hiện lao, ung thư biểu 
mô hay viêm phổi. 


Điều trị 


142 


Việc điều trị tùy thuộc vào kết quả chẩn đoán xác 
định nguyên nhân. 


Sử dụng kháng sinh trong các trường hợp có dấu 
hiệu nhiễm trùng. 


Ho ra máu có thể làm cho bệnh nhân rất căng 
thẳng vì lo lắng, cần có sự trấn an hoặc chăm sóc 
thích hợp về mặt tâm lý. Có thể dùng viên uống 
diazepơm (Seduxen, Valium...) hoặc tiêm tĩnh mạch 
để làm dịu bớt những trường hợp quá căng thẳng. 


Bệnh đường hô hấp 





Trong tất cả các trường hợp không xác định được 
nguyên nhân và bệnh tiến triển theo khuynh hướng 
ngày càng xấu hơn, cần nhanh chóng chuyển bệnh 
nhân đến bệnh viện để theo dõi và điều trị. 





143 


Bệnh đường tiêu húa 


HRỐI LOẠN TIÊU HÓA 


Rối loạn tiêu hóa là cụm từ dùng để chỉ chung các 
triệu chứng có liên quan đến việc tiêu hóa thức ăn như 
đau bụng, đây hơi, buồn nôn, khó chịu... Sự khó tiêu sau 
bữa ăn cũng được gọi là rối loạn tiêu hóa và được mô tả 
với cảm giác khó chịu ở phần trên bụng, thường là do ăn 
quá nhiều hoặc quá nhanh, ăn nhiều gia vị chua, cay hoặc 
nhiều chất béo, nhất là mỡ động vật. Khó tiêu cũng có 
một số trường hợp do thần kinh, với nguyên nhân thường 
gặp là căng thẳng quá mức. Nếu khó tiêu kéo dài hoặc lặp 
lại nhiều lần, có thể có liên quan đến các chứng sỏi mật, 
viêm thực quản hoặc loét dạ dày. 


Nguyên nhôn 


— Thức ăn uống không lành mạnh, nhiều chất béo, 
nhiều gia vị kích thích. 


— Ăn uống không điều độ, ăn vào lúc quá đói, hoặc ăn 
quá no, ăn nhanh, không nhai kỹ. 


—_ Do dùng một số loại thuốc, chẳng hạn như các thuốc 
kháng viêm không seroid hoặc aspirin. 

— Dùng nhiều chất kích thích và gây hại cho đường 
tiêu hóa như rượu, thuốc lá, cà phê... 


144 


Bệnh đường tiêu hóa 





Có nhiều căng thẳng tinh thần hay trải qua nhiều 
cảm xúc quá mạnh như lo buồn, đau khổ, sợ hãi... 
Một số bệnh ở đường tiêu hóa như viêm loét dạ dày, 
sỏi mật hoặc viêm thực quản. 









Miệng 
Họng 
Thực quản Tuyến nước bọt 


Khí quản 


Phổi phải Phổi trái 
Cơ hoành Dạ dày 
Gan Ruột non (tá tràng) 
Ống dẫn mật chung 
Ruột già 
Nang mật 
Tụy 

Túi mật 
Ruột non Ruột non 
(hồi tràng) (hỗng tràng) 

Ruột thế  - Hậu môn 

Trực tràng 


BỘ MÁY TIÊU HÓA 


145 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Chổn đoón 


Chẩn đoán chủ yếu dựa vào các triệu chứng và tìm 
hiểu về nếp sinh hoạt, chế độ ăn uống của bệnh 
nhân để phát hiện và xác định nguyên nhân. 
Một số trường hợp có thể không tìm thấy nguyên 
nhân rõ rệt, nhưng thường thì các triệu chứng luôn 
có khuynh hướng giảm nhanh và không kéo dài. 
Một số xét nghiệm chẩn đoán có thể cân thực hiện 
nếu bệnh diễn tiến phức tạp hoặc kéo dài với nguyên 
nhân chưa được xác định: 
® Nội soi thường cho kết quả có độ chính xác nhất. 
® Chụp X quang với thuốc cản quang öbœry¿, đôi khi 
tăng liều gấp đôi, thường giúp phát hiện hoặc loại 
trừ khả năng có ung thư. 
® Một số xét nghiệm khác như kiểm tra độ pH hay 
đo áp lực trong thực quản đôi khi cũng được dùng 
đến. 
Các trường hợp có nguy cơ ung thư cao, với nhiều 
triệu chứng kèm theo đáng ngờ như biếng ăn, sụt 
cân nhanh chóng, nôn, rối loạn ngôn ngữ, thiếu 
máu... nhất là khi bệnh nhân trên 45 tuổi, cần được 
chuyển ngay đến bác sĩ chuyên khoa hoặc để nghị 
điều trị tại bệnh viện. 


Điều trị 


146 


Trong phần lớn các trường hợp rối loạn tiêu hóa, 
không cần thiết phải điều trị bằng thuốc. Chỉ cần 


Bệnh đường tiêu hóa 





xác định đúng nguyên nhân và hướng dẫn người 
bệnh loại trừ nguyên nhân thì các triệu chứng sẽ 
nhanh chóng biến mất. Chẳng hạn như: 


® Ngừng dùng các thuốc kháng viêm không s¿eroid 
hoặc aspirn. 

® Ngừng hút thuốc lá hoặc uống rượu, cà phê, hoặc 
giảm bớt các chất gia vị gây kích thích, giảm bớt 
lượng chất béo trong bữa ăn, nhất là mỡ động 
vật. 

® Khuyên bệnh nhân giữ chế độ ăn uống điều độ, 
không để quá đói, không ăn quá no, ăn chậm, 
nhai kỹ thức ăn. 

® Loại bỏ các yếu tố gây căng thẳng tinh thân hoặc 
nghỉ ngơi thư giãn để vượt qua những bất ổn về 
cảm xúc... 


Các trường hợp do bệnh đường tiêu hóa gây ra, cần 
điều trị các bệnh đó, chẳng hạn như điều trị viêm 
loét dạ dày, viêm thực quản hay sỏi mật. 


Với các trường hợp có triệu chứng nhẹ, có thể dùng 
một loại thuốc kháng ac¿ở thông thường, chẳng hạn 
như magie trisiliedœt (Alusi) 5g, chia làm 3 lần trong 
ngày, uống sau bữa ăn hoặc khi đau. 

Nếu bệnh nhân không đáp ứng với thuốc kháng 
œcid nhẹ hoặc có các biểu hiện viêm loét đường tiêu 
hóa, có thể cho dùng một loại thuốc bhóng thụ thể 
H,, chẳng hạn như Cimetidin, Famotidin... 400mg, 


147 


Cẩm nang y khoa thực hành 





ngày 2 lần, liên tục trong 10 ngày. Nếu có kết quả 
tốt, cần điều trị tiếp tục khoảng 3 tuân nữa. 


— Các trường hợp rối loạn tiêu hóa không có loét, với 
triệu chứng rối loạn nhu động ruột như buồn nôn 
hoặc trướng bụng, có thể điều trị bằng các loại thuốc 
như metoclopramid, dompertdon hay cisaprid. 


— Các trường hợp đáp ứng kém với thuốc kháng thụ 
thể H, hoặc tái phát ngay sau khi ngừng thuốc cần 
được chuyển đến bác sĩ chuyên khoa hoặc đề nghị 
bệnh nhân điều trị tại bệnh viện. 


LOÉT ĐƯỜNG TIÊU HÓA 


Loét là một chỗ lõm trên da hay niêm mạc hình thành 
do lớp biểu mô bị tiêu hủy. Vết loét có hình như miệng núi 
lửa, có thể nông hoặc sâu nhưng đều gây viêm, đau. Trong 
thực tế, có khoảng một phần năm tổng số các trường 
hợp loét trong cơ thể là loét đường tiêu hóa, bao gồm các 
trường hợp loét #á tràng (chiếm khoảng 90%), loét ¿bực 
quản (chiếm khoảng 5%), hay loét dạ dờy (chiếm khoảng 
5%). 


Từ khoảng thập niên 1980 trở về trước, các vết loét 
đường tiêu hóa vẫn được xem là những trường hợp kinh 
niên, hầu như không thể trị dứt. Do đó, người bệnh phải 
ăn các thức ăn nhẹ, dùng thuốc kháng acid... Nam giới ở 
độ tuổi từ 45 đến 65 thường bị loét đường tiêu hóa nhiều 
gấp đôi so với nữ giới. Ngoài ra, người ta cũng biết là 
những cảm xúc mạnh và sự căng thẳng thường gây ra 


148 


Bệnh đường tiêu hóa 





hoặc làm nặng thêm các vết loét. Kể từ khi phát hiện 
được vi khuẩn #fei¿cobacter pylori (hay H. pyiori) như một 
nguyên nhân cụ thể gây ra các vết loét, việc điều trị loét 
đường tiêu hóa nói chung đã có sự thay đổi hết sức khả 
quan. Vì có rất nhiều trường hợp đã có thể điều trị tiệt 
căn thay vì thường xuyên tái phát như trước đây. Sự hiện 
diện của vi khuẩn ï. pyior¿ chiếm từ 70% (loét dạ dày) 
đến 90% (loét tá tràng) tổng số các trường hợp loét đường 
tiêu hóa. 


Nguyên nhôn 


Nguyên nhân gây loét đường tiêu hóa rất phức tạp. 
Vi khuẩn H. pyior¿ đóng một vai trò quan trọng nhưng 
không phải là tất cả. Còn rất nhiều yếu tố khác liên quan 
đến các vết loét đường tiêu hóa. Tuy nhiên, khi chẩn đoán 
thường có thể phân biệt thành hai nhóm: 


—_ Loét do vi khuẩn ïH. pyiori: là tất cả những trường 
hợp loét đường tiêu hóa mà xét nghiệm cho thấy có 
sự hiện diện của loại vi khuẩn này. Tuy vậy, điều 
này cũng không loại trừ khả năng có sự kết hợp 
của một số nguyên nhân khác nữa. Cũng cân biết 
là số người bị nhiễm vi khuẩn ñï. pyiori rất nhiều 
(khoảng một nửa dân số thế giới), nhưng không 
phải tất cả đều bị loét đường tiêu hóa. Nhiều người 
vẫn khỏe mạnh mặc dù cơ thể họ có mang vi khuẩn 
H. pyiori. Vì thế, chỉ chẩn đoán xác định khi có vết 
loét đi kèm với sự hiện diện của vi khuẩn. 


149 


Cẩm nang y khoa thực hành 





— Loét do những nguyên nhân khác: Cho đến nay, 
những nguyên nhân sau đây được biết là có tham 
gia trong quá trình tạo ra các vết loét. Chúng có thể 
tác dụng độc lập, hoặc kết hợp nhiều nguyên nhân, 
hoặc kết hợp cả với những trường hợp có vi khuẩn 
H. pyiori. Vì thế, những nguyên nhân này cũng cần 
được xét tới trong những trường hợp đã xác định vi 
khuẩn H. pyiori. 
® Do thường xuyên sử dụng thuốc øspirin hay các 
loại thuốc chống uiêm không phải steroid, chẳng 
hạn như ¿öuproƒfen hay naprosin... làm giảm mạnh 
sức đề kháng của niêm mạc dạ dày đối với aeid và 
pepsin. Trong thực tế, khi dùng chung với cà phê 
sẽ làm tăng tác hại của thuốc. 

® Thức uống có cồn như rượu, bia... cũng làm giảm 
sức để kháng của niêm mạc dạ dày đối với acid 
và pepsin. Kể cả lượng côn có trong rất nhiều loại 
thuốc dùng để điều trị bệnh. 

® Hút thuốc lá làm rách niêm mẹợc dạ dày. Những 


Bệnh đường tiêu hóa 





Cần chú ý đến: 


® Vị trí chỗ đau, biểu hiện của cơn đau và sự liên 


quan với các bữa ăn. 

Tính chu kỳ của những cơn đau và thời điểm xuất 
hiện, chẳng hạn như những lần bệnh nhân phải 
thức giấc trong đêm... 

Các biểu hiện kèm theo như buồn nôn hoặc nôn, 
ăn không ngon miệng... 

Những chế độ ăn uống đặc biệt nào mà bệnh 
nhân đang áp dụng, chẳng hạn như ăn kiêng, ăn 
chay... 

Mức độ sử dụng các loại rượu, bia... hoặc nghiện 
thuốc lá. 

Dấu hiệu sụt cân nhiều trong thời gian gần đây. 
Các triệu chứng khác như đầy hơi, ợ chua, ợ nóng 
(chất ợ lên rất gắt, có cảm giác khó chịu như làm 
cháy cả cổ họng)... 


người hút thuốc lá có nguy cơ bị loét dợ đày hoặc 
tú tràng cao hơn những người không hút thuốc 
đến 50%. Với những người hút thuốc lá, các vết 
loét cũng sẽ lâu hồi phục hơn. 

Tiền sử những người thân trong gia đình bị loét 
đường tiêu hóa. 


Chổn đoún 
—- Chẩn đoán dựa vào những triệu chứng biểu hiện và 


những thông tin liên quan được bệnh nhân cung cấp. 


— Xét nghiệm tìm vi khuẩn ïï. pyỉori¿ nên được thực 
hiện với tất cả những trường hợp đã xác định có vết 
loét, bởi vì kết quả xét nghiệm này sẽ quyết định 
việc điều trị như thế nào. 


Điều trị 
— Các loại thuốc kháng acid được dùng cho các trường 
hợp nghỉ ngờ có vết loét (do có các triệu chứng đau) 
nhưng chưa đủ xác định. Thuốc có tác dụng trung 


1ỗ1 


Cẩm nang y khoa thực hành 





1ã2 


hòa làm giảm độ ơc¿d trong dịch vị, qua đó giúp 
giảm nhẹ cơn đau. 


Các trường hợp loét nhẹ có thể bắt đầu với một loại 
thuốc kháng thụ thể H,, chẳng hạn như cửnetidin 
800mg hay røanifidin 300mg, dùng về đêm liên tục 
trong vòng 6 tuần cho các bệnh nhân loét tá tràng 
bình thường, 8 tuần cho những người có hút thuốc 
lá hoặc bị loét do dùng thuốc kháng viêm không 
sferoid, và 12 tuần cho người loét dạ dày. 


Nếu các triệu chứng vẫn còn sau 4 tuân điều trị thì 

tăng liều gấp đôi. 

Nếu vẫn không đạt được hiệu quả, xem xét đến việc 

thay thế bằng một loại thuốc ức chế bơm proton như 

omeprazol 20mg mỗi ngày, liên tục trong 4 tuần 

đối với người loét tá tràng và 8 tuần đối với người 

loét dạ dày. Có thể tăng liều gấp đôi trong những 

trường hợp nghiêm trọng. 

Việc điều trị duy trì bằng thuốc kháng thụ thể 

H,, chẳng hạn như cửnefidin 400mg hay ranitidin 

150mg dùng về đêm, được chỉ định cho các đối tượng 

sau đây để hạn chế tỷ lệ tái phát: 

® Loét đã từng xảy ra trên 2 lần trong một năm. 

® Tiền sử loét có xảy ra biến chứng. 

® Đang phải dùng thuốc kháng viêm không s¿eroid 
hay thuốc chống đông máu. 


® Người già hoặc những người có sức khỏe kém. 


Bệnh đường tiêu hóa 





—_ Điều trị duy trì bằng thuốc kháng thụ thể H, với liều 


cao, chẳng hạn như cimefidin 800mg hay ranitidin 

300mg dùng về đêm, được chỉ định cho các đối tượng 

sau đây: 

® Tái phát vì điều trị với liều thấp (6 tuân). 

® Loét có biến chứng do duy trì liều thấp (dài 
hạn). 

Với các trường hợp loét do vi khuẩn H. pyỉor¡, nhất 

thiết phải sử dụng kháng sinh đủ liều điều trị tiệt 

căn để tránh tái phát. Liệu trình điều trị tiệt căn 

giúp giảm nguy cơ tái phát trong vòng 2 năm từ 

100% xuống còn 5%. 


Khi đã xác định vết loét và sự hiện diện của vi 
khuẩn H. pyiori, nên điều trị kết hợp 2 loại kháng 
sinh và một ö¿smu£th trung hòa acid (Pepto Bismol). 
Vi khuẩn ñH. pyior¿ có rất nhiều dạng khác nhau, 
nên việc sử dụng cùng lúc hai loại kháng sinh 
nhằm tăng thêm khả năng diệt khuẩn. Một số loại 
thuốc như metronidazol (Clont, Entizol, OruagiÌ...) 
và £etracyclin (Tetracyn, Hostacyclin, Polfamuycin...) 
có tác dụng rất tốt, trừ khi người bệnh trước đây đã 
từng sử dụng mefronidazol. Trong trường hợp này, 
có thể thay thế metronidazol bằng clarithromycin. 

Điều trị tiệt căn bằng omneprazol 40mg mỗi ngày, 
kết hợp với ømoxycillin 500mg, mỗi ngày 3 lần, và 
metronidazol 400mg, mỗi ngày 3 lần, liên tục trong 


vòng 2 tuần. 


1ã3 


Cẩm nang y khoa thực hành 





— Những trường hợp tái phát sau đó có thể cân điều 
trị bằng thuốc kháng thụ thể H.. 


VIÊM THỰC QUẢN HỒI LƯU 


Viêm thực quản hôi lưu (reflux oesophagius) là tình 
trạng thực quản bị viêm do dịch vị có chứa øc¿ở từ dạ dày 
trào ngược lên thực quản. Trong một số trường hợp hiếm 
hoi, uiêm thực quản hôi lưu có thể gặp ở bệnh nhân sau 
phẫu thuật (chẳng hạn như cắt dạ dày) khi mật từ dạ dày 
trào ngược lên thực quản tạo môi trường kiềm gây viêm. 
Trường hợp này thường trầm trọng và khó điều trị hơn. 


Viêm thực quản hồi lưu thường xảy ra sau khi bị £»oá£ 
U} khe (hiatus hernid). Viêm thực quản kéo dài trong các 
trường hợp mạn tính nghiêm trọng có thể làm hẹp thực 
quản. Khi đó cần phải nong thực quản hoặc điều trị bằng 
phẫu thuật. 


Thật ra, thực quản còn có thể bị viêm do nuốt phải các 
hóa chất gây bỏng, rát, nhưng trường hợp này không gọi 
là uiêm thực quản hôi lưu. 


Nguyên nhôn 


— Nguyên nhân trực tiếp là do cơ vòng giữa thực quản 
và dạ dày không làm tốt chức năng “điều hành một 
chiều” của nó. Bình thường, cơ vòng này mở ra cho 
thức ăn từ thực quản đi vào dạ dày và co kín lại để 
ngăn không cho thức ăn từ dạ dày bị trào ngược trở 
lại (hiện tượng hồi lưu) khi dạ dày co bóp. 


1ã4 


Bệnh đường tiêu hóa 





—_ Có nhiều nguyên nhân khác nhau làm cho cơ vòng 
không co lại hoặc co lại không đủ kín. Các nguyên 
nhân thường gặp nhất là: 


® Chế độ ăn uống: nhiều thức ăn có tác dụng làm 
cho cơ vòng co lại yếu hơn hoặc không co, gây ra 
“hiện tượng hôi lưu” mà ta đã đề cập. Các loại 
thức ăn có tác dụng này là sô-cô-/œ, kẹo bạc hà, 
các thức ăn cay, thức ăn nhiều chất béo, nhất là 
mỡ động vật, những trái cây chua như cam, quýt, 
kể cả cà chua, nước ép trái cây... Sô-cô-Ïœ và kẹo 
bạc hà có thể làm cho cơ vòng không co lại. 

® Hút thuốc lá có thể làm cho cơ vòng không co lại. 
Tình trạng này kéo dài có thể làm cho chức năng 
của cơ vòng bị mất hẳn. 

® Giảm nhu động ruột. Trong trường hợp này, viêm 
thực quản hồi lưu thường kèm theo với nhiều triệu 
chứng khác nữa. 

® Phụ nữ đang mang thai. Đây là nguyên nhân tự 
nhiên, làm cho hầu hết phụ nữ mang thai đều 
phải trải qua tình trạng gọi là “ốm nghén”, với 
triệu chứng điển hình nhất là buồn nôn, nôn, ợ 
chua... Tình trạng này xảy ra là do khi tử cung 
chiếm một thể tích ngày càng lớn hơn, nó đẩy dạ 
dày về phía trên và bắt đầu chèn ép cơ vòng, làm 
cho cơ này không thể hoạt động hoàn toàn bình 
thường. Ngoài ra, cơ thể người phụ nữ mang thai 
sản sinh một loại hbormon có tên là progesterone, 


155 


Cẩm nang y khoa thực hành 





có tác dụng làm giảm sự co cơ, và do đó mà cơ 
vòng cũng chịu ảnh hưởng. 

® Những người béo phì hoặc quá cân cũng có thể bị 
giảm chức năng cơ vòng do sự dồn ép của lớp mỡ 
tích tụ quá nhiều ở vùng bụng. 


— Khi bị thoát u‡ bhe, œcid trong dạ dày cũng thâm 


nhập được vào cửa /hực quản. Nguyên nhân gây 
thoúf uị có thể là do cơn ho, nôn ói, hoặc cơn rặn khi 
đi tiêu, hoặc một sự gắng sức quá mức và đột ngột... 
Các nguyên nhân khác có thể là do thai nghén, do 
béo phì, hoặc do tuổi già. Rất nhiều người trên 50 
tuổi bị thoát vị khe nhỏ. Trừ khi người bệnh có kèm 
theo các triệu chứng giđm nhu động ruột hoặc uiêm 
thực quản làm cho bệnh trở nên phức tạp, bằng 
không thì không cần phải trị liệu. 


Chổn đoón 


Chẩn đoán chủ yếu dựa vào các triệu chứng như: 


® Đau rát vùng trước ngực, thường là phía dưới 
xương ức. 

® Cảm giác nóng rát trong lồng ngực đôi khi lan 
rộng lên cổ và hướng ra cánh tay. Vì thế, những 
cơn đau nghiêm trọng đôi khi có thể bị nhầm lẫn 
với cơn đau tim. 

® Đau càng tăng thêm khi nằm xuống hay cúi người 
về phía trước. Đứng thẳng người lên có thể làm 


Bệnh đường tiêu hóa 





giảm bớt cơn đau, chủ yếu là nhờ tác dụng của 
trọng lực. 

® Người bệnh cảm nhận rất rõ vị chua trong miệng 
do độ acid của dịch vị bị trào ngược lên lẫn với 
một phần thức ăn. Tuy nhiên, sự cảm nhận của 
mỗi người có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ 
của căn bệnh, từ những trường hợp rất nhẹ (chỉ 
cảm thấy có vị chua sau khi ợ lên, vì thế thường 
gọi là ợ chuø) cho đến trung bình (vị chua kèm 
theo vị đắng gắt và cảm giác nóng rát trong cổ 
họng) hay rất nghiêm trọng (kèm theo cơn đau 
rát trong ngực, lan rộng, và hàng loạt các triệu 
chứng khác nữa). 

® Cơn đau thường phụ thuộc vào các bữa ăn, chẳng 
hạn như sau những bữa ăn quá no, hoặc quá nhiều 
chất béo... 

Một số xét nghiệm có thể hỗ trợ cho việc chẩn 

đoán, chẳng hạn như: 

® Soi thực quản cho thấy hình ảnh viêm. 

® Chụp X quang có thể thấy hiện tượng trào ngược 
dịch vị từ dạ dày. 

® Dùng một ống mềm đưa vào phần cuối của thực 
quản để đo nồng độ acid tại đây liên tục trong 
vòng 24 giờ để xác định việc acid có đi từ dạ dày 
lên thực quản hay không. 

® Xét nghiệm Bernstein: Đưa dung dịch ơc¿ở loãng 
theo một ống mềm và nhỏ lên khoảng giữa thực 


1ã7 


Cẩm nang y khoa thực hành 





quản để xác định xem có gây ra các triệu chứng 
tương tự hay không. 
— Cần chẩn đoán phân biệt với các trường hợp có kèm 
theo vết loét. 


Điều trị 
— Các trường hợp nhẹ có thể dùng thuốc kháng œc¿ở 
để làm giảm nhẹ triệu chứng, song song với việc 
loại trừ các nguyên nhân gây bệnh. 


— Hướng dẫn bệnh nhân khi nằm kê đầu hơi cao hơn 
bình thường. 


— Chú ý đến chế độ ăn uống. Với các đối tượng béo phì 
hoặc quá cân cần nhắm đến việc giảm cân. Thành 
phần thức ăn nên giảm mạnh chất béo, các chất gia 
vị chua, cay, kích thích... và nói chung không nên 
ăn quá no. Theo đõi trọng lượng cơ thể để đảm bảo 
là việc giảm cân đang có tiến triển. 

—_ Không ăn vào gần thời điểm trước khi đi ngủ. Bữa 
ăn cuối cùng trong ngày nên được ăn sớm hơn bình 
thường và giảm bớt khối lượng, chọn các món ăn 
nhẹ, món ăn lỏng, dễ tiêu... 


—_ Không uống rượu, không hút thuốc. 


—_ Hầu hết các trường hợp viêm thực quản hồi lưu có 
thể khỏi hẳn sau một thời gian điều chỉnh chế độ 
ăn uống, nghỉ ngơi và loại bỏ những tác nhân có hại 
như rượu, thuốc lá... Tuy nhiên, cần theo dõi chặt 


158 


Bệnh đường tiêu hóa 





chẽ để kịp thời phát hiện các triệu chứng khác lạ. 
Viêm thực quản kéo dài trở thành mạn tính có thể 
gây ra hẹp thực quản, cần điều trị bằng phẫu thuật 
hoặc nong thực quản. 


Hôi MIỆNG 


Tình trạng có mùi hôi thường xuyên trong miệng không 
phải là một bệnh lý, nhưng nó có thể là biểu hiện của một 
số bệnh khác nhau. Đặc biệt cần chú ý khi tình trạng hôi 
miệng kéo dài quá lâu. 

Mùi hôi có thể xuất phát ngay từ miệng, do thức ăn 
dính lại ở các kẽ răng, lỗ sâu răng... không được làm 
sạch, bị vi khuẩn phân hóa, tạo thành các hóa chất bay 
hơi loại suif¿r, chẳng hạn như hydrogen suiphid. Nhưng 
mùi hôi cũng có thể do những nguyên nhân từ các cơ quan 
khác, nhất là thuộc đường hô hấp và đường tiêu hóa. 


Nguyên nhôn 
— Viêm xoang mạn tính. 
— Viêm gmiđơn. 
— Nhiễm trùng đường hô hấp. 
— Nhiễm trùng nướu răng. 
—_ Hút thuốc lá. 


— Sử dụng một số loại thuốc, chẳng hạn như ¿sosorbid 
dinitrat, disulfiram... 


1ã9 


Cẩm nang y khoa thực hành 





— Khô miệng do một số nguyên nhân, chẳng hạn như 
dùng thuốc, hoặc hội chứng Sjðgren... 

—_ Hôi miệng cũng có thể là một biểu hiện của vấn để 
bất ổn nào đó về tính dục. 


Chổn đoún 

— Chẩn đoán loại trừ các bệnh ác tính thuộc đường 
hô hấp, đường tiêu hóa trên hoặc rối loạn chuyển 
hóa. 

—_ Đề nghị đến khám ở nha sĩ để đánh giá tình trạng 
răng miệng. 

—_ Lưu ý các triệu chứng nhiễm trùng tại miệng, các 
triệu chứng của viêm xoang, viêm œmiđan... 


Điều trị 

- Hướng dẫn và khuyên bệnh nhân vệ sinh răng 
miệng thật tốt, chẳng hạn như ngoài việc dùng bàn 
chải răng thông thường cần dùng thêm chỉ làm 
sạch răng, chất phát hiện mảng bám... 

— Cho dùng nước súc miệng diệt khuẩn, chẳng hạn 
như dung dịch 0,2% giucond£t chỉorhextdin... 

—_ Điều trị các nguyên nhân tùy theo kết quả chẩn 
đoán. Nếu không có các triệu chứng nhiễm trùng, 
việc dùng kháng sinh có thể là không cần thiết. 


Tuy nhiên, cũng có thể dùng meironidazol hoặc 


160 


Bệnh đường tiêu hóa 





qmnoxycillin trong vòng 2 tuần để loại trừ sự phát 
triển của vi khuẩn. 


'TIÊU CHẢY 

Tiêu chảy là hiện tượng đi tiêu ra phân có độ lỏng hơn 
bình thường, và thường là cũng tăng số lần đi tiêu trong 
ngày lên một cách bất thường. 


Tiêu chảy tự nó không phải là một bệnh, mà là triệu 
chứng của một số bệnh khác nhau, đặc biệt thường là 
biểu hiện của ngộ độc thức ăn. Hầu hết các trường hợp 
tiêu chảy thông thường không nghiêm trọng và tự khỏi 
trong vòng 1 hoặc 2 ngày, không cần điều trị. Tuy nhiên, 
vấn để cũng còn tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra tiêu 
chảy, nên bệnh nhân cần phải được theo dõi chặt chẽ để 
phát hiện kịp thời các triệu chứng nguy hiểm, nhất là 
tình trạng mất nước ở người già và trẻ em. 


Nguyên nhôn 


— Đa số các trường hợp tiêu chảy là do ngộ độc hay 
nhiễm uirus từ thức ăn. Độc tố trong thức ăn thường 
là do các loại vi khuẩn sinh ra, chẳng hạn như độc tố 
của các vi khuẩn S/ưphyÏlococcus qureus, Clostridium, 
Salmonelia, Campylobacter Jejuni... Các loại uirus có 
thể gây tiêu chảy hoặc nhiễm trùng ruột thường là 
Norudlb uirus, Rotguirus, Adenoutrus, Echoutrus... 


— Các nguyên nhân ít gặp hơn là do sốt thương hàn, 
phó thương hàn, ly trực khuẩn... 


161 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Trong một số trường hợp, tiêu chảy có thể bị gây ra 
do nhiễm độc thuốc, do đị ứng với thức ăn hoặc do 
không dung nạp một loại thức ăn nào đó... 


Tiêu chảy rất hiếm khi kéo dài trở thành mạn tính, 
nhưng nếu trường hợp này xảy ra thì thường là 
do các bệnh như viêm loét đại tràng, ung thư đại 
tràng, bệnh Crohn, bệnh túi thừa, nhiễm độc tuyến 
giáp, hội chứng kích thích ruột... 


Chổn đoón 


162 


Cần chẩn đoán phân biệt ngay giữa tiêu chảy mất 

nước và tiêu chảy không mất nước, nhằm đánh giá 

đúng tình trạng mất nước của cơ thể bệnh nhân. 

Tiêu chảy ít hơn 4 lần trong một ngày, không kèm 

theo nôn hoặc chỉ nôn rất ít được xem như tiêu chảy 

không mất nước. Các biểu hiện kèm theo thường 

là: 

® Bệnh nhân không thấy khát nước, không thường 
xuyên đòi uống nước. 

® Lượng nước tiểu bình thường. 

® Khám lưỡi và môi thấy ẩm. 

® Dùng hai ngón tay véo vào da bệnh nhân rồi 
buông ra sẽ thấy các nếp da nhăn mất nhanh. 

® Ở trẻ em dưới 18 tháng tuổi, không có hiện tượng 
thóp lõm. 


Bệnh đường tiêu hóa 





Tiêu chảy từ 4 — 10 lần mỗi ngày, thường kèm theo 

nôn, được xem là tiêu chảy mất nước, với các biểu 

hiện kèm theo như sau: 

® Bệnh nhân thấy khát nước, thường xuyên đòi 
uống nước. 

® Lượng nước tiểu ít hẳn đi và có màu vàng sẫm. 

® Khám lưỡi và môi thấy khô, mắt trũng sâu, nhịp 
tim và nhịp thở đều nhanh hơn bình thường. 

® Dùng hai ngón tay véo vào da bệnh nhân rồi 
buông ra sẽ nhìn thấy các nếp da nhăn còn lại, 
qua một thời gian mới mất đi. 

® Ở trẻ em dưới 18 tháng tuổi, có hiện tượng thóp 
lõm, trẻ ngủ không yên giấc, dễ cáu gắt. 

Tiêu chảy trên 10 lần mỗi ngày, thường kèm theo 

nôn nhiều, trong phân có thể có máu hoặc dịch 

nhây, được xem là tiêu chảy mất nước nặng, với 

các biểu hiện kèm theo tương tự như tiêu chảy mất 

nước, nhưng với mức độ nghiêm trọng hơn, đặc biệt 

là: 

® Bệnh nhân ởđi tiểu rất ít hoặc có thể hoàn toàn 
không tiểu. 

® Trẻ em không khó ngủ nữa mà thường ngủ nhiều, 
nhưng là kiểu ngủ lơ mơ như thiếp đi ngay khi 
đang ngồi... 

Việc chẩn đoán nguyên nhân rất quan trọng, vì thế 

cần tìm hiểu rõ về các yếu tố như thức ăn, nước 

168 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Điều 


164 


uống, môi trường làm việc hoặc sinh sống trong 
thời gian mắc bệnh. Một số người đi du lịch ở xa về 
có thể bị tiêu chảy chỉ đơn giản là vì hệ vi khuẩn 
thông thường trong đường ruột của họ bị thay đổi. 


trị 

Tùy theo tình trạng mất nước, việc điều trị trước 
hết phải kịp thời bù lại lượng nước bị mất cho cơ 
thể. Đặc biệt đối với người già và trẻ em thì điều 
này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, vì nếu chậm trễ 
có thể sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

Trong trường hợp xác định có mất nước, cần sử 
dụng ngay dung dịch uống giueose (Oresoi). Liều 
dùng trung bình trong 24 giờ là: 

® Trẻ dưới 6 tháng tuổi 250m] — 500ml 

® Từ 6_ 24 tháng tuổi: B00 — 1000m] 

® Từ 2 _— 5 tuổi: 750 — 1500m] 


® Trên 5 tuổi: 1000 — 2000m] 

Trong trường hợp không có loại dung dịch điều chế 
sẵn như trên, có thể tự pha theo công thức: 1 muỗng 
cà phê muối và 8 muỗng cà phê đường hòa tan vào 
1 lít nước. 


Cố gắng xác định nguyên nhân để phát hiện kịp 
thời các trường hợp nguy hiểm. 


Bệnh đường tiêu hóa 





—_ Trong hầu hết các trường hợp, ngoài việc cho bệnh 


nhân uống nhiều chất lỏng, không cần thiết phải cắt 
giảm khẩu phần ăn bình thường của bệnh nhân. 


Các trường hợp tiêu chảy nhẹ ở người lớn có thể sử 

dụng ioperdmid, 2 viên trong lần đầu tiên và sau đó 

mỗi lần 1 viên khi đi phân lỏng. 

Rất hạn chế sử dụng kháng sinh, vì thường thì 

kháng sinh không có mấy tác dụng đến diễn tiến 

của bệnh. Tuy nhiên, kháng sinh cần được chỉ định 

trong một số trường hợp sau: 

® Ngộ độc nghiêm trọng do độc tế của vi khuẩn 
Salmonella: ciprofloxacin 500 mg hoặc triưmetho- 
prim 200mg mỗi ngày 2 lần, liên tục trong 5 
ngày. 

® Ngộ độc nghiêm trọng do độc tố của vi khuẩn 
Campylobacter: erythromycin 500mg, mỗi ngày 4 
lần, liên tục trong 5 ngày. 

® Nhiễm ký sinh trùng đơn bào G¿ardia lưmblia: 
metronidazoi, mỗi ngày 2g, liên tục trong 3 ngày. 
Trong thực tế, đối với các trường hợp nhiễm 
Giardia lamblia thì việc đáp ứng nhanh với điều 
trị bằng kháng sinh là dấu hiệu chẩn đoán đáng 
tin cậy hơn cả việc xét nghiệm phân, bởi vì bệnh 
thường có thời gian ủ bệnh đến hơn 2 tuần, với 
các triệu chứng đi phân lỏng, đây hơi và không 
có sốt. 


165 


Cẩm nang y khoa thực hành 





® Nhiễm khuẩn Sh¡gella: ciprofloxœcin 500ng, hoặc 
trimethoprin 200mg mỗi ngày 2 lần, liên tục 
trong ð ngày. 

® Các trường hợp tiêu chảy cấp tính xảy ra do thay 
đổi hệ vi khuẩn trong đường ruột ở người đi du 
lịch có thể điều trị bằng eiproffoxacin 500mg mỗi 
ngày 2 lần, liên tục trong 5 ngày. 

— Trong các trường hợp sau đây, cần nhanh chóng 
chuyển bệnh nhân đến bệnh viện để theo dõi và 
điều trị: 
® Bệnh nhân có dấu hiệu mất nước, mặc dù đã được 

cho uống dung dịch bù nước. 
® Tiêu chảy kèm theo đau bụng dữ dội hoặc trướng 
bụng. 


® Các dấu hiệu chẩn đoán không rõ ràng. 


NGỨA HẬU MÔN 

Ngứa hậu môn là tình trạng vùng da quanh hậu môn 
ngứa ngáy khó chịu. Nguyên nhân gây ngứa không phải 
lúc nào cũng có thể xác định được. Ở trẻ em thì nguyên 
nhân thường gặp nhất là do nhiễm giun kim. 


Nguyên nhôn 


— Bệnh hậu môn - trực tràng, chẳng hạn như trĩ, nứt 
hậu môn... 


166 


Bệnh đường tiêu hóa 





Các bệnh da ở vùng quanh hậu môn, chẳng hạn như 
vảy nến, viêm da tiếp xúc... 


Dị ứng với một số loại thuốc dùng ở hậu môn. 
Nhiễm nấm. 


Một số bệnh làm gia tăng nguy cơ nhiễm trùng, 
chẳng hạn như tiểu đường (làm nhiễm nấm) hay 
bệnh gan mạn tính... 


Nhiễm giun kim, do loài giun này đẻ trứng ở vùng 
da quanh hậu môn. 


Chổn đoón 


— Chẩn đoán dựa vào các triệu chứng kèm theo để tìm 


nguyên nhân. 


— Chẩn đoán xác định nhiễm giun kim khi bệnh nhân 


quan sát thấy giun trong phân. Cũng có thể quan 
sát thấy trứng giun ở vùng da quanh hậu môn nếu 
sử dụng kính hiển vi. 


— Nhiễm giun kim thường xảy ra ở trẻ em và thường 


gây ngứa nhiều vào ban đêm. 


Điều trị 


— Hướng dẫn bệnh nhân vệ sinh tốt vùng hậu môn 


bằng cách rửa sạch vào mỗi buổi sáng và sau mỗi 
lần đi tiêu. 


—_ Rửa sạch tay và móng tay sau mỗi lần đi tiêu. 


167 


Cẩm nang y khoa thực hành 





—_ Dùng mebendazol viên 100mg, một liều duy nhất, 
hoặc piperazin, mỗi lần từ 0,2g — 1g, tùy theo độ 
tuổi, ngày uống 2 — 4 lần sau khi ăn, liên tục trong 
3 đến 5 ngày. Lặp lại liều trên sau 2 tuần để chống 
tái nhiễm. 

— Có thể kết hợp dùng thuốc mỡ »ydrocortison, nhất 
là về đêm, để giảm bớt triệu chứng. Nếu có dấu 
hiệu nhiễm nấm, có thể dùng thuốc kháng nấm. 


NỨT HẬU MÔN 

Hậu môn là khoảng 4cm cuối cùng của ống tiêu hóa, 
nơi phân đi qua để thải ra bên ngoài cơ thể. Nứt hậu môn 
là tình trạng có một vết nứt, rách ở hậu môn, làm cho 
bệnh nhân cảm thấy đau buốt mỗi lần đại tiện. 


Nguyên nhôn 


—_ Thường là do bị loét từ cơ thắt hậu môn lan dọc lên 
trên ống hậu môn. 


— Đôi khi nứt hậu môn xuất phát từ vết rách ở lớp lót 
hậu môn do phân cứng và khô. 


Chổn đoúón 


— Bệnh nhân thấy đau buốt ở hậu môn mỗi khi đại 
tiện, do cơ của hậu môn co thắt. 


—_ Có thể có một ít máu dính theo phân. 


168 


Bệnh đường tiêu hóa 





— Nứt hậu môn có thể có một số triệu chứng giống 
như trĩ, nhưng điều khác biệt là vết nứt có thể quan 
sát thấy ở vùng hậu môn. Khám bằng tay có thể 
làm cho bệnh nhân rất đau đớn. 


Điều trị 
— Chủ yếu là điều trị triệu chứng, vì vết nứt thường 
tự khỏi sau vài ngày, nhất là khi có thể kiểm soát 
được táo bón. 


— Hướng dẫn bệnh nhân chế độ ăn uống nhiều chất 
xơ, chất lỏng để tránh táo bón và làm mềm phân. 


— Nếu sự co thắt làm bệnh nhân đau nhiều, có thể 
hướng dẫn bệnh nhân ngâm hậu môn trong nước 
ấm sau mỗi lần đại tiện để giảm sự co thắt, bệnh 
nhân sẽ thấy dễ chịu hơn. 


— Các loại viên nhét hậu môn như Xyỉoproct hay 
Proctosedyl có thể dùng trước mỗi lần đại tiện để 
giúp kết tràng giãn ra và làm cho bệnh nhân ít đau 
hơn. 


— Các trường hợp nứt hậu môn nghiêm trọng, hoặc 
kéo dài không tự khỏi, hoặc tái phát nhiều lần, có 
thể phải can thiệp bằng thủ thuật nong hậu môn 
có gây mê, hoặc đôi khi phải phẫu thuật cắt bỏ chỗ 
nứt. 


169 


Cẩm nang y khoa thực hành 





TÁO BÓN 

Táo bón là tình trạng đại tiện bất thường, với phân 
khô và cứng, làm cho bệnh nhân phải gắng sức mỗi lần 
đại tiện và luôn có cảm giác khó chịu, không thoải mái. 

Táo bón không được xác định dựa vào số lần đại tiện 
nhiều hay ít, mà căn cứ vào cách bài tiết phân của bệnh 
nhân. Vì thế, cần phân biệt rõ giữa táo bón với những 
trường hợp có số lần đại tiện ít nhưng phân vẫn bình 
thường và không phải gắng sức khi đại tiện. Với một số 
người, việc đi tiêu 2 ngày một lần, hoặc thậm chí 3 ngày 
một lần có thể vẫn là bình thường, miễn là đảm bảo sự 
đều đặn và phân không bị khô, cứng. 


Nguyên nhôn 


—_ Do chế độ ăn uống không thích hợp. Trong thành 
phần thức ăn có một lượng khá lớn chất xơ (ïber) 
mà cơ thể không hấp thụ được. Tuy nhiên, lượng 
chất xơ này giữ vai trò rất quan trọng trong việc 
thải phân ra khỏi cơ thể, vì chúng làm cho phân to 
và mềm. Chất xơ có nhiều trong các loại thức ăn 
chứa tỉnh bột thô, như khoai lang, gạo lức... Các 
loại rau cải, trái cây... cũng cung cấp nhiều chất xơ. 
Khi chế độ ăn hàng ngày không cung cấp đủ chất 
xơ, rất dễ gây ra táo bón. 


— Do lạm dụng các loại thuốc nhuận tràng. 


170 


Bệnh đường tiêu hóa 





Một số bệnh đường ruột có thể gây táo bón. Nguyên 
nhân là vì hoạt động co bóp của các cơ thành ruột 
không được bình thường, dẫn đến việc phân nằm 
lại trong ruột lâu hơn và trở nên đen, cứng, rất khó 
đưa ra khỏi hậu môn. 


Những bệnh nhân bị mất nước nhiều, hoặc các 
chứng đột quy, bệnh Parkinson... cũng có thể bị táo 
bón. Nguyên nhân là vì các bệnh này làm thay đổi, 
thường là ngăn trở, hoạt động của các cơ thành 
ruột. 

Một số bệnh khác như hội chứng rối loạn tiêu hóa, 
tiểu đường, suy thận... cũng gây ra táo bón. 

Bệnh ïirschsprung có thể gây táo bón ở trẻ sơ 
sinh. 

Một số thuốc điều trị có tác dụng phụ gây táo bón. 
Đôi khi, táo bón là dấu hiệu cảnh báo của chứng 
ung thư ruột, thường là kèm theo các triệu chứng 
khác như: biếng ăn, sụt cân nhanh, có máu trong 
phân, cơ thể rất mỏi mệt, suy nhược và đau bụng 
thường xuyên. 

Các trường hợp táo bón kéo dài, trở thành mạn 
tính thường là do một nguyên nhân tiềm ẩn nào 
đó hoặc do các thói quen sinh hoạt, ăn uống không 
thích hợp của bệnh nhân gây ra. 

Chứng táo bón thường xuất hiện ở người lớn tuổi 
rất hiếm khi tìm thấy nguyên nhân rõ ràng. 


171 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Chổn đoón 


Điều 


172 


Chẩn đoán phân biệt giữa táo bón xuất hiện tạm 
thời do một nguyên nhân cụ thể nào đó với táo bón 
mạn tính kéo dài rất lâu, thường khó tìm ra nguyên 
nhân cụ thể. 


Chú ý các triệu chứng kèm theo và lưu ý chế độ ăn 
uống, sinh hoạt của bệnh nhân để tìm ra nguyên 
nhân gây táo bón. 


Không chẩn đoán xác định táo bón khi bệnh nhân 
than phiền có số lần đại tiện quá ít (chẳng hạn như 
3 lần trong một tuần), mà phải xác định việc đại 
tiện có khó khăn hay không, phân có khô và cứng 
hay không... 


Cần nghĩ đến bệnh Hirsechsprung nếu trẻ sơ sinh 
chậm ra phân su và sau đó thường xuyên táo bón. 


trị 


Nếu không có dấu hiệu về các vấn đề sức khỏe khác, 

việc điều trị táo bón chủ yếu là hướng dẫn bệnh 

nhân thay đổi chế độ ăn uống và sinh hoạt cho phù 

hợp, không cần và không nên dùng đến thuốc men. 

Các vấn đề cân lưu ý cụ thể như sau: 

® Thường xuyên vận động cơ thể, tập thể dục mỗi 
buổi sáng và hạn chế thời gian nằm hoặc ngồi 
quá lâu trong ngày. 


® Uống nhiều chất lỏng, với các loại nước uống khác 


Bệnh đường tiêu hóa 





nhau trong ngày, đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu 
nước cho cơ thể. 

® Ăn nhiễu trái cây, rau cải, các thức ăn có nhiều 
tỉnh bột, chất xơ... Hiện có một vài dược phẩm 
cung cấp chất xơ có thể dùng được như Metœmuecil 
hoặc F/berCon. Tuy nhiên, nếu có một chế độ ăn 
uống tốt thì không cần đến các loại thuốc này. 

® Tập thói quen đại tiện đều đặn, vào một thời 
điểm nhất định nào đó trong ngày, tốt nhất là 
buổi sáng. Thói quen này hoàn toàn có thể tạo ra 
được với sự kiên trì lặp lại nhiều lần. 

® Dành thời gian thoải mái cho mỗi lần đại tiện. 
Đừng bao giờ có tâm trạng nôn nóng, muốn rút 
ngắn thời gian, cố sức đưa phân ra nhanh hơn... 

® Đừng bao giờ hoãn lại việc đại tiện khi cảm thấy 
có nhu câu. Thường thì sự trì hoãn này hoàn toàn 
có thể thực hiện được, nhưng lượng phân nằm 
lại trong ruột sẽ tiếp tục bị hút nước và trở nên 
khô, cứng, làm cho việc bài tiết trở nên khó khăn 
hơn. 

Việc lạm dụng thuốc nhuận tràng, thuốc nhét hậu 

môn... thường làm rối loạn sự co bóp của ruột và 

góp phần gây ra chứng táo bón mạn tính. 

Dùng tay chà xát trên vùng bụng thường xuyên có 

thể giúp giảm nhẹ sự khó chịu của táo bón và trong 

nhiều trường hợp có thể giúp cải thiện nhu động 

ruột. 


173 


Cẩm nang y khoa thực hành 





—_ Các trường hợp táo bón rất nghiêm trọng cần can 
thiệp tạm thời để làm giảm nhẹ triệu chứng thì có 
thể dùng: 


® Thuốc kích thích nhu động ruột, chẳng hạn như 
senna, 2 — 8 viên, dùng vào ban đêm. Không nên 
dùng thường xuyên. 

® Chất tạo khối phân, chẳng hạn như cám ¡spaghula, 
nhưng thường thì không cần các chất này nếu chế 
độ ăn cung cấp đủ chất xơ. Các trường hợp sử 
dụng thích hợp nhất là với những người bệnh trĩ, 
nứt hậu môn hoặc sau phẫu thuật mở thông kết 
tràng, hồi tràng... 

® Lactulose 15ml thường được dùng mỗi ngày 2 lần 
để giúp giữ nước trong ruột. 

® Các chất làm mềm phân như dầu pardfin, hydroxid 
magnes¿ dạng nhũ tương 20ml chỉ nên dùng khi 
thật sự cần thiết. 

— Các trường hợp có triệu chứng kèm theo không thể 
chẩn đoán xác định, hoặc xác định có các bệnh 
nghiêm trọng kèm theo táo bón, nên đề nghị bệnh 
nhân đến điều trị tại bệnh viện. Đặc biệt với các 
trẻ sơ sinh nghi ngờ bệnh Hrschsprung (với yêu 
cầu điều trị cần đến phẫu thuật). Tuyệt đối không 
sử dụng kéo dài các loại thuốc nhuận tràng hay viên 
nhét hậu môn. 


174 


~ 
B hí lï 
" 


MMỤN TRỨNG CÁ 


Mụn trứng cá là tình trạng các mụn nhỏ nổi lên trên 
bề mặt da, thường là da mặt, và thường xuất hiện nhiều 
nhất ở tuổi dậy thì. Tuy nhiên, đôi khi mụn cũng xuất 
hiện ở cả những người trưởng thành, thậm chí cả ở tuổi 
trung niên nữa. Đối với hầu hết mọi người, mụn trứng 
cá - đặc biệt là trên da mặt - không phải là một vấn đề 
sức khỏe, mà là vấn đề thẩm mỹ, gây khó chịu trong giao 
tiếp. Các bạn trẻ thường không được thoải mái khi đến 
dự một tiệc vui với khuôn mặt đầy mụn không biết làm 
sao để che giấu. 


Nguyên nhôn 


Mụn trứng cá xuất hiện khi các tuyến bài tiết chất 
nhờn nhỏ li ti trên da bị ngẽn lại vì một lý do nào đó. 
Các tuyến bài tiết này (sebøceous glơnd) có chức năng tiết 
ra một loại chất nhờn đặc biệt giúp cho da trơn láng, bảo 
vệ tế bào da và giảm bớt độ bám của bụi bẩn vào da, giữ 
cho da có một độ ẩm thích hợp và chống lại sự xâm nhập 
của vi khuẩn. 


175 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Đôi khi, các tuyến bài tiết này làm việc không bình 
thường. Chúng tiết ra lượng chất nhờn nhiều hơn mức độ 
mà các ống dẫn có thể chuyển tải ra bề mặt của da. Khi 
ấy, lượng chất nhờn sẽ tích tụ dần dân dưới da và hình 
thành những mụn nổi lên bề mặt da. 


Sau đó, một số xác tế bào chết lẫn vào trong lượng 
chất nhờn tích tụ vừa nói trên, tạo thành một hỗn hợp 
phức tạp hơn, hình thành những mụn nổi có độ cứng, ta 
thường gọi là “cội mụn”. Khi những cội này vẫn còn dưới 
da, chúng là những mụn trắng. Khi lớn dần lên và trồi ra 
bên ngoài bề mặt của da, chúng tạo thành các mụn đen. 
Màu đen của những mụn này là do sự tích tụ của một loại 
sắc tố có màu sãm (melanin). Chính sắc tố này là tác 
nhân tạo thành màu da cũng như các vết sậm màu khi da 
bị phơi dưới nắng nóng. 


Các nguyên nhân thúc đẩy tiến trình hình thành mụn 
trứng cá thường là: 


® Yếu tố d¡ truyền: mụn có khuynh hướng xuất hiện 
ở những người trong cùng một gia đình. Hay nói 
khác đi, nếu cha mẹ trước đây đã từng bị mụn rất 
nhiều, con cái sẽ có nhiều nguy cơ nổi mụn hơn. 

® Yếu tố tuổi tác uà giới tính: Các em gái thông 
thường bắt đầu có những mụn nổi từ khoảng 11 
tuổi, trong khi các em trai thường bắt đầu ở tuổi 
13. Vào độ tuổi này, cơ thể bắt đầu sản sinh ra 
một lượng lớn nội tiết tố có tên là adrogen, tác 
động vào các tuyến bài tiết chất nhờn, làm cho 


176 


Bệnh da liễu 





chúng tiết ra lượng chất nhờn vượt quá mức thông 
thường, thúc đẩy tiến trình hình thành những 
mụn nổi trên da mặt. Mức độ sản sinh nội tiết 
tố androgen ở các em trai cao gấp 10 lần so với 
các em gái. Vì thế, mụn thường xuất hiện ở nam 
nhiều hơn nữ. 

® Tiếp xúc với một số loại dầu nhờn công nghiệp 
hoặc hóa chất, các loại kem trang điểm hoặc xà 
phòng, dầu gội... 

® Tâm lý căng thẳng, nhiều lo lắng hay hờn giận 
cũng thúc đẩy sự phát triển của mụn, có thể là 
thông qua sự tác động đến sự tiết chất nhờn. 

® Một số thức ăn như sô-cô-Ïa, các món ăn chiên 
dầu hoặc thức uống như sô-đa, cà phê... được cho 
là có thể thúc đẩy sự phát triển của mụn. 

® Một vài loại thuốc, chẳng hạn như các loại thuốc 
ngừa thai, có thể có tác dụng phụ làm cho mụn 
phát triển nhanh. 

® Đối với phụ nữ, mụn thường phát triển nhiều hơn 
trong các giai đoạn trước và trong thời kỳ có kinh 
nguyệt. 


Chổn đoón 


Cần chẩn đoán phân biệt hai loại mụn: 


— Mụn lành tính không gây viêm (noninffammadfory 
œene), là loại mụn thường gặp nhất. Loại mụn này 
thường không làm biến dạng da mặt, chỉ xuất hiện 


177 


Cẩm nang y khoa thực hành 





thành từng cụm, mỗi cụm chừng đôi ba mụn nhỏ, 
thỉnh thoảng nổi lên trên da mặt rồi tự biến mất, 
không để lại dấu vết gì. 


— Mụn có khả năng gây viêm da (nfiammơfory dcne), 


Điều trị 


ít gặp hơn, thường liên tục phát triển thành những 
vùng rộng trên da mặt, trên cổ, trên lưng, và thậm 
chí cả ở vùng bụng dưới gần cơ quan sinh dục. Loại 
mụn này có một ít mủ vàng đục bên trong mụn, có 
thể để lại một vết sẹo nhỏ trên da sau khi khỏi. 


—_ Rất hiếm khi phải dùng đến thuốc men. Thường thì 


178 


chỉ cần hướng dẫn bệnh nhân một số những hiểu 
biết thích hợp để có thể làm giảm nhẹ sự phát triển 
của mụn: 


® Rửa mặt bằng xà phòng mỗi ngày một hoặc hai 


lần. Tránh dùng các loại xà phòng thơm, đặc biệt 
là xà phòng khử mùi mạnh, vì sẽ làm mất đi lớp 
dầu nhờn bảo vệ da mặt. Nên dùng các loại xà 
phòng khử trùng nhẹ. Làm sạch da mặt một cách 
thật nhẹ nhàng, không chà xát mạnh. Thường thì 
việc chà xát mạnh chính là một trong các nguyên 
nhân làm cho mụn phát triển nhanh hơn. 

Hạn chế tối đa việc sử dụng các loại mỹ phẩm 
dùng cho da mặt. Nhiều loại mỹ phẩm khi bôi 
lên thường làm bít các lỗ nhỏ li ti trên da mặt, 
và vì thế đẩy nhanh tiến trình tạo ra mụn. Nếu 


Bệnh da liễu 





bắt buộc phải sử dụng trong một thời gian ngắn 
thì nên chọn những loại có dạng nước tốt hơn 
là những loại dạng kem hoặc chất dầu. Lớp mỹ 
phẩm dùng trên da mặt càng mỏng càng tốt, vì 
chúng sẽ để cho da bài tiết được tốt hơn. Ngay 
sau khi dùng, nhớ rửa sạch da mặt với xà phòng 
và nước. 

Đừng cố nặn sạch các mụn nổi trên da mặt. Thực 
tế thì việc này chẳng giúp làm bớt mụn đi chút 
nào, mà còn có thể tạo thành những vết sẹo lẽ ra 
không có. 

Trong các tư thế ngồi xem ti-vi, đọc sách, hoặc 
học bài, tránh cách ngôi chống tay lên cằm hoặc 
tựa khuôn mặt lên bất cứ một phần nào đó của 
cánh tay. Những tư thế này ngăn cản sự bài tiết 
thông thoáng của da mặt, tạo điều kiện phát sinh 
mụn dễ dàng hơn. 

Tránh những thức ăn chiên dầu, nhiều chất béo 
hoặc thức uống có chứa sô-cô-lœ, caffein. 

Uống nhiều nước, có thể đến 7 hoặc 8 ly lớn mỗi 
ngày. Lượng nước thừa đưa vào cơ thể sẽ giúp làm 
sạch mọi thứ, ngăn ngừa tiến trình hình thành 


mụn. 


— Nếu xác định việc phát triển mụn là do tác dụng phụ 
của một loại thuốc nào đó, có thể xem xét việc thay 
thế dùng một loại thuốc khác. 


179 


Cẩm nang y khoa thực hành 








— Các loại kem trị mụn thường là những hợp chất có 


chứa benzoyl peroxid, suÌfur hay acid salicylic, có 
thể được sử dụng hữu hiệu trong việc làm giảm tiến 
trình hình thành mụn. 


—_ Giảm nhẹ mọi lo lắng, căng thẳng về tâm lý bằng 


các biện pháp khác nhau như thay đổi sinh hoạt 
hằng ngày, tham gia các hoạt động xã hội... Tuy 
nhiên, cách tốt hơn vẫn là ngăn ngừa hoặc tránh né 
các nguyên nhân gây ra lo lắng hay căng thẳng. 


Trong những trường hợp cần thiết phải dùng đến 
thuốc, có thể sử dụng: 


® Benzoyl peroxid (O,,H,,O,) nồng độ 1% đến 10%. 
Nên khởi đầu với chế phẩm có nồng độ thấp. 

® Thuốc bôi tại chỗ có chứa acid retinoid, chẳng 
hạn như Tré£inoin Kéfran, bôi thuốc mỗi ngày 1 
lần. 

® Có thể dùng kết hợp. Nếu sau 4 tuần điều trị bằng 
benzoyl peroxid không thấy hiệu quả, có thể dùng 
thêm Tré£inoin Kéfran. Cả 2 loại đều được bôi lên 
da mỗi ngày 1 lần, nhưng vào 2 thời điểm khác 
nhau. (Chẳng hạn như một loại vào buổi sáng và 
loại kia vào buổi chiều.) Hai loại thuốc này đặc 
biệt hiệu quả với loại mụn lành tính không gây 
viêm (noninƒfÏxmmdatory dcne). 


Bệnh da liễu 








® Acid azelaic có tác dụng kháng khuẩn đồng thời 
cũng giúp làm bong lớp da bị sừng hóa. 

® Các trường hợp hợp viêm da nặng có thể cần 
dùng đến kháng sinh dạng viên uống, có thể dùng 
Oxy£etracyciin 500mg hoặc Erythromycrn 500mg, 
mỗi ngày 2 lần. Điều trị trong 3 tháng, sau đó 
giảm liều còn 250mg, mỗi ngày 2 lần. Cả 2 loại 
kháng sinh này đều có thể tăng liều đến 1000mg 
nếu cần thiết. Các loại kháng sinh như mminoeyelin 
và doxyeyelin đắt tiền hơn nhưng có ưu điểm là ít 
bị ảnh hưởng bởi thức ăn và dùng liều thấp hơn 
(100 —- 200mg/ngày). 


—_ Đối với các bệnh nhân dùng viên uống tránh thai 


kết hợp, cần chú ý những điểm sau đây: 


® Nếu đang điều trị bằng kháng sinh dài ngày, có 
thể bắt đầu dùng viên uống tránh thai kết hợp 
mà không cần thêm biện pháp tránh thai nào 
khác. 

® Nếu đang dùng viên uống tránh thai kết hợp 
và mới bắt đầu điều trị bằng kháng sinh, hoặc 
chuyển sang điều trị bằng một loại kháng sinh 
khác, cần sử dụng thêm một biện pháp tránh thai 
khác trong vòng 2 tuần. 


MMỤN TRỨNG CÁ ĐỎ 
Mụn trứng cá đỏ có biểu hiện đặc trưng kéo dài là làm 
cho da mặt ửng đỏ, trơn bóng, nhất là hai vùng má và 


® Thuốc kháng sinh dạng bôi tại chỗ như ciindamycin, 
erythromuycin hay tetracyclin được sử dụng với loại 
mụn gây viêm da (nƒfÏammatory dcne). 


180 181 


Cẩm nang y khoa thực hành 








giữa trán, có thể có những mụn đỏ và có mủ. Mụn trứng 
cá đỏ thường xuất hiện ở phụ nữ vào độ tuổi trung niên. 


Điều trị 

— Điều trị dài ngày với kháng sinh oxy£efraeyclin 
250mg, mỗi ngày 2 lần. Giảm dân đến liều duy trì 
250mg mỗi ngày. 

—_ Metronidazol dạng bôi ngoài da có thể dùng mỗi 
ngày 2 lần. 

— Không bôi các loại s¿eroid vì sẽ làm cho bệnh trở nên 
nghiêm trọng hơn. 


MỤN CóÓC 

Là những mụn nổi lên với bề mặt xù xì, chai cứng do 
các tế bào da bị sừng hóa. Mụn cóc rất thường xuất hiện 
ở gan bàn chân với một đốm đen ở giữa và làm cho bệnh 
nhân thấy đau khi bước chân đi. 


Điều trị 

Mụn cóc thường tự khỏi nhanh chóng nhờ khả năng 
đáp ứng miễn dịch của bệnh nhân. Việc điều trị chỉ cần 
thiết khi mụn gây nhiều khó chịu cho bệnh nhân. 

—_ Dùng chế phẩm bôi ngoài da có chứa øciởd sơlicylc, 
chẳng hạn như Sœiœciol. Trước tiên, ngâm mụn 
trong nước ấm khoảng ít phút để làm mềm và loại 
bỏ đi phần tế bào chết bằng cách dùng một phiến 

182 


Bệnh da liễu 








đá mài hay đá bọt, sau đó bôi thuốc lên. Lặp lại 
thường xuyên mỗi ngày, có thể kéo dài đến 3 tháng. 
Chú ý không để thuốc dính vào những vùng da bình 
thường bao quanh mụn. 

—_ Liệu pháp lạnh với nitơ lỏng có thể được dùng cho 
những mụn cóc không đáp ứng với thuốc bôi. Phương 
pháp điều trị này gây đau nhiều nên không hợp với 
trẻ em. Cân cho bệnh nhân biết trước là việc điều 
trị có thể làm cho chỗ da nơi đó bị phông giộp. Nếu 
có nhiều mụn, có thể cần phải điều trị chia thành 
nhiều lần, và khoảng cách tốt nhất giữa 2 lần điều 
trị là 3 — 4 tuần. Đôi khi có những mụn rất khó 
trị đòi hỏi phải dùng đến các phương pháp nạo và 
đốt. 

— Những mụn cóc ở gan bàn chân nên được để lành tự 
nhiên, bởi vì việc điều trị thường rất khó đạt hiệu 
quả tốt. 


NHIỄM NẤM CANDIDA 


Nhiễm nấm Cand¡ida thường gặp nhất ở vùng âm đạo, 
nhưng cũng có thể xuất hiện ở nhiều nơi khác. Bệnh có 
thể lây lan từ vùng bị nhiễm ban đầu đến nhiều vùng 
khác trên cơ thể nếu không được điều trị kịp thời. Trong 
một số trường hợp, có thể gặp nhiễm nấm Cand¡daø cả ở 
đường tiêu hóa. 


183 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Nguyên nhôn 


Nấm Cand¡daø thường có ở miệng, ở âm đạo, nhưng 
không gây bệnh được vì có sự khống chế của một 
số loại vi khuẩn khác. Khi môi trường vi khuẩn này 
buộc xáo trộn, chẳng hạn như do điều trị dài ngày 
bằng kháng sinh làm chết nhiều vi khuẩn, hoặc do 
sức đề kháng của cơ thể bị suy yếu... nấm Candida 
sẽ phát triển nhanh và gây bệnh. 


Một vài nguyên nhân có thể làm thúc đẩy sự phát 
triển của nấm Candidø, chẳng hạn như sự thay đổi 
nồng độ »ormon trong máu khi có thai hoặc khi 
dùng thuốc ngừa thai... 


Bệnh tiểu đường cũng tạo điều kiện cho nấm phát 
triển nhanh hơn. 


Bệnh có thể lây lan qua giao hợp. Mặc dù nhiễm 
nấm Cøandida thường gặp hơn ở nữ giới, nhưng nam 
giới khi bị lây lan cũng có thể nhiễm nấm Cơndida 
ở dương vật, thường là ở những trường hợp bị hẹp 
bao quy đầu. 


Trẻ con có thể bị nhiễm nấm Cơndida kèm theo với 
hiện tượng nổi sảy do tã lót. 


Chổn đoón 


184 


Nhiễm nấm Candidø ở âm đạo sinh ra nhiều huyết 
trắng, đóng bợn và gây ngứa ngáy, khó chịu. Đôi 


Bệnh da liễu 








khi kèm theo tiểu tiện khó. Tuy nhiên, ở một số 
bệnh nhân có thể không có các triệu chứng này. 


Nhiễm nấm Cand¡daø ở dương vật gây viêm da quy 
đầu. 


Nhiễm nấm Candida ở miệng tạo ra các mảng màu 
vàng kem, gây đau. 


Nhiễm nấm Cøndida ở các nếp gấp da hoặc các 
vùng bị sảy tạo thành các ban sẩn màu đỏ, ngứa và 
các mảng màu trắng dễ bong ra. 

Chẩn đoán xác định dựa vào xét nghiệm các mẫu 
bệnh phẩm, chẳng hạn như huyết trắng hoặc các 
mảng trên niêm mạc. 


Điều trị 


Dùng các thuốc chống nấm, chẳng hạn như nysfơfin 
dạng viên uống 100.000 đơn vị, mỗi ngày 4 lần cho 
trẻ em. Người lớn dùng viên 500.000 đơn vị, mỗi 
ngày 4 lần, có thể tăng liều gấp đôi nếu cần thiết. 
Thuốc được uống sau khi ăn. 

Có thể thay bằng anphofericin, mỗi ngày 1,ỗg — 
2g. 

Nên duy trì việc dùng thuốc khoảng 2 ngày sau khi 
đã chấm dứt mọi dấu hiệu nhiễm nấm. 

Bệnh rất dễ tái phát. Cần hướng dẫn bệnh nhân 
giữ vệ sinh tốt và luôn giữ khô vùng da dễ bị nhiễm 


185 


Cẩm nang y khoa thực hành 








nấm. Nếu là người có sinh hoạt tình dục, cân điều 
trị cả người bạn tình để ngăn ngừa việc lây nhiễm 
qua lại. 


LANG BEN 


Bệnh da do nhiễm nấm, thường gặp ở vùng nhiệt đới 
và bán nhiệt đới, với biểu hiện từng vùng trên da gồm 
các mảng trắng, nâu hay hồng, có vẩy nhỏ, thường nổi 
bật do màu sắc khác biệt với vùng da chung quanh, nhất 
là mỗi khi tiếp xúc với ánh nắng. Lang ben thường xuất 
hiện ở các vùng da trên thân hình, cánh tay, bắp đùi và 
trên cổ, đôi khi lan trên da mặt. Bệnh gây ra do một loại 
nấm làm chết. da. 


Điều trị 

— Dùng thuốc bôi tại chỗ có chứa seÏlen suifur, chẳng 
hạn như Seisun. Trước tiên, vệ sinh toàn thân bằng 
cách tắm sạch với dung dịch tẩy rửa Mereryl Laurylé. 
Sau đó, lau da thật khô rôi bôi thuốc lên tất cả các 
vùng da nhiễm nấm, không được để sót dù chỉ là 
những vết nhỏ vì sẽ dễ dàng gây tái nhiễm. Để yên 
khoảng 15 phút trước khi rửa sạch. Mỗi tuân dùng 
thuốc như vậy 2 lần, liên tục trong 2 tuần. 


—_ Có thể thay thế bằng cách dùng kem ¿midazol bôi 
thường xuyên mỗi đêm, liên tục trong 2 — 4 tuần. 


— Có thể dùng z#rœconazoi dạng viên uống 200mg mỗi 
ngày, liên bục trong 7 ngày. 


186 


Bệnh da liễu 








— Vệ sinh kỹ quân áo trong suốt thời gian điều trị. 
Sau điều trị, cần đề nghị bệnh nhân tái khám mỗi 
tháng vì bệnh rất dễ tái phát. 


NGỨA DA 

Ngứa da không phải là một bệnh, nhưng có thể là biểu 
hiện của một số bệnh. Khi bệnh nhân bị ngứa da kéo dài 
không có nguyên nhân rõ rệt, cần phải được chẩn đoán 
kỹ để loại trừ khả năng đó là biểu hiện của một căn bệnh 
toàn thân đang tiềm ẩn. 


Chổn đoón 
Cần thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán sau đây: 
® Công thức máu toàn bộ. 
® Tốc độ lắng hồng cầu. 
® Xét nghiệm chức năng gan. 
® Creœiin huyết thanh, sắt huyết thanh, £hyroxin 
huyết thanh. 


Đo nồng độ đường trong máu. 


® Pro‡£ein niệu. 


Chụp X quang lồng ngực. 


Điều trị 

Nếu các xét nghiệm trên cho kết quả hoàn toàn bình 
thường, không phát hiện được bất cứ dấu hiệu bệnh lý 
nào thì tiến hành xử trí triệu chứng ngứa da như sau: 


187 


Cẩm nang y khoa thực hành 





® Chọn dùng thường xuyên một loại thuốc làm mềm 
da, có thể là dạng thuốc mỡ hoặc kem. Nhóm 
thuốc này có tác dụng làm ẩm những vùng da quá 
khô, làm mềm những chỗ da bong vảy, và có thể 
được dùng trong điều trị dài ngày. Thuốc có thể 
bôi lên da bất cứ lúc nào, nhưng thường có hiệu 
quả nhất là sau khi tắm. Dạng thuốc mỡ thường 
hiệu quả hơn dạng kem, nhưng vì chất nhờn để 
lại trên da nên ít được ưa chuộng. 

® Chọn dùng một loại kem s¿ero¿d bôi tại chỗ, cũng 
có thể kết hợp với một loại thuốc kháng »isứgmin 
dạng viên uống. 


HRỤNG TÓC 


Rụng tóc không phải là một bệnh, mà là biểu hiện của 
nhiều bệnh. Hay nói khác đi, có rất nhiều nguyên nhân 
gây rụng tóc. Khi có dấu hiệu rụng tóc kéo dài, việc chẩn 
đoán cần phải chú ý đến nhiều khía cạnh khác nhau mới 
có thể phát hiện được nguyên nhân thật sự. 


Nguyên nhôn 


Cấu trúc của mỗi sợi tóc luôn có một phần chất nhờn 
màu trắng bao quanh chân tóc. Đây là một hỗn hợp chất 
béo và chất đạm có chức năng gắn chặt sợi tóc vào da 
đầu. Chất keo gắn này càng dày thì tóc càng được gắn 
chặt. Ngược lại, nếu vì một lý do nào đó mà lớp keo này bị 
khô, mỏng đi thì tóc sẽ rất dễ rụng. Một số nguyên nhân 
thường dẫn đến hiện tượng rụng tóc là: 


188 


Bệnh da liễu 





Các bệnh da đầu, nhất là nhiễm nấm. 


Chịu đựng sự căng thẳng kéo dài hay có những thay 
đổi quan trọng như phẫu thuật, bệnh kéo dài, phụ 
nữ sau khi sinh con... 


Nhiễm giun đũa. 

Do yếu tố di truyền, thường là hiện tượng rụng tóc 
cả vùng gây hói, khởi đầu từ hai bên thái dương, 
vùng trán rồi lan rộng dân. Thường gặp ở nam giới 
nhiều hơn nữ giới. 

Dị ứng do tiếp xúc với hóa chất, mỹ phẩm, thuốc 
ngoài da... 


Lạm dụng thuốc kháng sinh hay các thuốc có chứa 
hormon. 

Suy dinh dưỡng, thiếu máu... 

Rối loạn hormon do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn 
như bệnh tiểu đường, bệnh tuyến giáp, bệnh tuyến 
thượng thận... hoặc nam giới sau tuổi 50, nữ giới 
sau khi mãn kinh. 

Tác dụng phụ của thuốc trị ung thư hay các liệu 
pháp khác, chẳng hạn như xạ trị... 

Tổn thương da đầu do bị phỏng hoặc do dùng máy 
sấy tóc, thuốc nhuộm tóc, thuốc uốn tóc... một cách 
không thích hợp. Cũng có thể do tóc bị kéo mạnh 
quá mức. 


189 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Tình trạng rụng tóc tạm thời ở từng vùng nhỏ, 
tạo thành các mảng hói ở vùng da trán, hoàn toàn 
không rõ nguyên nhân, thường tự khỏi trong vòng 
vài tháng. 


Chổn đoón 


Cần chú ý rằng rụng tóc là một hiện tượng bình 
thường. Trong thực tế, mỗi sợi tóc của chúng ta có 
thể tồn tại trong khoảng từ 8 tháng cho đến 5 năm. 
Trung bình, do có những sợi tóc đã già đi nên một 
người khỏe mạnh có thể rụng mất từ 40 đến 120 sợi 
tóc mỗi ngày. Đây là điều hoàn toàn bình thường. 
Tuy nhiên, song song theo đó cân có một lượng tóc 
mới được sản sinh để bù đắp lại số tóc rụng đi, đảm 
bảo mái tóc luôn giữ được bề dày thông thường của 
nó. Rụng tóc cần quan tâm điều trị khi lượng tóc 
rụng đi quá nhiều so với lượng tóc sinh ra, biểu hiện 
bằng mái tóc ngày càng thưa hơn hoặc thậm chí có 
những mảng hói bắt đầu xuất hiện. 

Chẩn đoán nguyên nhân là quan trọng nhất trong 
điều trị rụng tóc. Vì thế cần chú ý đến các triệu 
chứng kèm theo với rụng tóc để có thể xác định 
nguyên nhân gây rụng tóc. Trong hầu hết các trường 
hợp, yếu tế dinh dưỡng luôn giữ một vai trò nhất 
định. 


Điều trị 


190 


Điều trị nguyên nhân là chủ yếu. Khi nguyên nhân 
được điều trị, hiện tượng rụng tóc sẽ tự chấm dứt. 


Bệnh da liễu 





Tuy nhiên, không phải bao giờ cũng có thể xác 
định được nguyên nhân rõ ràng. Do đó, trong một 
số trường hợp vẫn phải chấp nhận điều trị triệu 
chứng, nghĩa là cố gắng làm giảm mức độ rụng tóc 
và tăng khả năng sản sinh tóc mới. 

Một số trường hợp hói tóc do di truyền có thể dùng 
mìinoxidil để điều trị. 

Hướng dẫn bệnh nhân một chế độ ăn thích hợp 
giàu dinh dưỡng có thể giúp giảm mạnh sự rụng tóc. 
Chế độ ăn cho bệnh nhân rụng tóc cần có nhiều các 
0itzmin nhóm B, 0uifamin A, C và BH, cùng với các 
khoáng chất như lưu huỳnh, đồng, molybden, silic, 
kẽm, selen... Hạn chế nguồn chất đạm và chất béo 
từ thịt động vật, thay thế bằng đạm thực vật như 
đậu xanh, đậu nành... và sử dụng các loại dầu thực 
vật. Tránh các thức ăn ngọt như bánh, kẹo... và hạn 
chế tối đa rượu, bia, thuốc lá... 


HAM 

Chàm (eczema) là tình trạng viêm da, thường gây ngứa, 
đôi khi làm da bong vảy, bọng nước. Có nhiều loại viêm 
da khác nhau như viêm da tiết bã nhờn, viêm da tiếp xúc, 
viêm da dị ứng... Một số trường hợp không rõ nguyên 


Nguyên nhôn 
—_ Do chịu yếu tố di truyền, xuất hiện ở những người 


trong cùng một gia đình và thường kèm theo một 


191 


Cẩm nang y khoa thực hành 





hoặc nhiều bệnh dị ứng khác như hen (suyễn), viêm 
mũi dị ứng... 

Các vết chàm đồng tiền (hình tròn) có thể xuất hiện 
ở bất cứ nơi nào trên da, không rõ nguyên nhân. 
Do tiếp xúc với các hóa chất khác nhau như bột 
giặt, nước rửa chén... 

Do tiếp xúc với quần áo bằng các chất liệu dễ gây 
kích thích như len, lụa, sợi tổng hợp... 

Rất nhiều trường hợp viêm da không rõ nguyên 
nhân. 


Chổn đoón 


192 


Viêm da dị ứng thường gặp ở trẻ 2 — 18 tháng tuổi. 
Trẻ bị ngứa ở nhiều vùng da, thường là trên mặt, 
phía trong khuỷu tay, phía sau đầu gối... Da bong 
vảy và có thể xuất hiện những mụn nhỏ màu đỏ. 
Do bị ngứa nên trẻ cào gãi làm vỡ các mụn và tạo 
thành những vùng da rỉ nước, có thể xảy ra nhiễm 
trùng. 


Chàm đồng tiền đặc trưng với các vết chàm hình 
tròn như đồng tiền, gây ngứa và làm bong vảy da 
thành từng mảng, có thể gặp ở bất cứ vị trí nào trên 
cơ thể, có vẻ tương tự như các trường hợp nhiễm 
nấm đa. 


Bệnh da liễu 





Chàm tay thường tạo thành những mụn nước lớn, 
gây ngứa, thường ở lòng bàn tay, kèm theo bàn tay 
có nhiều vảy. 

Chẩn đoán phân biệt với các trường hợp nổi ngứa 
do nhiễm nấm. Thường thì chàm xuất hiện lan tỏa 
trong khi các vùng nhiễm nấm thường có ranh giới 
rất rõ rệt. 


Điều trị 


Nếu có thể, cần chẩn đoán xác định nguyên nhân 
trước khi tiến hành điều trị. Loại bỏ nguyên nhân 
là phương thức điều trị hiệu quả nhất, chẳng hạn 
như hướng dẫn bệnh nhân dùng găng tay để tránh 
tiếp xúc với bột giặt, nước rửa chén... sử dụng các 
loại quần áo bằng chất liệu mềm, thấm nước, không 
gây kích thích, chẳng hạn như vải co£fon. 


Hướng dẫn bệnh nhân luôn giữ cho da khô và sạch, 
không cào gãi để tránh làm da trầy xước, giữ vệ 
sinh tốt để tránh nhiễm trùng. 


Các trường hợp nhẹ chỉ cần điều trị bằng các loại 
thuốc làm mềm da bôi tại chỗ, có thể là dạng thuốc 
mỡ hoặc kem. Các loại thuốc này làm ẩm những 
vùng da quá khô và làm mềm chỗ da bong vảy. Nên 
dùng thuốc sau khi tắm. Dạng thuốc mỡ thường có 
hiệu quả hơn, nhưng ít được ưa chuộng vì chất nhờn 
để lại trên da. 


193 


Cẩm nang y khoa thực hành 





—_ Các trường hợp nặng hơn có thể dùng đến các loại 
s¿eroid dạng bôi ngoài da với liều tối thiểu. Ngay 
sau khi liều điều trị có hiệu quả, cần giảm ngay 
đến liều tối thiểu. Ở vùng da mặt hoặc khi dùng 
cho trẻ em không bao giờ sử dụng liều lượng tương 
đương hoặc mạnh hơn 1% hyđrocortison. Liều điều 
trị bằng nhóm s/eroid thường được phân ra như 
sau: 


® Mức độ nhẹ: tương đương hydrocorfison 0,5%, 
1%. 

® Mức độ trung bình: tương đương c/obetason butyrdt 
0,05% (Eumouơ¿). 

® Mức độ nặng: tương đương öefqmethœson 0,1% 
(Betnoudt). 

® Mức độ rất nặng: tương đương cÏobefasol propio- 
nơt 0,05% (Dermoud£). 


—_ Nếu có dấu hiệu nhiễm trùng, cần kết hợp điều trị 
bằng các loại kháng sinh có tác dụng với liên câu 
khuẩn, chẳng hạn như fiucloxœcilin hoặc erythro- 
mựycin. 


- Nếu ngứa nhiều, có thể cho dùng một loại thuốc 
kháng hisứzmin để làm giảm ngứa, nhất là có thể 
giúp bệnh nhân không bị mất ngủ về đêm. Với trẻ 
em trên 2 tuổi có thể dùng #rữneprazin với liều 2mg 
cho mỗi kg cân nặng. 


194 


Bệnh da liễu 





—_ Viêm da dị ứng ở trẻ em thường kéo dài nhiều năm 
rồi tự khỏi khi trẻ lớn lên. Vì thế, việc điều trị chủ 
yếu là kiểm soát các triệu chứng của bệnh và ngăn 
ngừa nhiễm trùng. 

— Chàm đồng tiền thường có đáp ứng với kem bôi da 
corficoid nhưng không bao lâu sẽ đề kháng thuốc. 
Vì thế bệnh thường kéo dài. 

VẢY NẾN 

Vảy nến là một loại bệnh ngoài da rất thường gặp, tuy 
không nghiêm trọng lắm nhưng đặc biệt rất khó chữa 
dứt, thậm chí thường kéo dài suốt đời. Bệnh gây khó 
chịu do những vùng da bệnh lan rộng làm cho ngoại hình 
của bệnh nhân trở nên khó coi, ảnh hưởng đến việc giao 
tiếp xã hội vì tạo ra tâm lý e ngại trong giao tiếp. Bệnh 
thường xuất hiện ở độ tuổi từ 10 — 30 tuổi. Tuy nhiên, đôi 
khi cũng gặp ở trẻ em và người già. Vảy nến có khuynh 
hướng tái phát thành từng đợt với mức độ khác nhau. Một 
số yếu tố được xem là những điều kiện kích thích gây ra 
đợt tái phát như sự căng thẳng tâm lý, các tổn thương da, 
dị ứng với thức ăn hay hóa chất, suy nhược thần kinh... 


Nguyên nhôn 
— Nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh vảy nến là do 
sự sinh sản rất nhanh một cách bất thường của các 
tế bào da, có thể nhanh gấp 5 - 10 lân tốc độ sản 
sinh bình thường. Do sự sinh sản rất nhanh này, 


195 


Cẩm nang y khoa thực hành 





196 


các tế bào da ở bể mặt trên cùng liên tục bị các lớp 
tế bào bên dưới dồn đẩy lên, trong khi chúng chưa 
có đủ thời gian để trưởng thành hoàn toàn. Do đó, 
các tế bào bể mặt da luôn khô và tróc ra khỏi mặt 
da sớm hơn bình thường, tạo thành những mảng da 
dày bao phủ bởi lớp lớp tế bào da chết. 


Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra sự tăng sinh bất 
thường của tế bào da vẫn chưa được hiểu rõ. Người 
ta chỉ biết là bệnh có liên quan đến một số yếu tố 
như: 


® D¿ truyền: Bệnh thường xuất hiện ở những người 
trong cùng một gia đình. Thống kê cho biết nếu 
cha hoặc mẹ đã bị bệnh vảy nến thì con cái có 
khoảng 25% nguy cơ sẽ mắc căn bệnh này. 

® Chúng tộc: Bệnh xuất hiện với tần suất khác 
nhau ở các dân tộc khác nhau. Chẳng hạn như tỷ 
lệ mắc bệnh được biết là khoảng 2% ở dân châu 
Âu và Bắc Mỹ, khoảng 1,5% ở dân Anh, khoảng 
4% ở dân Đức. Bệnh rất hiếm gặp ở người da 
đen và hoàn toàn không có ở người da đỏ, người 
Esquưmo... 

® Vữqmin A: Một số nghiên cứu cho thấy tất cả 
những bệnh nhân mắc bệnh vảy nến đều có hàm 
lượng uiœmin A trong máu rất thấp. Vì thế, người 
ta cũng nghi ngờ là có mối tương quan giữa sự 
thiếu hụt loại uz¿œmin này với bệnh vảy nến. 


Bệnh da liễu 





Chổn đoón 


Điều 


Cần chẩn đoán phân biệt các loại vảy nến khác 
nhau như: 


® Vảy nến mảng: Là loại vảy nến thường gặp nhất, 
với đặc trưng là các mảng vảy nến xuất hiện ở 
trên thân hình và các chỉ, đặc biệt là ở các khuỷu, 
đầu gối và da đầu. Bệnh cũng tác động đến các 
móng tay, móng chân, làm cho móng bị rỗ, dày 
lên hay bong tróc ra khỏi phao móng. 

® Vảy nến giọt: Chỉ thường gặp ở trẻ em, với các 
mảng vảy hình tròn rất nhỏ nhưng phát triển rất 
nhanh trên một vùng da rộng lớn, thường là sau 
khi bị viêm họng (nhiễm liên câu khuẩn). 

® Vảy nến mụn mủ: Loại này đặc trưng với các mụn 
nhỏ trên da, có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào 
trên cơ thể hoặc khu trú ở một vùng riêng biệt. 


trị 

Điều trị chủ yếu là kiểm soát các triệu chứng, hay 
sự phát triển của các mảng vảy cũng như sự khó 
chịu của bệnh nhân. 

Đồng thời phải ngăn ngừa các yếu tố có thể thúc 
đẩy sự tiến triển của bệnh như tâm lý căng thẳng, 
các tổn thương da hoặc nhiễm trùng... 

Làm ẩm những vùng da quá khô và làm mềm chỗ 
da bong vảy bằng cách sử dụng thuốc làm mềm da 


197 


Cẩm nang y khoa thực hành 





bôi tại chỗ, dạng thuốc mỡ hoặc dạng kem. Dạng 
thuốc mỡ thường có hiệu quả hơn, nhưng vì có chất 
nhờn nên ít được ưa chuộng. 
—_ Một số trường hợp có đáp ứng tốt khi có sự tiếp xúc 
vừa phải với ánh nắng hoặc tia cực tím. 
— Nếu phải điều trị bằng thuốc, chọn dùng các loại 
sau: 
® Thuốc A/phosyi dạng kem (chứa nhựa than đá 
và øÏlœntoin) có thể được dùng mỗi ngày từ 2 — 4 
lần. Sau khi bôi thuốc, chà xát nhẹ trên vùng da 
bị vảy nến. Thận trọng không để thuốc dính vào 
mắt. 
® Thuốc đ¿¿hranol nên khởi đâu với liều thấp (0,1%) 
và tăng dần cho đến khi đạt hiệu quả (không quá 
2%). Bôi thuốc lên da hằng ngày và để yên trong 
khoảng 30 phút rồi rửa sạch. 
® Thuốc Cøaicipofriol (Douonex), là một dẫn xuất 
của øœmin D. Đây là loại thuốc mới đã tỏ ra có 
hiệu quả. Dùng bôi lên vùng da bị bệnh mỗi ngày 
2 lần. 
® Các loại kem có chứa cortficosteroid có thể được 
dùng nhưng với sự hạn chế tối đa. Thường chỉ định 
thích hợp trong các trường hợp vảy nến mảng kéo 
dài nhưng có số vùng da bị vảy nến không nhiều. 
Sử dụng liều vừa phải. Chú ý đến nguy cơ làm 
mỏng da nếu dùng thuốc quá nhiều. 


198 


Bệnh da liễu 





CHẤY 

Chấy (có nơi gọi là chí) là loại côn trùng nhỏ không 
có cánh, dài khoảng 3mm, tên khoa học là Pediculus 
humadnus captifis, ký sinh trên da đầu, sống lẫn trong tóc 
và hút máu, gây ngứa da đầu. Chấy đẻ trứng mỗi ngày 
một lần, nhiều nhất là 10 trứng, với một chất keo gắn 
chặt trứng vào sợi tóc. Trứng nở trong khoảng một tuần 
sau đó. Chấy trưởng thành có thể sống được khoảng 5 
đến 6 tuần. 


Vết chấy cắn và hút máu trên da đầu có thể quan sát 
thấy như những đốm nhỏ màu đỏ, gây ngứa nhiều. Nếu 
chấy sinh trưởng quá nhiều, da đầu ngứa nhiều làm cho 
bệnh nhân cào gãi gây trầy xước, có thể dẫn đến viêm da 
hoặc tạo thành chốc lở. 


Chấy thường gặp ở trẻ em và phụ nữ nhiều hơn nam 
giới. 


Nguyên nhôn 


— Chấy rất dễ lây lan từ người này sang người khác, 
nhất là ở những người trong cùng một gia đình hoặc 
những người thường xuyên tiếp xúc, chung đụng với 
nhau. 


— Do chu kỳ sinh sản của chấy rất nhanh nên việc 
điều trị thường rất dễ thất bại do tái nhiễm. Trứng 
chấy còn lại sau mỗi đợt điều trị là nguyên nhân 


199 


Cẩm nang y khoa thực hành 








chính gây tái nhiễm. Việc điều trị không đồng loạt 
đối với tất cả mọi người trong gia đình thường tạo 
điều kiện cho chấy tiếp tục lây lan qua lại. 


Chổn đoón 


Biểu hiện có chấy là ngứa da đầu, phải gãi nhiều và 
thường xuyên. 

Trứng chấy có thể dễ dàng quan sát thấy bằng mắt 
thường, bám vào các sợi tóc ở vị trí gần chân tóc. 


Trứng chấy sau khi nở còn lại vỏ lép bám vào sợi 
tóc và ngày càng bị đẩy lên xa chân tóc hơn khi sợi 
tóc dài ra. Vì thế, quan sát khoảng cách xa nhất từ 
vỏ trứng đến chân tóc có thể giúp đánh giá được 
thời gian đã bị nhiễm chấy. 


Điều trị 


200 


Thuốc diệt chấy có thể diệt sạch chấy sau khi gội 
đầu, nhưng không thể diệt hết các trứng chấy mới. 
Do đó phải lặp lại một lần điều trị sau 10 ngày, khi 
các trứng chấy đã nở ra. 


Dùng lược dày để chải tóc thường xuyên cũng có thể 
diệt sạch chấy, miễn là thời gian dùng lược phải 
liên tục và không quá ngắn, để các trứng chấy sót 
lại khi nở ra sẽ không có thời gian tiếp tục sinh 
trưởng. 


Bệnh da liễu 








Thuốc gội đầu có chứa mailœ£hion hay carbaryl đều 
có hiệu quả tốt. Bôi thuốc lên đâu, để yên khoảng 
12 giờ rồi gội sạch. Có thể dùng lược răng dày để 
chải sạch xác chấy và trứng sau khi gội. 

Các dụng cụ đã dùng như lược, khăn... đều phải 
được vệ sinh kỹ, tốt nhất là nhúng qua nước sôi để 
diệt sạch trứng chấy có thể bám vào đó. 

Cần phải điều trị đúng quy trình và đồng loạt cho 
tất cả mọi người trong gia đình. 





201 


Bệnh truyền nhiễm 


SỞI 

Sởi là một loại bệnh truyền nhiễm thường gặp chủ yếu 
ở trẻ em, gây sốt phát ban và nhiều triệu chứng kèm theo 
cũng như một số biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là biến 
chứng viêm não có thể gây tử vong. 


Trong quá khứ, bệnh sởi đã từng là mối đe dọa đối 
với trẻ em trên toàn thế giới, do tính chất lây nhiễm dễ 
dàng, lan truyền nhanh nên có thể bộc phát trong một 
thời gian rất ngắn. Ngày nay, sự phát triển của các loại 
thuốc chủng ngừa đã đẩy lùi được căn bệnh này. Tuy 
nhiên, ở những nước chậm phát triển, mỗi năm vẫn còn 
có đến hàng triệu trẻ em chết vì bệnh này. 


Nguyên nhôn 
—_ Bệnh sởi gây ra do nhiễm phải một loại uirus gây 
bệnh. 
—_ Có rất nhiều nguyên nhân lây nhiễm, vì bệnh lây 
truyền dễ dàng qua không khí cũng như nhiều hình 
thức tiếp xúc khác nhau với người mang uirus. 


202 


Bệnh truyền nhiễm 








— Thời gian ủ bệnh kéo dài đến khoảng 14 ngày. 
Trong suốt thời gian này, trẻ mang øirus có thể 
đưa uirus vào không khí và làm lây nhiễm cho mọi 
người xung quanh. 

—_ Người đã bị bệnh sởi một lần, sau khi khỏi bệnh sẽ 
được miễn dịch tự nhiên suốt đời đối với bệnh này. 
Thuốc chủng ngừa cũng có thể tạo miễn dịch với tỷ 
lệ thành công đến khoảng 97% các trường hợp được 
chủng ngừa. 

— Trẻ em dưới 8 tháng tuổi rất hiếm khi mắc bệnh 
sởi, nhờ có kháng thể nhận được từ sữa mẹ. Vì thế, 
nuôi con bằng sữa mẹ cũng là một cách bảo vệ trẻ 
chống lại bệnh này. 


Chổn đoún 
— Các triệu chứng khởi đầu: 
® Sốt 
® Mệt mỏi 
® Sưng hạch bạch huyết 
® Chảy mũi nước 
® Mắt đỏ 
® Ho 
— Các triệu chứng khi toàn phát bệnh: 
® Ban đỏ trên da, có thể gây ngứa, bao giờ cũng 
xuất hiện theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ phần 
203 


Cẩm nang y khoa thực hành 








da trên mặt, sau đầu và cổ, lan dần xuống phía 
dưới thân mình. 

® Ngứa mắt, nhất là khi nhìn ra ánh sáng. 

® Hắt hơi và chảy nước mũi. 
—_ Sau khi phát ban khoảng 3 ngày thì ban bắt đầu lặn 
dần và các triệu chứng cũng giảm dân. Tuy nhiên, 
một số biến chứng có thể xuất hiện: 
® Viêm đường hô hấp trên hoặc viêm tai giữa nhiễm 
khuẩn, với dấu hiệu rõ nét là sốt trở lại sau khi 
ban đã lặn, có thể kèm theo tiêu chảy, nôn mửa, 
đau bụng... Sốt có thể rất cao, gây co giật. 

® Viêm não, thường xuất hiện sau khi phát ban 
khoảng 7 — 10 ngày, với các triệu chứng như đau 
đầu, nôn mửa, co giật, hôn mê. Biến chứng này 
tuy rất hiếm gặp (với tỷ lệ khoảng một phần triệu 
số trường hợp mắc bệnh) nhưng rất nguy hiểm, có 
thể dẫn đến tử vong. 

® Viêm phổi tế bào lớn. 


® Viêm kết mạc có mủ. 


Điều trị 
— Không có thuốc đặc trị, nên điều trị chủ yếu là giải 
quyết các triệu chứng. 


— Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nhiều tại giường, 
uống nhiều nước. Có thể dùng thuốc giảm đau hạ 


204 


Bệnh truyền nhiễm 








nhiệt, chẳng hạn như aspirin, acetqzminophen hay 
paracetdmol để làm giảm nhẹ các triệu chứng. Cũng 
có thể dùng các loại xi-rô để làm giảm ho, kem bôi 
da để làm giảm ngứa... tùy theo mức độ của các 
triệu chứng này. 

- Cần cách ly người bệnh, hạn chế mọi tiếp xúc kể 
từ khi phát hiện và nghi ngờ bệnh này. Điều này 
nhằm làm hạn chế sự lây lan của bệnh. 

— Kháng sinh không có tác dụng đối với uirus gây 
bệnh, nên chỉ dùng khi có dấu hiệu nhiễm khuẩn 
thứ phát. 

- Có thể cần sử dụng huyết tương miễn dịch 
(ưmmunoglobulin) trong những trường hợp bệnh 
nhân bị tổn thương hoặc suy yếu hệ miễn dịch. 


Chúng ngừa 


Chủng ngừa bệnh sởi được thực hiện vào lúc trẻ được 
9 đến 15 tháng tuổi. Tỷ lệ thành công lên đến khoảng 
97% các trường hợp được chủng ngừa. Do đó, việc phát 
minh và sử dụng thuốc chủng ngừa (từ năm 1963) đã đẩy 
lùi rõ rệt căn bệnh nguy hiểm này ở trẻ em trên toàn thế 
giới. Riêng tại Hoa Kỳ, số ca mắc bệnh hằng năm vào 
khoảng đầu thập niên 1960 là khoảng 500.000, đã giảm 
xuống còn dưới 3.500 vào năm 1988. Cho đến năm 1999, 
số trường hợp mắc bệnh được ghi nhận trong năm chỉ còn 
không đến 100. 


205 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Mặc dù vậy, do điều kiện kinh tế còn khó khăn cũng 
như sự hiểu biết chưa đây đủ về căn bệnh này, nên nhiều 
trẻ em ở các nước chậm phát triển vẫn còn chưa được 
chủng ngừa đầy đủ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi 
nhận là hiện nay mỗi năm vẫn có đến khoảng 1.000.000 
trẻ em chết vì bệnh này. 


Chúng ngừa bệnh sởi cho trẻ em là biện pháp đơn giản 
và hiệu quả nhất để bảo vệ các em chống lại căn bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm này, và cũng là trách nhiệm của 
các bậc cha mẹ để góp phần ngăn chặn sự lây lan bệnh 
trong toàn xã hội. 


QUAI BỊ 


Quai bị là bệnh truyền nhiễm cấp tính, thường xảy ra 
chủ yếu ở trẻ em. Độ tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao nhất 
thường là ð — 9 tuổi. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể xảy ra 
ở bất cứ độ tuổi nào. 


Do sự lây lan dễ dàng và nhanh chóng nên quai bị có 
thể bùng phát thành những trận dịch lớn, đe dọa nghiêm 
trọng đến sức khỏe của nhiều người, nhất là ở các trường 
học, nơi trẻ em thường xuyên tiếp xúc tập trung. Từ 
khoảng năm 1967, thuốc chủng ngừa bệnh quai bị được 
phát minh và sử dụng rộng rãi đã giúp đẩy lùi nguy cơ 
này. 


206 


Bệnh truyền nhiễm 








Nguyên nhôn 

—_ Bệnh quai bị gây ra do một loại uzrus, chủ yếu tấn 
công vào các mô hạch và mô thần kinh. 

— Virus gây bệnh có rất nhiều trong nước bọt của 
người đã mắc bệnh. Từ đó được người bệnh đưa vào 
không khí khi nói, ho hoặc nhổ nước bọt... Virus 
trôi nổi lơ lửng trong môi trường không khí và lây 
nhiễm sang người khác. 

— Thời gian ủ bệnh kéo dài khoảng 15 — 21 ngày. 
Trong thời gian 1 tuần trước khi bắt đầu có triệu 
chứng bệnh cho đến 2 tuân sau khi có triệu chứng 
bệnh, người bệnh có thể gây lây bệnh cho những ai 
tiếp xúc, gần gũi với họ. 

— Người đã bị bệnh quai bị một lần, sau khi khỏi bệnh 
sẽ được miễn dịch tự nhiên suốt đời đối với bệnh 
này, vì chỉ có một chủng uzrus duy nhất gây bệnh. 
Thuốc chủng ngừa bệnh quai bị hiện đang được sử 
dụng rất có hiệu quả và hoàn toàn an toàn. 


Chổn đoón 
— Các triệu chứng khởi đầu thường rất nhẹ, bao 
gồm: 
® Sốt nhẹ, kéo dài trong 2 — 3 ngày. 
® Cảm giác mệt mỏi. 
® Biếng ăn, ăn không ngon. 


207 


Cẩm nang y khoa thực hành 





208 


® Khô miệng. 

Các triệu chứng khởi phát bệnh: 

® Đặc trưng là sưng £uyến mang tơi (2 tuyến nước 
bọt nằm ở vị trí góc xương hàm, ngay bên dưới và 
phía trước tai), có thể ở một bên hoặc cả 2 bên. 
Tuyến mang tai sưng làm cho góc hàm không thể 
sờ nắn được, điều này giúp phân biệt với bệnh 
hạch bạch huyết vùng cổ hay hàm dưới. Sưng 
tuyến mang tai thường kéo dài trong khoảng từ 7 
— 10 ngày. 

® Hai tuyến mang tai có thể cùng lúc sưng đau, 
nhưng cũng có thể chỉ một trong hai tuyến. Trong 
trường hợp sưng một tuyến thì khi tuyến này xẹp 
xuống, tuyến còn lại sẽ bắt đầu sưng lên. 

® Các triệu chứng chung là sốt, đau đầu, khó nhai, 
biếng ăn. Tất cả triệu chứng thường mất đi sau 
khoảng 12 ngày. 

Chẩn đoán xác định đôi khi cần xét nghiệm tìm 

kháng thể chống 0irus trong máu người bệnh, nuôi 

cấy nước bọt hoặc nước tiểu. 

Bệnh quai bị có thể gây các biến chứng như: 

® Viêm màng não iynpho bào cấp tính. 

® Viêm tinh hoàn, xảy ra ở khoảng một phần tư số 
ca bệnh nam giới sau tuổi dậy thì. Khi bị viêm 
tinh hoàn, một hoặc cả hai bên tỉnh hoàn sưng 
lên và đau trong vòng 2 - 4 ngày rồi xẹp. Với một 


Bệnh truyền nhiễm 





Điều 


tỷ lệ khá hiếm hoi, viêm tinh hoàn có thể dẫn 
đến vô sinh. 

® Đau bụng, thường do viêm tụy tạng hoặc viêm 
buồng trứng. 

® V¡rus tấn công vào dây thần kinh thính giác có 
thể gây điếc, nhưng biến chứng này rất hiếm 
sạP. 


trị 


Không có thuốc điều trị đặc hiệu, nên chủ yếu là 
kiểm soát các triệu chứng. 


Cho người bệnh nghỉ ngơi tại giường và uống nhiều 
nước. Hạn chế tiếp xúc để tránh lây lan. 


Thuốc giảm đau và hạ nhiệt thông thường như 
œspirin, qcetaminophen hay paracetamoi để giảm 
nhẹ các triệu chứng. 


Với các trường hợp bị viêm tỉnh hoàn, có thể điều 
trị hiệu quả với prednisolon 40mg, mỗi ngày một 
lần, liên tục trong 4 ngày. 

Khi có dấu hiệu nghi ngờ viêm màng não, cần 
chuyển ngay bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện, 
ngay cả khi việc điều trị không khác biệt mấy, bởi 
vì bệnh nhân cần sớm được chọc dò tủy sống (thủ 
thuật rút dịch não tủy) để xác định ngay việc có hay 
không vi khuẩn gây viêm màng não. 


209 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Chúng ngừa 


Chủng ngừa bệnh quai bị thường được thực hiện cùng 
lúc với chủng ngừa bệnh sởi, khi trẻ được 9 đến 15 tháng 
tuổi, và nếu trễ nhất cũng không nên để quá 4 tuổi. Thuốc 
chủng ngừa bệnh quai bị chính thức được sử dụng tại Hoa 
Kỳ từ năm 1967. Trước đó, vào năm 1964, người ta ghi 
nhận khoảng 212.000 ca bệnh quai bị tại quốc gia này. 
Sau khi sử dụng thuốc chủng ngừa, cho đến năm 1999 thì 
tổng số các trường hợp mắc bệnh quai bị chỉ còn không 
đến 400 ca. 


Chủng ngừa là phương thức đơn giản nhất để chống lại 
bệnh quai bị. Thuốc hoàn toàn an toàn và hiệu quả, có thể 
tạo ra khả năng miễn dịch suốt đời cho trẻ. 


HRUBELLA 


Bệnh rubela, hay rubeon, trước đây thường được xem 
như một dạng sởi nên vẫn gọi là bênh sởi Đức (German 
meosles), là một bệnh truyền nhiễm nhẹ, có thể gây ra 
những vùng ban đỏ và làm sưng phông các hạch bạch 
huyết. Bệnh thường xuất hiện nhất ở độ tuổi 6 — 12 tuổi. 
Tuy nhiên, cũng có thể gặp ở bất cứ độ tuổi nào. Khoảng 
một phần tư số trường hợp nhiễm bệnh không có ban đỏ, 
và bệnh có thể tự khỏi hầu như không được nhận biết, 
mặc dù kết quả thử máu có thể cho thấy việc nhiễm bệnh. 
Rất hiếm khi thấy bệnh này xuất hiện ở độ tuổi trên 40. 


210 


Bệnh truyền nhiễm 





Mặc dù là một bệnh nhẹ và hiếm khi có biến chứng 
nguy hiểm, nhưng bệnh rubella đặc biệt nguy hiểm đối 
uới phụ nữ có thai. Khi bị mắc bệnh vào 4 tháng đầu tiên 
của thai kỳ thì thai nhi đang phát triển có nhiều nguy cơ 
bị thương tổn nặng nề, có thể mắc phải nhiều dị tật khác 
nhau và tỷ lệ tử vong sau khi sinh ra lên đến khoảng 
20%. Nếu mắc bệnh rất sớm sau khi có thai, có nhiều 
nguy cơ bị sẩy thai. 


Trước kia, rubelia là một bệnh khá phổ biến, nhưng 
nhờ có tiêm chủng mở rộng nên hiện nay số trường hợp 
mắc bệnh đã giảm rất nhanh. 


Nguyên nhôn 


- Bệnh gây ra do một chủng øuữus có tên là 
Tubtuirus. 


— Người mang 0ữus có thể làm lây lan bệnh cho nhiều 
người qua việc đưa uirus vào không khí. Virus tôn 
tại trong không khí ở dạng những hạt nhỏ lơ lửng 
và lây nhiễm cho bất cứ ai tiếp xúc. 

- Người mẹ mang uirus cũng lây truyền sang cho 
con. 


—_ Thời gian ủ bệnh thường là từ 2 - 3 tuần, nhưng 
thường gặp nhất là khoảng 17 — 18 ngày. 


211 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Chổn đoón 


212 


Thời gian ủ bệnh thường không có triệu chứng gì 

cả. 

Khi bệnh phát khởi, một số triệu chứng sau đây 

thường xuất hiện: 

® Sốt nhẹ. 

® Sưng hạch bạch huyết ở phía sau cổ và sau tai, 
trong một số trường hợp có thể sưng lớn các hạch 
bạch huyết ở khắp cơ thể, kể cả trong nách và 
dưới háng. 

® Xuất hiện các vùng ban đỏ không gây ngứa vào 
khoảng ngày thứ hai hoặc thứ ba, thường bắt đầu 
từ vùng da mặt, lan đến thân hình và các chi. 
Triệu chứng phát ban này thường biến mất sau 
đó khoảng 3 ngày. 

® Một số trường hợp hiếm gặp hơn, có thể có sốt 
cao, đau đầu trước khi phát ban. 

® Một số trẻ có thể bị đau ở các khớp xương. 

Trong hầu hết trường hợp, các triệu chứng sẽ qua đi 

và bệnh khỏi nhanh, không để lại di chứng gì. Biến 

chứng thỉnh thoảng có thể gặp là viêm đa khớp, 

thường xuất hiện sau khi hết phát ban. 

Đối với phụ nữ có thai mắc bệnh trong khoảng 4 

tháng đâu tiên của thai kỳ, bệnh trở nên cực kỳ 

nguy hiểm với những nguy cơ sau đây: 


Bệnh truyền nhiễm 





® Sẩy thai, thường xảy ra khi mắc bệnh sớm ngay 
sau khi mang thai. 

® Thai nhi sẽ mắc phải một hoặc nhiều dị tật bẩm 
sinh như: điếc, bệnh tim, đân độn, ban xuất huyết, 
bại não, biến dạng xương, đục thủy tỉnh thể và 
một số bệnh khác của mắt. Trẻ sinh ra có tỷ lệ tử 
vong khoảng 20% ngay từ khi còn nhỏ. Những trẻ 
còn sống tiếp tục mang uirus gây bệnh, có nhiều 
khả năng làm lây nhiễm cho người khác. 


Điều trị 


Không có thuốc đặc hiệu. Chủ yếu vẫn là phòng 
bệnh và điều trị bằng cách theo dõi, kiểm soát các 
triệu chứng. 


Các triệu chứng bệnh khá mờ nhạt nên phải hết 
sức chú ý chẩn đoán phân biệt với nhiều bệnh khác 
có triệu chứng tương tự. 

Chẩn đoán xác định khi cần thiết được thực hiện 
bằng cách phân ly øz„s từ bệnh phẩm phết họng 
hoặc xét nghiệm tìm kháng thể chống 0irus trong 
máu. 


Chúng ngừa 


Chủng ngừa bệnh rưbelia được thực hiện vào lúc trẻ 9 
đến 15 tháng tuổi, hiện nay thường kết hợp cùng lúc với 
thuốc chủng ngừa bệnh sởi và bệnh quai bị, gọi là mũi 


213 


Cẩm nang y khoa thực hành 





tiêm chủng MMR (MMR = measles + mưmps + rubella). 
Mỗi loại bệnh này đều có thuốc chủng ngừa riêng, nhưng 
sự kết hợp trong một liều MMR tạo điều kiện dễ dàng 
hơn cho việc chủng ngừa, vì có thể đồng thời bảo vệ trẻ 
khỏi 3 căn bệnh truyền nhiễm quan trọng. Nếu vì một 
lý do nào đó, trẻ không được tiêm chủng đúng lịch trong 
thời gian từ 9 đến 15 tháng tuổi, nhất thiết phải cho trẻ 
tiêm MMR trước độ tuổi đến trường, nghĩa là khoảng dưới 
5 tuổi. 

Mặc dù là một bệnh rất phổ biến trước đây, nhưng nhờ 
có thuốc chủng ngừa, số trường hợp mắc bệnh tại Hoa Kỳ 
mỗi năm đã giảm từ nhiều ngàn trường hợp xuống còn 
không đến 360 trường hợp. 


Bệnh rubel1a cần đặc biệt lưu ý đối với tất cả phụ nữ 
mang thai, do tính chất nguy hiểm của bệnh đối với thai 
nhi. Tất cả phụ nữ khi có thai cần được kiểm tra tình 
trạng miễn dịch đối với bệnh này, và nếu trước đó chưa 
được tiêm thuốc chủng ngừa thì nhất thiết phải được tiêm 
ølobulin miễn dịch ngay. 


Phụ nữ có thai cũng cần chú ý hạn chế tối đa việc tiếp 
xúc với người bị bệnh rubei!z. Nếu là phụ nữ chưa chủng 
ngừa, sau khi tiếp xúc với người bệnh cần đi khám bệnh 
ngay. Hiện có thể tạo miễn dịch thụ động trong những 
trường hợp cần thiết bằng cách tiêm giobulin miễn dịch, 
thường là để bảo vệ kịp thời cho thai nhỉ. 


Thuốc chủng ngừa có tác dụng ít nhất là 3 ngày sau 
khi tiêm. Vì thế, ngay sau khi tiêm thuốc chủng ngừa mà 


214 


Bệnh truyền nhiễm 





tiếp xúc ngay với người bệnh là không an toàn. Chú ý 
không dùng thuốc chủng ngừa cho phụ nữ đã có thai, và 
phụ nữ sau khi tiêm thuốc chủng ngừa cần được cảnh báo 
là không nên có thai trong khoảng thời gian 1 tháng sau 
đó. 

Thuốc chủng ngừa có thể gây một vài tác dụng phụ, 
nhưng nói chung là an toàn. Các triệu chứng có thể có sau 
khi tiêm thuốc chủng ngừa là: 

—_ Khoảng 1 tuần sau khi tiêm: khó chịu, sốt nhẹ, nổi 

ban. Sốt co giật có thể có vào lúc này với tỷ lệ thấp 
đến một phần ngàn. 


— Khoảng 3 tuần sau khi tiêm: Sưng tuyến mang tai, 
có thể xảy ra với tỷ lệ khoảng 1%. 


— Viêm não có thể có với tỷ lệ chỉ một trong 300.000 
trường hợp tiêm chủng. 


Ho cÀ 


Ho gà là bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính đặc 
biệt nguy hiểm ở trẻ em. Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi có 
thể chịu ảnh hưởng rất nghiêm trọng do bệnh này. Bệnh 
gây viêm toàn bộ đường hô hấp. Khoảng 50% trường hợp 
mắc bệnh này xuất hiện ở trẻ em dưới 2 tuổi. Tuy nhiên, 
thỉnh thoảng bệnh cũng thấy xuất hiện ở người trưởng 
thành. Thuốc chủng ngừa đã giúp đẩy lùi căn bệnh này 
trên toàn thế giới, với số trường hợp bệnh giảm mạnh ở 
những nơi trẻ được tiêm chúng. 


215 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Nguyên nhôn 


Bệnh gây ra do một loại vi khuẩn hình que có tên 
là Bordetella pertussis. 


Bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, người bị lây 
bệnh là do hít phải loại vi khuẩn này trong không 
khí, do người có bệnh thải ra khi ho, khạc... Do đó, 
việc tiếp xúc với người bệnh làm tăng nguy cơ mắc 
bệnh. 


Sự lây lan của bệnh sang người khác rất khó để 
phòng, do khả năng lây lan rất cao trong thời gian 
ủ bệnh của người bệnh, là lúc mà các triệu chứng 
của bệnh chưa được phát hiện. 


Chổn đoúón 


Thời gian ủ bệnh thường kéo dài khoảng 1 tuần, 
nhưng cũng có khi lâu hơn. 

Sau đó bệnh phát triển thành hai giai đoạn. Giai 
đoạn đầu tiên kéo dài khoảng từ 7 đến 10 ngày với 
các triệu chứng sau đây: 

® Cơn ho khan ngắn thường chỉ có vào ban đêm. 

® Chảy mũi nước. 

® Đau mắt. 


® Sốt nhẹ. 


— Giai đoạn tiếp theo có thể kéo dài từ 8 đến 12 tuần, 


216 


với các triệu chứng sau đây: 


Bệnh truyền nhiễm 





® Những cơn ho khan từ 10 đến 20 tiếng một lần, 
xuất hiện cả ngày lẫn đêm. 

® Những cơn ho dài dữ dội chấm dứt bằng một tiếng 
lấy hơi vào thật mạnh rất đặc trưng, do người 
bệnh không thở được trong khi ho. Với trẻ sơ 
sinh, không thể nhận ra tiếng lấy hơi này. 

® Nôn mửa, gây ra do cơn ho. 

® Ngừng thở từng quãng, có thể lâu hơn 10 giây. 


® Co giật. 


Nếu ho nhiều có thể gây ra các trường hợp chảy 
máu mũi, chảy máu những mạch máu ở bề mặt 
ngoài mắt. 

Nếu người bệnh nôn nhiều có thể gây mất nước, suy 
dinh dưỡng. 

Trong một số trường hợp, có thể xuất hiện viêm 
phổi, tràn khí màng phổi, giãn phế quản. 

Chẩn đoán xác định đôi khi có thể cần cấy vi khuẩn 
gây bệnh. Lấy bệnh phẩm để chẩn đoán bằng cách 
dùng tăm bông quệt phía sau mũi trong giai đoạn 
đầu của bệnh. 


Chụp X quang ngực có thể là cần thiết khi muốn 
kiểm tra tình trạng của phổi. 


217 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Điều trị 


218 


Không có thuốc đặc trị. Kháng sinh không có tác 
dụng mấy trong giai đoạn ho nhiều. Việc điều trị 
do đó chủ yếu là theo dõi và kiểm soát các triệu 
chứng. 

Nếu phát hiện bệnh sớm, dùng erythrom,ycin liên 
tục trong 10 ngày có thể giúp hạn chế khả năng lây 
bệnh và đồng thời rút ngắn được thời gian bệnh. 
Bảo vệ đường hô hấp cho trẻ có bệnh bằng cách 
luôn giữ ấm. Tránh những tác nhân có thể kích 
thích cơn ho, chẳng hạn như khói thuốc lá. Khi trẻ 
ho nhiều, dùng tay xoa hoặc vỗ nhẹ vào lưng có thể 
tạo cảm giác dễ chịu hơn cho trẻ. 

Cho trẻ ăn thành nhiều bữa nhỏ trong ngày, không 
cho ăn quá nhiều trong một bữa. 

Cho trẻ uống thật nhiều nước. 

Ho gà có thể kéo dài nhiều tháng, và có nguy cơ tái 
phát rất cao trong những năm sau đó. Vì thế, việc 
chăm sóc, theo dõi bệnh cần được chú ý đúng mức. 
Chuyển bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện ngay 
khi có các dấu hiệu nghiêm trọng như: 

® Tím tái sau cơn ho. 

® Co giật. 

® Thể trạng suy sụp, rất yếu ớt. 


Bệnh truyền nhiễm 








® Ho nhiều và kéo dài không thuyên giảm sau 6 
tuần. 


Chúng ngừa 

Việc chủng ngừa ho gà cho trẻ thường được thực hiện 
ngay từ khi được 2 — 3 tháng tuổi. Hiện nay, thuốc chủng 
ngừa được kết hợp cả 3 loại trong một mũi tiêm DTP, bao 
gồm thuốc chủng ngừa các bệnh bạch hầu (diph£herio), 
uốn ván (/e/znus) và ho gà (perfussis). Trẻ phải được tiêm 
đủ 3 mũi. Mũi tiêm thứ hai lúc 3 — 4 tháng tuổi và mũi 
tiêm thứ ba lúc 4 - 5 tháng tuổi. Sau đó, cần tiêm nhắc 
lại một mũi nữa vào khoảng 4 — 5 tuổi. Thời gian giữa 
các mũi tiêm có thể thay đổi, nhưng không được rút ngắn 
hơn 1 tháng. 


Chủng ngừa ho gà không đạt hiệu quả bảo vệ tuyệt 
đối, nghĩa là trẻ vẫn có thể mắc bệnh. Tuy nhiên, mức 
độ bệnh sẽ nhẹ đi rất nhiều và thời gian bệnh được rút 
ngắn so với trẻ không được chủng ngừa. Chẳng hạn như, 
tại Hoa Kỳ hiện nay vẫn ghi nhận mỗi năm khoảng 7.800 
trường hợp mắc bệnh ho gà, nhưng số trường hợp tử vong 
vì bệnh này trung bình mỗi năm chỉ có không đến 5ð 
trường hợp! 

Mặt khác, khả năng bảo vệ của thuốc giảm dần theo 
thời gian, nên cần có những mũi tiêm nhắc lại. Nếu 
không, người trưởng thành có thể mắc bệnh. Ho gà ở 
người trưởng thành thường chỉ là bệnh nhẹ, nhưng điều 
nguy hiểm chính là sự lây nhiễm cho trẻ em. 


219 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Chủng ngừa ho gà có thể có một số tác dụng phụ không 
mong muốn, và một tỷ lệ rất thấp các biến chứng nghiêm 
trọng. Vì thế, xét theo mức độ nguy hiểm của bệnh này 
khi mắc phải ở trẻ em thì tỷ lệ rủi ro của thuốc chủng 
ngừa là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Các phản ứng 
có thể có sau khi chủng ngừa là: 

® Sốt nhẹ trong khoảng 1 - 2 ngày. Đây là phản 
ứng thường gặp nhất và hoàn toàn không có gì 
đáng lo ngại. 

® Trẻ bị kích thích mạnh, co giật. Phản ứng này 
hiếm gặp, xảy ra với tỷ lệ khoảng 1 trong 100.000 
trường hợp. 

® Tổn thương não. Đây là trường hợp rất hiếm, xảy 
ra khoảng một lần trong khoảng 300.000 trường 
hợp tiêm chúng. 

—_ Để giảm thấp hơn nữa nguy cơ xảy ra các biến chứng 
nghiêm trọng, cần chú ý không sử dụng thuốc chủng 
ngừa trong các trường hợp sau: 
® Trẻ có tiền sử bệnh động kinh. 
® Trẻ đang bị sốt cao. 
® Trẻ đã từng có phản ứng với những thuốc chủng 

ngừa trước đó. 
® Trẻ có dấu hiệu thần kinh không ổn định. 
Chỉ thực hiện việc chủng ngừa cho trẻ sau khi đã giải 


quyết được các vấn đề trên. 


220 


Bệnh truyền nhiễm 








VIÊM MÀNG NÃO 

Viêm màng não (meningiiis) có thể gây ra do màng 
não bị nhiễm vi khuẩn hoặc uirus. Viêm màng não do 
ouữzus là bệnh thường gặp, khả năng lây nhiễm cao đến 
mức có thể bùng phát thành dịch, đặc biệt là trong những 
tháng mùa đông. Viêm màng não do vi khuẩn ít gặp hơn, 
nhưng lại nghiêm trọng hơn nhiều, có nguy cơ để lại di 
chứng tổn thương não. 


Nguyên nhôn 

— Bất cứ loại vi khuẩn hay uirus nào khi tấn công 
vào màng não đều gây viêm màng não. Mặc dù 
vậy, hầu hết các trường hợp viêm màng não do vi 
khuẩn thường rơi vào một trong 3 nhóm sau đây: 
Haemophilus inƒfuenzde, Strepfococcus pneurnonide 
và Neisseria meningtfidis. 

— Viêm màng não do meningococcus là loại thường 
gặp nhất có thể lây truyền nhanh chóng thành dịch. 
Viêm màng não do vi khuẩn lao hiện nay rất hiếm 
gặp do bệnh lao đã được ngừa và trị hiệu quả. 


Chổn đoún 
—_ Dựa vào các triệu chứng như: 
® Sốt cao. 
® Đau đầu dữ dội. 


221 


Cẩm nang y khoa thực hành 








® Buôn nôn hoặc nôn. 
® Cứng gáy, cổ không cúi xuống được. 

— Viêm màng não do u¿rus thường có triệu chứng trên 
nhưng xuất hiện nhẹ hơn, nên có vẻ tương tự như 
bệnh cúm. Ngược lại, viêm màng não do vi khuẩn có 
biểu hiện cấp tính, các triệu chứng xuất hiện nhanh 
và nghiêm trọng, bệnh nhân có thể nhanh chóng rơi 
vào trạng thái lơ mơ rồi hôn mê, trên da có thể nổi 
ban xuất huyết. Các đốm xuất huyết này khi dùng 
tay ấn vào vẫn không mất màu. 


Điều trị 
—_ Điều trị tùy thuộc vào kết quả chẩn đoán. 


— Viêm màng não do uirus thường không cần điều trị, 
bệnh thường khỏi nhanh và không để lại di chứng. 


— Viêm màng não do vi khuẩn được xem là một trường 
hợp cấp cứu nội khoa, cần được điều trị ngay bằng 
kháng sinh thích hợp. 


—_ Nếu điều trị kịp thời, bệnh nhân có nhiều khả năng 
hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, vẫn có một số ít 
trường hợp để lại di chứng tổn thương não. 

—_ Do tính chất nghiêm trọng của căn bệnh, tất cả các 
trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ viêm màng não 
đều nên được điều trị trong bệnh viện để có đủ điều 
kiện theo dõi và xử trí kịp thời. 

222 


Bệnh truyền nhiễm 








Chúng ngừa 


Mặc dù là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhưng 
cho đến nay việc chủng ngừa viêm màng não vẫn chỉ 
mang lại những kết quả rất hạn chế. Nguyên nhân là vì 
có quá nhiều chủng vi khuẩn gây bệnh nên không thể có 
một loại thuốc chủng ngừa hiệu quả với tất cả. Mặt khác, 
thuốc cũng không có tác dụng bảo vệ lâu dài nên không 
phải là biện pháp khả thi cho tất cả mọi người. 


Vì thế, các biện pháp phòng ngừa viêm màng não trong 
thời gian xảy ra dịch bệnh là vô cùng quan trọng. Cần 
tránh tiếp xúc với bệnh nhân. Có thể chỉ định kháng sinh 
dự phòng nếu xét thấy là cần thiết. Chẳng hạn như có 
thể dùng riœmpicin (Rifadin, Riữnactan... ) với liều ðmg 
cho mỗi kg thể trọng, 12 giờ một lần trong vòng 2 ngày, 
dùng cho những ai cần phải tiếp xúc, gần gũi với bệnh 
nhân. 


TINH HỒNG NHIỆT 

Bệnh ứinh hông nhiệt là bệnh truyền nhiễm thường 
gặp ở trẻ em, còn được gọi là bệnh ban đỏ. Bệnh thường 
gặp nhất ở độ tuổi từ 2 — 10 tuổi. Đặc trưng của bệnh là 
những vùng đỏ trên da, làm cho toàn thân của trẻ có màu 
đỏ tươi. 

Nhờ có thuốc kháng sinh, bệnh này hầu như đã được 
loại bỏ ở những nước phát triển. 


223 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Nguyên nhôn 


Bệnh gây ra do liên cầu khuẩn S/repfococeus nhóm 
A, cũng là loại liên cầu khuẩn gây viêm họng. 
Người mang vi khuẩn có thể lây bệnh cho người 
khác qua tiếp xúc trực tiếp, qua môi trường không 
khí, hoặc qua sử dụng chung một số đô dùng. 


Chổn đoón 


224 


Thời gian ủ bệnh thường là khoảng từ 2 đến 4 ngày, 
đôi khi cũng kéo dài đến 7 ngày. Việc chẩn đoán 
dựa vào các triệu chứng khi phát bệnh như: 


® Nôn mửa. 
® Sốt cao. 
® Đau họng. 
® Đau đầu. 


Sau khoảng 12 giờ thì các vùng đỏ trên da nổi lên, 
gồm rất nhiều các đốm nhỏ li tỉ màu đỏ, thường 
xuất hiện trước hết ở cổ và ngực, sau đó lan ra rất 
nhanh nhưng không xuất hiện trên mặt. Vùng xuất 
hiện dày đặc nhất thường là cổ, nách và dưới háng. 
Sốt có thể lên cao đến trên 409C. 


Ban đỏ kéo dài khoảng 6 ngày và sau đó da bị bong 
ra. 


Bệnh truyền nhiễm 








Điều 


Hai má ửng đỏ và quanh miệng xuất hiện một vùng 
tái nhợt thấy rất rõ. 

Trong vài ngày đâu, lưỡi có một lớp bợn trắng dày 
bao phủ, rồi xuyên qua đó tiếp tục mọc lên những 
đốm đỏ. Lớp bợn bao phủ này bong ra vào ngày thứ 
ba hoặc thứ tư, để lộ ra mặt lưỡi màu đỏ tươi với các 
đốm đỏ vẫn còn mọc lên. 

Chẩn đoán xác định có thể cần cấy vi khuẩn sau 
khi lấy bệnh phẩm ở họng. 


trị 

Điều trị chủ yếu bằng kháng sinh. Có thể chỉ định 
penicillin V 250mg dạng viên uống, mỗi ngày 4 
lần. 

Nếu dị ứng với penicilin, có thể đổi sang dùng 
erythromycin. 

Liệu trình điều trị có thể kéo dài đến 10 ngày. 

Có thể dùng parœcefgmol với liều thích hợp để giảm 
nhẹ các triệu chứng. 

Biến chứng của bệnh nếu không được điều trị có thể 
là bệnh thấp bhớp cấp tính, uiêm thận - tiểu câu 
thận. Đôi khi có thể có viêm thận, viêm phổi... Tuy 
nhiên, việc điều trị bằng kháng sinh đã giúp loại 
trừ hẳn các nguy cơ này. 


225 


Cẩm nang y khoa thực hành 








TĂNG BẠCH CẦU ĐƠN NHÂN NHIỄM KHUẨN 


Tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn (inƒfecfious 
mononueleosis) là bệnh truyền nhiễm có đặc điểm gây 
sốt cao, làm cho trẻ mệt mỏi, uể oải và làm sưng to các 
hạch bạch huyết. Hạch bạch huyết vùng cổ sưng rất to, 
có thể sờ thấy ngay bên dưới cằm. Bệnh có thể xuất hiện 
như những trường hợp riêng biệt, nhưng cũng có thể bùng 
phát thành dịch bệnh. 


Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp nhất là 
ở độ tuổi thanh thiếu niên, nhiều nhất là trong khoảng 
15 — 17 tuổi. Thời gian ủ bệnh từ 7 — 10 ngày, thời gian 
phát bệnh có thể từ 1 — 8 tuân, nhưng thường gặp nhất 
là trong khoảng từ 2 - 4 tuần. Sau khi khỏi bệnh, bệnh 
nhân có thể vẫn tiếp tục tình trạng sức khỏe yếu ớt trong 
nhiều tháng. 


Nguyên nhôn 


— Bệnh gây ra do một loại uzus có tên là #psfein- 
Bưrr. 


— Cơ chế lây bệnh vẫn chưa được rõ lắm, nhưng vi 
khuẩn có thể lan truyền dễ dàng qua tiếp xúc trực 
tiếp như hôn môi, hoặc qua nước bọt của bệnh nhân. 
Sau khi xâm nhập vào cơ thể, uirus nhân lên trong 
các iympho bào (bạch cầu đơn nhân) làm cho các tế 
bào này thay đổi hình dạng. 


226 


Bệnh truyền nhiễm 








Chổn đoún 
—_ Thời gian ủ bệnh từ 7 — 10 ngày. Sau đó, xuất hiện 

các triệu chứng như: 

® Sốt cao (39°C - 409C), có thể kéo dài từ vài ngày 
cho đến vài tuần. 

® Biếng ăn, ăn không ngon, sụt cân nhanh. 

® Mệt mỏi, uể oải. 

® Đau họng, có thể rất nghiêm trọng. 

® Hạch bạch huyết vùng cổ sưng to, cũng có thể ở 
cả các hạch khác trong cơ thể. 

® Đau đầu. 

® Đôi khi có đau nhức cơ bắp. 

® Trong một số ít trường hợp có những đốm nhỏ nổi 
thành vùng trên da, có thể là những đốm phẳng 
hoặc nổi cộm lên bề mặt da. 

® Đau bụng. 

® Lách to. 

— Một số biện pháp sau đây có thể được áp dụng trong 

chẩn đoán xác định bệnh: 

® Công thức máu toàn bộ và phết máu thường cho 
kết quả tăng bạch cầu trung tính khoảng 10 — 20 
x 10%. 

® Trong máu của bệnh nhân thường xuất hiện 
kháng thể he£erophie, được xem là một yếu tố 
chẩn đoán khá chính xác. 


227 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Điều 


228 


® Xét nghiệm chức năng gan thường cho thấy có bất 
thường nhưng không nghiêm trọng. 

® Xét nghiệm Monospot cho kết quả dương tính 
ở hầu hết các ca bệnh tăng bạch cầu đơn nhân 
nhiễm khuẩn, nhất là khi thực hiện vào khoảng 
3 tuân sau khi phát bệnh. Kết quả âm tính giả 
thường gặp khi xét nghiệm được thực hiện vào 
tuần đầu tiên. 

Ít khi có biến chứng, nhưng thỉnh thoảng có thể 

gặp: 

® Viêm gan. 

® Viêm phổi, hiếm gặp hơn. 

® Vỡ lách. 

® Một số vấn đề khác thuộc hệ thân kinh, máu và 
đường hô hấp. 


trị 


Không có thuốc đặc trị. Vì thế, điều trị chủ yếu là 
theo dõi và kiểm soát các triệu chứng. 

Kháng sinh không có hiệu quả trị bệnh, ngược lại 
có thể làm cho da nổi mẩn đỏ nhiều hơn. 

Khuyên bệnh nhân nghỉ ngơi, uống nhiều nước, 
dùng thuốc giảm đau nếu các triệu chứng gây khó 
chịu nhiều. 

Nếu đau họng nhiều, dùng zme£ronidazol 200mg, mỗi 
ngày 3 lần có thể làm giảm tổn thương ở họng. 


Bệnh truyền nhiễm 





Nếu các triệu chứng kéo dài hoặc nghiêm trọng, 
dùng prednisolon 30mg, mỗi ngày một lân, liên tục 
trong một tuần. 


Nếu có dấu hiệu trầm cảm nghiêm trọng hơn các 
triệu chứng khác, có thể dùng một trong các loại 
thuốc chống trầm cảm như mipramin (Imizin, 
Tofranil...), qmitriptylin (Laroxyl, Tryptizol, Elaul... 
), đesiprqmin hay nortriptylin. 


Hầu hết các trường hợp bệnh tự khỏi sau khoảng 4 
tuần, hoặc cũng có thể kéo dài đến 8 tuần. Một số 
ít trường hợp có thể có hội chứng mệt mỏi kéo dài, 
có thể là nhiều tháng. Trong tất cả các trường hợp, 
cần quan tâm đúng mức đến sự hồi phục sức khỏe 
của bệnh nhân sau cơn bệnh. 


BẠN ĐỎ NHIỄM KHUẨN 

Ban đỏ nhiễm khuẩn (erythema ¡nƒectious) là một bệnh 
truyền nhiễm dạng nhẹ, gây nhiễm khuẩn đường hô hấp 
trên, thường gặp nhất ở trẻ em trong độ tuổi từ 5 — 14 
tuổi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bệnh cũng thấy xuất hiện 
ở người trưởng thành, và có thể gây nguy hiểm đặc biệt 
cho phụ nữ có thai. 

Bệnh có thể bùng phát thành dịch do sự lây lan dễ 
dàng qua tiếp xúc với người bệnh. Vào cuối thế kỷ 19, 
bệnh này được xếp vào hàng thứ 5 về mức độ phổ biến, 


229 


Cẩm nang y khoa thực hành 





đứng sau các bệnh sởi (eøsỉes), quai bị (mumps), sởi Đức 
(rubelia), và thủy đậu (chiebenpox). Vì thế, bệnh này đôi 
khi cũng được người phương Tây quen gọi là bệnh thứ 
năm (fñfth disease). 


Nguyên nhôn 


Bệnh gây ra do một chủng uirus gọi là pauouirus. 


Bệnh chỉ có khả năng lây nhiễm trong giai đoạn 
đầu. Khi người bệnh đã nổi ban đỏ thì khả năng lây 
nhiễm hầu như không còn nữa. Vì thế, cần hạn chế 
tối đa việc tiếp xúc với người bệnh trong giai đoạn 
đầu của bệnh. 


Chổn đoón 


230 


Thời gian ủ bệnh khoảng từ 4 — 14 ngày. Trong giai 

đoạn đầu tiên này, bệnh nhân thường có sốt nhẹ và 

cảm giác mệt mỏi, uể oải. Sau đó, các triệu chứng 

sau đây xuất hiện: 

® Hai gò má nổi lên những vùng đỏ, tương phản 
với một vùng tái nhợt xung quanh miệng. Vì thế, 
bệnh này còn được gọi là bệnh đỏ má (sỉapped 
cheek diseds©). 

® Sốt. 

® Da nổi đỏ từng vùng, phát triển từ 1 đến 4 ngày 
sau khi má đã nổi đỏ. Các vùng da đỏ thường 
xuất hiện nhất ở tay, chân và đôi khi cũng nổi 


Bệnh truyền nhiễm 





Điều 


trên thân mình. Các đốm đỏ dần dân liên kết lại 
thành vùng hoặc thành từng mảng dài, nhất là 
trên tay, chân, và thường nổi rõ hơn sau khi tắm 
nước nóng. Ban đỏ thường kéo dài khoảng từ 7 
đến 10 ngày rồi tự khỏi. Tuy nhiên, ban có thể 
xuất hiện trở lại nếu da bị kích thích, hoặc phơi 
ra trực tiếp dưới ánh nắng, hoặc một số tác nhân 
khác như luyện tập thể lực, tắm, hay căng thẳng 
tâm lý... 

® Trong một số trường hợp rất hiếm gặp, có thể có 
đau khớp. 


trị 

Không có thuốc đặc trị cho bệnh này. Do đó, việc 
điều trị chủ yếu là theo dõi và kiểm soát các triệu 
chứng. 

Dùng paracetamol hoặc aspirin với liều thích hợp 
để làm giảm nhẹ các triệu chứng. 


Kem bôi da cœlamin (có chứa oxid kẽm) có thể giúp 
giảm ngứa trên da. 


Khuyên bệnh nhân nghỉ ngơi và uống thật nhiều 
nước. 


Ban đỏ nhiễm khuẩn rất ít khi gây ra các biến 
chứng, nhưng nếu người bệnh có kèm theo các rối 
loạn về máu, bao gồm các chứng thiếu máu như 
thiếu máu hông câu liềm, thiếu móu Địa Trung 
Hải... bệnh có thể sẽ gây thiếu máu nghiêm trọng. 


231 


Cẩm nang y khoa thực hành 





— Bệnh hiếm thấy ở người trưởng thành, nhưng thỉnh 
thoảng có thể có những trường hợp nghiêm trọng. 
Nếu phụ nữ mắc bệnh này trong thời gian mang 
thai, trong một số rất ít trường hợp có thể dẫn đến 
sẩy thai. Trong một số trường hợp, bệnh có thể gây 
đau khớp, viêm khớp. 


— Bệnh thường tự khỏi và không để lại di chứng, mặc 
dù các vùng ban đỏ có thể nổi trở lại nhiều lần sau 
đó khi có các kích thích trên da hoặc khi tiếp xúc 
trực tiếp với ánh nắng... Tuy nhiên, sau một lần 
mắc bệnh thì người bệnh thường có khả năng miễn 
nhiễm lâu dài, rất hiếm khi mắc bệnh lần nữa. 


THỦY ĐẬU 


Bệnh ¿hủy đệu, hay bệnh đậu mùa, là một bệnh nhiễm 
khuẩn nhẹ có đặc điểm tiêu biểu là những vùng da ngứa 
đỏ rất dễ phân biệt và kèm theo có sốt nhẹ. Bệnh thường 
gặp ở trẻ em, nhất là trẻ em dưới 10 tuổi. Người trưởng 
thành hiếm khi mắc bệnh, nhưng khi mắc bệnh thì hầu 
hết các trường hợp đều nặng, đặc biệt là phụ nữ có thai 
có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi. Tại Hoa 
Kỳ, ước tính trung bình mỗi năm có khoảng hơn 4 triệu 
trường hợp mắc bệnh, và khoảng 95% người Mỹ khi đến 
tuổi trưởng thành đều đã từng trải qua căn bệnh này. 
Hiện thuốc chủng ngừa thủy đậu đã được sử dụng nhưng 
vẫn còn trong giai đoạn tiếp tục nghiên cứu phát triển. 


232 


Bệnh truyền nhiễm 





Nguyên nhôn 


— Bệnh gây ra do một chủng uirus herpes có tên là 
0aricella-zoster. 


— Bệnh lây nhiễm mạnh trong giai đoạn khoảng 2 
ngày trước khi các triệu chứng xuất hiện và kéo dài 
khoảng 7 ngày khi đã phát bệnh. Trong giai đoạn 
này, cần có các biện pháp đặc biệt đề phòng lây 
nhiễm. 

—_ Virus gây bệnh lây truyền qua môi trường không 
khí, do người bệnh đưa vào khi ho, hắt hơi... Tiếp 
xúc trực tiếp như cầm nắm các vật dụng có uirus 
bám vào cũng có thể bị lây bệnh. 


Chổn đoón 


— Thời gian ủ bệnh thường kéo dài khoảng 2 tuần. 
Sau đó, các triệu chứng sau đây xuất hiện: 


® Sốt nhẹ hoặc đau đầu, có thể là khoảng vài giờ 
trước khi bắt đầu nổi lên các vùng ban đỏ trên 
da. 

® Nổi lên các vùng ban đỏ trên da, chủ yếu là trên 
thân mình, gồm rất nhiều các nốt nhỏ li ti rồi 
nhanh chóng phát triển thành các mụn nước gây 
ngứa, có đường kính khoảng 2 — 3mm. Do bị ngứa, 
người bệnh có thể gãi nhiều làm trầy xước da và 
góp phần làm cho các vùng ban đỏ lan nhanh 


255 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Điều 


234 


ra khắp cơ thể, cho đến lòng bàn tay, bàn chân, 
niêm mạc miệng, da đầu... đều có thể có ban đỏ. 

® Sau thời gian phát bệnh khoảng 2 — 10 ngày, các 
mụn nước khô đi và đóng thành các vảy nhỏ phía 
trên của mụn. 

® Các nốt đỏ như trên có thể nổi lên thành nhiều 
đợt nối tiếp nhau. 

® Đôi khi có những nốt đỏ xuất hiện quanh vùng 
miệng và phát triển thành các vết loét làm cho 
việc ăn uống trở nên khó khăn. 

® Trong một vài trường hợp có thể có ho dữ dội. 
Bệnh phát triển ở người trưởng thành có thể gây 
viêm phổi nặng, khó thở và sốt cao. 


trị 


Không có thuốc đặc trị. Việc điều trị chủ yếu là 
theo dõi và kiểm soát các triệu chứng. Đa số trường 
hợp bệnh tự khỏi, nhưng bệnh nhân cần tiếp tục 
được nghỉ ngơi khoảng 7 — 10 ngày sau đó. Thường 
thì những người bệnh trưởng thành phải nghỉ ngơi 
nhiều hơn trẻ em. 

Khuyên bệnh nhân nghỉ ngơi tại giường, hạn chế 
tiếp xúc với nhiều người khác, nhất là phụ nữ có 
thai vào 3 tháng cuối của thai kỳ. 

Dùng paracetamol với liều thích hợp để làm hạ sốt 
và giảm bớt cảm giác khó chịu. Không bao giờ cho 


Bệnh truyền nhiễm 





người bệnh dùng øơspirin hoặc các loại øcid sơÏicylic 
khác vì có thể tăng nguy cơ mắc phải hội chứng 
Reye. 

Giải thích cho người bệnh hiểu là không nên cào 
gãi nhiều làm trầy xước da. Cho dùng các loại kem 
bôi ngoài da như cdiœmin để giảm ngứa, hoặc cho 
người bệnh tắm trong dung dịch nước ấm có pha 
một nắm soởø bicarbondi. 


Mặc quần áo thoáng mát, vì ủ nóng cơ thể có vẻ như 
làm cho các chấm thủy đậu càng ngứa hơn. 


Nếu có chốc trên da, dùng øc¿ở f¿sidic bôi mỗi ngày 
3 lần, hoặc dùng Øiueloxacillin dạng viên uống. 


Thuốc kháng »¡s¿zmzn dạng viên uống đôi khi cũng 
có thể dùng để giảm ngứa. 


Các trường hợp nặng có thể điều trị với aeyelouir, 
nhất là khi người bệnh có kèm theo bệnh chàm 
da. 


Các trường hợp nhiễm trùng thứ phát trên da có 
thể điều trị bằng kháng sinh thích hợp. 


Các trường hợp có dấu hiệu suy yếu hệ miễn dịch 
cần đề nghị chuyển ngay đến bệnh viện để theo dõi 
điều trị. Có thể cần phải tiêm truyền g/obulin miễn 
dịch đối với bệnh thủy đậu và bệnh zonø (uaricella 
zoster tmmune giobulin). 


255 


Cẩm nang y khoa thực hành 





— Khi người bệnh có các dấu hiệu đặc biệt sau đây, 
cũng cần xem xét ngay việc chuyển đến điều trị tại 
bệnh viện: 
® Ho nhiều. 
® Co giật. 
® Thở nhanh. 
® Trẻ rơi vào trạng thái lơ mơ khác thường. 


Sốt kéo dài hoặc tái phát nhiều cơn. 


Bước đi không vững. 


Có mủ chảy ra từ các mụn trên da. 


Vùng da bao quanh các mụn đỏ cũng chuyển sang 

màu đỏ. 

— Các trường hợp có nguy cơ biến chứng cao có thể 
cần điều trị với œceyelouir tiêm tĩnh mạch liên tục 
trong 5ð ngày và cần được theo dõi tại bệnh viện. 


— Bệnh thủy đậu ở trẻ em thường nhẹ và tự khỏi 
sau khoảng 7 — 10 ngày, ít khi có biến chứng. Tuy 
nhiên, trong một số trường hợp có thể xảy ra: 


® Tái nhiễm vi khuẩn S/repfococcus qua các vết 
trầy xước trên cơ thể do trẻ bị ngứa và cào gãi. 
Trẻ em có bệnh chờm đặc biệt càng dễ nhiễm 
khuẩn hơn. 

® Viêm phổi và viêm não, nhưng viêm não rất hiếm 
gặp. Những trẻ em dễ gặp phải các biến chứng 
này là những trẻ em có hệ miễn dịch suy yếu (do 


236 


Bệnh truyền nhiễm 





đang sử dụng hóa trị liệu hoặc đang uống các loại 
corticosteroid chẳng hạn) và trẻ sơ sinh, thường 
mắc bệnh do người mẹ đã nhiễm bệnh vào cuối 
thai kỳ. 

® Sau khi khỏi bệnh, người bệnh có khả năng miễn 
dịch tự nhiên khá lâu đối với bệnh này, nhưng 
uữus có khả năng vẫn tiếp tục trú ẩn trong các 
mô thần kinh để sau đó hoạt động trở lại gây 
bệnh zonø (còn gọi là bệnh herpes zosfer'). 

® Hội chứng Reye mắc phải ngay sau cơn bệnh là 
trường hợp rất hiếm gặp, nhưng nếu có sẽ cực kỳ 
nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong. 


Chủng ngừa 


Cho đến nay, thuốc chủng ngừa bệnh thủy đậu vẫn còn 
là vấn đề nghiên cứu chưa hoàn chỉnh. Hình thức miễn 
dịch thông dụng hiện nay là miễn dịch thụ động được 
tạo ra bằng cách tiêm truyền huyết thanh miễn dịch đối 
với bệnh thủy đậu và bệnh zonøa (uaricella zoster immune 
#ølobulin), chỉ được áp dụng hạn chế với một số ca bệnh 
nghiêm trọng hoặc có nguy cơ biến chứng cao. Mặc dù 
vậy, trong con số ước tính hơn 4 triệu trường hợp bệnh 
thủy đậu mỗi năm tại Hoa Kỳ, vẫn có đến khoảng 100 
trường hợp tử vong vì bệnh này. 


Thuốc chủng ngừa thủy đậu được chính thức sử dụng 
tại Hoa Kỳ từ năm 1995, có thể dùng cho trẻ từ 12 tháng 
tuổi trở lên cũng như những người lớn tuổi chưa từng 


237 


Cẩm nang y khoa thực hành 








mắc bệnh này. Theo kết quả nghiên cứu, Cơ quan quản lý 
Thực, Dược phẩm Hoa Kỳ (The United Stœtes Food and 
Drug AdministraHion — FDA) cho biết là loại thuốc chủng 
ngừa này được dự đoán sẽ có hiệu quả ngăn ngừa khoảng 
70% — 90% trường hợp mắc bệnh. Mặc dù người được 
chủng ngừa vẫn mắc bệnh, nhưng với một dạng rất nhẹ 
và sau khi khỏi bệnh thì được miễn nhiễm với bệnh. 


Tuy nhiên, tác dụng của thuốc chủng ngừa trên thực tế 
vẫn chưa được chính thức ghi nhận, và các nhà khoa học 
vẫn chưa quyết định chính xác được là thuốc có thể tạo sự 
miễn dịch suốt đời hay khả năng miễn dịch sẽ giảm dân 
theo thời gian. Và nếu như khả năng miễn dịch giảm dần 
theo thời gian, thì những đứa trẻ được chủng ngừa khi lớn 
lên vẫn có khả năng bị mắc bệnh. 


Khi chưa có những câu trả lời chắc chắn và thỏa đáng 
từ phía các nhà nghiên cứu thì đối với bệnh thủy đậu hiện 
nay việc phòng bệnh, ngăn ngừa lây nhiễm vẫn là biện 
pháp cần phải chú ý hàng đầu. 

CÚM 

Bệnh cúm (zn/iuenza) đôi khi vẫn quen gọi là cảm cúm, 
là một bệnh do nhiễm khuẩn đường hô hấp, dễ dàng 
lây lan và bộc phát thành dịch ở từng vùng. Các triệu 
chứng đôi khi tương tự với chứng cảm lạnh. Trong hầu 
hết các trường hợp, bệnh tự khỏi sau khoảng một tuần. 
Tuy nhiên, với những người bệnh có thể trạng kém hoặc 
suy yếu hệ miễn dịch, bệnh có thể gây ra nhiều biến 


238 


Bệnh truyền nhiễm 








chứng nguy hiểm. Hơn nữa, mức độ nguy hiểm của bệnh 
không phải lúc nào cũng như nhau. Trong lần bùng phát 
thành dịch năm 1918 ở Tây Ban Nha, bệnh cúm đã gây tử 
vong cho hàng triệu thanh niên đang độ tuổi khỏe mạnh. 
Đây là trận dịch cúm tôi tệ nhất đã từng được ghi nhận 
trên toàn thế giới. Trong những năm 1918 — 1919, riêng 
tại Hoa Kỳ có hơn nửa triệu người chết vì bệnh cúm, và 
số tử vong vì trận dịch này trên toàn thế giới là hơn 20 
triệu người. 

Ngoài 0irus gây bệnh cúm ở người, trong tự nhiên còn 
có rất nhiều loại uirus gây bệnh cúm ở lợn, ngựa, động 
vật có vú, cho đến chim chóc, gia cầm... Một nguy cơ mới 
vừa phát sinh gần đây do sự biến dạng của các chủng 
uirus gây bệnh cúm. Năm 1997, lần đầu tiên tại Hồng 
Kông người ta đã phát hiện ra một loại uirus gây bệnh 
cúm ở gà đã biến dạng và gây bệnh ở người. Cho đến nay 
đã xảy ra dịch nhỏ ở nhiều nước trên thế giới do uirus 
cúm gà biến dạng thành một loại uizrus có thể gây bệnh 
cho người. Hiện có nhiều tranh cãi về khả năng lây lan 
trực tiếp từ người sang người. Và nếu điều này thực sự 
xảy ra, bệnh cúm sẽ trở thành một tai họa khủng khiếp 
cho con người. 


Nguyên nhôn 
—_ Virus gây bệnh cúm rất đa dạng. Nhìn chung, hiện 
các loại uirus gây bệnh cúm được phân thành 3 
dòng chính gọi là uirus cúm A, 0uiữus cúm B và 


Uirus cúm Ỡ. 


259 


Cẩm nang y khoa thực hành 








240 


® V/rus cúm A: là dòng 0irus nguy hiểm nhất, bao 
gồm nhiều loại uirus gây bệnh cúm ở động vật có 
vú và các loài chim. Đa số các trường hợp bệnh 
cúm ở người là do uirus thuộc dòng này gây ra, 
với nguy cơ bùng phát thành dịch rất cao. 


® Virus cúm B: là dòng 0uirus có thể gây bệnh cúm 
ở người và các loài chim, với những triệu chứng 
bệnh nhẹ hơn so với uzrus cúm A nhưng cũng có 
khả năng phát triển thành dịch bệnh. 


® Virus cúm C: là dòng uữzus chỉ thuần túy gây 
bệnh cúm ở người. Các triệu chứng bệnh rất nhẹ, 
tương tự như cảm lạnh, đôi khi hoàn toàn không 
có triệu chứng. Dòng uirzus này hoàn toàn không 
phát triển thành dịch bệnh. 


Sau khi mắc bệnh cúm một lần, cơ thể có khả năng 
miễn dịch đối với loại uirus đã gây bệnh. Tuy nhiên, 
do các dòng øirus A và B liên tục thay đổi, nhất là 
0irus cúm A có thể thường xuyên tạo thành các loại 
0irus mới, nên người đã mắc bệnh cúm vẫn có thể 
mắc bệnh lần nữa khi tiếp xúc với loài uirus mới đã 
thay đổi khác hơn trước đó. 

Virus cúm A nguy hiểm hơn, thường gây ra các triệu 
chứng bệnh nặng nề hơn và cũng làm cho người 
bệnh suy nhược nhiều hơn. 


Virus cúm lây lan dễ dàng và nhanh chóng qua 


Bệnh truyền nhiễm 








môi trường không khí cũng như qua những tiếp xúc 
trực tiếp với người bệnh, hoặc dùng chung các vật 
dụng. 


Chổn đoón 


— Bệnh phát triển nhanh, sau khi nhiễm uirus thì 


thời gian ủ bệnh là khoảng 1 - 2 ngày. Trong thời 

gian này, chưa có bất cứ triệu chứng nào. 

Các triệu chứng tiêu biểu khi phát bệnh là: 

® Hùng mình, cảm giác ớn lạnh. 

® Sốt cao khoảng 399C. 

® Đau đầu. 

® Đau nhức cơ bắp và các khớp, mỏi mệt. 

® Ho khan. 

® Đau ngực. 

® Đau họng. 

® Nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi. 

® Biếng ăn, ăn không ngon. 

® Đôi khi có buồn nôn hoặc nôn nhưng không kèm 
theo tiêu chảy. 

Trong hầu hết các trường hợp, nếu không có biến 

chứng thì các triệu chứng sẽ bắt đầu giảm nhẹ sau 

3 ngày, và dứt hẳn sau khoảng 7 - 10 ngày. Tuy 

nhiên, sự mệt mỏi và ho có thể còn kéo dài cho đến 


một vài tuân hoặc lâu hơn nữa. 


241 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Các trường hợp biến chứng có thể là viêm phổi 
cấp tính (có nguy cơ tử vong) hoặc nhiễm trùng lan 
rộng đến thanh quản, khí quản, phế quản, xoang, 
tai giữa... 

Bệnh cúm thường làm nặng thêm một số bệnh sẵn 
có, chẳng hạn như hen (suyễn), viêm phế quản mạn 
tính, viêm tai mạn tính... 

Nếu cơ thể đã nhiễm 0irus Herpes sinplex trong 
tình trạng ngủ yên, bệnh cúm có thể kích hoạt 0irus 
này gây ra những mụn nước quanh miệng. 


Điều trị 


242 


Không có thuốc đặc trị. Việc điều trị chủ yếu là theo 
dõi và kiểm soát các triệu chứng. 

Khuyên người bệnh nghỉ ngơi nhiều và tránh tiếp 
xúc với người khác. Uống nhiều nước, ăn thức ăn 
nhẹ, dễ tiêu và cố gắng ăn làm nhiều lần, vì mỗi 
lân người bệnh thường không ăn được nhiều. 


Ngậm nước ấm để giảm đau họng. Nồi xông hơi 
nước có thể giúp giảm nhẹ các triệu chứng ở phổi. 
Dùng pardcetamol với liều thích hợp để giảm nhẹ 
triệu chứng, nhưng không bao giờ cho người bệnh 
dùng øsgirin vì có thể làm tăng nguy cơ gây hội 
chứng eye. 


Các đối tượng có sức khỏe kém, trẻ em, người già, 
người có hệ miễn dịch suy giảm, người có bệnh tim, 


Bệnh truyền nhiễm 








cần được theo dõi kỹ ngay từ khi có những triệu 

chứng đâu tiên. Nếu có điều kiện, nên điều trị tại 

bệnh viện để có thể xử trí kịp thời các biến chứng. 

Tuy không phải là thuốc điều trị được bệnh cúm, 

nhưng các loại thuốc sau đây có thể giúp giảm nhẹ 

mức độ và hạn chế sự phát triển của bệnh: 

® Thuốc œmantadin (Symmetrel) hoặc rimanfadin 
(Flumoadin) dạng viên uống có thể làm giảm nhẹ 
bệnh do uzrus cúm A nhưng không có tác dụng 
đối với urus cúm B, và chỉ hiệu quả khi được sử 
dụng ngay trong vòng 24 giờ sau khi xuất hiện 
các triệu chứng. 

® Thuốc oseiamiuir (Tamifiu) dạng viên uống và 
zangmiuir (Relenza) dạng thuốc hít có thể có tác 
dụng với cả uirus cúm A và 0irus cúm B. 

Khi có dấu hiệu bội nhiễm vi khuẩn, có thể sử dụng 

loại kháng sinh thích hợp để điều trị. 


Sau khi khỏi bệnh cúm, viêm phế quản-phổi thường 
gặp ở người già yếu hoặc suy nhược, với các triệu 
chứng đáng ngờ là ho có đờm, hụt hơi, đau ngực 
hoặc sốt kéo dài. Điều trị với Øiueloxacilin 500mg 
dạng viên uống, mỗi ngày 4 lần. 


Chúng ngừa 


Thuốc chủng ngừa bệnh cúm là một thách thức lớn đối 
với toàn nhân loại. Đây là một trong số ít bệnh phổ biến 


243 


Cẩm nang y khoa thực hành 








đến mức hầu như không có một ai chưa từng mắc phải. Và 
nhiều người trong chúng ta thường xuyên mắc bệnh cúm 
nhiều lần trong đời. Mỗi người trưởng thành trung bình 
có thể mắc bệnh cúm từ 2 — 3 lần trong một năm, trong 
khi trẻ em có thể mắc bệnh đến 10 lần trong một năm. 
Vì thế, những nỗ lực nghiên cứu y học đã tập trung vào 
việc tìm ra thuốc chủng ngừa bệnh cúm nhiều hơn là đi 
tìm một loại thuốc điều trị bệnh này. 


Thuốc chủng ngừa được tạo ra từ uirus cúm Á và uirus 
cúm B đã chết có hiệu quả đến 70% trong việc phòng 
bệnh, và khả quan hơn nhiều trong việc ngăn ngừa các 
biến chứng nguy hiểm của bệnh. Tuy vậy, những trở ngại 
hiện nay chưa thể vượt qua là: 


— Do sự thay đổi nhanh chóng của các dòng 0irus 
cúm, nên thuốc chủng ngừa muốn duy trì hiệu quả 
cũng cân được thay đổi mỗi năm để đáp ứng đúng 
với các loại uirus đang gây bệnh. Nói một cách 
khác, loại thuốc chủng ngừa rất hiệu quả của năm 
này sẽ có thể không còn hiệu quả trong năm tới, do 
các uirus gây bệnh đã biến đổi. Do đòi hỏi nghiên 
cứu và thay đổi liên tục như thế, nên thuốc chủng 
ngừa hầu như không thể được sản xuất đại trà với 
giá thành rẻ và kịp thời cung cấp đủ cho quảng đại 
quần chúng. 


— Cũng do sự thay đổi của øirus, nên tác dụng của 
thuốc chủng ngừa không thể kéo dài mà chỉ hạn 
chế trong một thời gian ngắn. Như vậy, để ngăn 


244 


Bệnh truyền nhiễm 








ngừa một cách hiệu quả bệnh cúm, mỗi người đều 
phải được chủng ngừa ít nhất mỗi năm một lần. 
Điều này làm cho giải pháp chủng ngừa trở nên 
thiếu tính khả thi đối với đông đảo quần chúng, do 
vấn đề chi phí cũng như lượng thuốc đáp ứng. 


Hiện các nghiên cứu y học vẫn chưa giải quyết được các 
vấn đề này. Do đó, thuốc chủng ngừa vẫn chỉ là giải pháp 
ưu tiên cho một số đối tượng hạn chế, chẳng hạn như các 
đối tượng có sức khỏe kém, hệ miễn dịch suy yếu, hoặc có 
nhiều nguy cơ xảy ra biến chứng. 

Trong khi đó, giải pháp khả thi đối với tất cả mọi người 
vẫn là phòng bệnh bằng cách hạn chế lây nhiễm, chăm 
sóc tốt người bệnh để phòng ngừa các biến chứng do suy 
yếu sức khỏe. Một số người đề nghị sử dụng 0u#œm¿n liều 
cao, nhất là uiœmin C để tăng cường sức đề kháng. Tuy 
nhiên, giải pháp này chưa có chứng cứ khoa học về hiệu 
quả của nó. 


SỐT RÉT 

Bệnh sốt rét ứnaiœriơ) là một bệnh nhiễm ký sinh 
trùng lây lan qua vật chủ trung gian là muỗi Anophele khi 
loài muỗi này chích hút máu của người bệnh và sau đó 
chích vào cơ thể những người khỏe mạnh. Trước đây, sốt 
rét là một bệnh khá phổ biến ở khắp nơi, nhưng ngày nay 
thì Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận khoảng 100 
quốc gia chịu ảnh hưởng đáng kể của bệnh này. Hầu hết 


245 


Cẩm nang y khoa thực hành 








là thuộc các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, đặc biệt là 
các quốc gia Đông Nam Á và một phân châu Phi. Tại Bắc 
Mỹ, đợt bùng phát cuối cùng của bệnh sốt rét được ghi 
nhận vào thập niên 1880. Từ đó đến nay, sốt rét không 
còn là bệnh phổ biến ở vùng này nữa. 


Mỗi năm, trên toàn thế giới có khoảng hơn 300 triệu 
trường hợp mắc bệnh sốt rét được ghi nhận, và trong số 
này thì có khoảng 1,5 triệu trường hợp tử vong vì sốt rét. 
Vì thế, nhìn chung thì bệnh sốt rét vẫn còn là một trong 
những mối lo ngại lớn của toàn nhân loại, đặc biệt là ở 
các nước chậm phát triển. 


Ký sinh trùng gây bệnh sốt rét có thể phát triển khả 
năng kháng thuốc. Vì thế, việc điều trị ngày càng khó 
khăn hơn khi các loại thuốc hiệu quả trước đây dần dần 
không còn tác dụng nữa. 


Nguyên nhôn 
— Bệnh sốt rét ở người gây ra do bốn loại ký sinh 
trùng thuộc chủng Pïœsrnodium: 
® Plasmodium falciparưm là loại phổ biến nhất ở 
vùng nhiệt đới và lây truyền chủ yếu trong mùa 
mưa. Đây là loại ký sinh trùng gây bệnh nguy 
hiểm nhất, chiếm khoảng một nửa số trường hợp 
mắc bệnh, và chiếm đến 90% số trường hợp tử 
vong vì bệnh này. 


246 


Bệnh truyền nhiễm 








® Pjœsmodium uiuax là loại có khả năng lây lan 
rộng nhất, ở cả những vùng khí hậu nhiệt đới 
cũng như khí hậu ôn đới. 

® Plasmodium malariae cũng xuất hiện ở cả những 
vùng khí hậu nhiệt đới và khí hậu ôn đới, nhưng 
với mức độ ít hơn so với Plœsmodium uiudx. 

® Plasmodium oudle là loại hiếm gặp nhất, chỉ sống 
được ở vùng nhiệt đới và được tìm thấy chủ yếu ở 
miền đông châu Phi. 

— Toàn thế giới có khoảng 390 loại muỗi thuộc chủng 
Anophele, trong đó có khoảng 60 loại truyền bệnh sốt 
rét, và thường thì ở mỗi vùng sốt rét chỉ có khoảng 
một hay hai loại chính làm lây truyền bệnh. 

—_ Ký sinh trùng gây bệnh sốt rét trải qua một chu kỳ 
sinh trưởng khá phức tạp bao gồm một giai đoạn ở 
muỗi và một giai đoạn ở người: 

A. Khi một con muỗi cái Anophele bị nhiễm ký 
sinh trùng gây bệnh sốt rét, nó sẽ lây nhiễm 
cho người bị nó chích bằng cách đưa vào máu 
của người ấy các bào tử (sporozoite) của ký 
sinh trùng. 

B. Các bào tử sau khi vào máu thì theo máu 
đến cư trú tại gan. Tại đây, chúng sinh sản 
theo lối vô tính bằng cách tự tách đôi thành 
2 tế bào mới dạng œmíp tự dưỡng gọi là 
merozorfte. 


247 


Cẩm nang y khoa thực hành 





€. Các merozoife này rời khỏi gan ổi vào vòng 
tuần hoàn và bắt đầu xâm nhập vào các tế 
bào hồng cầu. 


D. Trong tế bào hồng câu, mmerozoife sinh sản 
nhanh chóng bằng hình thức phân sinh, làm 
cho số lượng tăng lên rất nhanh, và cuối cùng 
chúng làm vỡ tế bào hồng cầu. 


E. Khi tế bào hồng câu vỡ, một số merozoife 
tiếp tục xâm nhập vào các tế bào hồng câu 
khác, trong khi một số khác phát triển trong 
máu thành các giao bào (gœmwefocyte) có giới 
tính. 


F. Các giao bào giống đực và giao bào giống cái 
đều sẽ đi vào cơ thể muỗi Anophele khi muỗi 
chích hút máu người bệnh. 


G. Khi đã vào cơ thể muỗi, các giao bào trưởng 
thành tại đây và bắt đầu sinh sản bằng cách 
kết hợp giao bào giống cái với giao bào giống 
đực, tạo thành các hợp tử (zyøo£e). 

H. Các hợp tử (zygoe) tiếp tục phát triển thành 
bào tử (sporozoi£e) và chờ đợi được đưa vào 
máu người để bắt đầu một chu kỳ sinh sản 


mới. (Xem hình minh họa trang bên) 


248 


Bệnh truyền nhiễm 








trùng bào .. muỗi chích người __' 
amip tự dưỡng 


`~Z7ˆ 








tế bào gan trùng bào tử _ s 
tế bào hồng cầu hợp tử _ % 
giao Đào giống cái SS 6 


®—. @É— siao bào hợp nhất 


Ầ 








giao bào giống đực giaờ bào giống đực 





CHU KỲ SINH TRƯỞNG CỦA KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT 


Chổn đoúón 


—_ Thời gian ủ bệnh thường là khoảng từ 1 — 2 tuần, 
nhưng cũng có thể kéo dài đến một tháng. Trong 
trường hợp người nhiễm ký sinh trùng đã dùng thuốc 
chống sốt rét nhưng không đủ liều để trừ bệnh, thời 
gian ủ bệnh có thể kéo dài đến một năm. 

—_ Triệu chứng tiêu biểu là những cơn rét run xen kẽ 
với những lần sốt rất cao, có thể trên 40°C. Khi các 
tế bào hồng câu bị phá vỡ hàng loạt, chúng thải vào 
trong máu nhiều chất thải, chất độc... Cơ thể phản 
ứng tạo thành cơn sốt cao. Vì thế, cơn sốt rét bắt 
đầu bằng cơn lạnh đột ngột, và không bao lâu sau 
đó là cơn sốt cao, vã mô hôi và thân nhiệt hạ xuống 
rất nhanh. 


249 


Cẩm nang y khoa thực hành 





250 


Những cơn sốt rét đầu tiên thường xuất hiện xen kế 
nhau trong khoảng 12 giờ. Sau đó, người bệnh hoàn 
toàn kiệt sức, thường là nằm liệt tại giường. 


Những cơn sốt rét nối tiếp nhau dễ dàng dẫn đến 
tình trạng thiếu máu nghiêm trọng do tốc độ phá 
vỡ hồng cầu quá nhanh. 


Khoảng cách giữa những cơn sốt rét tùy thuộc vào 
loại ký sinh trùng gây bệnh. Với các loại Plasmodrưmun 
fulciparum, Plasmodium uiuax, và Plasmodium 
oudle, thời gian tiêu biểu là khoảng 2 ngày một lần, 
có nghĩa là 2 cơn sốt rét cách nhau một ngày, dân 
gian thường gọi là sốt cách nhật. Với sốt rét gây ra 
do ký sinh trùng Plasmodium maÏÌariae, trung bình 
khoảng 3 ngày bệnh nhân lại lên cơn sốt rét một 
lần. 


Chẩn đoán xác định nhất thiết phải qua xét nghiệm 
máu, vừa để xác định bệnh, vừa để xác định chính 
xác loại ký sinh trùng gây bệnh, mới có cơ sở để 
điều trị hiệu quả. Trong một số trường hợp, kết 
quả xét nghiệm có thể phát hiện ký sinh trùng gây 
bệnh sốt rét ngay cả khi người bệnh chưa xuất hiện 
bất cứ triệu chứng nào. 


Nếu các triệu chứng rất rõ nét nhưng xét nghiệm 
máu cho kết quả âm tính, cần tiếp tục thực hiện 
nhiều lần nữa. Mẫu máu được lấy khoảng 6 — 12 giờ 
một lần, cũng có thể chọn lấy vào lúc bệnh nhân 
đang sốt cao. Kết quả âm tính ở người bệnh sốt rét 


Bệnh truyền nhiễm 





thường xuất hiện khi người bệnh đã dùng một loại 
thuốc điều trị sốt rét nào đó. 


Điều trị 


Chọn dùng một trong các loại thuốc chống sốt rét 
như Quinin, Chỉoroquin, Prưừnaqguin, Progudnli, 
Pyruinetamin... Có thể dùng kết hợp khi có dấu hiệu 
ký sinh trùng đã để kháng với một loại thuốc nào 
đó. 

Người bệnh cần được chăm sóc tốt để tránh suy 
sụp sức khỏe. Các trường hợp bệnh nặng có thể cần 
được truyền máu. 


Một số thuốc chống sốt rét được bào chế bằng cách 
kết hợp hai hay nhiều loại thuốc trong cùng một 
viên, có thể tăng thêm hiệu quả điều trị và giảm thấp 
khả năng bị kháng thuốc, chẳng hạn như Fơnsidar, 
Ardlen, Camoprim, Metabhelfin, Daraclor... 
Để việc điều trị đạt hiệu quả, nhất thiết phải dùng 
đúng và đủ liều. Không được ngừng thuốc khi hết 
sốt, vì ký sinh trùng vẫn chưa bị tiêu diệt hết, do đó 
khả năng tái phát cao và càng khó điều trị hơn. 
Phương án điều trị dự phòng, nghĩa là dùng thuốc 
khi chưa nhiễm bệnh, được áp dụng với những người 
có nguy cơ nhiễm bệnh cao, chẳng hạn như người đi 
vào vùng sốt rét... Không được dùng thuốc Qu¿nin 
trong điều trị dự phòng. 

251 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Các biện pháp phòng ngừa cần được áp dụng triệt 

để ở những vùng có nhiều nguy cơ nhiễm bệnh, bao 

gầm: 

® Diệt muỗi. 

® Bảo vệ cơ thể không để cho muỗi chích: mặc 
quần áo dài, ngủ màn (mùng), hun khói vào buổi 
chiều... 

® Dùng thuốc chống sốt rét khi có nguy cơ nhiễm 
bệnh cao. 


CHỐC 


Chốc là bệnh nhiễm trùng ngoài da rất dễ lây lan, 


thường gặp ở trẻ em. Tuy nhiên, người trưởng thành đôi 


khi cũng mắc phải. Chốc thường xuất hiện trước tiên ở 


những vùng da như mặt, bàn tay, cánh tay, chân... Sau đó 
lan ra các vùng chung quanh do người bệnh cào gãi. 


Nguyên nhôn 


252 


Bệnh gây ra do vi khuẩn S/reptococcus nhóm A hay 
Staphylococcus. 

Sự xâm nhập của vi khuẩn qua da thường bắt đầu từ 
một tổn thương trên da như vết cắt, vết lở do mụn 
rộp, vùng da bị chàm, bị cào gãi trầy xước... 

Bệnh phát triển dễ dàng và lây lan nhanh trong 
thời tiết nóng. 


Bệnh truyền nhiễm 





Bệnh lây lan do tiếp xúc trực tiếp với người bệnh 
hoặc do dùng chung các đồ vật, dụng cụ... 


Chổn đoón 


Bệnh khởi đầu với các mụn nước màu đỏ xuất hiện 
trên da. Các mụn này dễ vỡ, và khi vỡ ra thì tạo 
thành một vùng da ẩm, rỉ nước, dần dần khô lại 
thành những vảy màu vàng sậm, hay màu mật ong. 
Chỗ đóng vảy có thể khô hoặc tiếp tục rỉ nước. 


2, 


Chốc phát triển ở vùng da quanh miệng thường 
rất dễ nhầm với các mụn rộp môi gây ra do 0irus 
Herpes sưmpiex. Tuy nhiên, mụn rộp môi thường 
nhỏ hơn so với chốc. 

Vùng da bị bệnh có thể lan rộng ra, hoặc tiếp tục 
xuất hiện những vùng da bệnh khác trên cơ thể. 
Các trường hợp nặng có thể làm sưng các hạch bạch 
huyết vùng cổ, nách... tùy theo vị trí vùng da bị 
bệnh, có thể kèm theo sốt. 

Các biến chứng có thể có là nhiễm trùng huyết, 
viêm cầu thận... 


Điều trị 


Dùng xà phòng diệt trùng và nước ấm để rửa sạch 
vùng da bị bệnh, đồng thời làm mềm các lớp vảy 
khô cứng. Sau đó lau khô. 


253 


Cẩm nang y khoa thực hành 





— Dùng thuốc mỡ hoặc kem có chứa kháng sinh bôi 
lên vùng tổn thương mỗi ngày 3 — 4 lần. 


— Khuyên người bệnh, đặc biệt là trẻ em, không nên 
cào gãi nhiều vì sẽ làm tổn thương da và làm lan 
nhanh các vùng da bị bệnh. 


— Các trường hợp nặng hoặc nhiễm trùng lan rộng, 
có thể dùng kèm kháng sinh dạng viên uống, chẳng 
hạn như ƒfueloxacillin 250mg mỗi ngày 4 lần trong 
5 ngày. Bệnh nhân dị ứng với peniciliin có thể thay 
bằng erythromycin. 


— Song song với việc điều trị, các vật dụng cá nhân 
của người bệnh như khăn, gối, chăn, màn... cần 
phải được vệ sinh và khử trùng triệt để, tốt nhất là 
nấu qua nước sôi. 


Phòng ngừa 

—_ Khi có xuất hiện chốc, tuyệt đối không dùng chung 
các vật dụng cá nhân với người bệnh. 

— Hạn chế tối đa các tiếp xúc trực tiếp với người 
bệnh, nhất là trẻ em không nên chơi chung với trẻ 
có bệnh. 

—_ Trẻ em đang đến trường có thể phải nghỉ học khi bị 
chốc, nhưng một khi đã tiến hành việc điều trị thì 


không cần thiết phải nghỉ học nữa. 
254 


Bệnh truyền nhiễm 





MMỤN RỘP Ở MÔI 


Mụn rộp ở môi là những mụn nước nhỏ, phát triển 
quanh miệng, thường tập trung thành từng cụm. Bệnh 
gây ra do một chủng uirus gọi là Herpes sửưmplex. 

Loài uirus này phổ biến đến nỗi hầu hết mọi người đều 
đã từng bị nhiễm (hơn 90% dân số thế giới). Tuy nhiên, 
trong đa số trường hợp thì uzrus không gây ra bất cứ 
triệu chứng bệnh nào. Chúng thường ngủ yên trong các 
mô thần kinh và chờ đợi các điều kiện kích hoạt để gây 
bệnh. 


Nguyên nhôn 

— Nguyên nhân trực tiếp là uirus Herpes sửnplex. Tuy 
nhiên, không phải tất cả những ai nhiễm 0uirus đều 
phát triển thành bệnh, nên phải xét tới các nguyên 
nhân kích hoạt sự hoạt động của 0uirus. 

— Mụn rộp môi có thể bị thúc đẩy phát triển nhanh 
khi có các điều kiện sau đây: 
® Bị nhiễm trùng nặng. 
® Tâm lý căng thẳng, lo lắng hay xúc động mạnh. 


® Tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng hay gió lạnh. 


Bệnh cúm. 


Cơ thể suy nhược, kiệt sức. 
® Phụ nữ vào những ngày sắp có kinh nguyệt. 


255 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Chổn đoón 


— Chẩn đoán chủ yếu dựa vào quan sát trực tiếp các 
tổn thương. Vius gây bệnh có thể được xác định 
qua quan sát chất dịch của mụn nước dưới kính 
hiển vi điện tử, nhưng điều này thường không cần 
thiết. 

—_ Triệu chứng đầu tiên thường là cảm giác ngứa ran 
ở quanh miệng, thường vào khoảng từ 4 đến 12 giờ 
trước khi bắt đầu xuất hiện các mụn rộp. 


—_ Các mụn rộp nhỏ bắt đầu nổi lên, có thể ngứa hoặc 
đau, được bao quanh bởi một vùng da viêm đỏ nhẹ. 

— Trong khoảng vài ngày thì các mụn này vỡ ra và 
hình thành những vẩy cứng ở giữa. 

— Sau vài tuân thì tất cả đều mất đi và bệnh tự 
khỏi. 

Điều trị 

—_ Không có thuốc đặc trị cũng như không có cách nào 

để ngăn ngừa việc nhiễm uirus. Việc điều trị chủ 


yếu là giúp giảm nhẹ các triệu chứng và hạn chế 
các điều kiện kích hoạt sự hoạt động của uirus. 


— Giảm nhẹ sự khó chịu bằng thuốc giảm đau dạng 
viên uống hoặc kem bôi tại chỗ, chẳng hạn như 
tdoxurtdin. 


— Thuốc kháng 0ữus, aeyclouir, dạng uống có thể giúp 


256 


Bệnh truyền nhiễm 





ngăn các đợt bộc phát của mụn rộp, nhưng ít có khả 
năng loại trừ được hoàn toàn uirus. 


—_ Dạng kem bôi trực tiếp aeyclourr, dùng mỗi ngày 5 
lần, có thể có hiệu quả nếu được dùng ngay vào giai 
đoạn phát triển đầu tiên của mụn. 


— Trong trường hợp có tổn thương bên trong miệng 
hoặc mụn rộp phát triển nhiều trong miệng, dùng 
0dlœeiclouir dạng viên uống 500mg, mỗi ngày 2 lần, 
hoặc aeyelouir dạng huyền dịch 200mg (5m]) cho trẻ 
trên 2 tuổi, 100mg (2,5m]) cho trẻ dưới 2 tuổi, dùng 
mỗi ngày ð lần, liên tục trong 5 ngày. 


BỆNH ZONA 


Bệnh zona (shingÌes) hay còn gọi là bệnh herpes zosfer, 
là một bệnh do nhiễm uirus, gây ra do chính loại 0irzus 
gây bệnh thủy đậu, uirus uoricella-zoster. 


Bệnh zonø có mức độ phổ biến khá cao. Tại Hoa Kỳ, 
khoảng 20% dân số mắc bệnh này vào một thời điểm 
nào đó trong đời, và mỗi năm đều có khoảng nửa triệu 
người mắc bệnh. Tỷ lệ mắc bệnh gia tăng theo độ tuổi và 
thường gặp hơn ở những người bị tổn thương hoặc suy yếu 
hệ miễn dịch. 


Nguyên nhôn 


— Nguyên nhân trực tiếp là do uius uaricella-zoster, 
nhưng cơ chế gây bệnh đến nay vẫn chưa được hoàn 
toàn làm rõ. 


257 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Lý thuyết được chấp nhận hiện nay cho rằng sau 
khi mắc bệnh thủy đậu, 0s uaricella-zoster xâm 
nhập vào các mô thần kinh ở một trong 2 bên của 
cột sống. Vì lý do này mà bệnh zona luôn phát triển 
ở một bên cơ thể. Virus cư trú trong các mô thần 
kinh nhiều năm dưới sự khống chế của hệ miễn 
dịch cơ thể. Khi có một lý do nào đó làm cho hệ 
miễn dịch của cơ thể suy yếu, chẳng hạn như tuổi 
già, bệnh tật, thương tổn... oữus sẽ bắt đầu hoạt 
động và gây viêm các tế bào thần kinh. Các mụn 
nước sẽ bắt đầu phát triển trên vùng da nằm ngay 
bên trên các tế bào thần kinh bị viêm, tạo thành 
hiện tượng ban zonø đặc trưng của bệnh này. 


Chổn đoón 


258 


Ban đầu, người bệnh thấy ngứa râm ran, hoặc có 
thể là cảm giác đau rát ở vùng bị bệnh. Trong vòng 
24 giờ sau đó, tại đây sẽ nổi lên hàng loạt mụn rộp. 
Ban đầu thường chỉ là những mụn nhỏ màu đỏ, sau 
đó trở thành sẩn ngứa, rồi bọng nước, và dần dân 
phát triển thành mụn mủ, đóng vảy cứng, và cuối 
cùng thành sẹo. 


Ban zonø thường chỉ xuất hiện về một bên của thân 
hình, thường gặp nhất là những vùng lan rộng từ 
nửa trên của cột sống cho đến lồng ngực, nhưng các 
vùng da ở mặt, ở bụng và tay chân đôi khi cũng 
chịu ảnh hưởng. 


Bệnh truyền nhiễm 








Điều 


Ban zonø thường tự khỏi sau vài tuần, không có 

biến chứng gì. Khoảng 50% số người bị bệnh zonơ 

sau tuổi 60 có thể bị đau và dễ kích thích ở vùng da 

bị bệnh, kéo dài đến 6 tháng. 

Một lần nổi ban zonøơ có thể tạo khả năng miễn 

dịch suốt đời đối với bệnh này. 

Các biến chứng có thể gặp là: 

® Nhiễm khuẩn thứ phát trên da, thường là do các 
mụn nước bị cào gãi trầy xước, với các mảng da 
tróc vàng hay đóng vảy. 

® Chứng đau dây thần kinh kéo dài sau khi ban đã 
dứt, thường gặp ở người lớn tuổi. 


trị 
Thường dùng thuốc giảm đau để làm giảm nhẹ triệu 
chứng. 


Khi có dấu hiệu nhiễm khuẩn thứ phát, điều trị 
bằng thuốc mỡ hoặc kem có chứa kháng sinh bôi 
trên da, hoặc dùng viên uống ƒjucioxacilin 250mg 
mỗi ngày 4 lần. 


Để điều trị đau dây thân kinh sau khi ban đã dứt, 
dùng amïfriptyln 25mg vào mỗi buổi tối, tăng liều 
đến 25mg mỗi ngày 3 lần đối với các bệnh nhân trẻ 
tuổi. Cũng có thể thay bằng carbamazepin 100mg 
mỗi ngày, có thể tăng liều đến 100mg, mỗi ngày 4 
lần. 


259 


Cẩm nang y khoa thực hành 








- Đã có chứng cứ cho thấy những cơn đau gây 
ra do bệnh zonø có thể được giảm nhẹ khi dùng 
0dlaciclouir dạng viên uống với liều 1g, mỗi ngày 3 
lân, liên tục trong 7 ngày ở các bệnh nhân trên 50 
tuổi, trong vòng 72 giờ ngay sau khi các triệu chứng 
xuất hiện. 


—_ Nếu vùng ban zonøa liên quan đến mắt, nên chuyển 
bệnh nhân đến bác sĩ chuyên khoa mắt để kiểm 
tra. Nếu các vùng ban lan rộng nhanh chóng, nên 
đề nghị bệnh nhân vào điều trị tại bệnh viện. 


NHỌT 


Nhọt là một trường hợp nhiễm trùng da phổ biến, hình 
thành một hoặc nhiều vùng da bị viêm chứa đầy mủ, 
thường là nhiễm trùng nang lông. Vị trí nổi nhọt thường 
là phía sau cổ hoặc các vùng da ẩm như nách, bẹn... nhưng 
cũng có thể là bất cứ vị trí nào trên cơ thể. Trái với cách 
nghĩ của nhiều người, nhọt không phải là kết quả của việc 
vệ sinh da kém, mà là do lây nhiễm vi khuẩn từ những 
nguồn không xác định được. 


Nguyên nhôn 


— Nguyên nhân thường gặp là do nhiễm vi khuẩn 
Siaphylococcus œureus. Thông thường, loại vi khuẩn 
này vẫn cư trú trong mũi cũng như có rất nhiều 
trong môi trường không khí, trong nước, bám trên 


260 


Bệnh truyền nhiễm 








da... Tuy nhiên, để gây bệnh thì vi khuẩn này cần 
có nhiều điều kiện thuận lợi khác. 


—_ Vi khuẩn thường xâm nhập vào da qua các lỗ chân 
lông hoặc các vết thương nhỏ. Những người có hệ 
miễn dịch suy yếu, người bệnh tiểu đường, hoặc 
những người mà da có nhiều chất nhờn thường dễ 
bị nhọt hơn. 


Chổn đoón 


—_ Triệu chứng khởi đầu là một chỗ sưng nhỏ dưới da, 
làm cho da trở nên nhạy cảm hơn. Chỗ sưng lan 
rộng dân và vùng da này trở nên đỏ, đau, sờ vào 
thấy hơi nóng ấm. 

—_ Dần dân, ở giữa nhọt trở nên mềm hơn và có bọng 
mủ. 

—_ Trong khoảng vài ba ngày, lượng mủ tăng dần và 
tự thoát lên bề mặt của nhọt, tạo thành một điểm 
nhỏ màu vàng, hay còn gọi là đầu nhọt. 


—_ Khi đầu nhọt vỡ, mủ thoát ra thì cảm giác đau nhức 
do bọng mủ được giảm nhẹ. 


— Có thể có viêm mạch bạch huyết nếu như nhọt xuất 
hiện ở khu vực có hạch bạch huyết. 


—__ Đôi khi cần lấy bệnh phẩm là mủ trong nhọt để cấy 
vi khuẩn nhằm xác định loại kháng sinh hợp lý để 


261 


Cẩm nang y khoa thực hành 








điều trị. Kiểm tra gueose niệu để loại trừ bệnh tiểu 
đường. 
— Thông thường nhọt tự khỏi sau khoảng 1 — 2 tuần. 
— Nếu nhọt thường xuyên tái phát, dùng tăm bông 
ngoáy mũi lấy bệnh phẩm để xác định việc bệnh 
nhân mang vi khuẩn gây nhọt trong người. 


Điều trị 
— Không dùng tay nặn mủ hay cố làm vỡ nhọt, vì có 
thể làm nhiễm trùng lan rộng. 
—_ Dùng thuốc giảm đau nếu nhọt gây đau nhiều. 


— Dùng kem bôi da có sưïphœt magnesi để bôi lên 
nhọt, có thể giúp nhọt mau vỡ miệng và cũng mau 
lành hơn. 


— Sau khi nhọt vỡ miệng và thoát mủ, cân rửa sạch 
với xà phòng diệt khuẩn và nước ấm, sau đó dùng 
gạc khô băng lại để bảo vệ vùng da này không bị 
nhiễm trùng. 


—_ Với các nhọt quá lớn hoặc căng tức và gây đau quá 
lâu, có thể dùng chiorid ethyÏ xịt lên gây tê rồi dùng 
dao mổ rạch nhọt, nặn nhẹ cho mủ thoát ra. Sau đó 
băng lại bằng gạc khô. 

— Nếu có dấu hiệu viêm mạch bạch huyết, cho dùng 
flucloxacilin 250mg, mỗi ngày 4 lần, liên tục trong 
5 ngày. 

262 


Bệnh truyền nhiễm 








- Nếu xác định người bệnh mang vi khuẩn 
Sfaphylococcus (gây tái phát thường xuyên) thì cho 
dùng kem nøsepfin và ƒfiucloxaciliin dạng viên uống. 
Hướng dẫn người bệnh dùng xà phòng diệt khuẩn 
để tắm trong vòng 2 tuần. 

—_ Với các nhọt lớn bất thường, gây đau nhức nhiều, 
hoặc kéo dài trên 2 tuần, nên chuyển đến bác sĩ 
chuyên khoa để xác định nguyên nhân và điều trị. 


VIÊM GAN Á 


Viêm gan A là loại bệnh truyền nhiễm phổ biến ở hầu 
hết các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, các nước nghèo 
hoặc đang phát triển có tỷ lệ mắc bệnh này vượt xa các 
nước phát triển. Tuy nhiên, ngay cả ở những nước phát 
triển thì hiện nay vẫn chưa khống chế được hoàn toàn sự 
lây lan của căn bệnh này. Nếu không có sự phòng ngừa 
hoặc kiểm soát kịp thời, viêm gan A rất dễ dàng bộc phát 
thành những vụ dịch lan tràn khắp vùng. 


Đầu năm 1988, bệnh viêm gan A đột nhiên bộc phát 
nhanh chóng tại Thượng Hải. Trong vòng 2 tháng, hơn 
300.000 người đã mắc bệnh. 

Tại Hoa Kỳ, viêm gan A bộc phát thành dịch khoảng 
10 năm một lần, và gần đây nhất là vào năm 1995 đã 
có hàng trăm ngàn người cùng lúc nhiễm bệnh chỉ trong 
vòng một vài tháng. Mỗi năm, tại Hoa Kỳ có khoảng từ 
125.000 đến 200.000 người nhiễm bệnh này. 

263 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Nguyên nhôn 


264 


Virus gây bệnh viêm gan A lần đầu tiên được nhận 
dạng vào năm 1978 và được gọi tên là #jepơifitis A, 
thường gọi tắt là HẠV (Hepdfifis A uirus). Virus 
này sinh trưởng nhanh và rất dễ lây lan trong môi 
trường, qua thức ăn, nước uống, các chất thải... 


Virus gây bệnh viêm gan A có nhiều trong mồ hôi, 
nước bọt, nước tiểu, nhưng nhiều nhất là trong phân 
của người bệnh. 

Trong tự nhiên, HAV hiện diện hầu như ở khắp nơi, 
nhưng nhiều nhất là ở những nơi có điều kiện vệ 
sinh môi trường kém. 


Khi HAYV theo thức ăn hoặc nước uống xâm nhập 
vào cơ thể, chúng tập trung ở các tế bào gan và sinh 
trưởng cực nhanh. Từ đó, một số lớn vi khuẩn sẽ 
theo ống dẫn mật xuống đường ruột và theo phân 
đi ra ngoài. 

HAYV có một lớp vỏ bọc rất kiên cố, có thể giúp 
chúng sống sót được trong nhiều năm với nhiệt độ 
lạnh đến âm 20°C. Nếu bị làm khô đi, HAV vẫn có 
thể tiếp tục giữ nguyên vẹn trạng thái trong nhiều 
tuần. 


Với sự tôn tại và lan truyền dễ dàng trong tự nhiên, 
các vùng bùn lầy nước đọng có thể là nơi tập trung 


Bệnh truyền nhiễm 








HAYV. Từ đó, chúng xâm nhập vào cơ thể các loài 
sinh vật sống ở đây và tồn tại trong đó. Khi con 
người bắt lấy các loài sò, ốc, tôm, cua... để ăn, có 
thể sẽ bị nhiễm HAV. Ngay cả việc tắm trong các 
ao hồ cũng có thể là nguyên nhân nhiễm bệnh. 
Thức ăn nấu kỹ có thể diệt được HAV khá dễ dàng, 
vì chỉ cân nhiệt độ trên 85°C kéo dài hơn một phút 
là chúng sẽ bị tiêu huỷ. 

Nói tóm lại, các nguồn lây nhiễm chính của viêm 
gan A là nước uống không đun sôi, thức ăn không 
nấu chín hoàn toàn hoặc ăn sống như rau cải, trái 
cây, và tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hoặc các 
đồ dùng của người bệnh có mang uirus. 

Khả năng lây lan chủ yếu của người mang uizus là 
khoảng thời gian 2 tuần trước khi xuất hiện các 
triệu chứng. Vào giai đoạn hồi phục của bệnh nhân 
thì khả năng lây lan không còn nữa. 


Chổn đoón 


Thời gian ủ bệnh thay đổi từ 15 — 50 ngày. 

Phần lớn các trường hợp viêm gan A xuất hiện ở 
trẻ em thường không có triệu chứng. Đôi khi, người 
trưởng thành cũng có thể mắc bệnh mà không có 
hoặc có rất ít các triệu chứng. 

Trong trường hợp phát triển các triệu chứng, những 
triệu chứng sau đây thường gặp nhất: 


265 


Cẩm nang y khoa thực hành 





266 


® Cảm giác khó chịu đột ngột. 
® Sốt. 

® Buôn nôn. 

® Đau bụng. 


® Biếng ăn. 


Tiêu chảy, phân có màu xanh. 
Đau khớp. 


® Vàng da, vàng mắt (củng mạc). 


® Nước tiểu sậm màu. 

Một số dấu hiệu khác có thể có là: 

® Lách to. 

® Gan mềm và khó sờ nắn. 

Các triệu chứng trên thường rất nhẹ, thậm chí đôi 
khi rất dễ nhầm lẫn với một trường hợp cảm cúm. 
Vì thế, chẩn đoán xác định thường phải dựa vào 
một số xét nghiệm đặc trưng: 


® Xét nghiệm chức năng gan (L7) khi có vàng 
da, sẽ thấy men ALT' (Alanine aqmino transƒferase) 
và bilirubin tăng cao trong một thời gian ngắn. 
Nếu bệnh chuyển sang dạng tái phát (relapsing 
hepdfiis), men ALT' sẽ gia tăng và hạ thấp theo 
từng chu kỳ. 

® Xét nghiệm máu tìm kháng thể chống uirus viêm 
gan A (HAV-IgM). Kháng thể này tăng cao trong 


Bệnh truyền nhiễm 





vòng 7 — 10 ngày ở những trường hợp viêm gan A 
dạng ác tính (futninơnt hepdtitis). 

® Xét nghiệm nước tiểu có öilirubin, ngay cả trong 
các trường hợp không vàng da. 

® Công thức máu toàn bộ cho thấy có tăng iympho 
bào. 

Nếu thời gian đông máu (Prothrombin time) gia 

tăng là dấu hiệu cho thấy có suy gan. 

Chỉ có khoảng 0,3% số bệnh nhân viêm gan A có 

nguy cơ chuyển sang thể ác tính, với các dấu hiệu 

như: 

® Đau đầu. 

® Sốt cao, thân nhiệt thay đổi bất thường. 


® Nôn mửa và tiêu chảy. 


— Một số rất ít trường hợp chuyển sang thể vàng da ứ 


mật (cholestafic hepœfifis). Trong những trường hợp 
này, bệnh nhân phát triển dấu hiệu vàng da, vàng 
mắt kéo dài từ 1 — 3 tháng, ngay cả khi xét nghiệm 
cho thấy men gan đã trở lại bình thường. Bệnh 
không đáng lo ngại, vì thường diễn biến theo chiều 
hướng tốt với sự hồi phục dần dần của bệnh nhân. 


Điều trị 


— Không có thuốc đặc trị viêm gan A. Việc điều trị 


chủ yếu là theo dõi và kiểm soát các triệu chứng. 


267 


Cẩm nang y khoa thực hành 





— Người bệnh cần được nghỉ ngơi nhiều. Sử dụng 
thuốc giảm đau với liều thích hợp để làm giảm nhẹ 
các triệu chứng như đau cơ, khớp, đau bụng... 


—_ Trong hầu hết các trường hợp, bệnh kéo dài trong 
khoảng từ 2 - 14 ngày rồi tự khỏi. Các trường 
hợp chuyển sang thể ác tính thường kéo dài trong 
khoảng 3 —- 6 tuần. Tuy nhiên, trạng thái mệt mỏi 
nói chung có thể kéo dài sau đó đến 2 —- 3 tháng. 


—_ Hướng dẫn bệnh nhân chế độ dinh dưỡng hợp lý để 
tạo điều kiện hồi phục, đông thời tuyệt đối không 
uống rượu ít nhất là trong vòng 6 tháng. 


— Bệnh nhân đã mắc bệnh viêm gan A một lần, sau 
khi khỏi bệnh sẽ có khả năng miễn dịch tự nhiên 
đối với bệnh này. 


Chúng ngừa 

Thuốc chủng ngừa viêm gan A hiện đã được sử dụng 
rộng rãi với hiệu quả cao, khả năng tạo miễn dịch kéo dài 
đến 7 — 8 năm hoặc có thể là suốt đời. Nguyên nhân duy 
nhất hạn chế việc sử dụng thuốc chủng ngừa cho tất cả 
mọi người chỉ là vấn đề chi phí. Trong điều kiện thực tế, 
khi chưa có khả năng tiêm chủng cho tất cả mọi người, 
các đối tượng sau đây cần được ưu tiên sử dụng thuốc 
chủng ngừa: 


® Trẻ em sinh trưởng ở những vùng có nguy cơ 


268 


Bệnh truyền nhiễm 





nhiễm bệnh cao, hoặc phải đến sống ở những 
vùng này. 

® Người có nhu cầu đi đến và lưu trú tại các vùng 
đang có nguy cơ nhiễm bệnh. 

® Người lớn tuổi, già yếu hoặc suy nhược, khi thử 
máu không có sự hiện diện của kháng thể chống 
0irus gây bệnh viêm gan A (HAV-1gGQ). 

® Những người do nghề nghiệp phải tiếp xúc với 
môi trường có khả năng lây nhiễm cao, vệ sinh 
môi trường kém... 

® Những người do nghề nghiệp phải thường xuyên 
tiếp xúc với bệnh nhân. 

Thuốc chủng ngừa thường cần phải tiêm 2 mũi, cách 
nhau từ 6 — 12 tháng. Thời gian miễn dịch đã được đảm 
bảo chắc chắn là 7 — 8 năm, cho dù một số nghiên cứu cho 
rằng thuốc có hiệu lực suốt đời. 


Thuốc chủng ngừa chỉ bắt đầu có hiệu lực khoảng 4 
tuần sau khi tiêm, vì đây là thời gian cần thiết để cơ thể 
tạo ra kháng thể HAV-IgG. Trong những trường hợp cần 
có hiệu quả tức thời, người ta thường sử dụng huyết thanh 
miễn dịch (mmune globulin) để tạo khả năng miễn dịch 
ngay sau khi tiêm thuốc. 


VIÊM GAN B 

Viêm gan B là bệnh truyền nhiễm hiện có ở khắp nơi 
trên thế giới, với mức độ nguy hiểm vượt xa so với bệnh 
viêm gan A. Hiện trên thế giới có khoảng 300 triệu người 


269 


Cẩm nang y khoa thực hành 





đang mắc bệnh viêm gan B mạn tính, và ước tính mỗi 
năm có chừng 250 ngàn trường hợp tử vong. 


Riêng ở Việt Nam, số người nhiễm 0u#zus gây bệnh 
viêm gan B được ước tính là khoảng từ 15% đến 20% dân 
số. Khoảng 10% trong số này có nguy cơ phát triển thành 
viêm gan B mạn tính. 


Viêm gan B tiến triển có thể gây ra xơ gan và việc sử 
dụng rượu, bia càng thúc đẩy quá trình này xảy ra nhanh 
hơn. Viêm gan B cũng là một trong những nguyên nhân 
chính gây ra viêm gan cấp tính (œcu‡e hepdfiiis) và ung 
thư gan (uer cơncer'). 


Nguyên nhôn 

— Bệnh viêm gan B gây ra do một loại uirus thuộc 
nhóm Hepadnauirus, là một trong những loại uirus 
có kích thước nhỏ nhất hiện đã được biết. Được 
nhận biết lần đầu tiên vào năm 1970 qua kính hiển 
vi điện tử, loại uzus này có đường kính 42nm,® 
được gọi tên là u¿rus viêm gan B (hepdfifis B uirus 
— HBV'). 

— Mặc dù có kích thước cực nhỏ, uirzus viêm gan B có 
một lớp vỏ rất chắc chắn để bảo vệ nên có thể sống 
trong thiên nhiên rất lâu mà không bị thay đổi. Môi 
trường lạnh đến âm 20°C kéo dài 15 năm không gây 


Œ® Nanometer, viết tắt là nzn, đơn vị đo lường có giá trị chiều dài cực 
nhỏ, chỉ bằng 1 phần tỷ của mét. 


270 


Bệnh truyền nhiễm 





tác hại cho HBV. Nếu nhiệt độ xuống đến âm 809C, 
HBV có thể chịu đựng được 2 năm. Với điều kiện 
nhiệt độ bình thường trong phòng, jBV có thể sống 
được 6 tháng, và nếu như bị làm khô trong vòng từ 
3 đến 4 tuần, HBV vẫn giữ nguyên được khả năng 
tàn phá tế bào gan khi xâm nhập vào cơ thể. 


—_ Virus viêm gan B tập trung chủ yếu trong máu người 
bệnh. Trong các mô và dịch tiết của cơ thể cũng có 
0irus, nhưng ít hơn. 


—__ Virus viêm gan B sẽ bị tiêu diệt nếu đun sôi ở 100°C 
trong vòng từ 1 đến 5 phút. Một số hoá chất có khả 
năng diệt uzus này là giutaraldehyd, chloroform 
hoặc ƒormalin. Các biện pháp như tia cực tím 
(ulữtrquiolet radiafion), ether hoặc cồn không đủ 
mạnh để diệt được HBYV. 


—_ Virus viêm gan B lây lan chủ yếu qua đường máu, 
các loại kim tiêm không tiệt trùng và hoạt động 
tình dục. Tuy nhiên, mọi tiếp xúc trực tiếp với người 
bệnh hoặc dùng chung các vật dụng, dụng cụ... cũng 
đều có khả năng lây lan bệnh, nhất là khi có các 
vết trầy xước ngoài da. 


Chổn đoón 
—_ Các giai đoạn diễn tiến của viêm gan B được mô tả 
tóm gọn trong biểu đồ sau đây: 


271 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Virus viêm gan B 


Xâm nhập cơ thể 





272 


Viêm gan B mạn tính - thể hoạt động 


Xơ gan 


Ủng thư gan 





® Trong biểu đô diễn tiến trên, ta thấy sau khi HBV 
xâm nhập vào cơ thể, người bệnh sẽ phát triển 
thành viêm gan B cấp tính. Do các triệu chứng 
quá mờ nhạt, nên rất nhiều bệnh nhân hoàn toàn 
không được phát hiện trong giai đoạn này. 

® Thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 1 - 4 tháng 
hoặc lâu hơn, tùy thuộc vào số lượng 0zus bị 
nhiễm vào cơ thể. Nói chung, số lượng uirus càng 
lớn thì thời gian ủ bệnh càng ngắn. 

® Giai đoạn cấp tính cũng khác nhau ở từng trường 
hợp bệnh. Khoảng 50% hoàn toàn không có triệu 
chứng gì. Khoảng 40% có thể có các triệu chứng 
như mệt mỏi, đau nhức tứ chi, cơ thể khó chịu, hơi 


Bệnh truyền nhiễm 





nóng sốt, da bị ngứa hoặc nổi mày đay... Người 
bệnh thường uể oải, mất sức, miệng nhạt đắng, 
buồn nôn, ăn mất ngon. Một số bệnh nhân cảm 
thấy đau bụng ở phần trên, dưới hạ sườn phải. 
Một khi da trở nên vàng hoặc nước tiểu trở nên 
sậm màu, những triệu chứng đau nhức ban đầu tự 
nhiên sẽ giảm dần một cách nhanh chóng. Lúc 
này, bệnh nhân cảm thấy rất khỏe mặc dù da 
vẫn trở nên ngày một vàng hơn. Trạng thái này 
thường kéo dài từ 1 đến 3 tháng. 

Sau giai đoạn cấp tính, hầu hết người bệnh sẽ 
tự khỏi mà không để lại di chứng gì. Một số ít 
tuy khỏi bệnh nhưng tiếp tục mang HBV trong 
người và trở thành nguồn lây nhiễm cho người 
khác cũng như cho chính mình, vì có thể vào một 
lúc nào đó họ sẽ nhiễm bệnh trở lại ở dạng viêm 
gan B mạn tính. Chỉ có khoảng 10% trường hợp 
chuyển sang viêm gan B mạn tính. 

Giai đoạn mạn tính tiềm ẩn kéo dài rất lâu, có 
thể là từ 15 — 35 năm. Trong giai đoạn này, HBV 
âm thầm sinh sản tràn ngập trong cơ thể người 
bệnh mà không có bất cứ dấu hiệu bệnh nào. Sau 
đó, bệnh chuyển sang giai đoạn hoạt động, thường 
là do hệ miễn dịch của cơ thể vì một lý do nào đó 
bắt đầu nhận ra và tấn công HBV. Tuy nhiên, do 
uirus đã sinh sản quá nhiều nên khả năng khỏi 
bệnh là hầu như không có. Bệnh bắt đầu chuyển 
dần sang các giai đoạn xơ gan và ung thư gan. 


273 


Cẩm nang y khoa thực hành 





274 


Do các triệu chứng của bệnh viêm gan B thường rất 
mờ nhạt, thậm chí nhiều khi không có. Vì thế, việc 
chẩn đoán chủ yếu phải dựa vào các kết quả xét 
nghiệm. 


Xét nghiệm thường cho thấy hàm lượng các men 
ALUT (Alanine amino transƒerase) và AST' (Aspartdte 
gmino transƒerase) trong máu tăng cao, thường từ 5 
— 8 lần so với hàm lượng bình thường. Tuy nhiên, 
kết quả này chưa có ý nghĩa chẩn đoán xác định. 


Ngoài ra, có thể cần thực hiện xét nghiệm máu để 
tìm: 


® Kháng nguyên bề mặt của uirus viêm gan B 
(Hepœtitis B surface anHgen —- HBsAg). Kết quả 
xét nghiệm dương tính sẽ xác nhận việc nhiễm 
0irus viêm gan B. HBsAøg tăng nhanh trong vòng 
từ 1 — 10 tuần sau khi nhiễm bệnh. Khi cơ thể 
vượt qua giai đoạn bệnh, #BsAg sẽ giảm dân và 
hoàn toàn biến mất trong vòng từ 4 đến 6 tháng. 
Nếu HBsAg không mất đi mà tiếp tục hiện diện 
lâu hơn 6 tháng, điều đó có nghĩa là bệnh đã 
phát triển thành viêm gan B mạn tính (chronie 
hepơirtis). Có khoảng chừng 10% số trường hợp 
mắc bệnh chuyển sang thể mạn tính. 


® Kháng thể chống kháng nguyên bề mặt của HBV 
(Hepdfitis B surface ơntibody - HBsAb). Sự hiện 


Bệnh truyền nhiễm 





diện của kháng thể này cho thấy cơ thể đã có khả 
năng chống lại HBV, hay nói cách khác, kết quả 
chẩn đoán là không có viêm gan B vì người này 
đã có khả năng miễn dịch (mmune) với bệnh. 
Tuy nhiên, trong thực tế do có nhiều chủng uirus 
gây viêm gan B khác nhau, nên trong một số ít 
trường hợp (khoảng 25%) người mang kháng thể 
HbsAb vẫn có thể mắc bệnh viêm gan B nếu gặp 
phải một chủng uirus khác. Khi trường hợp này 
xảy ra, cả 2 xét nghiệm tìm HbsAg và HbsAb đều 
cho kết quả dương tính. Và như vậy kết quả chẩn 
đoán là có viêm gan B. 

Kháng thể chống lại kháng nguyên của nhân 
HBYV (Hepdfitis B core Antibody - HBcAb). Có 2 
kháng thể thuộc loại này: ïBcAb IgM và HBcAb 
IgG. HBcAb IgM là loại kháng thể xuất hiện và 
gia tăng nông độ rất nhanh trong thời gian bị 
viêm gan B dạng cấp tính. Sau khi đẩy lùi giai 
đoạn bệnh, nông độ kháng thể này trong máu 
sẽ giảm dân. HBecAb 1øgG là loại kháng thể phát 
sinh và tổn tại lâu dài trong cơ thể, tạo ra khả 
năng miễn dịch lâu dài đối với HBV. HBcAb IgsM 
cũng tăng cao khi bệnh tái phát. Vì thế, theo dõi 
kháng thể này trong máu có thể giúp hiểu được 
diễn tiến của bệnh. 


— Ngoài ra, một số phương pháp chẩn đoán khác cũng 
có thể cân được áp dụng để xác định bệnh và tình 


275 


Cẩm nang y khoa thực hành 





trạng diễn tiến của bệnh, chẳng hạn như phương 
pháp siêu âm gan (ui‡rasonography), CT' scơn, liuer- 
spleen scơn hoặc sinh thiết gan (iiuer biopsy). 


Điều trị 


276 


Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Việc điều trị 
viêm gan B tùy thuộc vào giai đoạn diễn tiến của 
bệnh. 


Giai đoạn viêm gan B cấp tính hoàn toàn không có 
thuốc điều trị. Người bệnh cần được nghỉ ngơi, với 
chế độ dinh dưỡng đây đủ, nhiều chất dinh dưỡng, 
dễ tiêu hóa. Có đến 90% số bệnh nhân sẽ tự khỏi 
hoàn toàn không cần điều trị. Việc dùng thuốc 
không đúng chỉ định trong giai đoạn này thường 
chỉ có hại cho cơ thể. 


Sau giai đoạn cấp tính, cần thực hiện đầy đủ các 
xét nghiệm chẩn đoán để xác định việc bệnh nhân 
khỏi bệnh hoàn toàn hay chuyển sang giai đoạn 
mạn tính. Kết quả chắc chắn thường chỉ có thể có 
được sau đó khoảng 6 tháng, nên việc theo dõi bệnh 
nhân sau giai đoạn bệnh là cực kỳ quan trọng. 


Giai đoạn viêm gan chuyển sang mạn tính (chiếm 
khoảng 10% các trường hợp) hoàn toàn không có 
triệu chứng bệnh, chủ yếu được chẩn đoán xác định 
dựa vào các xét nghiệm như đã trình bày ở trên. 
Việc điều trị trong giai đoạn này nhằm mục đích 


Bệnh truyền nhiễm 





ngăn cản sự sinh trưởng của HBV trong cơ thể người 
bệnh. Hiện có 2 loại thuốc được dùng phổ biến là: 


® Tn/erferon, dạng tiêm dưới da (subcutaneous 
¿njection), mỗi tuần 3 ống, liên tục từ 6 tháng — 1 
năm. Thuốc có một số phản ứng phụ nên nhất 
thiết phải được sử dụng với sự chỉ định và theo 
dõi của bác sĩ. Với liều điều trị này, khoảng 30% 
bệnh nhân đạt được kết quả chặn đứng sự sinh 
trưởng của HBV. Kết quả này là khá hạn chế, nên 
có nơi đã áp dụng liều điều trị mạnh hơn, mỗi 
ngày một ống trước khi đi ngủ, liên tục trong 4 
tháng, đạt kết quả dứt bệnh ở khoảng 40% bệnh 
nhân. Tuy nhiên, do các tác dụng phụ của thuốc 
nặng hơn nên việc theo dõi khi điều trị rất cần 
thiết. 

® Lamiuudine (Epiuir-HBV) dạng viên uống, mỗi 
ngày một viên, liên tục từ 8 — 12 tháng. Thuốc có 
giá thành rẻ hơn so với In#erferon, dễ sử dụng hơn 
và các tác dụng phụ nhẹ hơn. Tuy nhiên, nhược 
điểm của thuốc là chỉ làm kìm hãm mức độ sinh 
trưởng của uirus chứ không giúp khỏi bệnh hoàn 
toàn. Ngoài ra, thuốc có ảnh hưởng đến bào thai 
nên không được dùng cho phụ nữ có thai. Phụ nữ 
đang điều trị bằng thuốc này cũng được khuyên là 
không nên có thai. 


—_ Khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn gây thương tổn 


cho gan, việc điều trị thường không còn hiệu quả 


277 


Cẩm nang y khoa thực hành 








nữa, chủ yếu chỉ là chăm sóc sức khỏe người bệnh 
và hạn chế tối đa các yếu tố thúc đẩy nhanh tiến 
trình của bệnh, chẳng hạn như thuốc lá, rượu, sinh 
hoạt thất thường, thiếu nghỉ ngơi... 


Chúng ngừa 


Hiện đã có thuốc chủng ngừa bệnh viêm gan B với hiệu 
quả lên đến hơn 90% trường hợp, với tác dụng bảo vệ kéo 
dài. Tuy nhiên, do trở ngại về mặt chi phí, thuốc chủng 
ngừa viêm gan B hiện vẫn chưa được tất cả mọi người sử 
dụng. Tuy nhiên, đây quả là một điều rất đáng tiếc, vì 
nếu xét theo những tổn thất nghiêm trọng mà căn bệnh 
này đã và đang gây ra cho con người, thì chỉ phí chủng 
ngừa quả thật vẫn còn rẻ hơn rất nhiều. 


Trong điều kiện hiện tại, khi chưa thể chủng ngừa cho 
tất cả mọi người, các đối tượng sau đây nên ưu tiên được 
chủng ngừa: 

® Tất cả thân nhân sống chung trong gia đình với 
người đã nhiễm HBV. 

® Những người thường xuyên tiếp xúc với máu và 
dịch tiết của bệnh nhân, chẳng hạn như nhân 
viên y tế, người làm công tác xét nghiệm... 

® Những người có tiếp xúc qua da và niêm mạc 
với máu và các chất dịch bị nghi ngờ là có chứa 
HBYV. 

® Những người phải truyền máu hoặc chế phẩm của 
máu do các yêu cầu điều trị khác. 

278 


Bệnh truyền nhiễm 








® Trẻ em từ sơ sinh cho đến 15 tuổi. 

® Những người tiêm chích ma tuý. 

® Những người thường xuyên lọc thận. 

® Những người đồng tính luyến ái hoặc thường có 
quan hệ tình dục với nhiều người. 


VIÊM GAN C 


Viêm gan C là một trong những bệnh truyền nhiễm 
nguy hiểm nhất, vẫn được xem là một hiểm hoạ cho toàn 
nhân loại. Hiện có khoảng hơn 3% dân số thế giới mắc 
bệnh viêm gan €, với chừng 170 triệu người mang uirus 
gây viêm gan C (Hepdœtfifis C uirus - HCV) trong cơ thể. 


Hơn 85% người nhiễm HCV có nguy cơ mang 0u#us lâu 
đài, so với HBV thì tỷ lệ này chỉ có khoảng 10%. Trong 
số người bị nhiễm HCV, 60% có nguy cơ bị viêm gan mạn 
tính, với mức độ nguy hiểm cao hơn nhiều so với viêm gan 
B mạn tính, bởi vì có đến 12% bệnh nhân có nguy cơ bị xơ 
gan và từ 1 đến 5% sẽ bị ung thư gan. Hơn thế nữa, hiện 
nay chưa có thuốc chủng ngừa uiêm gan C. 


Tại Hoa Kỳ, hiện có hơn 4 triệu người đang bị viêm 
gan C mạn tính, và ước tính sẽ có từ 8.000 đến 10.000 
trường hợp tử vong mỗi năm vì căn bệnh này. 


Mặc dù rất nguy hiểm như thế, nhưng hầu hết các 
trường hợp viêm gan C cấp tính cũng như mạn tính đều 
không biểu hiện triệu chứng gì đáng kể. Một trong những 
triệu chứng thường gặp nhất là người mắc bệnh cảm 
thấy mệt mỏi — nhưng đây lại có thể là triệu chứng của 


279 


Cẩm nang y khoa thực hành 








quá nhiều bệnh khác và thậm chí còn là một trạng thái 
thường gặp ngay cả khi không có bệnh. Vì thế, số người 
mắc bệnh được phát hiện kịp thời rất ít. Vào năm 1995, 
người ta công bố một kết quả xét nghiệm khoảng hơn 
nửa triệu người được xác định là mang u¿rus viêm gan 
ở Pháp. Trong đó chỉ có hơn 15% là đã biết được mình bị 
nhiễm HCV - số còn lại hoàn toàn không hay biết gì cả! 


Nguyên nhôn 


280 


Bệnh viêm gan C gây ra do một loại uirus thuộc 
loại ARN có khả năng thay đổi đặc tính di truyền 
một cách hết sức nhanh chóng và dễ dàng. Tuy đã 
gây bệnh từ lâu, nhưng phải đến khoảng đầu năm 
1974 thì u¿rus gây bệnh viêm gan C mới được nhận 
dạng một cách không rõ ràng, và được gọi là “uirus 
gây uiêm gơn không A, không B” (non-A, non-B 
hepdritis). Chỉ đến khi phát triển được kỹ thuật 
nghiên cứu các phân tử cực kỳ nhỏ bé (ứnolecular 
biologtc techniques), các nhà khoa học mới quan 
sát rõ được loại u¿rus gây bệnh này và chính thức 
gọi tên nó là uzus viêm gan C (Hepdfifis C Uirus 


— HCYV'). 


Virus viêm gan C lây lan chủ yếu qua tiếp xúc trực 
tiếp bằng đường máu. Bệnh không lây lan qua thức 
ăn, nước uống hoặc các yếu tố môi trường khác, 
cho dù trong nước bọt và mồ hôi của người bệnh có 


Bệnh truyền nhiễm 








chứa một ít HCV. Các nghiên cứu cũng xác định rõ 
là trong tỉnh dịch cũng như dịch tiết từ âm đạo đều 
không có chứa HƠCV. Tuy nhiên, trong thực tế có 
khoảng 5% trường hợp nhiễm HCV do lây lan qua 
hoạt động tình dục. Điều này được giải thích là do 
các yếu tố như: phụ nữ đang có kinh nguyệt hoặc 
viêm nhiễm ở bộ phận sinh dục, hoặc do các sây 
sát có chảy máu xảy ra trong hoạt động tình dục. 
Những trường hợp hoàn toàn bình thường mà lây 
lan do hoạt động tình dục chưa được chứng minh. 


Hai con đường lây lan chính của HCV là qua truyền 
máu và qua việc sử dụng chung các dụng cụ tiêm 
chích không tiệt trùng. Tuy nhiên, những trường 
hợp tiếp xúc khác với øirus vào lúc cơ thể đang có 
các vết trầy xước cũng đều có thể dẫn đến nhiễm 
bệnh. Trong thực tế có đến 30% bệnh nhân hoàn 
toàn không xác định được mình đã bị lây nhiễm từ 
đâu, chính là rơi vào các trường hợp này. 


Một số nguyên nhân cụ thể khác là những trường 
hợp tiếp xúc trực tiếp với máu của bệnh nhân, như 
các nhân viên y tế, hoặc qua các dịch vụ công cộng 
không đảm bảo vô trùng như cạo mặt, xăm mình, 
châm cứu, cạo gió, cắt lể... Ngay trong các bệnh 
viện, sơ sót trong việc tiệt trùng các dụng cụ y khoa 
cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến lây nhiễm 
HƠV. 


281 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Bệnh cũng lây lan trực tiếp từ người mẹ khi sinh 
con ra, nhưng với một tỷ lệ tương đối thấp, khoảng 
hơn 5%. 


Bệnh không lây truyền qua sữa mẹ, nên người mẹ 
không cần tránh việc cho con bú. 


Chổn đoón 


282 


Thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 7 — 8 tuân sau 
khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Sau đó, khoảng 
30% số người bị nhiễm HCV có thể cảm thấy hơi 
khó chịu như bị cảm cúm nhẹ. 

Một số người khác có thể có các triệu chứng như 
đau đầu, mệt mỏi, đau nhức khớp xương và bắp thịt. 
Nhiều khi có thể cảm thấy buồn nôn, khó chịu, đau 
bụng, tiêu chảy, ăn kém ngon, giảm trọng lượng cơ 
thể... Đôi khi bị sốt hoặc nổi ngứa ngoài da. Khoảng 
30% số người nhiễm HCV có thể có các dấu hiệu 
vàng da, vàng mắt... 

Các triệu chứng nói trên thường nhẹ, kéo dài từ 6 
- 8 tuần, từ từ thuyên giảm rồi hoàn toàn biến mất 
sau một thời gian ngắn. Sau đó bệnh khỏi hẳn hoặc 
chuyển sang một trong các tiên liệu sau: 


® Tiềm ẩn, không hoạt động (dorman£) 


® Tiếp tục phát triển thành thể mạn tính hoạt động 
(chronic dcfiue) 


Bệnh truyền nhiễm 








Khoảng 80 đến 90% số người bị nhiễm HCV sẽ 
chuyển sang giai đoạn viêm gan C mạn tính, Trong 
số đó có khoảng 60 — 70% là viêm gan C mạn tính 
thể phát triển. Sự phát hiện kịp thời ngay từ giai 
đoạn này giúp gia tăng khả năng điều trị bệnh đến 
mức tối đa. 


Do các triệu chứng của bệnh viêm gan C rất mờ 
nhạt, trong rất nhiều trường hợp lại hầu như không 
có triệu chứng gì, nên việc chẩn đoán phát hiện 
và xác định bệnh chủ yếu dựa vào các kết quả xét 
nghiệm. 


Chẩn đoán phát hiện sớm là yếu tố rất quan trọng 
trong việc điều trị bệnh viêm gan C, bởi vì cho 
dù khả năng điều trị bệnh này hiện nay đã mang 
lại nhiều kết quả khả quan, nhưng việc điều trị sẽ 
không có mấy kết quả nếu như phát hiện bệnh vào 
giai đoạn quá muộn. Chẩn đoán phát hiện chủ yếu 
nhờ vào các thử nghiệm máu thông thường trong 
những lần khám sức khỏe định kỳ. Nếu phát hiện 
có sự tăng cao của men gan AT trong máu, cần 
nghĩ ngay đến khả năng viêm gan. 


Yếu tố thứ hai được xem như dấu hiệu của viêm gan 
là b/rubin. Chất này khi tăng cao đến trên 0,40mg 
trong một lít máu sẽ bắt đầu tạo ra hiện tượng 
vàng da, vàng mắt. Khi xét nghiệm máu cho thấy 
bilirubin tăng cao, cần nghĩ đến khả năng viêm 
gan. 


283 


Cẩm nang y khoa thực hành 








284 


Khi đã nghi ngờ có viêm gan C, cần tiếp tục thực 
hiện xét nghiệm máu tìm kháng thể chống HCV 
(Heppatitis C Virus-Antibody). Kết quả xét nghiệm 
dương tính có thể cho phép kết luận là bệnh nhân 
đang mắc bệnh viêm gan C. 


Trong quá trình điều trị, có thể thực hiện xét 
nghiệm QuantaHiue HCV-ARN để theo dõi diễn tiến 
của bệnh. Loại xét nghiệm đặc biệt này cho phép 
đếm được tổng số HCV trong 1 cm? máu của bệnh 
nhân vào từng thời điểm khác nhau. Nếu số lượng 
HCV không giảm bớt sau 6 tháng điều trị, có thể 
xem như phương pháp điều trị đang áp dụng không 
mang lại hiệu quả. 


Ngoài ra cũng cần xác định kiểu loại di truyền 
(genotype) của 0uirus viêm gan C. Nếu genotype được 
xác định là loại 1, bệnh nhân cần điều trị khoảng 
một năm. Nếu là loại 2 hoặc loại 3, thời gian điều 
trị là khoảng 6 tháng. Những loại khác có thể phải 
điều trị từ 6 đến 12 tháng, tùy theo từng trường 
hợp. 


Một số xét nghiệm khác cũng được áp dụng để góp 
phân theo dõi diễn tiến của bệnh. Chẳng hạn như, 
nồng độ aøÏƒù-ƒfeto-profein trong máu tăng cao có thể 
xem là dấu hiệu của ung thư gan, thời gian đông 
máu (Prothrombin time) gia tăng là dấu hiệu của 
suy giảm chức năng gan, siêu âm gan giúp quan sát 


Bệnh truyền nhiễm 








hình dạng, kích thước của gan và phát hiện các bất 
thường, sinh thiết gan giúp đánh giá mức độ viêm 
gan... 


Tiên lượng 


—_ Nói chung, sau giai đoạn viêm gan C cấp tính sẽ có 


khoảng 10 đến 15% số bệnh nhân may mắn được 
hoàn toàn khỏi bệnh, không cần điều trị gì cả. 


Từ 20 đến 25% bệnh nhân sẽ chuyển sang giai đoạn 
mạn tính âm thâm. HCV ở các bệnh nhân này 
“bhông hoạt động”, do đó họ không có triệu chứng 
gì và cũng không bị thương tổn ở gan. Những người 
may mắn này rất hiếm khi chuyển sang xơ gan, 
nhưng họ có khả năng lây truyền HCV sang người 
khác. 


Từ 60 đến 70% bệnh nhân viêm gan C sẽ chuyển 
sang viêm gan C mạn tính thể phát triển. Trong số 
này, phần lớn được tiên liệu cũng không tử vong vì 
bệnh, vì các thương tổn của gan nhẹ và phát triển 
chậm. Nhưng có khoảng 20% sẽ phát triển thành 
xơ gan sau 10 đến 20 năm, thậm chí có thể chuyển 
sang ung thư gan. Tỷ lệ ung thư gan hằng năm do 
bệnh này là khoảng từ 1 đến 5%. 


Điều trị 


—_ Bệnh diễn tiến âm thâm, các triệu chứng mờ nhạt 


hoặc không có, nên kết quả điều trị hầu như phụ 


285 


Cẩm nang y khoa thực hành 





286 


thuộc hoàn toàn vào khả năng phát hiện bệnh sớm. 
Bệnh được phát hiện càng sớm thì hiệu quả điều trị 
càng cao hơn. 

Trong suốt giai đoạn nhiễm HCV cho đến khi phát 
triển viêm gan C cấp tính, không có bất cứ loại 
thuốc men hay phương pháp điều trị nào có hiệu 
quả tác động vào tiến trình của bệnh. 


Khi bệnh chuyển sang thể mạn tính, việc điều trị 
có thể bắt đầu càng sớm càng tốt. Nếu bệnh nhân 
không được phát hiện vào đầu giai đoạn này, bệnh 
sẽ âm thầm tiến triển và khả năng điều trị ngày 
càng trở nên khó khăn hơn. 

Mục đích của việc điều trị trong giai đoạn viêm gan 
C mạn tính là tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ 
thể và ngăn cản HCV tấn công các tế bào gan còn 
lành mạnh, cũng như ngăn cản không cho HCV tiếp 
tục tăng trưởng. Hiện nay, viêm gan C được điều trị 
kết hợp 2 loại thuốc In#erferon và Ribauirin, thay vì 
là dùng đơn độc từng loại như trước đây. Với dạng 
thuốc mới của In#erferon là PEG-Interferon, hiệu 
quả điều trị được nâng cao và tác dụng kéo dài hơn, 
mỗi tuần chỉ cần tiêm 1 lần, thay vì 3 lần như các 
dạng thuốc trước đây. Nếu phát hiện kịp thời và 
điều trị bằng PEG-Interferon kết hợp với Ribquirin 
trong vòng 6 tháng, tỷ lệ khỏi bệnh lên đến 88% 
đối với bệnh nhân viêm gan C loại 2 và loại 3. Đối 


Bệnh truyền nhiễm 





với các loại C1a, C1ò... tỷ lệ khỏi bệnh cũng lên đến 
khoảng 50% với thời gian điều trị là 1 năm. Thuốc 
có nhiều tác dụng phụ nên nhất thiết phải được sử 
dụng với sự hướng dẫn và theo dõi của bác sĩ điều 
trị. 


HIV/AIDS 


HIV là tên gọi tắt của một loại 0us (Human immuno 
deficieney uirus) gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 
phải ở con người (Acqguired tmmuno deficiency syndrome 
- AIDS). Như vậy, nhiễm HIV là tiền đề để dẫn đến 
ATIDS, nhưng từ khi nhiễm HIV cho đến khi phát triển 
AIDS cần một thời gian nhất định không giống nhau 
ở mỗi người, từ vài tháng cho đến 15 năm. Các bác sĩ 
thường dùng cụm từ AIDS để chỉ những trường hợp HIV 
đã phát triển và gây ra hiện tượng suy yếu miễn dịch cho 
bệnh nhân. 


Được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1981, cho đến 
cuối thập niên 1980 đã có khoảng 100.000 người đã được 
chẩn đoán là mắc bệnh AIDS, và khoảng một nửa trong 
số đó đã tử vong. Đến năm 2003, Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO) cho biết đã có khoảng 40 triệu người trên toàn thế 
giới hiện đang sống trong tình trạng nhiễm HIV hoặc đã 
tiến triển thành bệnh AIDS, trong số đó có khoảng 2,ð 
triệu trẻ em dưới 15 tuổi. Tổ chức này cũng ước tính là 
từ năm 1981 cho đến cuối năm 2002 có khoảng 20 triệu 
người đã chết vì bệnh AIDS, trong đó có khoảng 4,5 triệu 


287 


Cẩm nang y khoa thực hành 





trẻ em dưới 15 tuổi. Chỉ riêng trong năm 2003 đã có đến 
3 triệu người chết vì bệnh AIDS và thêm 5ð triệu người 
nhiễm HIV. HIV/AIDS đã thực sự trở thành một tai họa 
khủng khiếp cho toàn nhân loại. 


Nguyên nhôn 


288 


Virus gây bệnh ATIDS thuộc nhóm /enfiuirus, nằm 
trong chủng u¿rus †tetrouirtdde, còn gọi là refroutrus. 
Hiện đã được biết có 2 chủng HTIV. HTIV-I1 là loại 
0uirus chủ yếu gây bệnh AIDS trên khắp thế giới, 
trong khi HIV-2 chỉ được tìm thấy chủ yếu ở Tây 
Phi. 
HTIV có thể được tìm thấy trong máu, tỉnh dịch, nước 
bọt, nước mắt, mô thần kinh, tuyến sữa và dịch tiết 
cơ quan sinh dục của người nhiễm HIV. Tuy vậy, 
bệnh chỉ lây truyền chủ yếu qua tỉnh dịch và máu, 
nên những tiếp xúc trực tiếp với người bệnh như 
bắt tay, ôm hôn, trò chuyện... thường không gây lây 
nhiễm. Các hình thức lây nhiễm chủ yếu của HIV 
là: 
® Hoạt động tình dục với người bị nhiễm HIV. 
® Dùng chung các dụng cụ tiêm chích với người bị 
nhiễm HIV. 
® Người mẹ nhiễm HIV lây truyền cho đứa con khi 
mang thai, khi sinh nở và khi cho con bú. 


Những giới hạn trong sự lây nhiễm HIV được giải 


Bệnh truyền nhiễm 





thích phần nào là do sự yếu ớt của loại vi khuẩn 
này khi tiếp xúc với môi trường. Khi bị đẩy vào môi 
trường, HIV nhanh chóng bị tiêu diệt. Nó chỉ có thể 
sống được với những điều kiện thích hợp trong cơ 
thể, trong máu. HIV hoàn toàn không lây nhiễm 
theo một số phương thức thường gặp ở các bệnh 
truyền nhiễm khác, chẳng hạn như qua vết cắn 
chích của côn trùng hoặc hít phải uirus do người 
bệnh thải vào không khí. Vì thế, nguyên nhân lây 
nhiễm HIV cho đến nay vẫn được tin là chỉ giới hạn 
trong 3 hình thức lây nhiễm chủ yếu vừa kể trên. 


HIV xâm nhập vào cơ thể sẽ bắt đầu tấn công một 
loại tế bào trong máu được gọi tên là tế bào CD4 
(hay iympho bào T4). Tế bào CD4 nhiễm HIV có 
thể bị phá vỡ do bị HIV xâm nhập vào và nhân 
đôi ngay bên trong tế bào, hoặc HIV có thể đi vào 
trạng thái bất hoạt tạm thời. Khi các tế bào CD4 
bị phá hủy nhiều, hệ miễn dịch của cơ thể sẽ suy 
yếu, vì chức năng của tế bào này là giúp cho các 
tế bào miễn dịch khác đáp ứng với sự xâm nhập 
của vi khuẩn, do đó mà cơ thể sẽ dễ dàng bị sự tấn 
công của các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Cơ 
thể người bình thường có khoảng 1000 tế bào CD4 
trong một mmiecrolít (một phần triệu lít). Khi các tế 
bào này bị phá hủy đến mức chỉ còn dưới 200 tế bào 
trong một m¡icrolít, hệ miễn dịch của cơ thể sẽ suy 
yếu và không còn khả năng đáp ứng với hầu hết các 
tác nhân gây bệnh từ môi trường. 


289 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Không phải tất cả những người bị nhiễm HIV đều 
sẽ tiến triển bệnh. Có khoảng 1% số người nhiễm 
HIV được biết là sau đó hoàn toàn khỏi bệnh, với 
các xét nghiệm cho thấy HIV và kháng thể chống 
HIV đều không còn trong máu của bệnh nhân. Có 
thể là cơ thể của những người này có một khả năng 
đề kháng đối với loại uữus này. Một số khác mang 
uữus bất hoạt trong một thời gian dài, có thể đến 
10 — 15 năm. Nhưng một khi đã chẩn đoán là ATIDS 
thì hâu hết bệnh nhân đều có tiên lượng xấu, bởi 
hiện nay chưa có bất cứ loại thuốc hay phương thức 
điều trị nào đối với bệnh này. 


Chổn đoúón 


290 


Giai đoạn đầu tiên sau khi nhiễm HIV thường chỉ 
có những triệu chứng nhẹ và không rõ nét, rất dễ 
nhầm lẫn với các trường hợp bệnh lý khác. Nếu 
hoàn toàn không có sự can thiệp của thuốc men, 
Bệnh thường diễn tiễn tuần tự như sau: 


® Từ 1-— 3 tuần sau khi nhiễm HIV, xuất hiện các 
triệu chứng tương tự như một trường hợp cảm 
cúm, chẳng hạn như sốt, đau họng, đau đầu, ngứa 
da, nhạy cảm ở các vùng hạch bạch huyết, và một 
cảm giác hơi khó chịu không rõ nguyên nhân. Các 
triệu chứng thường kéo dài khoảng 1 — 4 tuần. 
Trong giai đoạn này HIV tăng sinh nhanh chóng 
trong máu người bệnh, theo máu đi khắp cơ thể, 


Bệnh truyền nhiễm 





và đặc biệt tập trung ở các cơ quan thuộc hệ bạch 
huyết. 

Sau đó, hệ miễn dịch của cơ thể bắt đầu sự đề 
kháng với HTIV, làm giảm sự tăng sinh của 0uirus 
nhưng không đủ sức để loại trừ hoàn toàn. Người 
nhiễm HIV đi vào một giai đoạn không có triệu 
chứng, có thể kéo dài đến 10 năm hoặc lâu hơn 
nữa. Trong suốt giai đoạn này, mặc dù sức khỏe có 
vẻ như bình thường nhưng HIV trong cơ thể liên 
tục tăng sinh và không ngừng phá hoại hệ miễn 
dịch của cơ thể. Hầu hết những người nhiễm HIV 
trong giai đoạn này vẫn hoàn toàn không biết là 
mình đang mang HIV trong người, nên có thể vô 
tình lây truyền HIV cho những người khác, nhất 
là những người có quan hệ tình dục với họ. 


Khi số lượng tế bào CD4 trong một phần triệu 
lít máu xuống thấp hơn 200, các triệu chứng sớm 
của AIDS bắt đầu xuất hiện, và có thể kéo dài từ 
vài tháng cho đến nhiều năm. Trong giai đoạn 
này, các triệu chứng có thể không nghiêm trọng 
đến mức đe dọa tính mạng, nhưng thường làm 
cho bệnh nhân suy yếu rất nhiều. Ở phụ nữ, triệu 
chứng sớm của AIDS có thể là sự nhiễm nấm 
thường xuyên tái phát ở âm đạo. Các triệu chứng 
khác biệt bao gồm sụt cân nhanh chóng và mệt 
mỏi, suy nhược, sốt cao theo chu kỳ, tiêu chảy 
thường xuyên tái phát, các vùng ngứa trên da, 


291 


Cẩm nang y khoa thực hành 





292 


hoặc nhiễm nấm trong miệng. Tuy không có nguy 
cơ tử vong vì những triệu chứng trong giai đoạn 
này, nhưng mức độ nghiêm trọng thường đủ để 
bệnh nhân phải tìm đến bệnh viện. Và do đó mà 
đa số người nhiễm HIV thường được phát hiện 
vào giai đoạn này. 

Tiếp theo là giai đoạn toàn phát của bệnh AIDS, 
với đặc trưng là nguy cơ nhiễm trùng tăng cao 
bất thường do số lượng tế bào CD4 trong máu 
tiếp tục giảm thấp. Nguy cơ nhiễm trùng thường 
gặp sớm nhất là chứng viêm phổi do nhiễm nấm 
Pneumoeystis carinii. Nguyên nhân là vì loại nấm 
này thường xâm nhập vào cơ thể của hầu hết 
chúng ta ngay từ nhỏ và sống trong phổi nhưng 
không gây bệnh, do chịu sự khống chế của hệ 
miễn dịch cơ thể. Khi AIDS làm cho hệ miễn dịch 
suy yếu, nấm Pneumnocystis ngay lập tức có cơ 
hội để gây bệnh bằng cách ngăn cẩn sự cung cấp 
oxy cho máu. Do thiếu oxy, bệnh nhân thường 
thở nhanh, hơi thở rất ngắn và kèm theo sốt, 
ho khan. Ngoài chứng viêm phổi này, người mắc 
bệnh AIDS cũng thường phát triển một số bệnh 
nhiễm nấm khác. Khoảng 23% người bệnh AIDS 
nhiễm nấm Cryp£ococcus, gây ra chứng viêm màng 
não (meningris). Khoảng 10% người bệnh ATDS 
nhiễm nấm Hisfoplasma capsulatum, gây ra các 
triệu chứng sụt cân nhanh chóng kèm theo sốt và 
và các biến chứng ở đường hô hấp. Bệnh lao phổi 


Bệnh truyền nhiễm 





do nhiễm vi khuẩn Mycobactertum tuberculosis 
cũng phát triển nghiêm trọng hơn ở những người 
bệnh AIDS. Nhiễm vi khuẩn Mfycobaœcteriưn 
guium có thể gây các triệu chứng như sốt, thiếu 
máu và tiêu chảy. Ngoài nấm và vi khuẩn, người 
bệnh AIDS cũng gia tăng nguy cơ nhiễm các loại 
0irus, đặc biệt là nhóm herpesuirus. Trong nhóm 
này, thường gặp nhất là các loại cy£ormnegdlouirus 
(CMV) gây bệnh ở võng mạc có thể làm mù mắt, 
Uirus Epstein-Bơrr (RBV) gây ung thư máu, 0irus 
Herpes sữnplex (HŠV) gây đau ở miệng, ở cơ quan 
sinh dục hoặc hậu môn. 

® Trong thời kỳ phát triển tiếp theo, nhiều rối loạn 
thần kinh có thể xuất hiện khi HIV xâm nhập 
vào não bộ, gọi chung là sa sút trí tuệ do bệnh 
ATDS. 

® Đối với trẻ em, các triệu chứng thường nghiêm 
trọng ngay từ đầu. Hơn một nửa số trẻ sơ sinh 
nhiễm HTIV chết trước khi được 2 tuổi. 

Thăm khám có thể thấy những dấu hiệu bất thường, 

chẳng hạn như phì đại hạch bạch huyết. 

Bệnh nhân thường sụt cân nhanh chóng không rõ 

nguyên nhân. 

Tuy nhiên, việc chẩn đoán xác định phải qua thử 

máu tìm kháng thể kháng HIV. Kết quả dương tính 

xác nhận việc nhiễm HTIV, nhưng chưa thể kết luận 

bệnh AIDS. Một số người nhiễm HTIV nhưng không 


293 


Cẩm nang y khoa thực hành 





tiến triển bệnh mà thuộc loại “người lành mang 
0irus”. Trong một số trường hợp, khi người bệnh 
mới nhiễm HTIV chưa bao lâu thì kết quả xét nghiệm 
có thể là âm tính. Nếu có các yếu tố nghi ngờ khác, 
cần thực hiện lại việc thử máu sau 6 tháng. 

Chẩn đoán bệnh AIDS thường dựa trên 2 yếu tố: 
kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tình trạng 
nhiễm trùng hoặc bướu bất thường. Trong những 
điều kiện cho phép, xét nghiệm đếm tế bào CD4 
trong máu cần được thực hiện. Bệnh nhân được 
chẩn đoán xác định khi số lượng tế bào CD4 xuống 
thấp hơn 200 trong một ?m¡crolít. 


Điều trị 


294 


Cho đến nay vẫn chưa có bất cứ loại thuốc hay 
phương thức điều trị nào thực sự có thể xem là điều 
trị được bệnh ATDS. Các biện pháp can thiệp của 
y học hiện nay chỉ đạt được hiệu quả ngăn cản sự 
tiến triển của bệnh và đối phó kịp thời với các triệu 
chứng do bệnh gây ra. 

Ngoài các nghiên cứu khoa học vẫn đang được tiếp 
tục để nhắm đến khả năng điều trị được bệnh ATDS, 
việc đối phó với căn bệnh này hiện nay nhắm đến 
2 mục đích: đảm bảo một cuộc sống tốt nhất cho 
những người đã nhiễm HIV hoặc đang phát triển 
bệnh AIDS, và hạn chế tối đa sự phát triển, lây lan 
của HIV trong cộng đồng. Để đạt được 2 mục đích 


Bệnh truyền nhiễm 





trên, mọi người trong xã hội cần thống nhất một số 

nhận thức đúng đắn về căn bệnh này: 

® Hiểu rõ các hình thức lây lan chủ yếu của HIV, đó 
là qua hoạt động tình dục, dùng chung kim tiêm 
chích và lây lan từ mẹ sang con. Từ đó, tích cực 
áp dụng các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả 
trong hoạt động tình dục, tiêm chích cũng như 
cân nhắc kỹ trước khi quyết định sinh con sau khi 
đã được chẩn đoán HTIV dương tính. 

® Không nên đối xử phân biệt và cách ly đối với 
những người nhiễm HIV, bởi nguy cơ lây nhiễm 
không nằm trong các hoạt động giao tiếp thông 
thường với người mang HIV. 

® Tích cực phát hiện sớm các trường hợp nhiễm HIV 
để tránh tình trạng vô tình gieo rắc HIV trong 
cộng đồng. Vận động và giáo dục kiến thức chung 
về HIV/AIDS trong cộng đồng có thể giúp thúc 
đẩy việc phát hiện sớm các đối tượng nhiễm HIV, 
thông qua việc các đối tượng có nguy cơ cao sẽ tự 
nguyện tiến hành các xét nghiệm chẩn đoán HIV, 
đồng thời cũng giúp cho những người đã nhiễm 
HIV có một nhận thức đầy đủ về trách nhiệm hạn 
chế sự lây lan trong cộng đông. 

® An ủi và động viên những người đã nhiễm HTIV 
để họ có thể tiếp tục một cuộc sống bình thường 
trong xã hội, vì thời gian từ khi nhiễm HIV cho 
đến toàn phát bệnh AIDS có thể kéo dài đến 10 


295 


Cẩm nang y khoa thực hành 





296 


TH TT 3 





năm hoặc lâu hơn. Bệnh nhân không cân thiết 
phải đau buôn khổ sở trong suốt quãng thời gian 
này, mà ngược lại có thể có một cuộc sống tốt hơn 
nếu biết chấp nhận sự thật. Hơn thế nữa, những 
tiến triển khả quan trong nghiên cứu khoa học 
hiện đã có thể giúp bệnh nhân kéo dài hơn nữa 
thời gian sống khỏe mạnh, và trong tương lai vẫn 
có thể hy vọng về một sự thành công hoàn toàn 
trong việc đẩy lùi bệnh AIDS. 


Dư ÏẼGc<<e+< =5 


2 
Sản kii0a 


NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC KHI MANG THAI 


Mang thai là một hiện tượng hoàn toàn tự nhiên của 
phụ nữ sau khi lập gia đình. Tuy nhiên, trong một số 
trường hợp thì việc mang thai có thể dẫn đến những hậu 
quả bất lợi về sức khỏe cho người mẹ hoặc thai nhỉ, và 
điều đó hoàn toàn có thể tiên liệu trước nếu như người 
phụ nữ được tư vấn bởi một bác sĩ chuyên khoa trước khi 
quyết định mang thai. Khi không có điều kiện để được tư 
vấn trực tiếp, những kiến thức sau đây có thể là cần thiết 
cho một phụ nữ trước khi mang thai. 


Hút thuốc lá: Phụ nữ nghiện thuốc lá trước khi 
quyết định mang thai cần nhận biết đầy đủ những 
tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của bản thân 
và thai nhi. Tốt nhất là nên cố gắng bỏ thuốc lá 
một thời gian trước khi bắt đầu mang thai. 


Uống rượu: Các loại rượu, bia hay các thức uống 
có cồn nói chung đều không tốt cho cả người mẹ 
và thai nhi, đặc biệt là nồng độ rượu trong máu 
tăng cao trong thời gian mang thai có thể dẫn đến 
“hột chứng thơi rượu”, với hậu quả là đứa trẻ sinh 
ra mang nhiều dị tật và phát triển không bình 
thường. 


297 


Cẩm nang y khoa thực hành 








298 


Chế độ dinh dưỡng: Người phụ nữ cần có một chế độ 
dinh dưỡng cân đối và đầy đủ để đảm bảo sức khỏe 
tốt trước khi bắt đầu mang thai. Đặc biệt chế độ ăn 
giàu acid ƒolic (có trong nhiều loại rau xanh, trái 
cây, ngũ cốc...) hoặc bổ sung øcở ƒfoi¡e (400ng/ngày) 
trước khi có thai và kéo dài trong suốt 3 tháng đầu 
tiên của thai kỳ sẽ giúp giảm mạnh nguy cơ khuyết 
tật ống thần kinh. 

Trước thời gian mang thai nên tránh các thức ăn 
dễ gây nhiễm bệnh như thức ăn không tiệt trùng, 
thức ăn lạnh, thịt nấu chưa chín nhừ... Tất cả các 
loại rau và trái cây đều phải được rửa sạch trước 
khi ăn. 

Bổ sung các thức ăn giàu cd/c¿, nhất là đối với những 
phụ nữ có nguy cơ thiếu hụt cao, chẳng hạn như phụ 
nữ đã sinh nhiều con hoặc sống trong gia đình có 
chế độ ăn thường ngày nghèo dinh dưỡng. 


Không nên uống 0i/qmin A liều cao. Tốt nhất là chỉ 
dùng theo sự hướng dẫn của bác sĩ. 


Kiểm tra các bệnh thiếu máu Địa Trung Hải, thiếu 
máu hồng cầu liềm và thiếu máu hồng cầu hình cầu. 
Nếu mắc phải các bệnh này, người phụ nữ cần nhận 
thức đây đủ về nguy cơ di truyền cho đứa trẻ trước 
khi quyết định mang thai. 

Kiểm tra kháng thể bệnh rubelia (rubeon) trước khi 
có thai lần đầu tiên. Bệnh này đặc biệt nguy hiểm 
đối với phụ nữ có thai, do đó nếu chưa có kháng thể 


Sản khoa 








chống lại bệnh này thì nhất thiết phải được tiêm 
phòng uøccin trước khi có thai. Chỉ nên có thai sau 
khi đã tiêm uaccin phòng bệnh rubella ít nhất là 
một tháng. 


Kiểm tra huyết áp: Phụ nữ cao huyết áp vẫn có 
thể mang thai, với điều kiện phải được theo dõi 
và điều trị thích hợp để đảm bảo kiểm soát được 
huyết áp. Methyldopa và một số thuốc chẹn befa 
như proprơnoiol được xem là an toàn và hiệu quả 
trong thời gian mang thai. 


Kiểm tra bệnh tiểu đường: Bệnh tiểu đường gây 
ảnh hưởng rất xấu đến thai nhi. Nguy cơ tử vong 
trước sinh có thể đến 10%, ngay cả khi kiểm soát 
tốt lượng đường máu. Nguy cơ dị dạng bẩm sinh có 
thể xảy ra, nhưng tỷ lệ này được giảm bớt nếu có 
thể kiểm soát tốt được đường máu trước và trong 
thời gian mang thai. Mức độ Hb giycosy! hóa phải 
được kiểm tra trước khi ngừng biện pháp ngừa thai. 
Người phụ nữ cần nhận thức đầy đủ về các nguy cơ 
nói trên trước khi quyết định mang thai. 


Bệnh động kinh: Phụ nữ mắc bệnh động kinh sinh 
con ra sẽ có nguy cơ có dị tật bẩm sinh cao gấp 2 
lần so với bình thường. Tất cả các thuốc chống co 
giật (điều trị bệnh động kinh) đều làm tăng tỷ lệ 
quái thai với những mức độ khác nhau. Người phụ 
nữ cần nhận thức đầy đủ về các nguy cơ trên trước 
khi quyết định mang thai. 


299 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Các biện pháp ngừa thai: Phụ nữ sử dụng các biện 
pháp ngừa thai như viên uống tránh thai hỗn hợp 
hoặc dụng cụ tránh thai đặt trong tử cung cần phải 
ngừng các biện pháp này và tránh thai tự nhiên 
một thời gian trước khi mang thai. 

Phụ nữ đã từng bị sẩy thai cân được kiểm tra để 
tìm những bất thường ở cổ tử cung hoặc bất thường 
về nhiễm sắc thể. 


CHẨN ĐOÁN CÓ THAI 


Có 3 dấu hiệu thông thường nhất thường xuất hiện khi 
phụ nữ bắt đầu mang thai: 


300 


Tốt kính: Tắt kinh hay mất kinh là dấu hiệu quan 
trọng nhất cho thấy một phụ nữ đã có thai. Tuy 
nhiên, dấu hiệu này chỉ chính xác ở những phụ nữ 
khỏe mạnh bình thường, có kinh nguyệt điều hòa, 
và không có dấu hiệu căng thẳng tâm lý vào thời 
điểm tắt kinh. Trong những trường hợp khác, dấu 
hiệu này có thể bị chẩn đoán sai lệch do hiện tượng 
chậm kinh. Ngoài ra, khi người phụ nữ thực sự tắt 
kinh, đôi khi vẫn có ra máu trước kỳ kinh nguyệt 
thường lệ một vài ngày, gọi là hiện tượng “máu 
báo”. Máu báo chỉ ra rất ít, không nhiều như khi 
hành kinh, và chỉ một vài ngày là dứt. Hiện tượng 
máu báo xảy ra là do thai vừa được hình thành 
(phôz) di chuyển vào tử cung, chui vào niêm mạc tử 
cung làm tổ. 


Sản khoa 








~ Ốm nghén: Ốm nghén hay nghén là một sự thay đổi 


tự nhiên mà người phụ nữ cảm nhận được ngay sau 
khi mang thai. Các dấu hiệu điển hình là cảm giác 
nôn nao, khó chịu, hơi lợm giọng, buồn nôn hoặc 
nôn. Ngoài ra thường kèm theo các triệu chứng như 
thèm ăn chua, thèm ăn những món ăn lạ mà trước 
đây chưa từng muốn ăn. Về mặt tâm lý cũng thay 
đổi, tính khí trở nên thất thường, hay buôn bực, 
giận dỗi vô cớ, đôi khi cáu gắt. Điều này có nguyên 
do từ sự mất cân bằng trong hệ thần kinh tự chủ 
(thân kinh thực vật), do có sự thay đổi bất ngờ của 
hệ nội tiết, kết hợp với những biến chuyển về tâm 
lý có thật như sự vui mừng, nôn nao, lo sợ... nhất 
là với những phụ nữ trẻ và mới có thai lần đầu 
tiên. Ốm nghén bình thường không kéo dài quá 3 
tháng, và có thể được rút ngắn thời gian nếu người 
phụ nữ có được một môi trường tình cảm tốt đẹp 
và sự nâng đỡ, chia sẻ của những người thân quanh 
mình. 

Căng tức uú: Sau khi có thai, người phụ nữ thường 
cảm thấy hai vú to dần lên, căng tức. Các hạt nhỏ ở 
quầng vú ngày một nổi rõ lên hơn như hạt tấm. Núm 
vú và quâng vú trước đây màu hồng, giờ chuyển dần 
sang màu thâm đen. 


Ba dấu hiệu nói trên là những dấu hiệu mà người phụ 
nữ có thể tự nhận biết. Tuy nhiên, để chẩn đoán xác định, 
ngay sau khi nghi ngờ có thai, cần đi khám thai tại bệnh 
viện hay bác sĩ chuyên khoa. Khi đi khám thai ngoài việc 


301 


Cẩm nang y khoa thực hành 








xác định chắc chắn việc có thai, người phụ nữ còn nhận 
được những chỉ dẫn cần thiết để chăm sóc thai nhi, biết 
cách phòng ngừa và phát hiện sớm những trở ngại hay 
biến chứng có thể ảnh hưởng đến việc sinh nở, đồng thời 
cũng là cơ hội để kiểm tra phát hiện các bệnh nguy hiểm 
có thể gây ảnh hưởng cho thai nhi, hoặc phát hiện các 
trường hợp thai bất thường như chửa trứng, chửa ngoài 
tử cung.... 


KHÁM THAI ĐỊNH KỲ 

Không có một quy định bắt buộc về việc thăm khám 
thai trong thời gian mang thai. Tuy nhiên, để đảm bảo 
sức khỏe cho cả mẹ và con cũng như chuẩn bị tốt cho giai 
đoạn sinh nở, người phụ nữ mang thai nên thăm khám 
nhiều lần theo gợi ý như sau: 

—_ Lần 1: Trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ, sau khi 
đã chẩn đoán xác định việc có thai. Yêu cầu của lần 
thăm khám này là để phát hiện kịp thời các bệnh 
nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến thai nhi và các 
trường hợp thụ thai bất thường để kịp thời xử lý. 


— Lần 2: Trong 3 tháng tiếp theo của thai kỳ. Yêu cầu 
của lần thăm khám này là theo dõi sự phát triển 
bình thường của thai, kiểm tra sự thích nghi và các 
vấn đề sức khỏe của người phụ nữ trong giai đoạn 
mang thai. Ngoài ra, người phụ nữ mang thai cũng 
sẽ được tiêm phòng uốn ván mũi thứ nhất. 


— Lần 3: Vào tháng đầu tiên trong 3 tháng cuối của 
thai kỳ. Mục đích của lần thăm khám này là kiểm 


302 


Sản khoa 








tra vị trí của thai nhi nhằm phát hiện các trường hợp 
không bình thường, chẳng hạn như ngôi ngược..., 
xác định sự phát triển bình thường của thai nhi và 
sức khỏe của người mẹ, dự kiến ngày sinh nở và báo 
cho sản phụ biết để có sự chuẩn bị, đồng thời hướng 
dẫn sản phụ về việc chọn nơi sinh đảm bảo an toàn 
cho cả mẹ và con. Vào lần thăm khám này, người 
mẹ cũng được tiêm phòng uốn ván mũi thứ hai. 


—_ Các lần tiếp theo: Một lần vào tháng thứ 8 và vào 
tháng thứ 9 thì mỗi tuân một lần cho đến ngày 
sinh. 


Khi được thăm khám đều đặn vào các thời điểm như 
trên, người phụ nữ mang thai sẽ giảm đến mức tối thiểu 
các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra cho cả mẹ lẫn con, đảm 
bảo sức khỏe và sự phát triển tốt của thai nhi cho đến khi 
chào đời. Ngoài ra, trong các lần thăm khám thai, người 
phụ nữ mang thai sẽ được hướng dẫn tất cả những kiến 
thức cần thiết để có thể tự chăm sóc tốt cho sức khỏe của 
mình và thai nhi, chuẩn bị tốt về cả tâm lý và sức khỏe 
cho sự ra đời của đứa trẻ. 


XUẤT HUYẾT TRONG THAI KỲ 


GIAI ĐOẠN ĐẦU TIÊN 


Giai đoạn đầu tiên được xác định ở đây là trong 14 
tuần đầu của thai kỳ. Xuất huyết âm đạo trong giai đoạn 
này có thể là dấu hiệu sẩy thai. 


305 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Chổn đoón 


— Xác định mức độ ra máu nhiều hay ít, có hay không 
có các cục máu đông, và có kèm theo đau vùng chậu 
hay không. 


— Kiểm tra nhóm máu Rh (yếu tố Rhesus). 


— Khám âm đạo để xác định cổ tử cung mở hay đóng. 
Thường không cần khám âm đạo nếu chỉ ra máu ít 
và không đau. Cổ tử cung mở cho thấy có nguy cơ 
sẩy thai hoặc thai chết trong tử cung. Nếu có điều 
kiện, thực hiện việc siêu âm có thể giúp phát hiện 
vấn đề mà không cần khám âm đạo. 


Điều trị 

— Nếu người phụ nữ bị xuất huyết âm đạo có nhóm 
máu Rh âm, cân tiêm dưới da ð00 đơn vị quốc tế 
kháng thể chống yếu tố D, trong vòng 72 giờ kể từ 
khi bắt đầu ra máu. 

— Nếu xuất hiện các đốm máu nhỏ ở âm đạo nhưng 
không kèm theo đau, chỉ cân khuyên bệnh nhân 
nghỉ ngơi nhiều. 

—_ Nếu xuất huyết âm đạo nhiều và đau, kèm theo có 
các cục máu đông, cần đề nghị đưa người bệnh vào 
bệnh viện. 

—_ Nếu khám âm đạo thấy cổ tử cung mở, chuyển ngay 
người bệnh đến bệnh viện. 


304 


Sản khoa 








—_ Nếu tình trạng sẩy thai đã xảy ra hoàn toàn, nghĩa 
là thai nhi và nhau thai đã được đưa ra hết, và tình 
trạng ra máu đã được kiểm soát, có thể chỉ cần cho 
bệnh nhân nghỉ ngơi và theo đõi. Tái khám sau đó 
để đảm bảo không có biến chứng bất thường nào 
xảy ra. Nếu tiếp tục xuất huyết âm đạo, cần chuyển 
bệnh nhân đến theo dõi tại bệnh viện. 


GIAI ĐOẠN SAU 


Giai đoạn sau được xác định là từ tuần thứ 15 trở đi. 
Trong giai đoạn này, mọi trường hợp xuất huyết âm đạo 
đều nên được thăm khám, theo dõi tại bệnh viện, cho dù 
việc xuất huyết có thể kèm theo đau hoặc không. Trong 
giai đoạn này cũng không được thăm khám âm đạo. Ra 
máu nhiều và đau có nguy cơ bong nhau non. Nếu người 
bệnh thuộc nhóm máu Rh âm, tiêm dưới da 500 đơn vị 
quốc tế kháng thể chống yếu tố D, trong vòng 72 giờ kể 
từ khi bắt đầu ra máu. 


NÔN KHI MANG THAI 

Buồn nôn hoặc nôn khi mang thai thường là dấu hiệu 
bình thường, là một trong các triệu chứng của hiện tượng 
ốm nghén. Triệu chứng này thường sẽ hết vào khoảng 
tuần thứ 14 — 16. Do đó, cần giải thích để trấn an bệnh 
nhân về tính chất không nguy hại của hiện tượng này. 

Có thể hạn chế nôn bằng cách khuyên bệnh nhân ăn 
thức ăn lỏng, uống nhiều nước, chia các bữa ăn trong ngày 


305 


Cẩm nang y khoa thực hành 





ra thành nhiều bữa nhỏ và không ăn một lần quá no, hạn 
chế các thức ăn nhiều chất béo, nhất là mỡ động vật. 


Trong những trường hợp bất thường, khi nôn rất nghiêm 
trọng có thể làm suy yếu sức khỏe, mất nước... cần cân 
nhắc việc chuyển bệnh nhân đến thăm khám và điều trị 
tại bệnh viện. Để giảm nhẹ, có thể cho dùng prornethazin 
25mg vào buổi sáng và 50mg vào buổi chiêu. 


Ợ NÓNG 

Là hiện tượng thức ăn sau khi vào dạ dày bị đưa ngược 
lên thực quản, với một lượng øc¿ở trong dạ dày đã được 
trộn lẫn nên tạo ra cảm giác nóng rát nơi cổ họng, nhiều 
khi lan rộng và phát triển thành một cơn đau khắp vùng 
ngực. 


Hiện tượng này xảy ra một cách hoàn toàn tự nhiên 
khi mang thai, do sự lớn lên của thai gây chèn ép thể 
tích vùng bụng, làm cho cơ vòng giữa thực quản và dạ dày 
không thể đóng kín lại như bình thường. Ợ nóng có thể 
trầm trọng hơn khi bệnh nhân thường xuyên dùng viên 
sắt bổ máu. 

Có thể giảm nhẹ bằng cách khuyên bệnh nhân chia 
nhỏ các bữa ăn trong ngày. Nếu khó chịu nhiều, có thể cho 
dùng thuốc kháng øcid có hàm lượng nzir¡ thấp, chẳng 
hạn như Mfœaiox 10ml, dùng sau mỗi bữa ăn. 


GLUCOSE NIỆU 
Để đảm bảo kết quả chính xác về lượng đường trong 
nước tiểu, nên lấy mẫu nước tiểu vào sáng sớm. 


306 


Sản khoa 





Sau 2 lần thử mà cho kết quả có g/ueose niệu thì cần 
thực hiện thử nghiệm dung nạp gÌucose sửa đổi như sau: 


—_ Đo lượng đường trong máu khi đói. 


— Cho bệnh nhân dùng một lượng đường gÏucose 
khoảng 75g. 


—_ Đo lượng đường trong máu sau đó 2 giờ. 


Nếu kết quả đo lúc đói > 5,8 mmol/L, hoặc kết quả đo 
sau đó 2 giờ > 7,8 mmol/L cho thấy hiện tượng tiểu đường 
thai nghén. Cân đề nghị chuyển bệnh nhân đến bác sĩ 
chuyên khoa. 


PROTEIN NIỆU 

Sự hiện diện của một lượng nhỏ profein trong nước 
tiểu là hoàn toàn bình thường (pro¿ein niệu vết). Khi 
chẩn đoán protein niệu cần kiểm tra huyết áp để loại trừ 
khả năng nhiễm độc thai nghén, tiền sản giật. Thử nước 
tiểu giữa dòng (MSU) để loại trừ nhiễm trùng đường tiết 
niệu. 

Nếu thử MSU cho kết quả âm tính, cần loại trừ các 
dạng bệnh thận qua việc kiểm tra creơ#inin huyết thanh 
và profein niệu trong 24 giờ. Pro£ein niệu trong thời kỳ 
thai nghén được xác định khi > 300mg/L. Chuyển chuyên 
khoa nếu chẩn đoán cho kết quả xác định. 


THIẾU MÁU KHI MANG THAI 
Hiện tượng thiếu máu nặng trong thời gian mang thai 
đặc biệt nguy hiểm vì có thể làm tăng nguy cơ tử vong 


307 


Cẩm nang y khoa thực hành 





chu sinh. Kèm theo đó, nếu có xuất huyết hậu sản sẽ đe 
dọa đến tính mạng người mẹ và thai nhi. Do đó, thai phụ 
thiếu máu cân được phát hiện sớm để có những biện pháp 
điều trị kịp thời. 


Nguyên nhôn 


Xem ở mục Thiếu móu (trang 113). 


Chổn đoón 


Hemoglobin được đo thường xuyên vào những lần 
khám thai. 


Nồng độ hemoglobin giảm xuống trong thời gian 
mang thai do máu loãng. Mức độ giảm thấp trung 
bình thường là 10g/dl đến 11g/dl, so với nông độ 
bình thường ở nữ giới là 11,5g/dl đến 16g/dl. Do đó, 
thiếu máu khi mang thai được chẩn đoán xác định 
khi nồng độ »emoglobin < 10 g/dl. 


Điều trị 


308 


Hầu hết các trường hợp thiếu máu nhẹ thường là 
do thiếu sắt (Fe) và được điều trị bằng Pregaday 
mỗi ngày một viên (chứa 100mg sắt nguyên tố và 
350ng /öia). Kiểm tra nông độ hemoglobin sau 2 
tuần điều trị. Hiệu quả điều trị được xác định khi 
nồng độ hemogiobin tăng ít nhất là 0,5g/dl mỗi 
tuần. Nếu không đạt hiệu quả này, hoặc tình trạng 
thiếu máu trở nên nghiêm trọng hơn, có thể tăng 


Sản khoa 





gấp đôi liều dùng. Sau 2 tuần tăng liều, kiểm tra 
nông độ »emoglobin, nếu ở mức <9g/dl, nên chuyển 
đến bác sĩ chuyên khoa. 


Điều trị dự phòng bằng viên sắt: Nên áp dụng đối 
với các phụ nữ có nguy cơ thiếu sắt cao, chẳng hạn 
như những người đã sinh con nhiều lần, có tiền sử 
thiếu máu thiếu sắt, sống trong những gia đình có 
chế độ ăn uống nghèo dinh dưỡng, người ăn chay... 
Điều trị dự phòng với ƒo/a¿: Nên áp dụng đối với tất 
cả phụ nữ mang thai, với liều 400ng mỗi ngày trong 
3 tháng đầu tiên của thai kỳ. Tăng liều đến 500ng 
đối với các phụ nữ có nguy cơ như: 

® Trước đây đã sinh con bị nứt đốt sống hoặc có 
người thân trong gia đình bị nứt đốt sống. 

Có tiền sử thiếu folœi. 


Khả năng hấp thụ kém. 


Bệnh hemoglobin. 

® Đang điều trị bằng thuốc chống co giật, chẳng 
hạn như phenytoin (Dihydan, Diphedan...). 

® Dự đoán sinh đôi, sinh ba... 


® Đã mang thai nhiều lần. 


HH ÂM 

Khoảng 15% phụ nữ có yếu tố Rhesus (Rh) âm. Tình 
trạng này đặc biệt nguy hiểm khi người phụ nữ mang 
thai đứa con có Rh dương, vì cơ thể người mẹ có thể tạo 


309 


Cẩm nang y khoa thực hành 





ra kháng thể chống lại nhóm máu của đứa con, gọi là bấ/ 
tương hợp Rhesus. Trường hợp này có thể gây ra thiếu 
máu tán huyết sơ sinh ở đứa trẻ. 


Chổn đoón 
— Xét nghiệm máu được thực hiện vào các lần khám 
thai ở tuần thứ 28 và thứ 36 để sàng lọc các kháng 
thể Rh. 


Điều trị 

— Những bà mẹ có Rh âm cần được tiêm kháng thể 
chống yếu tố D (kháng D) sau khi sinh để ngừa sự 
phát triển của kháng thể kháng D. 

— Dùng ð00 đơn vị quốc tế (TU) huyết thanh miễn 
dịch kháng D (anti-D ứmmunoglobulin) cho tất cả 
các phụ nữ có Rh âm ngay sau khi: 
® Sẩy thai tự nhiên sau tuần thứ 12. 
® Kết thúc thai nghén. 
® Chọc màng ối qua bụng. 
® Có thai ngoài tử cung. 
® Ra máu trước khi sinh. 


TIỀN SẢN GIẬT 

Là tình trạng bệnh rất nghiêm trọng có thể xảy ra cho 
phụ nữ mang thai vào khoảng tuần thứ 20 của thai kỳ, bao 
gồm các triệu chứng huyết áp cao, phù và profein niệu. 
Tiền sản giật xuất hiện ở khoảng 7% sản phụ, thường gặp 
310 


Sản khoa 





ở những phụ nữ có thai lần đầu tiên và dưới 25 tuổi hoặc 
trên 35 tuổi, và thường gặp hơn nữa ở những phụ nữ mắc 
bệnh tiểu đường, cao huyết áp hoặc bệnh thận. Tiền sản 
giật không được điều trị tốt sẽ có nguy cơ sản giật, có thể 
gây tử vong cho cả người mẹ và thai nhỉ. 


Chổn đoón 

—_ Nghỉ tiền sản giật khi huyết áp tăng cao đến >140/90 
mmĂHg (so với bình thường là 110/75 mmHg) sau 
tuần thứ 20 của thai kỳ, hoặc huyết áp tâm trương 
tăng trên 20 mmHg so với lần khám thai trước đó. 

—__ Protein niệu cũng là một dấu hiệu khác của tiền sản 
giật. 

— Có thể có hiện tượng phù ở mặt trước xương chày 
hoặc phù toàn thân. 


Xử trí 
Đề nghị bệnh nhân đến khám tại bệnh viện, trong 
khi vẫn tiếp tục theo dõi hằng ngày về huyết áp, 
protein niệu, tình trạng phát triển của thai. 
— Nếu profein niệu gia tăng, nên đề nghị vào bệnh 
viện để được theo dõi. 


— Những trường hợp nhẹ có thể dùng thuốc hạ huyết 
áp để kiểm soát huyết áp. Trường hợp nặng xảy ra 
gần ngày sinh hoặc có nguy cơ xảy ra cơn sản giật 
cần được theo dõi trong bệnh viện để có thể giục 
sinh hoặc cho sinh mổ ngay lập tức. 


311 


Cẩm nang y khoa thực hành 





NGÔI LỆCH 

Là các trường hợp bất thường về vị trí của thai nhi. 
Ngôi xiên, ngôi ngang hay ngôi ngược đều là những trường 
hợp cần được khám tại bệnh viện từ tuần thứ 34 của thai 
kỳ. 


ĐẦU CAO 

Thuật ngữ “đầu cao” có nghĩa là thai nhi nằm hoàn 
toàn bên ngoài xương chậu. Điều này không quan trọng 
lắm đối với những phụ nữ đã sinh con nhiều lần qua 
đường âm đạo, nhưng có thể cần chú ý đối với các phụ nữ 
sinh con lần đầu tiên. 


Trước khi chẩn đoán, phải đảm bảo bàng quang hoàn 
toàn rỗng. Đề nghị bệnh nhân dùng khuỷu tay cố nâng 
phần trên cơ thể lên có thể làm cho đầu thai tụt xuống. 


Phụ nữ sinh con so nên khám bác sĩ chuyên khoa vào 
tuần thứ 34 của thai kỳ và siêu âm để đánh giá vị trí của 
bánh nhau. Ngay cả những phụ nữ đã sinh con nhiều lần 
cũng cần khám để đánh giá vị trí nhau thai vào tuần thứ 
38 của thai kỳ. 


ĐAU LƯNG 


Đau lưng là một triệu chứng phổ biến ở nhiều phụ nữ 
khi mang thai, thường là đau ở vùng thắt lưng do giãn 
dây chằng. Đây là một hiện tượng bình thường không 
cần phải lo lắng. Hướng dẫn người bệnh về những tư thế 


312 


Sản khoa 





đúng, tránh việc ưỡn cột sống vào lúc đứng cũng như lúc 
ngồi. Có thể dùng một vật đỡ phía sau lưng có tính đàn 
hồi. Tránh nâng những vật nặng. 


HA MÁU SAU KHI SINH 

Sản dịch sau khi sinh thường dứt trong vòng 6 tuần, 
nhưng cũng có thể kéo dài thêm 1 — 2 tuần nữa. Tuy 
nhiên, chỉ cần có dấu hiệu thực sự ngày càng giảm dân 
và chuyển sang màu hồng hay nâu, sản phụ có thể không 
cần lo lắng. 

— Nếu sản dịch có màu vẩn đỏ và ít, có thể dùng 
viên uống ergomefrin 500ug 3 lần mỗi ngày, liên 
tục trong 3 ngày. 

— Nếu có nghi ngờ viêm nội mạc tử cung, dùng Co- 
qmoxiclau mỗi ngày 3 lần, liên tục trong 7 ngày. 

— Nếu ra máu nhiều, nhất là có các cục máu đông, 
hoặc kèm theo sốt cao, cân chuyển bệnh nhân đến 
bác sĩ chuyên khoa. Có thể cần siêu âm để quyết 
định việc nạo tử cung. 


SỐT SAU SINH 

Sốt sau khi sinh thường là do nhiễm trùng, nhưng cũng 
có thể do nguyên nhân khác. Các nguyên nhân thường 
gặp là: 

— Nhiễm trùng đường niệu (urinary tract inƒecHon). 

—_ Huyết khối tĩnh mạch sâu (đeep 0eins thrombosis). 


315 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Nhiễm trùng vú. 


Viêm nội mạc tử cung, thường kèm theo dịch thải 
có mùi hôi và đau bụng dưới, cần đưa vào bệnh 
viện để nạo tử cung và điều trị bằng kháng sinh 
tiêm tĩnh mạch. Trong trường hợp dịch thải có mùi 
hôi không kèm theo sốt có thể điều trị tại nhà với 
dmoxyctllin và metronidazol hay co-dmoxicÌdu. 


TRẦM CẢM SAU SINH 

Tâm trạng buồn nản vô cớ sau khi sinh là một hiện 
tượng tâm lý bình thường. Khoảng 50% — 70% phụ nữ 
trải qua một tâm lý buôn bã vô cớ sau khi sinh, thường là 
trong tuần đầu tiên. Trầm cảm là một trạng thái nghiêm 
trọng hơn, xuất hiện ở khoảng 10% — 15% sản phụ và 
thường kéo dài trong khoảng 3 tháng đầu tiên sau khi 


sinh. 


Chổn đoón 


314 


Bệnh nhân thường không tự ý thức được trạng thái 
trầm cảm mà họ đang chịu đựng. Vì thế, việc chẩn 
đoán thường khó khăn. 

Chẩn đoán thường dựa vào các biểu hiện thực tế 
kết hợp kiểm tra những nguyên nhân về thể trạng, 
chẳng hạn như thiếu máu, giảm năng tuyến giáp... 
Cần chú ý một số yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến 
trầm cảm sau khi sinh: 


® Có tiền sử trầm cảm trong quá khứ. 


Sản khoa 





Điều 


® Tiền sử gia đình có người thân bị trầm cảm. 

® Những bất ổn trong quan hệ tình cảm giữa người 
bệnh với thân nhân, nhất là với người mẹ. 

® Những bất ổn trong quan hệ hôn nhân. 

® Những yếu tố gây căng thẳng tâm lý trong cuộc 
sống. 

® Những bất ổn về tâm lý, tình cảm trong thời gian 
mang thai. 


® Phụ nữ sinh con lần đầu tiên. 


trị 


Các yếu tố tình cảm, tâm lý đóng vai trò quan trọng 
trong việc làm giảm sự trầm cảm. Người bệnh cân 
được gần gũi, chia sẻ tình cảm, có cơ hội để bộc lộ 
những suy nghĩ, tâm sự riêng tư. 


Dùng thuốc chống trầm cảm nếu trạng thái trầm 
cảm tổ ra ngày càng trầm trọng hơn. Hầu hết các 
loại thuốc đều có đi vào sữa mẹ. Dùng /of6eprơnin 
70mg — 210mg vào mỗi buổi tối có thể đảm bảo an 
toàn khi đang cho con bú. Đôi khi có thể cần đến 
liều cao hơn. 


KIỂM TRA SAU SINH 


Thường được thực hiện vào tuân thứ 6 sau khi sinh, 


nhằm kiểm tra đánh giá tình trạng sức khỏe cũng như 
tâm lý của người phụ nữ. 


315 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Khi kiểm tra sau sinh, các yếu tố sau đây thường được 
chú ý: 

—_ Tình trạng ra máu ở âm đạo. 

—_ Tình trạng sản dịch sau khi sinh. 

— Giấc ngủ. 

— Các yếu tố tình cảm, tâm lý, các dấu hiệu bình 

thường hay bất thường. 

— Cảm giác khó chịu ở vùng đáy chậu. 

—_ Biện pháp ngừa thai cần áp dụng. 

— Bệnh rubella. 


—_ Huyết áp, nhất là với những phụ nữ có tăng huyết 
áp trong thời gian mang thai trước đó. 

—_ Trọng lượng cơ thể. 

—_ Bụng dưới trong tư thế giãn cơ. Khi cơ thẳng bụng 
có khoảng cách đáng kể (có thể đưa 3 ngón tay vào 
giữa), nên chuyển đến bác sĩ điều trị vật lý sản 
khoa. 

- Những bất thường ở vú, chẳng hạn như đau đầu 
vú. 

—_ Tổn thương vùng đáy chậu. Giao hợp có thể không 
còn thấy đau nhưng vẫn còn cảm giác đau và nhạy 
cảm ở vùng đáy chậu. 


316 


Sản khoa 








NHỮNG VẤN ĐỀ KHI CHO CON BÚ 


Những vấn để nảy sinh khi cho con bú thường không 
nghiêm trọng, nhưng lại có thể gây nhiều lo lắng hoặc 
căng thẳng về tâm lý, nhất là đối với những người mẹ trẻ 
mới có con lần đầu tiên. Vì thế, ngoài các biện pháp cụ 
thể để xử trí trong từng trường hợp, người mẹ cũng cần 
được giải thích và trấn an về từng vấn đề để có thể thực 
sự yên tâm là sẽ không có gì nghiêm trọng ảnh hưởng 
đến sức khỏe đứa bé. 


ÍT SỮA 

Xảy ra ở hầu hết các bà mẹ mới có con lần đầu tiên, 
và điều này là hoàn toàn bình thường. Bầu vú mẹ hoạt 
động theo cơ chế tương quan giữa cung và cầu, và chỉ bắt 
đầu tiết ra nhiều sữa khi được kích thích bởi những lần 
trẻ bú. Vì thế, chỉ đơn giản là tiếp tục cho trẻ bú, không 
bao lâu dòng sữa tiết ra sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, một vài 
nguyên nhân khác cũng có thể gây hiện tượng ít sữa và 
cần hiểu rõ để có biện pháp xử trí thích hợp. 


Nguyên nhôn 
— Những lần cho bú đầu tiên, bầu vú chưa được kích 
thích nên tiết sữa hạn chế. 
— Người mẹ quá mệt mỏi vào lúc cho con bú, nhất là 
những lần cho bú về đêm. 


317 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Người mẹ có nhiều căng thẳng về tâm lý, bực tức, lo 
âu hoặc sợ hãi. Yếu tố tâm lý rất quan trọng trong 
việc làm cho sự tiết sữa giảm đi. Sự thay đổi tâm lý 
sau khi sinh thường làm người mẹ khó ngủ về đêm, 
góp phân tăng thêm sự mỏi mệt. Ngoài ra, môi 
trường tình cảm không tốt đẹp, thiếu sự cảm thông 
của những người chăm sóc có thể tạo nên tâm lý 
bực tức, buôn nản. Khi bú không đủ sữa, trẻ khóc 
nhiều càng làm cho người mẹ lo lắng, căng thẳng 
hơn, và do đó sữa càng ít đi. 


Chế độ ăn uống không hợp lý, không cung cấp đủ 
dinh dưỡng cho người mẹ. 


Trẻ không được cho bú đều đặn, thường là do có cho 
trẻ bú dặm thêm sữa bình. 


Chổn đoón 


318 


Tình trạng ít sữa thường được nhận ra do biểu hiện 
không thỏa mãn của đứa trẻ khi được cho bú. Trẻ 
thường khóc nhiều khi mút không đủ sữa từ vú mẹ. 
Người mẹ cũng có thể nhận biết khi vú tiết ít sữa. 


Tìm hiểu các yếu tố liên quan, thời gian biểu sinh 


hoạt hằng ngày của người mẹ, các yếu tố tâm sinh 
lý... để xác định nguyên nhân gây ít sữa. 


Sản khoa 








Xử trí từng trường hợp tùy thuộc vào kết quả chẩn 
đoán nguyên nhân gây ít sữa. 


—_ Nếu ít sữa trong những lần cho bú đầu tiên, chỉ cần 


tiếp tục cho trẻ bú, sữa sẽ tiết ra ngày càng nhiều 
hơn. 


Người mẹ cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, nhất là 
không để thiếu ngủ. Trong những tháng đầu tiên, 
trẻ có nhu cầu bú khi đói, nên thường là những lần 
bú của trẻ cách nhau một quãng thời gian nào đó, 
bất kể là ngày hay đêm. Điều này thường làm cho 
người mẹ mệt mỏi vì giấc ngủ đêm bị gián đoạn. 
Do đó, người mẹ cân có thời gian nghỉ ngơi vào ban 
ngày để bù lại. Khi giảm bớt hoặc xóa bỏ được sự 
mệt mỏi vào lúc cho con bú, việc tiết sữa sẽ được cải 
thiện đáng kể. 


Tạo môi trường tình cảm, tâm lý tốt đẹp hơn. Những 
người chăm sóc cho người mẹ cần có sự cảm thông 
thích hợp, chia sẻ những ưu tư lo lắng của người 
mẹ trẻ và an ủi, khuyến khích người mẹ vượt qua 
những căng thẳng về tâm lý. Bản thân người mẹ 
cũng cân được giải thích về điều này để tự mình cố 
gắng duy trì một trạng thái tâm lý quân bình, thoải 
mái. Điều đó sẽ giúp cho hoạt động tiết sữa trở lại 
bình thường. 


319 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Cải thiện chế độ dinh dưỡng cho người mẹ. Những 
quan điểm kiêng khem trước đây thường không có 
cơ sở khoa học và rất dễ dẫn đến tình trạng suy 
dinh dưỡng. Người mẹ cân được ăn đây đủ các thức 
ăn giàu dinh dưỡng mới có thể đủ sữa cho con bú. 


Do sự tiết sữa phụ thuộc vào sự kích thích của những 
lần cho trẻ bú, nên cần phải cho trẻ bú không hạn 
chế, bất cứ khi nào trẻ đói. Mỗi lần cho trẻ bú, bầu 
vú được kích thích sẽ tạo điều kiện tiết sữa nhiều 
hơn. Ngược lại, nếu vì sợ trẻ bú không đủ sữa mà 
cho trẻ bú dặm sữa bình, bầu vú sẽ không nhận 
được những kích thích đủ để tiếp tục tiết ra nhiều 
sữa, và do đó sữa ngày càng ít đi. 


ĐẦU VÚ ĐAU HOẶC NỨT 


Thường là do tư thế ngậm núm vú của trẻ không đúng. 


Cần phải cho trẻ ngậm hết cả quầng vú, đầu vú sát với 


vòm miệng trẻ để tránh sự cọ sát với lưỡi. Nên cho trẻ 


bú liên tục đến khi no sữa, không gián đoạn những lần 


bú của trẻ. 


320 


Thường thì các loại kem thoa, thuốc mỡ bôi tại chỗ 
rất ít khi có hiệu quả. 

Có thể dùng sữa mẹ bôi lên chỗ đầu vú đau và để 
cho khô đi. 

Thường xuyên giữ núm vú khô cũng hạn chế đau 
đầu vú. 


Sản khoa 








Đừng để bầu vú quá căng. Nếu chưa đến giờ trẻ bú 
mà bầu vú quá căng, có thể nặn bớt ra một ít sữa. 


BẦU VÚ CĂNG TỨC 


Cho trẻ bú đúng tư thế. 

Cho trẻ bú thường xuyên. 

Vắt bớt sữa ra nếu vú căng tức vào lúc trẻ không 
bú. 

Dùng vải mềm thấm nước ấm đắp lên bầu vú có thể 
làm giảm nhẹ sự căng tức. 


Trong một số trường hợp, đắp khăn lạnh lên bầu vú 
sau mỗi lần cho bú cũng có hiệu quả. 


VIÊM VÚ 


Nguyên nhôn 


Có thể do nhiễm trùng qua đầu núm vú, xảy ra 
trong tháng đầu tiên cho con bú. 

Viêm vú cũng có thể là do sự thay đổi nông độ các 
hormon trong cơ thể. 

Khoảng một nửa số trường hợp có thể không do 
nhiễm khuẩn, thường liên quan đến tư thế cho con 
bú, tình trạng căng tức vú hoặc tắc ống dẫn sữa. 


321 


Cẩm nang y khoa thực hành Sản khoa 














Chến đoán HẠN CHẾ TIẾT SỮA 
—_ Vú bị viêm thường sưng đỏ, sờ thấy nóng ấm, gây —_ Sự tiết sữa sẽ giảm đi một cách hoàn toàn tự nhiên 
đau. khi người mẹ không cho con bú trong vòng ð ngày. 
— Nếu viêm do nhiễm trùng, thường kèm theo sốt. —_ Nếu cần hạn chế tiết sữa sớm hơn, chẳng hạn như 


1C thể dân đến '40-$e vũ: trong trường hợp đứa trẻ CHết sau khi BỊ, có thể 
dùng öromocripfin 2,ðmg mỗi ngày một lần trong 
SP Z su 2 - 3 ngày. Sau đó tăng lên 2 lần mỗi ngày trong 2 
Điều tị SH 8 ¡ ngày trong 
tuần. 
— Kiểm tra tư thế cho trẻ bú. Cần cho trẻ bú đúng tư 


thế. 


Nếu chỉ đau một bên vú, cho trẻ bú vú đau trước. 


Xoa bóp bầu vú trong lúc đang cho trẻ bú có thể làm 


tăng dòng chảy của sữa về đầu vú, giảm bớt sự căng 
tức. 


— Nặn bớt sữa để giảm căng tức vào lúc trẻ không 
bú. 


Trường hợp xác định nhiễm trùng, có thể điều trị 
bằng fiueloxacillin 500mg mỗi ngày 4 lần, hoặc thay 
bằng ernythromycin nếu bệnh nhân dị ứng với nhóm 


penicillin. Có thể dùng kèm thuốc giảm đau. Cần 





chú ý là việc điều trị bằng kháng sinh có thể làm 
thay đổi mùi vị của sữa và có thể gây tiêu chảy cho 
đứa bé. 
322 325 


Phụ khoa 








Chổn đoún 
—_ Triệu chứng thực thể thường bao gồm: 
® Mệt mỏi. 


® Phù. 


Phụ khoa ® Đau đầu. 


® Đau lưng. 


l Đau bụng dưới. 

Hội CHỨNG TIỀN KINH NGUYỆT —_ Triệu chứng tâm lý thường bao gồm: 
Là một số những triệu chứng thực thể và tâm lý xảy ra 

vào thời điểm 1 — 2 tuần trước khi người phụ nữ có kinh. 

Các triệu chứng này thường bắt đầu trước hay sau thời 

điểm rụng trứng và kéo dài cho đến lúc có kinh. ® Căng thẳng. 

—- Cần phân biệt giữa hội chứng tiền kinh nguyệt (có 
các triệu chứng thực thể) với tình trạng rối loạn tâm 


® Trầm uất. 


® Dễ cáu gắt, giận dỗi. 


Khoảng 90% phụ nữ trải qua hội chứng tiền kinh 
nguyệt vào một thời điểm nào đó trong đời. Trong một số 


trường hợp, các triệu chứng có thể nghiêm trọng đến mức lý tiền kinh nguyệt (thường không có các triệu chứng 
gây ảnh hưởng đến sinh hoạt trong đời sống. thực thể) thường phát triển ngày càng nghiêm trọng 
hơn. 


Nguyên nhôn 


— Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định. Hiện Điều trí 
các nguyên nhân sau đây được nghi ngờ nhưng chưa _ 
được chứng minh: — Nâng đỡ về tâm lý, an ủi và chia sẻ cảm giác bực 


® Sự thay đổi các hormon (nội tiết tố) estrogen và dọc của người bệnh có thể mang lại hiệu quả tốt. 


pDrogesteron. — Hướng dẫn người bệnh gia tăng vận động cơ thể, 
® Thiếu uiamin E, uiiamin Bụ, magnesi, prosta- làm tăng sự giải phóng endorphin có thể làm cho 
glandin. các triệu chứng giảm nhẹ và dễ chịu hơn. 


324 325 


Cẩm nang y khoa thực hành 





326 


Chú ý đến chế độ ăn uống điều độ, đầy đủ và cân 
bằng dinh dưỡng, đảm bảo duy trì ổn định nồng độ 
đường trong máu. 

Nếu phải dùng thuốc, nên khởi đầu với vitamin B, 
(pyridoxin), 10mg mỗi ngày. 

Có thể dùng progesferon và progestogen khi nghĩ 
ngờ thiếu một phần progesferon trong giai đoạn 
hoàng thể của chu kỳ. Do đó, việc điều trị chỉ áp 
dụng trong giai đoạn hoàng thể. 


® Proges¿teron tự nhiên hấp thụ kém qua đường 
uống, do đó thường được dùng qua đường hậu môn 
hay âm đạo, mỗi ngày từ 100 — 800mg. 

® Progesteron tổng hợp dạng uống, chẳng hạn 
như dđydrogesteron 10mg mỗi ngày 2 lần hoặc 
norethisteron Bmg mỗi ngày 3 lần. Viên uống 
tránh thai chứa progesteron cũng có thể dùng có 
hiệu quả. 

Estrogen có thể được sử dụng khi nguyên nhân của 

các triệu chứng được cho là do hoạt động của buồng 

trứng, vì esứrogen ức chế rụng trứng. 


Viên cấy dưới da es¿rœd¡ioi 100mg hoặc miếng dán 
qua da es¿radiol (2x100ug) dùng mỗi tuần 2 lần, 
điều trị kết hợp với một dạng progesferon viên 
uống, chẳng hạn như norethisteron ðmg mỗi ngày, 
từ ngày thứ 19 — 26 của chu kỳ kinh nguyệt để ngăn 


ngừa tăng sản nội mạc tử cung. 


Phụ khoa 





Acid mefenamic 250 — 500mg, mỗi ngày 3 lần, có 
thể bắt đầu từ khoảng 12 ngày trước khi có kinh, 
dùng liên tục cho đến khi có kinh được vài ngày. 
Thuốc lợi tiểu đôi khi được dùng để điều trị dịch ứ 
trong giai đoạn hoàng thể. 

Có thể dùng Bromocripfin 2,ðmg mỗi ngày 1 lần 
trong giai đoạn hoàng thể để điều trị đau vú theo 
chu kỳ. 


CHẢY MÁU ÂM ĐẠO NGOÀI CHU KỲ KINH NGUYỆT 
HOẶC SAU GIAO HỢP 


Các trường hợp chảy máu âm đạo ngoài chu kỳ kinh 


nguyệt nếu thỉnh thoảng mới xảy ra một lần không phải 


là triệu chứng đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu chảy máu 


xảy ra thường xuyên, cần xem xét tìm hiểu nguyên nhân. 
Chảy máu liên tục là dấu hiệu gợi ý một trường hợp 
ung thư biểu mô (cœrcinoma), trừ khi xác định được một 


nguyên nhân khác. 


Nguyên nhôn 


Có thai. 
Do dùng thuốc tránh thai. 
Đặt dụng cụ tránh thai trong tử cung. 
Viêm nội mạc tử cung. 
Ủng thư nội mạc tử cung. 
327 


Cẩm nang y khoa thực hành 





—_ Ung thư cổ tử cung. 
—_ U xơ tử cung. 
—_ Trây xước cổ tử cung. 


—_ Poiyp. 


Chổn đoún 

— Làm thử nghiệm thai nghén. 

— Chẩn đoán loại trừ ngay các trường hợp ác tính như 
ung thư... 

— Chảy máu sau giao hợp có thể do trầy xước cổ tử 
cung. 

— Phụ nữ trên 40 tuổi luôn cần được khám chuyên 
khoa, trừ khi triệu chứng chảy máu đã được giải 
quyết sau khi loại trừ một nguyên nhân nào đó, 
chẳng hạn như polyp. 

— Khi chảy máu âm đạo xảy ra liên tục không rõ 
nguyên nhân, nhất thiết phải chuyển bệnh nhân 
đến bác sĩ chuyên khoa. 


Điều trị 
— Nếu đang dùng viên uống tránh thai hỗn hợp và 
chảy máu âm đạo bất thường kéo dài trên 3 tháng, 
đề nghị thay thế một loại viên tránh thai có lượng 
progesteron cao hơn. 


— Nếu có dùng dụng cụ tránh thai đặt trong tử cung 
328 


Phụ khoa 





và chảy máu âm đạo bất thường kéo dài trên 3 
tháng, đề nghị lấy ra và thay bằng một biện pháp 
tránh thai khác. 

— Nếu có poiyp cổ tử cung, có thể vặn xoắn và sinh 
thiết, gửi đi làm mô học. Chuyển bác sĩ chuyên 
khoa nếu đáy poiyp nằm trên nội mạc cổ tử cung. 

—_ Nếu có dấu hiệu nhiễm trùng, có thể điều trị bằng 
kháng sinh. 


ĐAU BỤNG KINH 


Là tình trạng đau và khó chịu trong suốt thời gian 
hành kinh hoặc chỉ ngay trước thời gian hành kinh. 

Đau bình nguyên phát là triệu chứng phổ biến ở hầu 
hết các thiếu nữ khi có kinh lần đầu và có thể kéo dài đến 
2— 3 năm. Đau thường giảm sau tuổi 25 và hiếm khi kéo 
dài đến lúc sinh con. 


Đau kính thứ phót là trường hợp đau xảy ra ở tuổi 
trưởng thành, do một số nguyên nhân bệnh lý cụ thể, 
chẳng hạn như lạc nội mạc tử cung, viêm vùng chậu... 

Đau bụng kinh đôi khi có thể kèm theo với hội chứng 
tiền binh nguyệt, nhưng cũng có thể không có. 


Đqu kinh nguyên phót† 


— Thường gặp ở hầu hết các thiếu nữ có kinh lần đầu 
tiên, xảy ra trong vòng 12 tháng sau khi bắt đầu có 
kinh nguyệt. 


329 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Đau kinh nguyên phát là triệu chứng tự nhiên, 
không kèm theo bệnh lý vùng chậu. 

Đau thường xuất hiện ở vùng bụng dưới, đau thành 
từng cơn hoặc âm ỉ ở vùng lưng dưới. Có thể có buồn 
nôn hoặc nôn. 


Các cơn đau thường bắt đầu trước khi hành kinh 
và kéo dài không quá 12 giờ. Khoảng 10% trường 
hợp đau có thể nghiêm trọng đến mức phải nghỉ 
việc. Trong hầu hết các trường hợp, đau thường có 
khuynh hướng giới hạn trong 2 ngày đầu tiên của 
kỳ kinh, 

Các chất ức chế prostaglandin synthefase, chẳng 
hạn như œcid mefenamic 250mg — 500mg, mỗi ngày 
3 lần, hoặc naproxen 250mg — 500mg mỗi ngày 2 
lân có thể giúp giảm nhẹ các triệu chứng. 


Dùng viên uống tránh thai hỗn hợp có thể có hiệu 
quả, dĩ nhiên là trong trường hợp có nhu cầu tránh 
thai. Tác động của thuốc có thể là do làm giảm sản 
xuất prostaglandin trong nội mạc tử cung. 


Đdu kinh thứ phót 


330 


Đau kinh xuất hiện vào độ tuổi trưởng thành, 
thường là khoảng một vài năm sau khi bắt đầu có 
kinh nguyệt, kèm theo một bệnh lý vùng chậu như 
viêm nội mạc tử cung, viêm vùng chậu, lạc nội mạc 
tử cung... 


Phụ khoa 





Thường có sự thay đổi khác nhau về mức độ và thời 
gian đau. 


Đau có thể bắt đầu trước khi có kinh và tiếp tục kéo 
dài suốt thời gian hành kinh. 

Khi thăm khám có thể dùng mỏ vịt và thăm khám 
bằng hai tay để phát hiện bệnh lý vùng chậu. 


Nếu đang dùng dụng cụ tránh thai đặt trong tử 
cung, có thể xem xét việc lấy ra và chuyển sang 
dùng một biện pháp tránh thai khác. 


Nếu có các triệu chứng viêm vùng chậu, làm nút 
gạc sâu trong âm đạo và màng trong cổ tử cung, kể 
cả nút gạc bệnh chiœmydiø trong môi trường vận 
chuyển đặc biệt. Cho dùng kháng sinh thích hợp. 


LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG 

Lạc nội mạc tử cung là tình trạng những mảnh nội 
mạc tử cung xuất hiện ở những vị trí bất thường, chẳng 
hạn như trong khung chậu. 

Lạc nội mạc tử cung thường gặp ở phụ nữ từ 25 — 40 
tuổi, có thể gây ra vô sinh. Lạc nội mạc tử cung là nguyên 
nhân chủ yếu gây đau kinh thứ phát. 


Nguyên nhôn 


Nguyên nhân chắc chắn gây ra lạc nội mạc tử cung 
vẫn chưa được xác định. Trong diễn tiến thực tế, 
một số mảnh nội mạc tử cung tróc ra trong thời 


351 


Cẩm nang y khoa thực hành 





gian hành kinh trôi ngược vào vòi trứng và lọt vào 
khung chậu, sau đó dính chặt và phát triển tại 
đây. 

Những mảnh nội mạc tử cung lạc chỗ vẫn đáp ứng 
với chu kỳ kinh nguyệt giống như nội mạc ở trong 
tử cung, nghĩa là vẫn chảy máu theo chu kỳ kinh 
nguyệt. Lượng máu này không thể thoát ra ngoài 
được nên tụ lại thành bọc máu lớn dần sau mỗi kỳ 
kinh, gây đau kinh. 


Chổn đoón 


332 


Lạc nội mạc tử cung thường gây chảy máu âm đạo 
bất thường và chảy máu nhiều trong giai đoạn hành 
kinh. 


Đau bụng dưới kèm theo đau lưng. Đau thường gia 
tăng mức độ nhiều hơn về cuối kỳ kinh. 

Đau khi giao hợp. 

Có thể kèm theo một số các triệu chứng ở đường 
tiêu hóa như tiêu chảy hoặc táo bón, đau mỗi lần 
đại tiện... 

Đôi khi có chảy máu trực tràng vào giai đoạn hành 
kinh. 

Một số ít trường hợp lạc nội mạc tử cung không có 
triệu chứng. 

Chẩn đoán xác định qua nội soi ổ bụng, thăm khám 
vùng khoang bụng bằng máy nội soi. 


Phụ khoa 





Điều trị 


Dùng các chất ức chế prostagliơndin synthetase, 
chẳng hạn như œcid mefenamic 250mg — 500ng, 
mỗi ngày 3 lần, hoặc nøproxen 250mg — 500mg mỗi 
ngày 2 lần khi có đau vùng chậu. 


Có thể dùng viên tránh thai kết hợp loại có hàm 
lượng progesteron cao, chẳng hạn như Eugynon, khi 
có kèm theo nhu cầu tránh thai. 


Progestogen, chẳng hạn như dydrogesterone hoặc 
medroxyprogesterone 30mg mỗi ngày. 


Danazol 100 — 800mg mỗi ngày, tùy theo mức độ 
kiểm soát các triệu chứng. Tác dụng phụ chủ yếu là 
tạo nam tính. 


Các triệu chứng trầm trọng cần chuyển chuyên khoa, 
có thể cân phải phẫu thuật loại bỏ bọc máu kết hợp 
với dùng thuốc. Trong một số trường hợp, khi bệnh 
nhân vào tuổi mãn kinh hoặc quyết định không có 
con nữa, có thể phẫu thuật cắt bỏ tử cung. 


RONG KINH 


long kính là tình trạng chảy máu âm đạo nhiều một 
cách bất thường khi hành kinh, thường khoảng trên 90ml, 
so với mức độ thông thường trung bình chỉ có khoảng 
60ml. Cân phân biệt với đa kinh là tình trạng rút ngắn 
chu kỳ kinh nguyệt, khiến cho người bệnh có nhiều kỳ 


355 


Cẩm nang y khoa thực hành 





kinh hơn so với người bình thường. Nếu lượng máu ra 
nhiều nhưng đều đặn thì hiếm khi có liên quan đến bệnh 
lý vùng chậu. 


Nguyên nhôn 


Do sự mất cân bằng giữa 2 loại hormon kiểm soát 
chu kỳ kinh nguyệt là esứrogen và progesteron, làm 
cho lớp nội mạc tử cung trở nên quá dày, và do đó 
lượng máu ra nhiều hơn. 


Rong kinh cũng có thể do một số bệnh tử cung như 
u xơ tử cung, po#yp, viêm vùng chậu... 

Trong một số trường hợp là do dùng dụng cụ tránh 
thai đặt trong tử cung. 


Chổn đoón 


334 


Xác định lượng máu ra trong mỗi kỳ kinh nhiều đến 
mức độ nào. 

Máu ra đều đặn hay có dấu hiệu bất thường, có hay 
không có các cục máu đông. 

Tìm hiểu các triệu chứng của bệnh thiếu máu. 

Xác định nồng độ hemogliobin. 


Thăm khám vùng chậu để phát hiện các nguyên 
nhân bệnh lý, chẳng hạn như u buông trứng hay u 
tử cung... Có thể siêu âm vùng chậu nếu cần. 


Kiểm tra hormon kích thích nang noãn (FSH) nếu 
nghi ngờ là ở giai đoạn mãn kinh. 


Phụ khoa 





Phụ nữ dưới 40 tuổi bị rong kinh thường ít nguy cơ 
có liên quan đến bệnh lý thực thể. Nếu là phụ nữ 
trên 40 tuổi, cân thăm khám kỹ để phát hiện các 
bệnh lý thực thể. 


Nếu rong kinh khởi phát đột ngột, cần xem xét 
ngay đến việc chuyển chuyên khoa. 


Điều trị 


Nếu đang dùng dụng cụ tránh thai đặt trong tử 
cung, đề nghị lấy ra và xem xét việc thay thế bằng 
một biện pháp tránh thai khác. 


Hướng dẫn người bệnh ghi chép đầy đủ thông tin 
về mỗi kỳ kinh nguyệt. 


Dùng aøcid mefenamic 250 — 500mg, mỗi ngày 3 lần. 
Chỉ dùng trong lúc hành kinh, vào khoảng vài ngày 
khi có chảy máu nhiều nhất. 


Nếu kèm theo nhu cầu tránh thai, cho dùng viên 
tránh thai kết hợp với hàm lượng progesteron cao 
có thể có hiệu quả. 

Progestogen, chẳng hạn như norethisterone ð-10mg 
mỗi ngày 2 lần, từ ngày thứ 19 đến ngày thứ 26 
của chu kỳ kinh nguyệt. Nếu chu kỳ kinh nguyệt 
bị rút ngắn, bắt đầu liệu trình kéo dài 8 ngày này 
vào khoảng 10 ngày trước kỳ kinh. Lý do sử dụng 
progestogen vẫn chưa được giải thích rõ. 


355 


Cẩm nang y khoa thực hành 








- Để kiểm soát khi ra máu quá nhiều, cho dùng 
norethisterone đến liều tối đa 10mg, mỗi ngày 3 
lân. Thường thì máu sẽ ngừng chảy sau 48 giờ. Khi 
đó, giảm liều còn 5mg, mỗi ngày 2 lần, liên tục 
trong 12 ngày. Thường thì bệnh nhân có thể bị 
chảy máu khi ngừng thuốc. 


— Trong một số trường hợp, có thể cân nhắc sử 
dụng: 


® Thuốc kháng tiêu Øbrin, chẳng hạn như acid 
qminocaproic, 1 — 2 gói, mỗi ngày 4 lần, hoặc 
ethamsylafte 500mg, mỗi ngày 4 lần trong thời 
gian hành kinh. Chỉ dùng ngắn hạn. 

® Dơnazoi 200mg mỗi ngày, liên tục trong 3 tháng. 
Rất thường gặp tác dụng phụ. 

- Khi bệnh nhân tổ ra không đáp ứng với điều trị, 
cân nhắc việc chuyển chuyên khoa, có thể phải điều 
trị bằng phẫu thuật cắt bỏ nội mạc tử cung hoặc tử 
cung. 


Vô KINH 


Vô hính có nghĩa là không có kinh nguyệt vào thời 
điểm được dự kiến như thông thường, trừ trường hợp mất 
kinh tự nhiên khi có thai. Vô kinh có thể gây ra nhiều 
lo lắng khi người bệnh không hiểu rõ nguyên nhân và có 
thể liên tưởng đến nhiều hệ quả xấu khác, chẳng hạn như 
khả năng sinh sản. 


336 


Phụ khoa 








Vô binh nguyên phót xuất hiện ngay từ khi mới lớn 
lên, nghĩa là một thiếu nữ đến tuổi có kinh nguyệt nhưng 
không thấy xuất hiện kinh nguyệt, thường là do những dị 
tật bẩm sinh. Có thể phát hiện qua thăm khám bộ phận 
sinh dục ngoài và tìm những đặc tính sinh dục thứ phát 
như to vú, lông ở vùng mu, nách... Nếu phát hiện các bất 
thường, chuyển bác sĩ chuyên khoa. 

Vô binh thú phát là tình trạng vô kinh xuất hiện sau 
một thời gian đã có kinh nguyệt như bình thường, trừ 
trường hợp có thai. Nguyên nhân thường gặp nhất là sự 
giảm cân nhanh, các rối loạn tình cảm hoặc sau khi dùng 
thuốc tiêm tránh thai, nghĩa là có liên quan đến vùng 
dưới đổi trong não bộ. Luôn phải loại trừ khả năng có 
thai. Ngoài các nguyên nhân trên, hầu như các trường 
hợp khác đều liên quan đến sự rối loạn các hormon kiểm 
soát kinh nguyệt. 


Chổn đoún 
— Chẩn đoán vô kinh thứ phát thường phải lưu ý đến 
các yếu tố như: 
® Ngày bắt đầu những kỳ kinh thông thường. 
® Thời điểm kỳ kinh cuối cùng. 
® Chu kỳ kinh nguyệt khi còn bình thường. 
® Các thay đổi như giảm cân, căng thẳng tâm lý. 


357 


Cẩm nang y khoa thực hành Phụ khoa 














® Các loại thuốc đang dùng, nhất là viên tránh thai ĐAU VÙNG CHẬU 
kết hợp. 
® Tuyến vú tiết nhiều sữa, thường xảy ra trong tăng Chổn đoán 


J9 nCnPIsHUYSĐ: „ — Ngoài chứng viêm vùng chậu, đau vùng chậu còn là 
® Các triệu chứng mãn kinh, chắng hạn như suy dấu hiệu của nhiều bệnh lý khác như: 
buồng trứng sớm. - : 


® Chứng rậm lông, xảy ra trong hội chứng buồng $ VIỆT CEAUD: 


trứng đa nang. ® Thai ngoài tử cung. 
— Ngoài ra, có thể cần tiến hành một số xét nghiệm ® U nang buông trứng vỡ. 

chẩn đoán như: ® Lạc nội mạc tử cung. 

® Proiactin huyết thanh, thường tăng trong prolactin — Do đó, khi chẩn đoán viêm vùng chậu cần chẩn 
huyết. đoán loại trừ các bệnh lý trên. 

e FSH/LH huyết thanh, tăng trong trường hợp mãn —_ Đau vùng chậu tái phát nhiều lần rất có thể là dấu 
kinh sớm. hiệu của lạc nội mạc tử cung, nhất là khi không đáp 

® Tes¿osterone huyết thanh, thường tăng nhẹ cùng ứng với điều trị bằng kháng sinh. 
với LH và đôi khi prolactin trong hội chứng buồng — Chẩn đoán xác định viêm vùng chậu qua một số xét 
trứng đa nang. nghiệm các bệnh phẩm như: 


® T4 huyết thanh. ® Vùng âm đạo sâu 


Xử trí ® Niêm mạc cổ tử cung. 
® Chiamydio trong môi trường vận chuyển đặc biệt, 


— Nếu các xét nghiệm máu cho kết quả bình thường, sàng /TREPđu00 


vô kinh có thể là do vùng dưới đổi. Bệnh nhân nên 

được giải thích trấn an là hiện tượng vô kinh rồi sẽ Điều trí 

qua đi và kinh nguyệt sẽ trở lại như trước. .~ ‹ 

— Điều trị bằng kháng sinh, bao vây cả bệnh lậu, 
chlamydia và khả năng nhiễm khuẩn bao gồm cả 
các loại vi khuẩn hiếu khí và ky khí. 


— Nếu các xét nghiệm máu cho kết quả bất thường, 
chuyển chuyên khoa thích hợp. 


338 359 


Cẩm nang y khoa thực hành 








—_ Sử dụng đoxyeyclin 100mg mỗi ngày 2 lần, liên tục 
trong 2 tuần, cùng với metronidazol 400mg mỗi 
ngày 2 lần, liên tục trong 5 ngày. 


— Nếu phân lập được lậu cầu, dùng thêm một liêu 
dmoxycillin 3g hoặc ciproffoxdcin (C¡ïffox) 500mg. 


— Nếu dùng dụng cụ tránh thai đặt trong tử cung, có 
thể để nguyên trong thời gian điều trị. 


— Điều trị cả cho người bạn tình bằng doxyeyeln 
100mg, mỗi ngày một lần, liên tục trong 10 ngày. 


— Nếu đau rất nghiêm trọng hoặc đáp ứng kém với 
điều trị bằng kháng sinh, nên để nghị chuyển 
chuyên khoa. 


KHÍ HƯ VÀ CÁC BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC 


Khí hư là từ chỉ chung các chất tiết bất thường chảy ra 
từ âm đạo. Nguyên nhân gây khí hư thường gặp nhất là 
nhiễm nấm Candida và Gardnerella. Trong hầu hết các 
trường hợp, cân chẩn đoán loại trừ trầy xước cổ tử cung 
hay có đị vật trong âm đạo. Lấy bệnh phẩm vùng sâu âm 
đạo, và bệnh phẩm cổ tử cung hay niệu đạo nếu nghi ngờ 
bệnh lậu. 

Nam giới đôi khi cũng có dịch thải từ niệu đạo, và tất 
cả những trường hợp này đều nên đến khám tại chuyên 
khoa sinh dục-tiết niệu. 


340 


Phụ khoa 








Nhiễm nốm Cœndidg 


Trong cơ thể người phụ nữ bình thường, nấm Candida 
vẫn thường có ở âm đạo và ở miệng, nhưng không gây 
bệnh vì chịu sự kiểm soát của một số vi khuẩn khác cũng 
như hệ miễn dịch cơ thể. Nếu vì một lý do nào đó, môi 
trường vi khuẩn thay đổi hoặc hệ miễn dịch cơ thể suy 
yếu, nấm Candida sẽ bắt đầu gây bệnh. Bệnh lây lan qua 
đường tình dục. 


Triệu chứng điển hình là âm đạo ngứa ngáy và tiết ra 
nhiều chất thải màu trắng, đóng bựa, thường kèm theo 
tiểu tiện khó và giao hợp đau. 


Điều trị bằng một loại /midazol, chẳng hạn như 
clotrimazol 200mg đặt trong âm đạo vào ban đêm, liên 
tục trong 3 đêm. Kem cỉotrinazol 1% có thể dùng kèm để 
giảm ngứa âm đạo. 


Mặc dù bệnh đáp ứng tốt khi được điều trị như trên, 
nhưng khả năng tái phát nhiều lần rất thường xảy ra, 
cần xử trí như sau: 


— Hướng dẫn bệnh nhân về những điều nên tránh, 
chẳng hạn như tránh dùng các loại đô lót bằng nylon 
hoặc quá chật, tránh dùng các loại xà phòng thơm, 
tránh giao hợp trong suốt quá trình điều trị... 


— Để nghị điều trị đồng thời cho người có quan hệ 
tình dục với bệnh nhân. 


341 


Cẩm nang y khoa thực hành 








— Nếu cần, dùng thuốc chống nấm dạng viên uống, 
chẳng hạn như i#rœconazol 200mg, ngày 2 lần, chỉ 
dùng trong 1 ngày. 

—_ Điều trị dự phòng gián đoạn, chẳng hạn như đặt 
¿midazol vào âm đạo mỗi tuần một lần. 

— Nếu có khả năng nhiễm nấm Cœnd¡¿da do dùng 
thuốc kháng sinh (làm rối loạn môi trường vi khuẩn 
thường trú ở am đạo), có thể điều trị dự phòng bằng 
thuốc đặt âm đạo. 

— Nếu có liên quan đến giao hợp, có thể đặt thuốc vào 
âm đạo sau khi giao hợp. 

— Nếu một trường hợp tái phát trước đây đã được 
chẩn đoán bằng nuôi cấy, xác định được do nấm 
Candida hoặc Gardnerelia, điều trị tái phát không 
cần chẩn đoán vẫn là hợp lý, và chỉ cân lấy bệnh 
phẩm nếu như việc điều trị không làm các triệu 
chứng mất đi. 


Nhiễm nốm Gordnerello 


Nhiễm nấm Gœrdnerella thường được cho là không lây 
lan qua đường tình dục. Biểu hiện đặc trưng là chất tiết 
từ âm đạo có màu xám hay vàng, hơi loãng và có bọt, có 
mùi tanh. 


Điều trị 
—_ Dùng Mefronidazol 400mg mỗi ngày 2 lần, liên tục 
trong 7 ngày. 
342 


Phụ khoa 








— Nếu các triệu chứng tái phát, có thể cần điều trị 
đồng thời cho người có quan hệ tình dục với bệnh 
nhân. 


Nhiễm Trichomongds 


Nhiễm Trichomonas là bệnh lây qua đường tình dục, 
nhưng đôi khi cũng lây gián tiếp qua việc dùng chung các 
đồ dùng cá nhân với người bệnh. Bệnh cũng có thể lây từ 
mẹ sang con trong quá trình sinh nở. 

Trichomonøs là một loại động vật nguyên sinh (vi sinh 
vật đơn bào). Nhiễm Trichomonas thường gây ra viêm âm 
đạo, với biểu hiện là chất tiết từ âm đạo hơi đặc, có mùi 
hôi, có màu hơi xanh hoặc hơi vàng và có bọt. Người bệnh 
thường đau khi giao hợp. 


Điều trị 
—_ Dùng Meironidazol 400mg mỗi ngày 2 lần, liên tục 
trong 7 ngày. 
— Cần phải điều trị đồng thời cho người có quan hệ 
tình dục với bệnh nhân để tránh tái phát. 
Chiamydia 


Chlamydia lây truyền qua đường tình dục và là một 
trong những nguyên nhân chính gây viêm vùng chậu. 
Phân lập đòi hỏi phương pháp cấy tế bào mà trong 
nhiều trường hợp điều kiện không cho phép. Liệu trình 


345 


Cẩm nang y khoa thực hành 





chuẩn điều trị viêm vùng chậu cũng bao gồm cả điều trị 
Chiamydia. 
Điều trị 

- Dùng oxyeyclin 100mg mỗi ngày 2 lần hoặc 


erythromuycin 500mg mỗi ngày 4 lần, liên tục trong 
10 ngày. 


— Sau khi điều trị cần tiến hành thử nghiệm xác định 
kết quả điều trị. 


Bệnh lậu (gonorrheo) 


Bệnh lậu lây truyền qua đường tình dục, là một bệnh 
phổ biến trên khắp thế giới. Bệnh gây ra do vi khuẩn 
Neisseria gonorrhoeae, đôi khi cũng có thể lây từ mẹ sang 
con trong quá trình sinh nở. Riêng tại Hoa Kỳ, mỗi năm 
có khoảng 356.000 trường hợp mắc bệnh này. Bệnh nhân 
nên được chuyển đến chuyên khoa tiết niệu-sinh dục. 

Thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2 - 10 ngày. Các triệu 
chứng phát bệnh thường là có dịch tiết trắng như mủ 
chảy ra từ âm đạo, tiểu tiện đau rát. 


Bệnh lậu không điều trị kịp thời có thể lan sang nhiều 
cơ quan khác như gây viêm tuyến tiền liệt, viêm mào 
tỉnh-tinh hoàn... Phụ nữ bị viêm phần phụ có thể dẫn 
đến thai ngoài tử cung hay vô sinh. Vi khuẩn cũng có thể 
theo đường máu gây viêm khớp, nhiễm trùng máu, gây 
tổn thương não, tim... Có nguy cơ gây tử vong. 


Chẩn đoán xác định dựa vào xét nghiệm tìm vi khuẩn 
gây bệnh ở niệu đạo, cổ tử cung, trực tràng... khi có các 


344 


Phụ khoa 





triệu chứng như chất tiết âm đạo màu trắng như mủ, tiểu 
tiện đau buốt... 


Điều trị 

—_ Khi có điều kiện, nên chuyển đến điều trị tại bệnh 
viện chuyên khoa tiết niệu-sinh dục. 

— Amoxyciliin 3g, dùng đơn độc. Nếu có dấu hiệu kháng 
thuốc hoặc bệnh nhân dị ứng với nhóm penicilin, 
có thể thay bằng Cefofaxim, Ciprofloxocin hoặc 
Specfinomuycin. 

—_ Nên điều trị đồng thời cho người có quan hệ tình dục 
với bệnh nhân, ngay cả khi không có triệu chứng 
bệnh. 

— Sau đợt điều trị, cần xét nghiệm để xác định kết 
quả điều trị. 


Mụn cóc sinh dục 

Là những mụn cóc mềm nằm bên trong hay quanh âm 
hộ, hậu môn, dương vật, thường gọi là mồng gờ. Mụn cóc 
sinh dục gây ra do một loại u¿rus có tên là Pơpilloma. 
Nhóm uirus này hiện đã được biết có đến hơn ð0 chủng 
khác nhau gây bệnh ở người. Chủng u;rus gây ra mụn 
cóc sinh dục là chủng thứ 6, ngoài ra còn có các chủng 
đặc biệt là chủng thứ 2 gây mụn cóc trong lòng bàn tay, 
chủng thứ 13 gây các tổn thương ở miệng, chủng thứ 
16 và 18 có khả năng liên quan đến ung thư, và một số 
chủng khác gây các bệnh hiếm gặp ở da, có khả năng 
phát triển ung thư. 


345 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Mụn cóc sinh dục lây truyền qua đường tình dục. Từ lúc 
nhiễm 0irus cho đến khi xuất hiện mụn cóc — thời gian ủ 
bệnh -— có thể kéo dài đến 18 tháng. Mụn thường không 
gây đau nhưng cần phải điều trị tích cực vì hiện nay nó 
được cho là có liên quan đến ung thư cổ tử cung. 


Điều trị 
— Dùng podophyilin 25% bôi trực tiếp lên mụn cóc. 
Tránh dùng thuốc này khi có thai. Bôi thuốc cách 
khoảng từ 3 — 7 ngày. 


— Cần điều trị đồng thời cho người có quan hệ tình 
dục với bệnh nhân, nếu không sẽ rất dễ tái phát do 
nhiễm bệnh qua lại. 

—_ Trong một số trường hợp có thể cần phẫu thuật cắt 
bỏ. 

— Nên thực hiện xét nghiệm kính phết hằng năm nếu 
chẩn đoán là có mụn cóc sinh dục. 

— Hướng dẫn bệnh nhân sử dụng bao cao su khi giao 
hợp như một biện pháp phòng bệnh nếu xét thấy có 
nguy cơ lây nhiễm. 


Herpes sinh dục 

Herpes sinh dục, hay thường gọi là mụn rộp sinh dục, 
là bệnh gây ra do 0irus herpes, tạo thành nhiều nốt phát 
ban đau ở cơ quan sinh dục. Các nốt này thường nổi lên 
thành từng đợt. Tuy vậy, đa số trường hợp nhiễm 0izus 


346 


Phụ khoa 





herpes không bộc lộ triệu chứng gì. Riêng tại Hoa Kỳ, 
người ta ước tính có khoảng 20% dân số trên 12 tuổi là 
có nhiễm uirus herpes, và khoảng 90% trong số đó hoàn 
toàn không biết mình đang mang 0irus. 


Trong những trường hợp uirus thực sự gây bệnh, thời 
gian ủ bệnh thường là khoảng 1 tuân. Một số trường hợp 
khác có thể kéo dài cả năm từ lúc nhiễm uirus cho đến 
khi phát bệnh. 


Khi phát bệnh, người bệnh thấy ngứa ngáy, có cảm 
giác bỏng rát và nổi lên nhiều mụn nước nhỏ ở vùng cơ 
quan sinh dục. Các mụn nước này sau đó vỡ ra, để lại 
những vết loét nhỏ, rất đau. Các vết loét thường lành sau 
khoảng 10 — 21 ngày. Hạch bạch huyết vùng bẹn có thể 
sưng to và đau. Người bệnh mệt mỏi, đau đầu và sốt. Phụ 
nữ thường đau khi tiểu tiện vì nước tiểu dính vào những 
chỗ loét. 


Bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhưng cũng có 
khoảng 1/3 số trường hợp nhiễm bệnh qua các tổn thương 
ở miệng. 


Điều trị 
— Cho đến nay, bệnh này vẫn được xác định là không 
thể điều trị dứt hoàn toàn, mà chỉ có thể ngăn ngừa 
khi chưa nhiễm 0irus hoặc cố gắng làm giảm nhẹ 
đi mức độ nghiêm trọng của căn bệnh mà thôi. Vì 
thế, khả năng phải chịu đựng những đợt tái phát là 
thường gặp. 


347 


Cẩm nang y khoa thực hành 








348 


Rửa bằng dung dịch muối pha loãng (một muỗng cà 
phê muối pha trong nửa lít nước) hoặc đắp nước đá 
lên chỗ đau có thể giúp làm giảm nhẹ cảm giác khó 
chịu. 

Dùng thuốc giảm đau với liều thích hợp. 


Dùng Vaiøœcielouir 500mg mỗi ngày 2 lần, liên tục 
trong ð ngày, bắt đầu trong vòng 7 ngày kể từ khi 
có các triệu chứng bệnh đầu tiên, càng sớm càng 
tốt. 


Thuốc kháng uirus như ơeyclouir giúp vết loét bớt 
đau và mau lành hơn. 


Các đợt tái phát thường dễ xuất hiện khi người 
bệnh có tâm lý lo lắng, buôn bực, hoặc trước chu kỳ 
kinh nguyệt, sau khi giao hợp, sau khi tắm nắng, 
hoặc thường gặp nhất là khi sức khỏe suy yếu. Các 
đợt tái phát thường khỏi nhanh không cần điều trị, 
nhưng nếu nghiêm trọng có thể dùng thuốc giảm 
đau, kem bôi øeyciouir hoặc Vaïaciclouir dạng viên 
uống với liều như trên, sử dụng ngay trong vòng 48 
giờ kể từ khi bắt đầu các triệu chứng. 

Nếu tái phát thường xuyên và nghiêm trọng, dùng 
œeyclouir dạng viên uống với liều thấp (200 - 400mg, 
mỗi ngày 2 lần. Cần có sự theo dõi của bác sĩ. 


Phụ nữ có thai có tiền sử herpes sinh dục cần phải 
lấy bệnh phẩm tìm 0irus vào cuối thai kỳ, vì herpes 


Phụ khoa 








sơ sinh có thể xảy ra cho đứa trẻ ngay cả khi người 
mẹ không biểu hiện triệu chứng gì. 


HẬM LÔNG 

Là tình trạng bất thường xuất hiện ở phụ nữ, làm 
cho họ có nhiều lông ở một số vị trí giống như nam giới, 
chẳng hạn như trên mặt, thân hình và các chỉ. 


Nguyên nhôn 


Đa số trường hợp phụ nữ rậm lông là do thể tạng, 
đặc biệt là phụ nữ Ấn Độ, miền nam châu Âu... 
Đây là những trường hợp rậm lông mang tính di 
truyền trong gia đình, đôi khi xuất hiện sau khi 
mãn kinh. 


Nguyên nhân gây rậm lông có thể là do tăng chuyển 
hóa androgen (nội tiết tố nam), làm cho chất này có 
nông độ cao bất thường trong máu. 


Cũng có thể do dùng thuốc s¿eroid đồng hóa. 


Rậm lông cũng có thể là một trong các triệu chứng 
của hội chứng buông trứng đa nang. 


Tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh. 


Chổn đoón 


Chẩn đoán chủ yếu là dựa vào các triệu chứng kèm 
theo để loại trừ các bệnh liên quan. Chú ý đến các 
triệu chứng như vô kinh, thiểu kinh, phát triển nam 
tính... 


349 


Cẩm nang y khoa thực hành 








— Nên kiểm tra huyết thanh /es£osterone. Nếu kết quả 
tăng cao, nên chuyển chuyên khoa. 


— Nếu không có bất cứ triệu chứng nào đi kèm, rậm 
lông không cần thiết được xem là một bệnh lý, và 
do đó việc điều trị chỉ mang tính thẩm mỹ. 


Điều trị 
khi không có triệu chứng kèm theo và mức độ rậm 
lông không quá nghiêm trọng, điều trị chủ yếu bằng 
các biện pháp thẩm mỹ như cạo, làm nhạt màu 
hoặc mất màu lông, bôi các loại kem làm rụng lông. 
Tuy nhiên, phương pháp duy nhất để làm mất lông 
vĩnh viễn là điện phân. 

—_ Khi có kèm theo các triệu chứng, cố gắng chẩn đoán 
phân biệt các bệnh liên quan. Kiểm tra huyết thanh 
testosterone và chuyển đến chuyên khoa khi có kết 
quả bất thường. 

— Khi không có triệu chứng kèm theo nhưng mức độ 
rậm lông quá nghiêm trọng gây khó chịu, kiểm tra 
huyết thanh ứeséosterone và chuyển đến chuyên 
khoa khi có kết quả bất thường. Có thể để nghị 
điều trị bằng điện phân. 


PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ VÚ 


Ủng thư vú và ung thư cổ tử cung là 2 loại ung thư 
thường gặp nhất ở phụ nữ nước ta. Ung thư vú có khả 
năng điều trị tốt nếu được phát hiện sớm. Nếu phát hiện 


350 


Phụ khoa 








vào lúc khối ung thư đã quá lớn, việc điều trị sẽ rất khó 
khăn, tốn kém nhiều và ít mang lại hiệu quả. Ủng thư vú 
thường gặp nhất ở phụ nữ trong độ tuổi 35 — 45, hiếm khi 
gặp ở những độ tuổi khác, nhất là dưới 30. 


Ủng thư vú thường xuất hiện dưới dạng một khối u 
cứng, dường như cố định và không gây đau trong vú. Giai 
đoạn này không gây ra bất cứ khó chịu nào cho người 
bệnh, vì thế ít được chú ý đến và khối u âm thầm phát 
triển. 


Việc phát hiện sớm ung thư vú không khó khăn, chỉ 
cần người phụ nữ có một số hiểu biết cơ bản và tập thói 
quen thường xuyên tự khám vú - tốt nhất là mỗi tháng 
một lần - để phát hiện các bất thường. Việc chẩn đoán 
xác định tất nhiên là cần có những xét nghiệm chuyên 
môn tiếp theo sau đó, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là 
sự phát hiện kịp thời của chính bản thân người bệnh. 


Tự khám vú 

—_ Thực hiện tự khám vú vào thời điểm không có kinh 
nguyệt, vì tuyến vú thường căng trong các giai đoạn 
hành kinh. 

—_ Trước hết, đứng trước gương và quan sát kỹ hai vú. 
Lúc đầu đứng thẳng, sau đó hơi nghiêng người ra 
trước. Cố gắng phát hiện: 
® Sự khác biệt bất thường về kích thước và hình 

dạng của 2 vú. Lưu ý là vú bên thuận tay (chẳng 


351 


Cẩm nang y khoa thực hành 








hạn tay phải) thường hơi lớn hơn một chút, điều 
này không có gì bất thường. 

® Quan sát bề mặt da trên 2 vú, tìm những chỗ lõm 
xuống hoặc sẵn sùi, khác thường. 

® Quan sát núm vú để tìm các vết loét hoặc rỉ nước, 
thường có thể là màu vàng hoặc đỏ như máu. Có 
thể dùng ngón tay ấn nhẹ quanh quầng vú và 
núm vú để phát hiện. 

—_ Sau đó, tiếp tục khám vú bằng tay. Với tư thế nằm 
ngửa, dùng một cái gối kê dưới vai phải, tay phải dơ 
lên đầu, dùng các ngón tay trái lần lượt ấn nhẹ lên 
từng vùng của vú phải để dò tìm những chỗ tạo cảm 
giác nổi cộm. Đổi ngược tư thế về bên trái, dùng tay 
phải để khám vú trái. Chú ý chỉ dùng các ngón tay 
ấn nhẹ xuống, không bóp nặn, vì khi bóp nặn thì 
có thể bị nhầm lẫn khi cảm thấy mô tuyến vú hơi 
cứng. 


— Cuối cùng, vẫn ở tư thế nằm ngửa, dùng tay phải 
khám nách trái và dùng tay trái khám nách phải 
để tìm xem có chỗ nào nổi cộm bất thường trong 
nách hay không. 


Việc tự khám vú như trên rất đơn giản, dễ làm, nhưng 
là biện pháp hữu hiệu nhất để phát hiện sớm các trường 
hợp ung thư vú. Dĩ nhiên, không phải tất cả các khối u 
bất thường được phát hiện ở vú đều là ung thư. Trong 
nhiều trường hợp, đó có thể chỉ là những bướu lành (bướu 
sợi-tuyến) hoặc những trường hợp khác như nang vú, sợi 


352 


Phụ khoa 








bọc... Tuy nhiên, sự phát hiện sớm một trường hợp ung 
thư vú có ý nghĩa rất quan trọng đến nỗi chúng ta có thể 
chấp nhận những nhầm lẫn còn hơn là bỏ sót một khối 
ung thư để cho nó âm thầm phát triển. Việc chẩn đoán 
xác định thường phải do bác sĩ chuyên khoa thực hiện, 
qua một số kết quả xét nghiệm chẩn đoán như siêu âm, X 
quang vú (chụp nhũ ảnh)... 


MMÃN KINH 


Mãn kinh là hiện tượng chấm dứt kinh nguyệt, xảy 
ra tự nhiên ở phụ nữ trong độ tuổi từ 45 —- 55, do buông 
trứng không còn trứng rụng (suy buông trứng), dẫn đến 
việc giảm mạnh nội tiết tố esírogen và tăng ơndrogen, 
8Øonadofropin trong máu. Sự giảm mạnh esirogen là 
nguyên nhân gây ra các rối loạn khi mãn kinh. 


Chổn đoón 


— Chẩn đoán xác định một trường hợp mãn kinh chủ 
yếu dựa vào các triệu chứng biểu hiện: bốc hỏa (làm 
da mặt đỏ, nóng bừng) và vã mô hôi, âm đạo khô, 
giao hợp đau... kèm theo một số triệu chứng tâm lý 
như lo âu, trầm cảm... 
® Khoảng 70% phụ nữ khi mãn kinh trải qua triệu 
chứng nóng bừng mặt và vã mồ hôi về đêm, có 
thể kéo dài từ 2 — 5 năm hoặc lâu hơn. 

® Phần lớn phụ nữ khi mãn kinh xảy ra triệu chứng 
khô âm đạo. Sự suy giảm esrogen làm cho lớp 


355 


Cẩm nang y khoa thực hành 








niêm mạc âm đạo bị teo mỏng, âm đạo dễ nhiễm 
trùng và đau khi giao hợp. 

® Trong một số trường hợp khác, phần cổ bàng 
quang và niệu đạo cũng bị teo, có thể gây ra hội 
chứng niệu đạo, làm người bệnh có cảm giác đầy 
bàng quang và muốn đi tiểu liên tục. 

® Các rối loạn khác thường gặp là rối loạn giấc ngủ, 
hay quên, mất khả năng tập trung, dễ khóc, lo 
lắng, chán sinh hoạt tình dục... 

Cần chẩn đoán loại trừ các trường hợp đặc biệt 

như: 


® Có thai. 


® Rối loạn chức năng tuyến giáp. 


— Ngoài ra, cần kiểm tra huyết thanh FSH (Œ0öi//cle 


354 


stưmulating hormone) khi chẩn đoán nghỉ ngờ ở các 

đối tượng: 

® Phụ nữ đã cắt bỏ tử cung. 

® Phụ nữ sử dụng viên tránh thai kết hợp (COCP) 
hoặc liệu pháp thay thế hormon (HRT) và thường 
xuyên xảy ra hiện tượng chảy máu thu hôi, tương 
tự như máu kinh nguyệt. 

® Phụ nữ đã từng bị vô kinh do dùng viên tránh 
thai chỉ có progesteron (POP). 

® Những người bị thiểu kinh hoặc vô kinh và những 
triệu chứng mãn kinh sớm, trước tuổi 4ð. 

Nếu huyết thanh FSH > 20U/1ít thì chẩn đoán xác 


Phụ khoa 








định là mãn kinh, nhưng ngay cả một mức độ tăng 
nhẹ thôi cũng có thể gợi ý khả năng này. 


Các triệu chứng rối loạn chuyển hóa sau thời kỳ 
mãn kinh thường xuất hiện rất trễ, có thể trong 
khoảng 10 — 15 năm sau đó, chẳng hạn như chứng 
loãng xương làm xương dễ gãy, tăng tích tụ mỡ làm 
tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và nguy cơ mắc các 
bệnh động mạch vành, các cơn đột quy tim mạch... 


Điều trị 


Cung cấp cho bệnh nhân những hiểu biết cần thiết 
về hiện tượng mãn kinh, giải thích để họ biết rằng 
đây là một chuyển biến tự nhiên không thể tránh 
khỏi, và không có gì phải lo lắng về những thay đổi 
trong cơ thể. 

Hướng dẫn bệnh nhân về sự thích nghi với những 
thay đổi và tạo một môi trường tình cảm, tâm lý 
thích hợp, giảm bớt những căng thẳng trong đời 
sống vào giai đoạn mãn kinh. 


Dự phòng các bệnh tim mạch và bệnh loãng xương 
bằng các biện pháp thích hợp. 


Trong những trường hợp các triệu chứng mãn kinh 
quá nghiêm trọng, việc điều trị có thể thực hiện 
bằng cách sử dụng hormon thay thế, nghĩa là cung 
cấp một lượng esfrogen cho cơ thể để làm giảm nhẹ 
các triệu chứng do suy giảm es¿rogen. Một số bệnh 


355 


Cẩm nang y khoa thực hành 





nhân không thể sử dụng liệu pháp thay thế hormon 
này, chẳng hạn như do bị ung thư vú, có thể sử dụng 
các loại thuốc chẹn öeid. 


—_ Các trường hợp chảy máu âm đạo không đều, chảy 
máu rất nhiều hoặc gây đau đều không phải dấu 
hiệu bình thường của mãn kinh, cần chuyển ngay 
đến bác sĩ chuyên khoa để tìm hiểu nguyên nhân, 
có thể cân phải sinh thiết nội mạc tử cung. 


—_ Chảy máu âm đạo ngày càng ít dần đi khi đến gần 
độ tuổi mãn kinh. Bất kỳ trường hợp chảy máu âm 
đạo nào xảy ra khoảng 6 tháng hoặc lâu hơn nữa 
sau kỳ kinh nguyệt cuối cùng đều cần phải chuyển 
ngay đến bác sĩ chuyên khoa để chẩn đoán loại trừ 
các bệnh ác tính. 


LIỆU PHÁP THAY THẾ HORMON (HRT) 


Việc sử dụng liệu pháp thay thế hormon, ngoài khả 
năng làm giảm nhẹ các triệu chứng của mãn kinh còn 
giúp ngăn ngừa các nguy cơ liên quan đến những rối loạn 
sau khi mãn kinh, chẳng hạn như chứng loãng xương và 
các bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch... Vì thế, liệu pháp 
này nên được cân nhắc sử dụng cho tất cả phụ nữ vào các 
giai đoạn tiền mãn kinh, hậu mãn kinh, và nhất là những 
phụ nữ mãn kinh sớm. 

kstrogen được sử dụng đơn độc sẽ kích thích nội mạc tử 
cung, có thể dẫn đến tăng sản nội mạc tử cung hoặc làm 
gia tăng nguy cơ ung thư thân tử cung. Do đó, trong liệu 


356 


Phụ khoa 





pháp thay thế »ormon, người ta thường dùng esírogen 
kèm theo với progesteron để giảm thiểu nguy cơ trên. 


Sử dụng liệu phóp thay thế hormon (HRT) 

Thuốc có thể được sử dụng ở dạng viên uống, miếng 
dán trên da, hoặc dạng kem bôi ngoài da, với cùng một 
mục đích là cung cấp đều đặn es¿rogen cho cơ thể theo 
một liều lượng đã tính toán trước. 

— Nếu dùng loại viên uống, liệu trình cho mỗi tháng 

thường là: 

® Từ ngày đầu tiên đến ngày thứ 14 của chu kỳ kinh 
nguyệt, dùng viên uống esirogen. 

® Trong 10 ngày tiếp theo, dùng viên uống 
progesferon. 

® Sau đó ngừng thuốc hoàn toàn trong những ngày 
còn lại của kỳ kinh, khoảng 1 tuần. Để người dùng 
thuốc dễ nhớ, thuận tiện hơn trong việc dùng 
thuốc, đôi khi nhà sản xuất cũng kèm theo vỉ thuốc 
những viên giả dược (piœcebo — viên thuốc hoàn 
toàn không có hoạt tính) để uống vào những ngày 
này. Trong giai đoạn này thường xảy ra chảy máu 
âm đạo, nhưng không phải kinh nguyệt tự nhiên 
mà hoàn toàn là do tác dụng của việc dùng thuốc, 
được gọi là “chđy móứu thu hôi”, với lượng máu có 
màu nhạt hơn, ít hơn kinh nguyệt bình thường và 
chỉ kéo dài 2 hoặc 3 ngày. Chảy máu nhiều và kéo 


357 


Cẩm nang y khoa thực hành 








358 


dài là một dấu hiệu bất thường và cần phải đến 
khám ngay với bác sĩ chuyên khoa. 
Nếu dùng miếng dán trên da, es¿rogen trong miếng 
dán sẽ được giải phóng dần dần trực tiếp vào máu, 
không qua gan, và người bệnh cần được cho uống 
kèm progesteron. 


Cũng có thể dùng dạng miếng cấy dưới da, với 
khả năng giải phóng dần dần một lượng esfrogen 
ổn định vào máu, và phải cấy lại sau khoảng vài 
tháng. Các dạng cấy dưới da và dán trên da thường 
đắt tiền hơn so với dạng viên uống. 


Để điều trị các triệu chứng như khô âm đạo, có thể 
dùng dạng kem để bôi trực tiếp vào âm đạo. Thuốc 
sẽ thấm qua da và nhanh chóng đi vào máu. Tuy 
nhiên, giải pháp này thường chỉ được dùng ngắn 
hạn. 


Một số tác dụng phụ có thể xuất hiện, chẳng hạn 
như căng đau vú, ứ nước, căng bắp chân... 


Thời gian điều trị thường là từ 2 —- 5 năm. Cần 
thường xuyên thực hiện một cách đều đặn các xét 
nghiệm như: kiểm tra cân nặng, huyết áp, khám vú 
và vùng chậu, làm kính phết cổ tử cung, sinh thiết 
nội mạc tử cung... Các xét nghiệm này giúp bác sĩ 
điều trị theo dõi những chuyển biến về sức khỏe 
của người bệnh, cũng như phát hiện kịp thời bất 


Phụ khoa 








cứ trường hợp bất thường nào, nhất là khả năng bị 
ung thư. 


Trong một số trường hợp, liệu pháp thay thế bormon 
không thể được chỉ định vì có thể mang lại một số 
nguy cơ khác cho người bệnh, chẳng hạn như làm 
đông máu bất thường, gia tăng khả năng bị ung 
thư hoặc tái phát ung thư. Một cách cụ thể, liệu 
pháp thay thế hormon không được chỉ định trong 
các trường hợp sau: 


® Người nghiện thuốc lá nặng. 

® Người bệnh thuyên tắc mạch. 

® Người bị bệnh ở gan hoặc thận nghiêm trọng. 

® Người bị bệnh túi mật. 

® Người cao huyết áp nặng. 

® Người có các khối u ác tính ở vú hay nội mạc tử 
cung. 

® Người bị xơ cứng tai, vì có thể trở nên nghiêm 


trọng hơn khi dùng liệu pháp này. 


Ưu vò nhược điểm của liệu phóp thay thế hormon 


—_ Một số ưu điểm có thể nhận thấy là: 


® Điều trị hiệu quả các triệu chứng bộc lộ rõ của giai 
đoạn mãn kinh. 

® Ngăn ngừa được bệnh loãng xương, các bệnh tim 
mạch, xơ vữa động mạch... 


—_ Một số nhược điểm của liệu pháp này là: 


359 


Cẩm nang y khoa thực hành 





® Hiện tượng chảy máu âm đạo trở lại một cách 
đều đặn theo quy trình dùng thuốc, xảy ra ở rất 
nhiều phụ nữ còn tử cung. Hiện tượng này thường 
được gọi là sự “chảy máu thu hôi”, bắt đầu ngay 
sau khi ngừng thuốc proges¿eron, thường kéo dài 
chỉ vài ba ngày, với lượng máu có màu nhạt hơn 
và ít hơn kinh nguyệt bình thường. Một số phụ 
nữ mãn kinh thấy khó chịu với hiện tượng này, vì 
họ nghĩ rằng sau khi mãn kinh họ có quyển đòi 
hỏi được “sạch sẽ”. Trong thực tế, nếu điều chỉnh 
hàm lượng thuốc đang sử dụng sẽ có thể làm giảm 
hoặc mất đi hiện tượng này. Nhưng các chuyên 
gia y tế cho rằng như vậy sẽ không có lợi cho khả 
năng ngăn ngừa bệnh tim. 

® Tăng nhẹ nguy cơ ung thư vú, liên quan đến thời 
gian dùng thuốc. 


Những điều cồn lưu ý 


360 


Estrogen chỉ nên dùng với liều lượng duy trì thấp 
nhất vừa đủ để có hiệu quả. 

Sử dụng øsirogen liên tục mỗi ngày chỉ nên áp dụng 
cho những phụ nữ đã cắt bỏ tử cung, chẳng hạn với 
liều dùng Premeørin 0,625 — 1,25mg mỗi ngày. 

Các phụ nữ còn tử cung nên được cho dùng kết hợp 
estrogen với progesteron. Liệu trình điều trị thường 
được sử dụng là dùng es/rogen liên tục trong 14 ngày 
đầu, sau đó là khoảng 10 ngày dùng progesferon. 


Phụ khoa 





Liệu trình này sẽ tạo ra sự chảy máu âm đạo đều 
đặn mỗi tháng, tương tự như kinh nguyệt. Các chế 
phẩm thường dùng là: Nuuele hay Prempab-C. 


Một số dạng thuốc mới có thể tạo ra chu kỳ chảy 
máu âm đạo 3 tháng 1 lần (như Tridestra). Loại 
thuốc này nên được dùng cho những phụ nữ vào giai 
đoạn tiền mãn kinh, có thể làm cho các triệu chứng 
kinh nguyệt xuất hiện trở lại vào giai đoạn ngừng 
thuốc ở cuối chu kỳ (hoặc giai đoạn dùng giả dược). 


Một số dạng thuốc mới kết hợp dùng liên tục 
estrogen và progesteron, làm đứt hẳn hiện tượng 
chảy máu âm đạo (như Premique, Kiiofem). Cách 
dùng thuốc liên tục này chỉ nên dùng cho những 
phụ nữ sau mãn kinh ít nhất là 1 năm. Trong giai 
đoạn bắt đầu dùng thuốc, có thể có chảy máu âm 
đạo bất thường do tác dụng phụ thường gặp của 
thuốc. Nhưng nếu chảy máu kéo dài, cần chẩn đoán 
loại trừ những bất thường ở nội mạc tử cung, và 
nên cân nhắc chuyển sang cách dùng thuốc theo 
chu kỳ như trước đây. 


Viên uống tránh thai kết hợp (COCP) được dùng 
với liều thấp cũng có hiệu quả giống như liệu pháp 
thay thế hormon, cũng giúp tránh được bệnh loãng 
xương. Với những phụ nữ khỏe mạnh và không hút 
thuốc, có thể chỉ định dùng thuốc này cho đến khi 
mãn kinh. 


361 


Cẩm nang y khoa thực hành 








362 


Tibolone phối hợp hoạt tính esirogen, progesteron 
và øndrogen yếu, không tạo ra hiện tượng chảy máu 
âm đạo, nhưng tác dụng phụ thường gặp là rỉ những 
vết máu nhỏ. 


em esfrogen dùng bôi vào âm đạo trong những 
trường hợp có vấn đề về tiết niệu-sinh dục và người 
bệnh không muốn dùng dạng viên uống hoặc bị 
chống chỉ định. Thực ra, thuốc vẫn được hấp thụ 
để có tác dụng toàn thân, và nếu sử dụng trong 
một thời gian dài vẫn cần phải kèm theo viên uống 
progesteron từ 10 — 14 ngày mỗi tháng để chống lại 
sự tăng sản nội mạc tử cung. 


Trong thời gian sử dụng liệu pháp thay thế hormon, 

người bệnh cân được theo dõi trong thời gian 3 

tháng, sau đó là kiểm tra định kỳ 6 tháng hoặc mỗi 

năm một lần. Mục đích theo dõi và kiểm tra nhằm 

phát hiện những dấu hiệu bất thường, với một số 

yêu câu như: 

® Phát hiện các trường hợp chảy máu âm đạo bất 
thường. Tình trạng chảy máu âm đạo bất thường 
là phổ biến trong khoảng 2 —- 3 tháng đầu tiên 
dùng thuốc, nhưng sau thời gian này thì chảy máu 
âm đạo bất thường cần phải được lưu ý tìm kiếm 
nguyên nhân. 

® Một số phụ nữ còn tử cung có thể không có hiện 
tượng “chảy máu thu hôi” sau khi dùng progesteron. 


Phụ khoa 








Điều này không có gì phải lo lắng, nhưng cần loại 
trừ khả năng có thai. 

® Theo dõi các yếu tố thông thường như huyết áp, 
cân nặng. 

® Khám âm đạo, chỉ thực hiện khi có sự chảy máu 
âm đạo bất thường. 

® Kiểm tra kính phết máu. 


® Chụp nhũ ảnh (X quang vú). 


BỆNH Ở CỔ TỬ CUNG 


Cổ tử cung là bộ phận nhạy cảm với rất nhiều bệnh 
lý phổ biến ở phụ nữ. Việc theo đõi, kiểm tra sàng lọc 
thường xuyên bộ phận này có thể giúp phát hiện kịp thời 
nhiều bệnh ác tính, giúp cho việc điều trị dễ dàng và có 
hiệu quả hơn so với những trường hợp phát hiện trễ. 
- Người phụ nữ cũng cần được hướng dẫn về những 
kiến thức cơ bản để phòng ngừa ung thư cổ tử cung, 
chẳng hạn như: 
® Bỏ thuốc lá giúp hạ thấp nguy cơ bị ung thư cổ tử 
cung. 

® Gia tăng số người quan hệ tình dục sẽ làm tăng 
nguy cơ mắc bệnh. 

® Giao hợp với những người có mụn cóc sinh dục 
làm tăng nguy cơ, trừ khi có sử dụng bao cao su. 

® Phương pháp ngừa thai bằng màng ngăn âm đạo 
có thể góp phần bảo vệ cổ tử cung. 


3653 


Cẩm nang y khoa thực hành 





— Một số nguyên tắc sau đây có thể giúp phân loại các 


364 


đối tượng sàng lọc để theo dõi, kiểm tra bệnh ở cổ 
tử cung: 


® Tất cả phụ nữ trong độ tuổi từ 20 — 64, đã từng 
có quan hệ tình dục, đều phải được kiểm tra sàng 
lọc ít nhất 5 năm một lần. 


® Việc kiểm tra sàng lọc không cân thiết đối với 
những phụ nữ chưa từng có sinh hoạt tình dục. 


® Những phụ nữ từ 6ð tuổi trở lên có kết quả xét 
nghiệm kính phết âm tính không cân thiết phải 
tiếp tục theo dõi kiểm tra. Những phụ nữ từ 6ð 
tuổi trở lên chưa bao giờ làm xét nghiệm kính 
phết nên được khuyến khích thực hiện xét nghiệm 
này. 

® Các chỉ dẫn theo dõi sau đó hoặc chuyển chuyên 
khoa để soi âm đạo tùy thuộc vào kết quả xét 
nghiệm kính phết. 


Các trường hợp sau đây cần được chỉ định thực hiện 
xét nghiệm kính phết cổ tử cung: 


® Chảy máu âm đạo ngoài thời kỳ hành kinh. 
® Chảy máu âm đạo sau khi giao hợp. 


® Quan sát cổ tử cung thấy có những dấu hiệu đáng 
nghi ngờ. 


Phụ khoa 





Cóc trường hợp nhiễm trùng 


Nhiễm Trichomonas: điều trị bằng kháng sinh dạng 
viên uống. Cân điều trị cả cho người có quan hệ tình 
dục với bệnh nhân. 


Nhiễm nấm Cøndida: điều trị khi xuất hiện các 
triệu chứng. 


Nhiễm Acf#nomyces ¡israelii hoặc các chủng 
Actinom,yces khác: thường là khi có dùng dụng cụ 
tránh thai đặt trong tử cung. 


® Nếu không thấy xuất hiện triệu chứng gì, lấy 
dụng cụ tránh thai đặt trong tử cung ra, gỡ bỏ 
phần chỉ cột và gửi đi nuôi cấy để xác định. Thay 
thế ngay bằng một dụng cụ mới thường sẽ làm 
mất đi sự hiện diện của Acfinomyces. Lặp lại xét 
nghiệm kính phết sau 6 tháng, rồi sau đó là hằng 
năm. 

® Nếu có kèm theo các triệu chứng như đau vùng 
chậu, giao hợp đau, có chất tiết ra từ âm đạo, lấy 
dụng cụ tránh thai đặt trong tử cung ra, gỡ bỏ 
phần chỉ cột và gửi đi nuôi cấy và ngoáy bệnh 
phẩm cổ tử cung. Nếu xác định có Ac#normmyces, 
điều trị bằng penicillin liều cao 2 - 3g mỗi ngày, 
liên tục trong vòng 3 tháng. Thay thế bằng một 
biện pháp tránh thai khác. 


— Nhiễm Herpes sửnplex: nếu không có triệu chứng gì 


thì không cân điều trị. 


365 


Cẩm nang y khoa thực hành 








— Những thay đổi do viêm: không cần thiết phải điều 
trị, nhưng nếu cần có thể thực hiện ngoáy bệnh 
phẩm vùng sâu âm đạo và tìm Chiamydia. 


Vô SINH 


Vô sinh là tình trạng không thụ thai ở những cặp nam 
nữ có sinh hoạt tình dục bình thường, không áp dụng bất 
cứ biện pháp tránh thai nào, trong thời gian từ 2 năm 
trở lên. Khoảng 15% số người có quan hệ hôn nhân chịu 
ảnh hưởng của tình trạng này. Riêng tại Hoa Kỳ, ước tính 
có khoảng 6 triệu cặp vợ chồng bị vô sinh. Tuy nhiên, 
khoảng một nửa trong số đó có thể có con nếu được điều 
trị các nguyên nhân gây vô sinh. 


Quá trình thụ thai trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, 
và sự trở ngại ở bất cứ đâu trong số những giai đoạn này 
đều dẫn đến vô sinh. Trước hết, tỉnh dịch của người đàn 
ông được tạo ra trong các tỉnh hoàn phải có đủ các điều 
kiện bình thường để có thể thụ tỉnh với trứng của người 
phụ nữ, được tạo ra trong buông trứng. Trong quá trình 
giao hợp, tỉnh dịch được phóng ra vào giai đoạn xuất tỉnh 
phải được đưa sâu vào trong âm đạo của người phụ nữ. Từ 
đó, tỉnh trùng đi vào tử cung rồi ngược lên các vòi trứng 
(2 ống nối buồng trứng với tử cung) và tiếp xúc với trứng. 
Nếu sau khi tiếp xúc, trứng được thụ tỉnh và các điều kiện 
tiếp theo đều thuận lợi, trứng thụ tỉnh sẽ đi từ vòi trứng 
vào tử cung, rồi bám vào niêm mạc tử cung và tiếp tục 
phát triển thành bào thai. 


366 


Phụ khoa 








Nguyên nhôn 
— Khoảng 1⁄3 số trường hợp vô sinh là không giải 
thích được nguyên nhân, hoặc có nguyên nhân kết 
hợp ở cả 2 người mới gây ra vô sinh. 
® Tuổi tác là một trong các nguyên nhân ảnh hưởng 
đến cả hai giới nam và nữ. Nữ giới có khả năng 
thụ thai cao nhất vào độ tuổi 18 — 19 và duy trì 
khả năng này cho đến khoảng 25 tuổi. Sau đó, 
nông độ các hormon trong máu giảm nhẹ dần và 
do đó khả năng thụ thai cũng giảm theo cho đến 
tuổi 35. Từ sau 35 tuổi, khả năng thụ thai xuống 
thấp rất nhanh cho đến tuổi mãn kinh (từ 45 
— 5ð) thì xem như khả năng thụ thai không còn 
nữa. Ở nam giới, khả năng có con không suy giảm 
theo những điểm mốc rõ ràng như vậy, nhưng 
thực tế là người đàn ông càng lớn tuổi thì khả 
năng có con càng giảm đi. 
® Nhiễm sắc thể bất thường ở một trong hai người 
hoặc cả hai cũng là nguyên nhân gây vô sinh, 
nhưng thường hơn là gây ra các trường hợp sẩy 
thai. Có đến khoảng 60% các trường hợp sẩy thai 
trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ là do các bất 
thường về nhiễm sắc thể. 
® Các bệnh lây qua đường tình dục như lậu, chizm,ydiœ 
nếu không được điều trị cũng thường là nguyên 
nhân dẫn đến vô sinh. Trong rất nhiều trường 


367 


Cẩm nang y khoa thực hành 








hợp, các bệnh này không bộc lộ triệu chứng và do 
đó người bệnh hoàn toàn không biết mình đang 
mắc bệnh. Trong khi đó, những căn bệnh này vẫn 
âm thầm phát triển và gây ra những tổn thương 
không hồi phục cho các cơ quan sinh dục. Chẳng 
hạn, ở phụ nữ có thể dẫn đến bệnh viêm vùng 
chậu, gây tổn thương tử cung, vòi trứng, buồng 
trứng. Bệnh cũng gây ra tình trạng thai ngoài 
tử cung, thường nhất là thai phát triển trong vòi 
trứng, một tình trạng có thể gây nguy hiểm đến 
tính mạng. Còn ở nam giới, các bệnh lây qua 
đường tình dục có thể dẫn đến tình trạng tỉnh 
trùng không có khả năng thụ tỉnh với trứng. 


® Một nguyên nhân vừa được khám phá gần đây 
là vô sinh gây ra do hệ miễn dịch của cơ thể. Vì 
những lý do còn chưa được biết, ở một số người, 
nam giới cũng như nữ giới, cơ thể tạo ra một loại 
kháng thể đặc biệt có khả năng tấn công và tiêu 
diệt tỉnh trùng. Các kháng thể này cũng gây ra 
vô sinh qua việc làm cho tỉnh trùng bám lại với 
nhau thành từng cụm nên không thể thụ tỉnh với 
trứng. 


—_ Khoảng 1/3 số trường hợp vô sinh là do các bệnh lý 


của người phụ nữ, chẳng hạn như: 


® Không rụng trứng: Thường không rõ nguyên nhân, 
nhưng có thể do mất cân bằng nội tiết tố, do căng 


Phụ khoa 








thẳng tâm lý, do các bệnh của buồng trứng như 
bướu hoặc nang... 

® Tác nghẽn vòi trứng: thường xảy ra sau viêm vùng 
chậu, làm ngăn cản tinh trùng đến với trứng. 

® Dị tật bẩm sinh không có một hoặc hai vòi trứng, 
hoặc vòi trứng đã bị cắt bỏ. 

® Bệnh của tử cung, như u xơ tử cung, lạc nội mạc 
tử cung. 

® Dịch nhây ở cổ tử cung có kháng thể diệt hoặc 
làm bất động tỉnh trùng. Trong một số trường 
hợp, dịch nhầy cổ tử cung quá đậm đặc đến mức 
tỉnh trùng không thể di chuyển qua đó được. 

® Bất thường nhiễm sắc thể (yếu tố di truyền). 

Khoảng 1/3 số trường hợp vô sinh có nguyên nhân 

do người đàn ông, thường là: 


® Không sản xuất đủ tỉnh trùng khỏe mạnh, có quá 
ít hoặc không có tinh trùng. Về mặt số lượng, mặc 
dù cuối cùng chỉ có một tỉnh trùng duy nhất đi vào 
trứng thụ tỉnh, nhưng những người đàn ông có số 
lượng tỉnh trùng dưới 20 triệu trong một mililít 
tỉnh dịch thường giảm khả năng có con. Về mặt 
phẩm chất, tỉnh trùng phải khỏe mạnh, không 
bị dị dạng, có khả năng di chuyển tốt. Những 
tỉnh trùng kém khả năng di chuyển sẽ không thể 
đi qua hết đoạn đường từ âm đạo đến vòi trứng 
để tiếp xúc và thụ tỉnh với trứng. Tinh trùng dị 
dạng cũng không có khả năng thụ tỉnh với trứng. 


369 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Trong một số trường hợp, tinh trùng có đời sống 
quá ngắn nên sau khi xuất tinh không đến được 
với trứng. 

® Tắc nghẽn ống sinh tinh hoặc tổn thương ống 
phóng tỉnh (thường xảy ra sau nhiễm trùng đường 
sinh dục như bệnh lậu) làm cho tỉnh trùng không 
xuất ra được. 

® Bệnh giãn tĩnh mạch ở bìu. 

® Sự phát triển bất thường của tinh hoàn do bệnh 
nội tiết hoặc tổn thương tỉnh hoàn (viêm tỉnh 
hoàn) làm tỉnh trùng bị yếu. 

® Sử dụng các chất có độc, thuốc lá, ma túy... làm 
giảm số lượng tinh trùng. 

® Không đưa được tỉnh trùng vào âm đạo, như trong 
trường hợp bị liệt dương hoặc các bệnh ảnh hưởng 
đến sự xuất tỉnh. 

® Trường hợp hiếm gặp hơn là do bất thường nhiễm 
sắc thể hoặc bệnh di truyền (như xơ hóa dạng 
bọc). 


Chổn đoón 


370 


Do có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc thụ thai, 
nên khả năng thụ thai không bao giờ có thể là 
100%, mà cần có một khoảng thời gian nhất định. 
Người ta ước tính rằng trong một tháng, tỷ lệ thụ 
thai trung bình ở những cặp vợ chồng hoàn toàn 
khỏe mạnh bình thường và giao hợp đều đặn cũng 


Phụ khoa 








chỉ có 20%. Nói chung, trong những điều kiện bình 
thường, việc chẩn đoán vô sinh chỉ nên bắt đâu 
xét đến sau khi một cặp vợ chồng đã có quan hệ 
tình dục bình thường với nhau ít nhất là 12 tháng, 
không áp dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào mà 
không xảy ra thụ thai. Khoảng 90% phụ nữ bình 
thường có thai trong khoảng thời gian này. 


Xác định các điều kiện bình thường để thụ thai, 
chẳng hạn như giao hợp đều đặn vào thời gian rụng 
trứng (từ ngày thứ 8 — 17 của chu kỳ kinh nguyệt 
mỗi tháng). 


Khi chẩn đoán các nguyên nhân, nên đặt vấn đề ở 
cả 2 phía. Vì thế, các cặp vợ chồng vô sinh nên cùng 
đến khám bệnh. 


Chẩn đoán xác định cân loại trừ các nguyên nhân 

bệnh lý. Tiến hành ghi nhận và khảo sát các loại 

thuốc mà họ đã sử dụng, các bệnh tật mà họ đã trải 

qua. Đặc biệt cũng chú ý đến môi trường làm việc 

có tiếp xúc với các chất độc hại hay không. Nếu 

không tìm ra nguyên nhân gây vô sinh, tiếp tục 

tiến hành việc chẩn đoán ở từng người. 

Chẩn đoán ở nữ giới bao gồm: 

® Tìm hiểu chu kỳ kinh nguyệt, theo đõi thân nhiệt 
trong chu kỳ kinh để xác định ngày rụng trứng, 
xét nghiệm máu và nước tiểu để xác định việc có 
rụng trứng bình thường hay không. 


371 


Cẩm nang y khoa thực hành 








372 


® Chụp X quang tử cung, vòi trứng để phát hiện các 
dấu hiệu bất thường. 

® Soi ổ bụng để khảo sát cơ quan sinh dục và phát 
hiện các bất thường như bướu hoặc nang. 

® Tìm các dấu hiệu mất cân bằng nội tiết tố như 
rậm lông, nổi mụn, béo phì... 

Chẩn đoán ở nam giới bao gồm: 

® Khám thực thể để phát hiện các viêm nhiễm hay 
bất thường ở dương vật, tỉnh hoàn, bìu, tuyến tiền 
liệt. 

® Tìm các dấu hiệu mất cân bằng nội tiết tố như vú 
lớn, rậm lông trên thân mình hoặc trên mặt. 

® Phân tích tỉnh dịch để xác định số lượng và phẩm 
chất. Tinh dịch thường được lấy ra bằng cách thủ 
dâm sau khi người đàn ông đã không xuất tỉnh 
trong ít nhất là 48 giờ, sau đó được đưa đi xét 
nghiệm ngay trong vòng 2 giờ. 

Những giá trị bình thường của tỉnh dịch được ghi 

nhận như sau: 

® Thể tích tinh dịch: > 2ml 

® Số lượng tinh trùng: > 20 triệu/m]l 

® Tinh trùng di động: > 50% 

® Hình thái bình thường: > 50% 

Thật ra, trong một mililít tỉnh dịch của người khỏe 

mạnh có thể chứa đến 100 triệu tỉnh trùng, và mỗi 

lần xuất tỉnh có thể từ 3 — 4ml tỉnh dịch, nhưng 


Phụ khoa 








những giá trị trên được xem là tối thiểu để đáp ứng 
điều kiện thụ tỉnh được với trứng. 


Điều trị 


Điều trị tùy theo nguyên nhân được chẩn đoán. 


Trong những trường hợp không xác định được 
nguyên nhân, thường nên hướng dẫn bệnh nhân 
những biện pháp nâng cao tổng trạng như thay đổi 
chế độ ăn uống tốt hơn, giảm hoặc bỏ rượu, thuốc lá, 
loại trừ những căng thẳng tâm lý trong đời sống... 


Trường hợp xác định vô sinh do người phụ nữ 
không rụng trứng, có thể điều trị bằng ciomiphen 
50mg mỗi ngày, liên tục trong 5 ngày, bắt đầu từ 
ngày thứ 2 của chu kỳ kinh nguyệt. Sau khi dùng 
thuốc, theo dõi để xác định việc rụng trứng thông 
qua lượng progesteron tăng vào ngày thứ 19 — 21. 
Nếu xác định không rụng trứng, tiếp tục điều trị 
đợt thứ hai với liều gấp đôi (100mg), cũng trong 5 
ngày. Chỉ điều trị đến đợt thứ ba mà thôi. 


373 


Bệnh đường tiết niệu 


NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIẾT NIỆU 


Đường tiết niệu bao gồm các cơ quan tham gia trong 
việc bài tiết nước tiểu như thận, bể thận, niệu quản, bàng 
quang, niệu đạo. Nhiễm trùng đường tiết niệu là tình 
trạng nhiễm trùng ở bất cứ cơ quan nào trong đường tiết 
niệu. 

Nhiễm trùng thường gây viêm, nhưng viêm niệu đạo 
có thể có nhiễm trùng hoặc không. Viêm bàng quang và 
viêm đài thận, bể thận hầu như bao giờ cũng do nhiễm 
trùng. Viêm niệu đạo thường gặp ở nam giới nhiều hơn, 
nhưng nếu xét chung về nhiễm trùng đường tiết niệu thì 
tỷ lệ mắc bệnh ở nữ giới lại cao hơn nam giới. Điều này có 
thể là do niệu đạo của nữ giới ngắn hơn (khoảng 3,8em) 
so với niệu đạo của nam giới (khoảng 20cm), vì thế vi 
khuẩn từ âm hộ rất dễ dàng xâm nhập vào bàng quang và 
gây viêm nhiễm. Hậu môn cũng là nơi thường có vi khuẩn 
bám lại, để rồi từ đó sẽ có dịp xâm nhập vào đường tiểu 
qua âm hộ. Ngoài ra, âm hộ phụ nữ rất dễ có vi khuẩn 
tích tụ, nếu không được làm sạch đúng mức. 

Giao hợp nam nữ đôi khi cũng là nguyên nhân gây 
nhiễm trùng đường tiết niệu cho phụ nữ. Do sự cọ xát khi 
giao hợp, vi khuẩn bị đẩy lên bàng quang dễ hơn, vì lỗ 
tiểu nằm rất gần cửa âm đạo. Thậm chí có khi dương vật 


3⁄4 


Bệnh đường tiết niệu 





là nguồn mang vi khuẩn đến, nếu không có những biện 
pháp vệ sinh thích hợp. 

Nhiễm trùng đường tiết niệu rất thường gặp ở những 
phụ nữ có sinh hoạt tình dục, phụ nữ có thai, phụ nữ mãn 
kinh và nam giới bị phì đại tuyến tiền liệt. Các biểu hiện 
thông thường là đi tiểu nhiều lần, khó tiểu và nước tiểu 
đục, đôi khi đau hoặc nhạy cảm ở vùng trên mu hay thắt 
lưng. Các trường hợp nặng có thể tiểu ra máu, sốt cao. 
Tuy nhiên, có đến một nửa số trường hợp xuất hiện các 
triệu chứng nhiễm trùng đường tiết niệu ở phụ nữ không 
mang thai không phát hiện thấy nhiễm khuẩn, nên việc 
điều trị bằng thuốc trong những trường hợp này là không 
cần thiết. 


Nguyên nhôn 

— Viêm niệu đạo thường do các bệnh lây qua đường 
tình dục, chẳng hạn như bệnh lậu. 

—_ Vi khuẩn gây các bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu 
thường từ trực tràng lan sang. Một số trường hợp 
cũng có thể do vi khuẩn từ đường máu. Một số vi 
khuẩn gây nhiễm trùng đường tiết niệu thuộc loại 
khó nuôi cấy như Chlamydia, Gardnerella. 

— Viêm teo âm đạo. 


—_ Thương tổn do giao hợp. 


— Nhiễm trùng đường tiết niệu ở nam giới thường 
xuất hiện sau một yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho 


375 


Cẩm nang y khoa thực hành 








nhiễm trùng, chẳng hạn như nghẽn đường tiểu hay 
hẹp niệu đạo. 

Nhiễm trùng đường tiết niệu ở nữ giới có thể xảy ra 
bất cứ lúc nào, nhưng có tỷ lệ cao hơn ở phụ nữ có 
thai. 


Một số nguyên nhân có thể gây nhiễm trùng đường 
tiết niệu ở cả nam lẫn nữ là sỏi thận, u bàng quang, 
bất thường bẩm sinh ở đường tiết niệu. 

Tật cột sống chẻ đôi, chấn thương tủy sống làm ảnh 
hưởng đến khả năng làm trống bàng quang, rất dễ 
dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu. 


Chổn đoón 


376 


Dựa vào các triệu chứng thường gặp như tiểu nhiều 
lân, khó tiểu hoặc buốt rát khi tiểu, nước tiểu đục 
hoặc tiểu ra máu, sốt. 


Có thể dùng que thử nước tiểu để kiểm tra sự hiện 
diện của protein, nitrat và bạch cầu do nhiễm trùng 
hay viêm gây ra trong nước tiểu. Nếu kết quả cho 
thấy không có protein, nitrœt và bạch câu, có khả 
năng các triệu chứng bệnh đã xuất phát từ một 
nguyên nhân khác hơn là nhiễm trùng đường tiết 
niệu. 

Xét nghiệm mẫu nước tiểu giữa dòng qua soi kính 
hiển vi, nuôi cấy vi khuẩn, tìm hiểu độ nhạy cảm 
kháng sinh. Chẩn đoán xác định một mức độ nhiễm 


Bệnh đường tiết niệu 








trùng đáng kể khi số lượng một loại vi khuẩn vượt 

quá 105/ml và số lượng bạch cầu lớn hơn ð0/mmô. 

Việc nuôi cấy vi khuẩn trong mẫu nước tiểu giữa 

dòng thường cần được thực hiện ở các đối tượng sau 

đây: 

® Phụ nữ có thai. 

® Trẻ em. 

® Nam giới. 

® Bệnh nhân phải đặt ống thông đường tiểu. 

® Bệnh nhân không đáp ứng với điều trị bằng kháng 
sinh. 

® Bệnh nhân có các triệu chứng dai dẳng ở đường 
tiết niệu. 

Với các trường hợp nhiễm trùng tái phát, có thể 

cần có một số xét nghiệm chẩn đoán đây đủ hơn, 

chẳng hạn như: 

® Chụp X quang vùng bụng không chuẩn bị để phát 
hiện sỏi cản quang. 

® Siêu âm đường tiết niệu hoặc X quang đường tiết 
niệu có dùng thuốc cản quang để loại trừ sẹo vỏ 
thận do lần nhiễm trùng trước. 


— Nam giới có các triệu chứng tương tự nhưng không 


bị nhiễm trùng rất có thể bị viêm tuyến tiền liệt. 
Triệu chứng kèm theo thường là cảm giác khó chịu 
phía sau 2 tỉnh hoàn, có thể có tiết dịch ở đầu dương 
vật. Cần xét nghiệm mẫu nước tiểu giữa dòng để 


377 


Cẩm nang y khoa thực hành 





xác định loại trừ nhiễm trùng đường tiết niệu. Chẩn 
đoán xác định viêm tuyến tiền liệt bằng xét nghiệm 
mẫu nước tiểu đầu dòng buổi sáng để soi kính hiển 
vi, cũng có thể xét nghiệm dịch tiết ở đầu dương vật 
lấy được sau khi xoa tuyến tiên liệt. 


Điều trị 


—_ Điều trị thường tùy thuộc vào đối tượng. Nhiễm 


trùng đường tiết niệu với mức độ các triệu chứng 

không nghiêm trọng thường được điều trị như sau: 

® Phụ nữ: Dùng Trữnethoprim 200mg, mỗi ngày 2 
lần, liên tục trong 3 ngày. 

® Trẻ em trên 12 tuổi và nam giới Dùng 
Trimethoprim 200mg, mỗi ngày 2 lần, liên tục 
trong 7 — 10 ngày. 


® Phụ nữ với các triệu chứng lâm sàng cho thấy 


Bệnh đường tiết niệu 





dụng kháng sinh thích hợp trong 7 — 10 ngày. Nếu 
các xét nghiệm chẩn đoán trong trường hợp tái phát 
cho kết quả bình thường, có thể tiến hành điều trị 
kháng sinh dự phòng. Nên chia khoảng 1⁄4 liều điều 
trị dùng vào ban đêm. 


Nếu xác định nhiễm trùng tái phát có liên quan 
đến hoạt động tình dục, có thể dùng 1 liều kháng 
sinh trong vòng 2 giờ sau khi giao hợp. 


Các trường hợp ở nam giới có triệu chứng tương 
tự như nhiễm trùng đường tiết niệu nhưng thực 
sự không nhiễm trùng, nếu chẩn đoán xác định là 
viêm tuyến tiền liệt có thể điều trị bằng đoxyeyelin 
200mg mỗi ngày hoặc ciproffoxacin B00mg mỗi ngày 
2 lần, liên tục trong 3 tuần hoặc lâu hơn nếu các 
triệu chứng chưa dứt hẳn. 


có liên quan đến tổn thương ở thận như sốt, đau Phòng ngửa 
vùng thắt lưng: Dùng Trimnethoprim 200mg, mỗi Nhiễm trùng đường tiết niệu có thể phòng ngừa có 


ngày 2 lần, liên tục trong 7 — 10 ngày. hiệu quả bằng một số biện pháp như sau đây: 


® Phụ nữ có thai: Dùng Cephøœlexin lg mỗi ngày — Tập thói quen tiểu tiện ngay khi có nhu câu. Việc 


2 lần, liên tục trong 7 — 10 ngày, hoặc zi/rof- nhịn tiểu làm lưu giữ nước tiểu trong bàng quang, 

ranfoin MR 100mg mỗi ngày 2 lần, liên tục trong tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Hơn nữa, 

7 — 10 ngày. sau khi nhịn tiểu một thời gian, lần đi tiểu tiếp 

—_ Với các trường hợp nhiễm trùng tái phát, cần chẩn 

đoán xác định vi khuẩn gây bệnh và đảm bảo sử Lượng nước tiểu sót lại sẽ là môi trường tốt cho vi 
dụng đúng loại kháng sinh thích hợp. Tiếp tục sử khuẩn phát triển. 


378 379 


đó thường không làm trống hoàn toàn bàng quang. 


Cẩm nang y khoa thực hành 








380 


Uống nhiều nước, làm gia tăng lượng nước tiểu, tạo 
điều kiện làm sạch vi khuẩn trong đường tiết niệu. 
Nữ giới cần vệ sinh tốt âm hộ. Khi dùng giấy vệ 
sinh sau khi đi tiêu phải chùi từ phía trước ra sau 
(từ âm hộ ra hậu môn), không làm ngược lại. Nếu 
không, vi khuẩn sẽ được đưa từ hậu môn đến âm hộ 
và dễ dàng gây nhiễm trùng. Nếu có thói quen đi 
tiêu mỗi ngày một lần, có thể kết hợp tắm sau khi 
đi tiêu sẽ đảm bảo an toàn hơn, vì khi tắm có thể 
làm sạch hậu môn và âm hộ dễ dàng hơn là dùng 
giấy vệ sinh. 

Không dùng quần lót bằng chất liệu vải nøyion vì 
không thoáng khí, gây nóng và ẩm, tạo điều kiện 
dễ dàng cho vi khuẩn phát triển. Dùng loại coffon 
sẽ giúp giữ mát và hút ẩm tốt hơn. Bên ngoài cũng 
nên chọn loại quân thoáng rộng, không quá chật. 
Phụ nữ nên tiểu tiện sau mỗi lần giao hợp. Cho dù 
việc giao hợp không tạo ra vi khuẩn, nhưng hoạt 
động giao hợp thường làm đẩy sâu những vi khuẩn 
đang có sẵn trong âm hộ vào đường tiểu. Việc đi 
tiểu sau khi giao hợp giúp đưa những vi khuẩn này 
ra bên ngoài. 

Không dùng các loại chất khử mùi hôi, các loại xà 
phòng thơm, nước tắm sủi bọt... Những hóa chất 
này thật ra tạo điều kiện dễ gây nhiễm trùng hơn. 


Tập thói quen làm sạch cả âm hộ và dương vật trước 


Bệnh đường tiết niệu 








mỗi lần giao hợp. Điều này cũng giúp ngăn ngừa 
nhiều bệnh nhiễm trùng nguy hiểm khác nữa. 


Chọn phương thức ngừa thai thích hợp, tránh dùng 
màng ngăn âm đạo. Màng ngăn âm đạo thường ép 
vào bàng quang và làm cho nước tiểu trong bàng 
quang không thể được đưa hết ra bên ngoài, tạo 
điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh. Vì thế, 
màng ngăn âm đạo thực sự làm tăng nguy cơ nhiễm 
trùng đường tiết niệu. 

Những bệnh nhân có dấu hiệu đau khi giao hợp nên 
dùng chất bôi trơn khi giao hợp để hạn chế những 
thương tổn có thể gây nhiễm trùng. 


SỎI TIẾT NIỆU 


Là tình trạng sỏi ở thận, niệu quản hay bàng quang, do 
sự kết tủa của các loại muối và khoáng chất có trong nước 
tiểu. Việc hình thành sỏi tiết niệu có liên quan đến môi 
trường sống. Tỷ lệ sỏi thận và sỏi niệu quản thường cao 
hơn sỏi bàng quang ở các nước phát triển, trong khi tỷ lệ 
sỏi bàng quang lại khá cao ở các nước đang phát triển. 
Sỏi tiết niệu rất thường tái phát. Số bệnh nhân tái phát 
trong vòng 7 năm sau điều trị chiếm tỷ lệ đến 70%. 


Nguyên nhôn 


— Không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng tỷ lệ mắc 


bệnh dường như có liên quan đến giới tính. Tỷ lệ 
mắc bệnh ở nam giới cao gấp 3 lần so với nữ giới. 


381 


Cẩm nang y khoa thực hành 





382 


Sỏi thường xuất hiện trong những trường hợp có 
dấu hiệu mất nước nhẹ, có lẽ do độ đậm đặc của 
nước tiểu gia tăng. Vì thế, bệnh thường gặp nhiều 
nhất vào mùa hè, khi thời tiết nóng bức. 

Sỏi cũng thường xuất hiện sau thời gian nằm liệt 
giường, ít vận động do bệnh tật... 


Sỏi calci oxdlat và sôi phosphơt chiếm đến 70% 
trong các trường hợp sỏi thận và sỏi niệu quản. 
Oxøia¿ là một sản phẩm chuyển hóa của cơ thể, vẫn 
hiện diện bình thường trong nước tiểu, khi kết hợp 
với cœic¡ thì tạo thành một loại muối kém hòa tan. 
Khi có nhiều oxøiœ£ trong thức ăn, nước uống, nồng 
độ oxơla£ trong nước tiểu sẽ tăng cao và sinh ra sỏi. 
Sỏi calei oxalaf cũng có thể là dấu hiệu đầu tiên của 
rối loạn chuyển hóa do cường năng tuyến giáp. 


Khoảng 20% trường hợp sỏi tiết niệu là do nhiễm 
trùng, thường kèm theo nhiễm trùng đường tiết 
niệu. Thành phần sỏi gồm calci, magnesi, phosphaf 
qmmoni. Nước tiểu bị kiềm hóa, chứa nhiều amznoni 
do tác động của vi khuẩn đối với „re trong nước tiểu. 
Sỏi thận do nhiễm trùng có khi rất lớn, chiếm toàn 
bộ các ống và phần trên của niệu quản, bể thận, có 
hình dạng như sừng nai. 

Sỏi œcid uric chỉ chiếm khoảng 5%, thường gặp ở 
bệnh nhân mắc các bệnh go, ung thư hoặc mất 
nước mạn tính. Sỏi cysứ¿n rất hiếm, xuất hiện ở một 


Bệnh đường tiết niệu 





loại bệnh chuyển hóa di truyền làm bệnh nhân tiểu 
ra cystrn. 


Chế độ ăn nghèo dinh dưỡng, ít protein và phosphd# 
thường gây ra sỏi bàng quang. Do đó mà sỏi bàng 
quang thường có tỷ lệ cao ở các nước nghèo hoặc 
đang phát triển. 


Nghẽn đường tiểu hay nhiễm trùng lâu ngày cũng 
gây ra sỏi bàng quang, và đây là nguyên nhân chủ 
yếu cho các trường hợp sỏi bàng quang ở các nước 
phát triển. Thành phần sỏi bàng quang có thể thay 
đổi tùy theo độ kiểm hay øciđ của nước tiểu. 


Chổn đoón 


Sỏi thận hay niệu quản thường biểu hiệu bằng cơn 
đau quặn vùng thắt lưng một bên, kèm theo nôn. 
Chẩn đoán xác định bằng huyết niệu vi thể. Những 
cơn đau lưng hoặc đau vùng thắt lưng chưa được 
chẩn đoán nguyên nhân đều có thể là do có sỏi. 


Nếu có triệu chứng đau nghiêm trọng, tiến hành 
khẩn cấp việc phân tích mẫu nước tiểu ngay để tìm 
tế bào máu. Chụp UTV trong cơn đau có thể cho 
thấy chính xác vị trí của sỏi, chức năng của 2 thận 
và những chỗ tắc nghẽn. 

Nếu đau không nghiêm trọng, tiến hành lần lượt 
các xét nghiệm chẩn đoán sau đây: 

® Lấy mẫu nước tiểu giữa dòng gửi soi kính hiển vi 

và nuôi cấy vi khuẩn. 


385 


Cẩm nang y khoa thực hành 








® Chụp X quang bụng không chuẩn bị. Khoảng 90% 
sỏi đường tiết niệu có thể được nhìn thấy trên 
phim X quang. 

® Siêu âm kiểm tra kết quả. 

® Làm công thức máu toàn bộ và tốc độ lắng hông 
cầu. 

® Xác định các chất điện giải, re, creatinin, urdi. 

® Xác định hàm lượng cdïc¡, phosphdt và phosphơ£ 
kiểm. 

® Nếu có thể được, phân tích thành phần hóa học 
của sỏi. 

Các trường hợp sau đây cần xem xét việc chuyển 

ngay đến điều trị tại chuyên khoa: 

® Các triệu chứng cho thấy có sỏi nhưng hoàn toàn 
không có điều kiện thực hiện các xét nghiệm chẩn 
đoán xác định. 

® Chụp UIV cho thấy có những chỗ tắc nghẽn. 

® Chẩn đoán xác định sỏi quá lớn không thể tự 
động ra ngoài theo đường tiết niệu. 

® Đau quặn thận nghiêm trọng không đáp ứng với 
các biện pháp điều trị. 

® Có dấu hiệu suy giảm chức năng thận. 


® Kèm theo nhiễm trùng. 


Điều trị 


384 


Điều trị tức thời cơn đau quặn thận bằng thuốc giảm 
đau, an thần và cho bệnh nhân nghỉ ngơi tại giường. 


Bệnh đường tiết niệu 








Nếu không đau nhiều, có thể dùng các thuốc kháng 
viêm không s¿eroiđ dạng viên uống hoặc viên uống 
pethidim. 


Nếu cân hỗ trợ bằng thuốc để giải quyết các triệu 
chứng, có thể cho dùng điclofenae 7Bỗmg tiêm bắp 
(hoặc 100mg qua hậu môn) hay pefh¡din 100mg tiêm 
bắp, nếu cần kết hợp với prochlorperazin 12,Bmg 
tiêm bắp để giảm nôn. 

Hướng dẫn bệnh nhân uống thật nhiều nước để 
gia tăng khả năng đưa sỏi ra khỏi niệu quản, bàng 
quang, niệu đạo. Đa số các trường hợp sỏi có kích 
thước nhỏ hơn 5mm được thải ra ngoài mà không 
cần can thiệp gì. 


Các trường hợp sỏi quá lớn hoặc kèm theo nhiễm 
trùng nghiêm trọng, có thể cần chuyển chuyên khoa 
để xem xét việc lấy sỏi ra bằng phẫu thuật, tránh 
tổn thương cho thận. Tuy nhiên, với kỹ thuật tiên 
tiến, đa số sỏi có thể được nghiền nát và lấy ra 
bằng ống soi bàng quang hoặc bằng máy siêu âm 
tán sỏi. Do đó, phẫu thuật lấy sỏi thường chỉ áp 
dụng với những trường hợp sỏi quá lớn. 

Sỏi tiết niệu có tỷ lệ tái phát cao. Sau điều trị nhất 
thiết phải hướng dẫn bệnh nhân những biện pháp 
cần áp dụng thường xuyên để giảm nguy cơ tái 


phát: 
385 


Cẩm nang y khoa thực hành 








® Chế độ dinh dưỡng đặc biệt, chú ý giảm thấp các 
thành phần tạo sỏi. 


® Tập thói quen uống thật nhiều nước. 


TIỂU KHÔNG TỰ CHỦ 


Là tình trạng tiểu tiện ngoài ý muốn, bệnh nhân 
không thể kiểm soát được hoạt động tiểu tiện của cơ thể. 
Tiểu không tự chủ hay mất tự chủ tiểu tiện có thể rất 
thông thường ở trẻ em do hệ thần kinh kiểm soát bàng 
quang chưa phát triển hoàn chỉnh, ở người già do cơ vòng 
quanh niệu đạo suy yếu theo tuổi tác, nhưng cũng có thể 
do nhiều nguyên nhân khác khi xuất hiện ở mọi độ tuổi. 
Theo ước tính có khoảng 60% người cao tuổi bị mất tự chủ 
tiểu tiện, nữ giới chiếm tỷ lệ cao hơn nam giới. Khoảng 
20% phụ nữ trên 20 tuổi bị mất tự chủ tiểu tiện ở một 
mức độ nào đó. Bệnh có thể điều trị hiệu quả, nhưng tâm 
lý bệnh nhân lại thường che giấu không đi khám bệnh, 
nên bệnh có thể âm thầm kéo dài. Tiểu không tự chủ do 
sang chấn và cơ bức niệu không ổn định thường là những 
nguyên nhân chính chiếm đến 90% các trường hợp mất 
tự chủ tiểu tiện. 


Nguyên nhôn 


— Tiểu không tự chủ do sang chấn: Một lượng nhỏ 
nước tiểu thoát ra ngoài ý muốn khi người bệnh 
nhấc một vật nặng, vận động quá sức, ho hay hắt 


386 


Bệnh đường tiết niệu 








hơi với một lực khá mạnh... Thường gặp ở phụ nữ, 
nhất là sau khi sinh, do cơ vòng niệu đạo bị giãn. 
Tiểu không tự chủ do thôi thúc: Người bệnh có cảm 
giác thôi thúc muốn đi tiểu kèm theo sự bất lực 
trong việc kiểm soát bàng quang, bàng quang co 
bóp ngoài ý muốn. Tiểu không tự chủ do thôi thúc 
thường xảy ra khi đang đi hoặc ngôi, nhưng thường 
nhất là bắt đầu khi thay đổi tư thế đột ngột. Khi 
nước tiểu đã bắt đầu thoát ra, dòng chảy sẽ liên tục 
không kiểm soát được cho đến khi bàng quang hoàn 
toàn trống rỗng. 


Tiểu bhông tự chủ hoàn toàn: Do cơ vòng hoàn toàn 
không hoạt động, nên người bệnh mất hẳn sự kiểm 
soát bàng quang. Trong một số trường hợp, có thể 
do nước tiểu không đi qua cơ vòng, như có lỗ dò 
bàng quang-âm đạo, hoặc niệu quản lạc chỗ, cắm 
vào niệu đạo thay vì là vào bàng quang. 

Tiểu không tự chủ do ứ đọng nước tiểu: Bệnh nhân 
bị ứ đọng nước tiểu thường xuyên do có tắc nghẽn, 
khiến nước tiểu không thể chảy hết ra như bình 
thường, chẳng hạn như trong trường hợp phì đại 
tuyến tiền liệt. Bàng quang bị căng dẫn đến nước 
tiểu nhỏ giọt liên tục không kiểm soát được. 

Một số nguyên nhân trực tiếp cụ thể là: 


® Do dùng nhiều thuốc lợi tiểu, các loại thức uống 
có tác dụng lợi tiểu... 


387 


Cẩm nang y khoa thực hành 








® Do dùng nhiều các loại thuốc chống trầm cảm, 
làm suy giảm khả năng kiểm soát của hệ thần 
kinh. 


Bệnh đường tiết niệu: nhiễm trùng, sỏi bàng 


quang, bướu. 

® Sa tử cung hoặc sa âm đạo. 

® Thiếu khả năng kiểm soát của não bộ. Ở trẻ em 
là hiện tượng đái dầm do hệ thần kinh chưa phát 
triển đẩy đủ. Ở người lớn tuổi và người bị tổn 
thương tâm thần, tổn thương não hoặc tủy sống 
do chấn thương hoặc do có bệnh. 

® Các trạng thái căng thẳng tâm lý quá mức, lo 
lắng, tức giận... 

® Cơ vùng chậu yếu, gãy khung chậu, ung thư tuyến 
tiền liệt. 

® Bàng quang bị kích thích, cơ bàng quang co bóp 
từng cơn làm tăng áp lực bàng quang, đẩy nước 
tiểu ra ngoài niệu đạo, gây cảm giác muốn đi tiểu 
liên tục. 


Chổn đoón 


388 


Nếu có đau khi tiểu tiện, cố gắng chẩn đoán loại trừ 
các trường hợp nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm 
teo âm đạo hay có tắc nghẽn đường tiểu. 


Tìm hiểu các thức uống bệnh nhân đã dùng trong 


Bệnh đường tiết niệu 








thời gian gần đây, loại trừ khả năng do dùng quá 
nhiều các thức uống có tính chất lợi tiểu như cà 
phê, thức uống có cồn. 


Tìm hiểu các loại thuốc mà bệnh nhân đã dùng gần 
đây, loại trừ khả năng do dùng nhiều các thuốc lợi 
tiểu, thuốc chống trầm cảm. 


Tìm hiểu tiền sử các bệnh sa sút trí tuệ, đột quy, 
Parkinson, xơ cứng rải rác, sa đĩa đệm, tổn thương 
tủy sống, phẫu thuật vùng chậu. 


Đánh giá cơ vùng đáy chậu bằng cách yêu cầu bệnh 
nhân cố gắng nâng vùng đáy chậu lên trong khi bác 
sĩ thực hiện các thao tác khám vùng chậu. 


Dùng que thử nước tiểu để kiểm tra máu, đường, 
protein và nitrtt. 
Gửi mẫu nước tiểu giữa dòng phân tích để phát 
hiện các trường hợp nhiễm trùng, viêm, tiểu đường 
hoặc mất đạm, đồng thời soi kính hiển vi, nuôi cấy 
vi khuẩn và xác định độ nhạy với kháng sinh. 
Siêu âm, chụp X quang hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản 
quang vào tĩnh mạch. Chụp X quang lúc bệnh nhân 
đi tiểu để chẩn đoán nguyên nhân tắc nghẽn. 
Đo áp lực bàng quang để xác định chức năng bàng 
quang là bình thường hay có bất thường của thân 
kinh kiểm soát bàng quang. 
Soi bàng quang để tìm sỏi, bướu... 

389 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Điều trị 


390 


Điều trị tùy thuộc vào nguyên nhân được chẩn 
đoán. 


Trong đa số trường hợp, không cần đến thuốc mà 

chỉ cần hướng dẫn bệnh nhân một số biện pháp 

thích hợp: 

® Giảm cân, nếu bệnh nhân đang quá cân hoặc béo 
phì. 

® Bỏ thuốc lá. 

® Chú ý chế độ dinh dưỡng nhiều chất xơ, tránh táo 
bón vì có thể làm cho bệnh trầm trọng hơn. 

® Tránh nâng các vật nặng hay làm những việc 
nặng. 

® Luyện tập thường xuyên cơ vùng đáy chậu, cải 
thiện trương lực và tăng sức chịu đựng. Hướng 
dẫn bệnh nhân co thắt vùng bàng quang phía 
trước và vùng bụng phía sau, đếm chậm từ 1 đến 
4 rồi từ từ thư giãn ra. Lặp lại nhiều lần bài luyện 
tập này, mỗi lần ít nhất là 1 giờ hoặc lâu hơn. Có 
thể tập vào bất cứ lúc nào trong ngày. 

® Luyện tập kiểm soát bàng quang bằng cách cố 
gắng giảm dần số lần đi tiểu để tăng lượng nước 
tiểu lớn hơn, qua đó luyện được khả năng ức chế 
những co thắt bất thường của cơ bức niệu. 


Nếu có dấu hiệu viêm teo âm đạo, điều trị bằng kem 


Bệnh đường tiết niệu 








bôi âm đạo esirogen hoặc uống thuốc theo liệu pháp 
thay thế hormon (HRTT). 


Kèm theo việc luyện tập kiểm soát bàng quang, có 
thể dùng thuốc để ổn định hoạt động của cơ bức 
niệu, chẳng hạn như dùng oxybuéynin 2,5 — ðmg 
mỗi ngày 3 lần, propanthelin 15mg mỗi ngày 4 lần, 
hoặc /miprơmin 25mg dùng mỗi buổi tối hay dùng 
mỗi ngày 2 lần. Một khi đã lấy lại được khả năng 
kiểm soát bàng quang, đa số bệnh nhân có thể duy 
trì được sự cải thiện này mà không cần tiếp tục 
dùng thuốc. 


Bệnh nhân thường cần đến sự hỗ trợ về mặt tâm 
lý, 





391 


), 


Đác vấn đề về tình tlục 


ÏT HAM MUỐN TÌNH DỤC 


Là tình trạng bất thường xuất hiện ở cả 2 giới, nhưng 
thường gặp ở phụ nữ nhiều hơn. Người bệnh mất đi cảm 
giác hưng phấn thông thường và không có hoặc có rất ít 
ham muốn tình dục. Ít ham muốn tình dục thường xuất 
hiện trong một thời gian ngắn vào một thời điểm nào đó 
trong đời người, và điều đó là bình thường, không có gì 
đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, cần 
phải xem xét đến nguyên nhân gây ra để điều trị, vì nếu 
không sẽ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống chung trong 
gia đình. 


Nguyên nhôn 


— Ít ham muốn tình dục có thể là một dạng rối loạn 
tình dục, thường xuất hiện ở tuổi trẻ và được cải 
thiện qua thời gian, thường do một trong 2 người 
hoặc cả hai không có đủ những kinh nghiệm về 
tình dục vào giai đoạn ban đầu. 


— Ít ham muốn tình dục có thể gây ra do người bệnh 
có những khó khăn không vượt qua được trong hoạt 


392 


Các vấn đề về tình dục 








động tình dục, và điều đó tạo ra tâm lý lo lắng, 
căng thẳng, ức chế sự ham muốn tình dục. 

— Ít ham muốn tình dục cũng có thể gây ra do ấn 
tượng mạnh của những khó khăn trong lần giao 
hợp đầu tiên, hoặc do bị đau, hoặc không nhận được 
khoái cảm, hoặc gặp phải những trở ngại nhất định 
nào đó từ bạn tình. Thường thì điều này tạo ra một 
tâm lý e dè, sợ sệt dẫn đến ức chế sự ham muốn 
tình dục. 


— Ít ham muốn tình dục còn có thể là kết quả của sự 
giáo dục tính dục quá nghiêm khắc và không đầy 
đủ, tạo ra một thái độ tình dục sai lệch, cứng nhắc 
dẫn đến ức chế sự ham muốn tình dục tự nhiên. 

— Ít ham muốn tình dục có thể là dấu hiệu của một 
sức khỏe không tốt hoặc đang suy nhược, có thể 
đang có một hoặc nhiều bệnh lý tiềm ẩn. 


Chổn đoón 

— Không cần thiết phải chẩn đoán điều trị nếu tình 
trạng chỉ xuất hiện lần đầu tiên và không kéo dài 
quá lâu. Bệnh nhân nên được trấn an rằng những 
trường hợp như vậy là bình thường và có thể xảy ra 
với bất cứ ai trong một quãng thời gian ngắn. 

— Thăm khám thực thể thường không cần thiết, trừ 
khi có dấu hiệu nghỉ ngờ về rối loạn nội tiết tố hoặc 
các bệnh ở cơ quan sinh dục. 


395 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Tạo môi trường trao đổi cởi mở với bệnh nhân, 
tạo điều kiện để bệnh nhân dễ dàng chia sẻ tất 
cả những cảm nhận, suy nghĩ và những khó khăn 
trong hoạt động tình dục. Thông qua đó để tìm hiểu 
nguyên nhân gây bệnh. 

Nếu cân thiết, có thể tiếp xúc với cả 2 bên để có đủ 
thông tin về những vấn đề trở ngại trong hoạt động 
tình dục của họ. 


Một số loại thuốc có tác dụng phụ làm giảm ham 
muốn tình dục, chẳng hạn như thuốc chống trầm 
cảm, thuốc an thần, thuốc hạ huyết áp, thuốc ngừa 
thai... Uống rượu quá nhiều cũng gây ra ít ham 
muốn tình dục. 


Điều trị 


394 


Thường không phải dùng đến thuốc, trừ khi có sự 
chẩn đoán chính xác về những bệnh liên quan. 


Hướng dẫn cho bệnh nhân về những hiểu biết cơ 
bản trong hoạt động tình dục, loại bỏ những nhận 
thức sai lệch và cố gắng giúp họ quên đi những ấn 
tượng không tốt trước đây. 


Vai trò hỗ trợ lẫn nhau của cả hai người là rất quan 
trọng. Cần có sự trao đổi thoải mái giữa đôi bên 
để tránh những ẩn ức không bộc lộ. Mỗi người nên 
hiểu được những gì mà bạn tình của mình thích 
hoặc không thích, và sự trao đổi về chủ đề này giữa 


Các vấn đề về tình dục 








đôi bên là cần thiết, hoàn toàn không nên tránh 
né. 

Yếu tố tâm lý đóng vai trò quan trọng. Vì thế, hai 
người cần phải quan tâm đến nhau nhiều hơn trong 
cuộc sống, ngay cả những việc nhỏ nhặt trong sinh 
hoạt thường ngày. Điều đó tạo ra sự gắn bó thân 
thiết về tình cảm và tăng thêm sức cuốn hút lẫn 
nhau. 

Nếu có liên quan đến vấn đề sức khỏe, cần cải thiện 
sức khỏe hoặc điều trị bất cứ bệnh tật nào gây suy 
yếu. 


GIAO HỢP ĐAU 


Giao hợp đau có thể gặp ở cả hai giới. Ở nữ giới, đau có 
thể ở vùng ngoài hoặc sâu trong vùng chậu. 


Nguyên nhôn 


Đau vùng ngoài thường do các bệnh ở cơ quan sinh 
dục như lậu, mụn cóc sinh dục, chlaznydia... Có thể 
đau ở vùng xương mu hoặc quanh âm hộ. 

Một số loại thuốc diệt tỉnh trùng dùng phối hợp với 
mục đích tránh thai có thể gây cảm giác đau rát ở 
cả hai người. 

Nam giới bị đau khi giao hợp có thể do có bất thường 
ở cơ quan sinh dục, chẳng hạn như dương vật bị 
cong khi cương, da quy đầu bị hẹp. 


395 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Viêm tuyến tiền liệt gây ra cảm giác đau nhói như 

dao đâm ở quy đầu, cũng có thể gây đau khắp vùng 

chậu hoặc tạo cảm giác bỏng rát. 

Viêm bàng quang, nhiễm trùng đường tiết niệu cũng 

là những nguyên nhân gây đau, thường gặp hơn ở 

phụ nữ. 

Giao hợp đau có thể do người phụ nữ bị khô âm đạo, 

thiếu chất nhờn làm cho việc giao hợp khó khăn và 

dễ gây đau, thường gặp nhất là sau giai đoạn mãn 

kinh. 

Bệnh lý tâm thần cũng có thể gây đau khi giao hợp, 

chẳng hạn như làm co thắt cơ âm đạo không đúng 

lúc khiến dương vật khó đưa vào và gây đau. 

Giao hợp đau cũng có thể do người phụ nữ chưa được 

kích thích đủ để khơi dậy ham muốn tình dục. 

Phụ nữ khi giao hợp bị đau ở vùng sâu có thể là: 

® Bệnh vùng chậu, chẳng hạn như bướu tử cung, 
thai ngoài tử cung, nang buồng trứng... 

® Lạc nội mạc tử cung làm dày niêm mạc tử cung. 

® Viêm vòi trứng mạn tính 

® Giãn tĩnh mạch vùng chậu. 

® Bệnh ở cổ tử cung, chẳng hạn như bướu hoặc 
nhiễm trùng. 


Chổn đoón 


Dựa vào các triệu chứng kèm theo và thăm khám 
thực thể để tìm nguyên nhân gây đau. 


Các vấn đề về tình dục 





Thực hiện các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán 
xác định các bệnh liên quan. 

Chú ý đến các yếu tố tâm lý có thể là nguyên nhân 
sâu xa dẫn đến những phản ứng bất thường khi 
giao hợp, chẳng hạn như co thắt cơ âm đạo. 


Điều trị 


Hỗ trợ bệnh nhân về tâm lý, giải tỏa những căng 
thẳng hay lo lắng không hợp lý. 


Có thể xác định việc đau do người phụ nữ chưa được 
kích thích đủ bằng cách hướng dẫn việc kích thích 
âm vật nhiều hơn trước mỗi lần giao hợp. Nếu có 
kết quả tốt, cô ta nên trao đổi với bạn tình để người 
này thực hiện việc đó. 


Điều trị nguyên nhân bệnh lý gây đau đã được xác 
định, nếu có. 


Khô âm đạo có thể điều trị trực tiếp bằng kem bôi 
âm đạo esírogen, kèm theo điều trị bằng liệu pháp 
thay thế hormon nếu đã qua giai đoạn mãn kinh. 
Có thể dùng các loại dầu bôi trơn âm đạo để giảm 
đau khi giao hợp. 


Sử dụng thuốc giảm đau ở mức độ thích hợp. 


Hạn chế hoặc ngừng hẳn việc giao hợp nếu như 
đang điều trị các bệnh lây qua đường tình dục. Tiến 
hành điều trị cùng lúc cho cả 2 người và chỉ giao 
hợp sau khi kết thúc điều trị có hiệu quả. 


397 


Cẩm nang y khoa thực hành 








LIỆT DƯƠNG 


Còn gọi là bất lực, là tình trạng xảy ra ở nam giới khi 
dương vật không đáp ứng với các kích thích tình dục, 
không cương lên để có thể thực hiện hoạt động giao hợp. 
Thực ra, hầu hết mọi người đều có một vài lần trải qua 
tình trạng liệt dương, và đó không phải là điều đáng lo 
lắng. Tuy nhiên, nếu lặp lại nhiều lần hoặc kéo dài gây 
trở ngại cho hoạt động tình dục bình thường, việc tìm 
hiểu nguyên nhân và điều trị là cần thiết. Cũng cân biết 
thêm là yếu tố tâm lý đóng một vai trò cực kỳ quan trọng 
trong việc gây ra tình trạng liệt dương. Vì thế, việc điều 
trị bằng tâm lý thường mang lại hiệu quả tốt. 


Nguyên nhôn 
— Hơn một nửa số trường hợp liệt dương có nguyên 
nhân sinh lý. Các trường hợp khác có thể do nhiều 
nguyên nhân, trong đó nguyên nhân tâm lý là một 
trong những nguyên nhân chính. 


— Tình trạng liệt dương thỉnh thoảng xảy ra ở một 
người đàn ông khỏe mạnh bình thường có thể là 
dấu hiệu của sự làm việc quá sức, thiếu nghỉ ngơi 
hoặc suy nhược cơ thể. 


— Việc sử dụng một số loại thuốc có thể tạm thời 
gây ra tình trạng liệt dương, chẳng hạn như các 
thuốc chẹn beta, thuốc chống trầm cảm, thuốc ức 
chế chuyển hóa men zngiofensin... 


—_ Uống rượu quá nhiều. 


398 


Các vấn đề về tình dục 








Chổn đoún 

— Nếu liệt dương có liên quan đến các yếu tố bên 
ngoài, có nhiều khả năng là xuất phát từ nguyên 
nhân tâm lý. Chẳng hạn như dương vật có thể 
cương lên vào buổi sáng hoặc khi thủ dâm, nhưng 
lại không đáp ứng vào lúc giao hợp. 

—_ Các nguyên nhân sinh lý được nhấn mạnh hơn nếu 
liệt dương không hoàn toàn, nghĩa là dương vật có 
cương lên nhưng không đủ độ cứng. 

—_ Tìm hiểu về những thuốc mà bệnh nhân đã dùng, về 
sinh hoạt tình dục trước đây khi còn bình thường, 
về chế độ ăn uống, nhất là các thói quen uống rượu 
và hút thuốc lá... 


—_ Tìm hiểu về tiền sử các bệnh cao huyết áp, bệnh 
tim thiếu máu cục bộ, bệnh thần kinh tự quản, các 
dấu hiệu rối loạn nội tiết tố... 

— Thực hiện một số xét nghiệm kiểm tra như kiểm tra 
công thức máu, lượng đường trong máu, £esfos‡eron, 
chức năng tuyến giáp, proiociin, LH và FSH. Nếu 
kết quả xét nghiệm cho thấy có bất thường thì tiếp 
tục thăm dò các bệnh liên quan. 


Điều trị 

—_ Điều trị các bệnh tùy theo kết quả chẩn đoán. 

— Trong các trường hợp xuất phát từ nguyên nhân 
tâm lý, nên được sự hỗ trợ của một nhà chuyên môn 
về tâm lý giới tính. 

399 


Cẩm nang y khoa thực hành 





— Hướng dẫn bệnh nhân một số vấn đề để vượt qua 
các trở ngại tâm lý, lấy lại sự tự tin trong hoạt 
động tình dục. Thường thì phải có sự nỗ lực của cả 2 
người, và sự khuyến khích, động viên của người vợ 
có giá trị rất lớn trong sự hồi phục của người chồng. 
Hoạt động giao hợp nên tạm ngừng một thời gian 
với những lời khuyên cho cả hai người như sau: 


400 


Người chồng nên nhận thức đúng về tình trạng 
của mình, không nên lo lắng thái quá. 


® Người vợ nên có thái độ cảm thông, đặc biệt đừng 


tỏ ra quan tâm nhiều đến vấn đề này. Như vậy sẽ 
giúp giảm nhẹ áp lực tâm lý cho người chồng. 
Thái độ tốt nhất là phớt lờ đi, rồi vấn đề sẽ 
trôi qua. Dù sao đi nữa, người chồng cũng cần có 
một thời gian để hồi phục, nếu vấn đề không có 
nguyên nhân nghiêm trọng nào. 


Khi xảy ra liệt dương, cần được nghỉ ngơi đúng 
mức và giảm bớt những công việc nặng nhọc. 
Không hút thuốc, không uống rượu bia. Ngoài việc 
ảnh hưởng không tốt đến khả năng hoạt động 
tình dục, rượu bia và thuốc lá còn là nguyên nhân 
gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khác nữa. 

Hãy kiên nhẫn với vấn đề. Đôi khi tâm lý thoải 
mái, tự nhiên có thể là phương thức tốt nhất giúp 
người bệnh nhanh chóng tự hồi phục. 


Các vấn đề về tình dục 





XUẤT TINH SỚM 


Là tình trạng xuất tỉnh xảy ra quá sớm, trước khi 
dương vật kịp đưa vào âm đạo, hoặc cũng có thể là ngay 
khi vừa đưa vào. Xuất tỉnh sớm là tình trạng rất thường 
gặp, nhất là ở những người trẻ mới giao hợp lần đầu tiên. 
Tuy nhiên, ở người trưởng thành thỉnh thoảng cũng xảy 
ra tình trạng này. Vấn đề thường không nghiêm trọng 
và người bệnh có thể tự vượt qua với những chỉ dẫn cần 
thiết. 


Nguyên nhôn 

— Xuất tỉnh sớm thường là do sự mất quân bình về 
mặt tâm lý, khi có sự kích thích quá mức hoặc do 
những lo lắng về vấn đề tình dục. 

— Nếu người bệnh không nhận thức đúng được vấn 
đề, một vài lần xuất tỉnh sớm có thể trở thành 
nguyên nhân gây lo lắng, tạo áp lực tâm lý, và điều 
này lại trở thành nguyên nhân cho những lần xuất 
tỉnh sớm có thể tiếp tục xảy ra sau đó. 


Điều trị 
— Sự bình ổn về tâm lý là yếu tố quan trọng. Người 
bệnh cần được trấn an về tính chất tạm thời cũng 
như không nghiêm trọng của vấn đề. 
- Hướng dẫn người bệnh kỹ thuật kích thích ngắt 
quãng để gia tăng khả năng tự chế khi giao hợp. 
401 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Trong kỹ thuật này, người đàn ông ngừng mọi sự 
kích thích ngay khi có cảm giác gần xuất tinh, và 
thư giãn trong khoảng 30 giây. Sau đó lại tiếp tục. 
Tiến trình có thể lặp lại nhiều lần. Lâu dân, người 
đàn ông sẽ lấy lại được khả năng kiểm soát và sẽ 
xuất tỉnh như bình thường. 


KHÔNG ĐẠT CỰC KHOÁI 


Cực khoái là khoái cảm cao nhất có thể đạt được ở cả 
hai người khác phái qua hoạt động giao hợp. Tuy nhiên, 
mỗi người đạt đến cực khoái theo một cách khác nhau và 
cũng có thể vào thời điểm khác nhau. Rất ít khi cả hai 
cùng đạt đến cực khoái cùng một lúc. Không phải lần giao 
hợp nào cũng đạt đến cực khoái, nhất là ở phụ nữ. Không 
đạt được cảm giác cực khoái trong một vài lần giao hợp 
là điều rất bình thường, nhưng nếu tình trạng kéo dài, có 
thể có những nguyên nhân cần điều trị. 


Cực khoái ở nam giới xảy ra vào thời điểm xuất tỉnh, 
một loạt sự co cơ liên tiếp xuất hiện dọc theo ống dẫn từ 
tỉnh hoàn, tuyến tiền liệt và dương vật. Sự co cơ này phối 
hợp để tạo áp lực đẩy tỉnh dịch vọt mạnh ra khỏi dương 
vật, đồng thời cũng tạo ra cảm giác thích thú cực độ, hay 
cực khoái. 

Cực khoái ở nữ giới có thể xảy ra đồng thời với nam 
giới, nhưng cũng có thể xảy ra trước hoặc sau đó. Cảm 
giác cực khoái xuất hiện khi phần vách âm đạo phía 


402 


Các vấn đề về tình dục 








ngoài co thắt mạnh thành từng cơn nhịp nhàng, nhiều 
lân. Cảm giác thích thú xuất hiện đầu tiên ở âm vật rồi 
lan ra khắp cơ thể. 

Khoảng 30 — 50% phụ nữ có một quãng thời gian nhất 
định nào đó trong đời khi mà việc giao hợp rất khó đạt 
đến cực khoái. Khoảng 10 — 15% trong số đó không bao 
giờ đạt đến cực khoái. Số còn lại chỉ thỉnh thoảng mới 
đạt được. 


Nguyên nhôn 
—_ Yếu tố tâm lý đóng vai trò quan trọng. Khi có nhiều 
lo lắng hoặc thiếu cảm giác say mê, thích thú với 
người bạn tình, rất có thể sẽ không đạt được cực 
khoái. Khi hai người đang có vấn đề bất hòa, thường 
ít khi giao hợp có thể đạt đến cực khoái. 


— Hoạt động giao hợp chưa có đủ kinh nghiệm hoặc 
thiếu sự hiểu biết hòa hợp giữa hai người. 


—_ Thiếu sự kích thích tình dục, nhất là ở nữ giới. Về 
mặt tự nhiên, cơ thể nữ giới cần thời gian kích thích 
lâu hơn để đạt được cảm giác cực khoái (khoảng 13 
phút), trong khi ở nam giới thì thời gian ngắn hơn 
nhiều (khoảng 3 phút). Vì thế, nếu người đàn ông 
không có sự quan tâm đúng mức thì người phụ nữ 
rất ít khi đạt được cảm giác cực khoái. 


- Một số vấn để tâm lý cũng có thể dẫn đến tình 
trạng không đạt được cực khoái, chẳng hạn như 


403 


Cẩm nang y khoa thực hành 








chấn thương sinh dục xảy ra từ lúc còn trẻ, trầm 
cảm, tính e thẹn, nhận thức ức chế về hoạt động tình 
dục, sợ có thai, lo lắng về khả năng hoạt động tình 


Các vấn đề về tình dục 








hợp và giao hợp, do đó có thể cải thiện đáng kể tâm 
lý khi giao hợp, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc 
đạt đến cực khoái. 


dục của bản thân không đáp ứng với bạn tình... —_ Điều trị các bệnh liên quan nếu có, nhất là các vấn 


— Không đạt đến cực khoái cũng có thể do những bệnh đề gây đau khi giao hợp. 
lý thực thể gây đau khi giao hợp, do đó hạn chế khả 


năng đạt đến cực khoái. 


Chổn đoúón 


— Chẩn đoán loại trừ các bệnh lây qua đường tình 
dục, các bất thường ở cơ quan sinh dục, các nguyên 
nhân gây đau khi giao hợp. 


— Tìm hiểu các nguyên nhân tâm lý, các vấn đề liên 





quan đến sinh hoạt tình dục, nhất là những trở 
ngại có thể gây ra tâm lý lo lắng. 


Điều trị 

— Tư vấn tâm lý là quan trọng. Cần giải tỏa những 
nhận thức sai lầm về tình dục nếu có, trấn an và 
giải thích để người bệnh hiểu rõ nguyên nhân của 
vấn đề, nhằm tạo ra tâm lý thoải mái khi giao 
hợp. 

—_ Trong phần lớn các trường hợp, sự quan tâm của cả 
hai người có thể giúp tạo ra sự hiểu biết lẫn nhau 
về các đáp ứng tình dục, các hoạt động tiền giao 


404 405 


Các hiện nháp tránh thai 


KHÁI NIỆM CHUNG 


Các biện pháp tránh thai là những biện pháp nhằm 
mục đích kiểm soát sự thụ tỉnh để tránh sự có thai ngoài 
ý muốn sau giao hợp. Có nhiều biện pháp tránh thai khác 
nhau, mỗi biện pháp có thể phù hợp với một số người 
nhất định nhưng lại có thể không phù hợp với những 
người khác. Ngoài ra, sự kết hợp đông thời 2 hay nhiều 
biện pháp đôi khi cũng được áp dụng để gia tăng hiệu quả 
của việc tránh thai. Nói chung, việc chọn lựa biện pháp 
tránh thai thường dựa vào các yếu tố sau đây: 


—_ An toờn: Biện pháp tránh thai được lựa chọn phải 
đảm bảo tính an toàn, không gây ảnh hưởng xấu 
đến sức khỏe của người sử dụng. Một biện pháp có 
thể an toàn với người này nhưng lại gây ra tác dụng 
phụ không thể chấp nhận được ở một người khác. 
Vì thế, cần phải có sự lựa chọn thích hợp. 


—_ Hiệu quả: Trong thực tế mỗi biện pháp tránh thai 
đều có những giới hạn nhất định về mặt hiệu quả. 
Hầu như chưa có biện pháp nào đạt hiệu quả 100%. 
Tỷ lệ thất bại của mỗi biện pháp tránh thai có 
thể khác nhau, và tỷ lệ này cũng khác nhau ở mỗi 


406 


Các biện pháp tránh thai 








người. Do đó, cần chọn lựa biện pháp thích hợp tùy 
theo từng đối tượng, phù hợp với độ tuổi, tình trạng 
sức khỏe, nghề nghiệp... 


—_ Không có tác dụng uĩnh uiễn: Trừ các trường hợp 
triệt sản, hầu hết những người sử dụng các biện 
pháp tránh thai đều chỉ nhằm mục đích tránh thai 
tạm thời trong những thời gian nhất định, chẳng 
hạn như chỉ để gia tăng khoảng cách giữa 2 lần 
sinh con. Khi muốn có con, các biện pháp tránh 
thai sẽ được ngừng lại. Vì thế, một biện pháp tránh 
thai thích hợp không nên ảnh hưởng đến khả năng 
có thai của người sử dụng trong một thời gian quá 
đài sau khi ngừng sử dụng. 


—_ Dễ sử dụng: Biện pháp tránh thai thích hợp là biện 
pháp không gây khó khăn nhiều trong việc sử dụng, 
không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày cũng 
như hoạt động tình dục của người sử dụng. 


Các biện pháp tránh thai hiện đang được sử dụng 
thường rất khó đáp ứng được một cách lý tưởng cả 4 
yêu cầu trên. Tuy nhiên, mỗi biện pháp có một số mặt 
ưu điểm nhất định và có thể là phù hợp với một số đối 
tượng. Việc tư vấn để người sử dụng chọn lựa biện pháp 
tránh thai thích hợp thường cần chỉ rõ những ưu nhược 
điểm của từng biện pháp cũng như xem xét các yếu tố 
thích hợp đối với từng đối tượng khác nhau, chẳng hạn 
như độ tuổi, tình trạng sức khỏe, nghề nghiệp... Việc kết 


407 


Cẩm nang y khoa thực hành 








hợp sử dụng đông thời 2 hay nhiều biện pháp tránh thai 
có thể là cần thiết để nâng cao tính hiệu quả. 

Các biện pháp tránh thai phổ biến nhất hiện nay gồm 
có: viên uống tránh thai kết hợp, viên uống tránh thai 
progestogen đơn thuần, progesfogen dạng tiêm và dạng 
cấy dưới da, dụng cụ tránh thai đặt trong tử cung (đặt 
vòng), màng ngăn âm đạo, bao cao su, tránh thai tự nhiên 
dựa vào chu kỳ rụng trứng, xuất tỉnh ngoài âm đạo... 
Ngoài ra còn có các biện pháp triệt sản có thể được áp 
dụng ở nam giới hoặc nữ giới nếu như không có nhu câu 


sinh con lần nữa. 


Hầu hết các biện pháp ngừa thai đang được chọn sử 
dụng rộng rãi đều có hiệu quả tránh thai cao. Tuy nhiên, 
một thực tế là các trường hợp thất bại (có thai trong thời 
gian đang sử dụng một biện pháp ngừa thai) thường cao 
hơn nhiều so với được thừa nhận trên lý thuyết. Điều này 
thường xuất phát phần lớn từ sự thiếu hiểu biết của người 
sử dụng, không vận dụng một cách thích hợp hoặc không 
tuân thủ những chỉ dẫn chuyên môn. Tránh thai là một 
yêu cầu liên tục và lâu dài, vì thế mà mọi sơ sót của người 
sử dụng, dù chỉ một hai lần, cũng đều phải trả giá. Những 
kiến thức tổng quát sau đây về các biện pháp tránh thai, 
cũng như các chỉ dẫn thiết thực cho từng biện pháp, hy 
vọng sẽ giúp ích phần nào cho những người có nhu cầu sử 
dụng các biện pháp tránh thai. 


408 


Các biện pháp tránh thai 








VIÊN UỐNG TRÁNH THAI KẾT HỢP 


Viên uống tránh thai kết hợp là tên gọi của loại thuốc 
tránh thai sử dụng kết hợp 2 loại hormon là progestogen 
và es‡rogen. 


Tác dụng tránh thai của viên uống tránh thai kết hợp 
là ngăn sự rụng trứng, làm cho chất nhầy cổ tử cung đặc 
lại khiến cho tỉnh trùng khó đi vào tử cung. Thuốc cũng 
làm cho nội mạc tử cung mỏng đi. 


Chống chỉ định 


Các trường hợp sau đây tuyệt đối không được sử dụng 
viên uống tránh thai kết hợp: 


— Bệnh huyết khối tĩnh mạch hoặc nghẽn mạch. 


—_ Bệnh tim (bất thường ở van tim hay thiếu máu cục 
bộ). 


— Cao huyết áp (>160/100 mmHg). 

—_ Tăng j/pid huyết. 

—_ Đau đầu migrdine hay đau đầu từng vùng. 

— Ung thư vú hoặc cổ tử cung. 

— Từ 4 tuần trước cho đến 2 tuần sau phẫu thuật 
lớn. 

—_ Và một số trường hợp hiếm gặp như: 
® Bệnh gan thể hoạt động. 
® Tăng hồng cầu 


409 


Cẩm nang y khoa thực hành 








® Thiếu máu hồng cầu liềm. 

® Rối loạn chuyển hóa porphyrin. 

® Chửa trứng trong thời gian gần đây. 
® Tăng prolactin huyết. 

® Biến chứng của bệnh tiểu đường. 


Các trường hợp sau đây cần hết sức thận trọng khi chỉ 
định sử dụng viên uống tránh thai kết hợp: 


Tiền sử gia đình có người mắc bệnh động mạch. 
Bệnh tiểu đường. 

Huyết áp hơi cao hơn bình thường. 

Nghiện thuốc lá nặng. 

Cân nặng quá mức. 


Giới hạn độ tuổi: Những phụ nữ nghiện thuốc lá nên 
ngừng dùng viên uống tránh thai kết hợp khi đến 
tuổi 35. Không có giới hạn độ tuổi đối với những 
phụ nữ khỏe mạnh và không hút thuốc. 


Đau đầu zmigraine thể thông thường. 


Cách dùng 


410 


Viên uống tránh thai kết hợp được dùng theo chu 
kỳ kinh nguyệt, mỗi ngày 1 viên vào cùng một thời 
điểm, liên tục trong 21 ngày đầu và nghỉ thuốc 7 
ngày cuối, sau đó bắt đầu ngay chu kỳ mới. Tuy 
nhiên, để dễ sử dụng, nhà sản xuất thường kèm 


Các biện pháp tránh thai 








theo trong vỉ thuốc 7 viên thuốc khác màu không có 
hoạt tính (giả dược) hoặc chứa sắt (Fe) có tác dụng 
bổ máu. Như vậy, người sử dụng có thể dùng thuốc 
liên tục, tránh được tình trạng nhầm lẫn hay quên 
thuốc do có thời gian ngừng thuốc. 

Nếu bắt đầu dùng thuốc từ ngày đầu tiên của chu 
kỳ kinh nguyệt, có thể không cần thêm bất cứ biện 
pháp tránh thai nào khác. 

Nếu bắt đầu từ ngày thứ 5 của chu kỳ kinh nguyệt, 
cần sử dụng thêm một biện pháp tránh thai khác 
trong vòng 7 ngày đầu tiên dùng thuốc. 


Nếu lỡ quên một viên thuốc, uống ngay vào lúc vừa 
nhớ ra và uống viên kế tiếp vào thời điểm như bình 
thường. Nếu thời gian quên thuốc dưới 12 giờ, xem 
như không có ảnh hưởng gì. Nếu thời gian quên 
thuốc đã kéo dài hơn 12 giờ, cần phải áp dụng thêm 
một biện pháp tránh thai khác trong vòng 7 ngày 
sau đó. 


Nếu lỡ quên từ 2 viên thuốc trở lên, uống ngay 
2 viên vào lúc vừa nhớ ra. Nếu là loại thuốc chia 
nhiều pha khác nhau, khi quên nhiều viên thuốc 
thì uống một lúc 2 viên gần đây nhất, sau đó uống 
viên kế tiếp vào thời điểm như bình thường. Cần 
sử dụng thêm một biện pháp tránh thai khác trong 
vòng 7 ngày sau đó. 


Nên chọn khởi đầu với loại thuốc nhẹ nhất không 
gây rong huyết. Hàm lượng esfrogen (ethinyles- 


4I1 


Cẩm nang y khoa thực hành 








412 


trađ;ol) không được vượt quá 20 — 35ug. Khi lượng 
progestogen trong thuốc quá thấp sẽ gây rong huyết. 
Tốt nhất là chọn một loại thuốc có hàm lượng thấp 
nhất nhưng đủ để không gây rong huyết. 


Những phụ nữ có các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tĩnh 
mạch (bao gồm những phụ nữ có chỉ số trọng lượng 
cơ thể > 30, có dấu hiệu giãn tĩnh mạch, có các 
bệnh gây bất động cơ thể, có tiền sử gia đình có 
người bị huyết khối tĩnh mạch sâu) không nên dùng 
các thuốc progestogen thế hệ thứ ba (đesogesirel 
hoặc øestodene) như Femodene, Maruelon, Mercilon, 
Minulet, Triadene và Tri-Minulet vì các thuốc này 
làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh huyết khối tĩnh 
mạch sâu. 


Những phụ nữ dưới 30 tuổi không có các yếu tố nguy 
cơ về bệnh động mạch nên dùng các loại thuốc có 
leuonorgestrel hay norethisterone, chẳng hạn như 
Microgynon 30, Loestrin 20 hoặc 30, hay Ouran 30. 
Nếu có các yếu tố nguy cơ mắc bệnh động mạch 
hoặc cảm thấy khó chịu với các thuốc này, có thể 
chọn dùng các thuốc chứa progestogen thế hệ thứ 
ba. 


Đa số phụ nữ dễ thích hợp với các loại thuốc một 
pha hơn là loại thuốc ba pha vào giai đoạn đầu. 


Nếu sử dụng một trong các thuốc kháng sinh phổ 


Các biện pháp tránh thai 








rộng, như ơmpicilin, tetracyclin, griseofuluin... sẽ 
làm thay đổi môi trường vi khuẩn trong ruột và làm 
giảm hấp thụ esfrogen. Vì thế, cần áp dụng thêm 
một biện pháp tránh thai khác trong thời gian dùng 
kháng sinh và 7 ngày sau khi ngừng thuốc. Tuy 
nhiên, nếu điều trị dài hạn bằng kháng sinh, không 
cần các biện pháp tránh thai khác, vì vi khuẩn 
đường ruột sẽ phát triển tính kháng thuốc. 


Một số rối loạn tiêu hóa như nôn, tiêu chảy trầm 
trọng có thể làm giảm hấp thụ hormon. Vì thế, cần 
phải dùng thêm một biện pháp tránh thai khác 
trong những giai đoạn này và sau đó 7 ngày. 


Các tác nhân gây cảm ứng men gan như phenytoin, 
carbamazepin, griseofulumn và phenobarbiton làm 
gia tăng chuyển hóa, do đó loại cả esfrogen và 
progestogen ra khỏi mật. Nếu phải dùng một trong 
các thuốc trên, cần khởi đầu với liều cao esírogen 
> 5ð0ug và giảm thời gian nghỉ thuốc cuối chu kỳ 
xuống còn 4 ngày. Nếu vẫn xảy ra rong huyết, thử 
dùng mỗi ngày 2 viên chứa 30ug esirogen. 

Khi muốn đổi từ một loại thuốc này sang dùng một 
loại thuốc khác, nếu loại thuốc mới có cùng hàm 
lượng estrogen hoặc cao hơn loại thuốc cũ, chỉ bắt 
đầu uống lại sau 7 ngày ngừng thuốc. Ngược lại, nếu 
loại thuốc mới có hàm lượng esfrogen thấp hơn loại 
thuốc cũ, có thể bắt đầu ngay. 


413 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Nếu muốn làm chậm lại kỳ kinh nguyệt, chẳng hạn 
vào những ngày đi nghỉ, có thể bắt đầu đợt thuốc 
mới ngay, bỏ qua giai đoạn ngừng thuốc. Với các 
loại thuốc chia nhiều pha —- trừ Synphase — uống cả 
những viên thuốc phụ thêm của pha cuối cùng trong 
vỉ thuốc mới. Như vậy sẽ làm chậm lại kỳ kinh một 
số ngày tương đương với số viên thuốc uống thêm 
trong pha cuối cùng của vỉ thuốc. 


Nếu muốn ngừng thuốc để có thai, tốt nhất là nên 
chuyển sang dùng một biện pháp tránh thai khác 
trong vòng 3 tháng (không uống thuốc) và cho tới 
khi có ít nhất là một chu kỳ kinh nguyệt tự nhiên 
qua đi rồi mới có thai. 


Ưu - nhược điểm 


414 


Viên uống tránh thai kết hợp có ưu điểm lớn là hiệu 
quả tương đối cao và dễ sử dụng. Tỷ lệ thất bại trên 
lý thuyết là khoảng 0,1 — 3%, mặc dù có thể hơi cao 
hơn trên thực tế. 


Một số tác dụng phụ có thể xảy ra khi dùng thuốc 

là: 

® Thuốc có thể gây chảy máu âm đạo bất thường 
khi bắt đầu sử dụng. Tuy nhiên, vấn đề thường 
chỉ xảy ra trong khoảng 2 — 3 tháng đầu tiên mà 
thôi. 

® Có thể có cảm giác buồn nôn, nhạy cảm đau ở 
vú, tăng cân bất thường, căng thẳng tiền kinh 


Các biện pháp tránh thai 





nguyệt, phù toàn thân do giữ nước, trầm cảm, 
khí hư thứ phát do trầy xước cổ tử cung, đau đầu, 
giảm ham muốn tình dục, nám da... 


—_ Ngoài ra, cần lưu ý một số nguy cơ khi đang dùng 


viên uống tránh thai kết hợp, chẳng hạn như: 


® Hút thuốc lá: Nếu hút mỗi ngày trên 15 điếu thuốc 
khi đang dùng thuốc, có thể làm gia tăng nguy cơ 
mắc bệnh ở hệ tuân hoàn lên gấp 3 lần. 


® Nguy cơ mắc bệnh động mạch nói chung gia tăng 
gấp 3 lần. Tuy nhiên, thống kê cho thấy không 
có sự gia tăng đáng kể nguy cơ nhồi máu cơ tim ở 
người sử dụng thuốc, trừ khi có nghiện thuốc lá. 


® Cao huyết áp phát triển ở khoảng 5% số người 
dùng thuốc sau 5 năm. 


® Nguy cơ tử vong do nghẽn mạch khi dùng thuốc 
progestogen thế hệ thứ ba là khoảng 5ð phần triệu. 
Tuy nhiên, để bù lại thì các loại thuốc này giúp 
giảm thấp nguy cơ xuất hiện những cơn đau tim 
hoặc nhồi máu cơ tim. 


® Có sự tăng nhẹ nguy cơ ung thư vú trong thời gian 
sử dụng viên uống tránh thai kết hợp và sau khi 
ngừng thuốc 10 năm. Nguy cơ tương đối thấp này 
có vẻ như không liên quan đến thời gian sử dụng 
thuốc. Một ưu điểm lớn hơn là việc dùng thuốc sẽ 
bảo vệ chống lại ung thư buồng trứng và ung thư 
nội mạc tử cung. 


415 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Một số vốn đề khi dùng thuốc 


416 


Chảy máu âm đạo kéo dài: Chảy máu âm đạo bất 
thường xảy ra trong khoảng 2 — 3 tháng đầu tiên sử 
dụng thuốc là bình thường. Nhưng nếu kéo dài hơn, 
cần phải có sự lưu ý: 
® Kiểm tra để phát hiện tổn thương ở cổ tử cung. 
® Kiểm tra tương tác thuốc, có thể lượng hormon 
thực sự được hấp thụ là quá thấp. 
® Đổi sang dùng một loại thuốc có hàm lượng 
progestogen cao hơn, hoặc chuyển sang dùng một 
loại thuốc ba pha. 
® Nếu vẫn không có hiệu quả, đổi sang dùng một 
loại thuốc khác có cả hàm lượng proges‡ogen và 
estrogen đầu cao hơn. 
Không xuất hiện chảy máu âm đạo vào cuối chu kỳ 
dùng thuốc. Đây cũng là giai đoạn hành kinh bình 
thường. Khi dùng thuốc có progesferon, việc ngừng 
thuốc có tác dụng tạo ra hiện tượng chảy máu âm 
đạo sau đó, tương tự như khi hành kinh, được gọi 
là hiện tượng “chảy máu thu hôi”. Điều này được 
thấy rõ ở những phụ nữ mãn kinh khi dùng liệu 
pháp thay thế ormon (HRT). Trường hợp hoàn 
toàn không chảy máu âm đạo vào thời gian ngừng 
thuốc thực ra cũng không có hại, nhưng có thể điều 
chỉnh bằng việc đổi sang một loại thuốc khác có 
hàm lượng progesteron thấp hơn. Cần kiểm tra kỹ 
xem có phải là đã có thai hay không. 


Các biện pháp tránh thai 








— Một số tác dụng phụ sau đây của thuốc có thể là 


do lượng es¿rogen quá cao và có thể giảm nhẹ bằng 
cách chuyển sang một loại thuốc khác có thành 
phần chính là progestogen, chẳng hạn như ELoestrin 
30, Microgynon 30 hay Eugynon 30: 

® Buôn nôn 

® Chóng mặt 

® Căng thẳng tiền kinh nguyệt 

® Tăng cân theo chu kỳ 

® Phù nề do giữ nước trong cơ thể 

® Khí hư 

Một số tác dụng phụ sau đây của thuốc có thể 
là do lượng progesfogen quá cao và có thể giảm 
nhẹ bằng cách chuyển sang một loại thuốc khác 
có thành phần chính là esểrogen, chẳng hạn như 
Breuinor, Mercilon, Trinordiol, Logynon, Maruelon 
hay Dianefte: 


® Khô âm đạo 
® Tăng cân đều đặn 


® Trầm cảm 


Mất ham muốn tình dục 
Mệt mỏi 


Nhạy cảm đau ở vú 


Mụn trứng cá 


Rậm lông 


417 


Cẩm nang y khoa thực hành 





VIÊN UỐNG TRÁNH THAI ĐƠN THUẦN 


Là loại viên uống tránh thai chỉ chứa duy nhất một 
loại hormon là progestogen. Tác dụng tránh thai tương tự 
như loại viên kết hợp, nhưng thích hợp hơn với một số 
đối tượng không dùng được loại viên kết hợp, chẳng hạn 


như: 


® Phụ nữ đã lớn tuổi, nhất là phụ nữ trên 3ð tuổi 
nghiện thuốc lá. (Chống chỉ định với viên kết 
hợp.) Đối với phụ nữ trên 40 tuổi, viên đơn thuần 
chứa progesfogen cũng có tác dụng tương đương 
như viên kết hợp, nhưng có thể làm giảm bớt 
căng thẳng tiền kinh nguyệt và các triệu chứng 
mãn kinh. 

® Phụ nữ đang cho con bú. 

® Những phụ nữ chống chỉ định với viên kết hợp 
do bị cao huyết áp, tiểu đường, đau đầu migrdine, 
bệnh huyết khối tĩnh mạch hoặc nghẽn mạch. 

® Những phụ nữ cảm thấy khó chịu do các tác dụng 
phụ của esírogen trong viên kết hợp, chẳng hạn 
như phù nề do ứ nước, tăng cân theo chu kỳ, đau 
đầu, nám da. 

® Những phụ nữ đang chuẩn bị để được phẫu thuật 
lớn. 


Chống chỉ định 
Không dùng viên tránh thai đơn thuần cho các đối 
tượng sau đây: 


418 


Các biện pháp tránh thai 





® Có tiền sử hoặc đang mắc phải các bệnh động 
mạch nghiêm trọng, hoặc có nguy cơ cao đối với 
các bệnh này. 

® Tiền sử có thai ngoài tử cung. 


® Bị chửa trứng trong thời gian gần đây. 


Cách dùng 


Nếu bắt đầu dùng thuốc từ ngày đầu tiên của chu 
kỳ kinh nguyệt, không cân thêm bất cứ biện pháp 
tránh thai nào khác. 


Nếu bắt đầu dùng thuốc vào giữa chu kỳ kinh nguyệt, 
nên áp dụng thêm một biện pháp tránh thai khác 
trong vòng 7 ngày đầu tiên. 


Nếu đang dùng viên tránh thai kết hợp chuyển 
sang dùng viên đơn thuần, có thể dùng thuốc liên 
tục không cần thời gian gián đoạn, và không cân 
thêm bất cứ biện pháp tránh thai nào khác vào lúc 
mới đổi thuốc. 

Dùng thuốc đều đặn mỗi ngày một viên vào cùng 
một thời điểm, có thể xê dịch trong khoảng 2 — 3 
giờ. Thuốc có hiệu quả cao nhất 5ð giờ sau khi uống, 
vì thế nên chọn giờ uống thuốc phù hợp với thói 
quen giao hợp. 


Nếu lỡ quên 1 viên thuốc, uống ngay vào lúc vừa 
nhớ ra, và uống viên kế tiếp vào thời điểm như 


419 


Cẩm nang y khoa thực hành 








bình thường. Nếu thời gian quên thuốc đã trễ quá 3 
giờ, có thể ảnh hưởng đến khả năng tránh thai, cần 
áp dụng thêm một biện pháp tránh thai khác trong 
vòng 7 ngày sau đó. Nếu có giao hợp sau khi quên 
dùng thuốc quá 3 giờ, cần áp dụng các biện pháp 
tránh thai sau giao hợp. 


— Nếu bị nôn, tiêu chảy trầm trọng trong thời gian 
dùng thuốc, vẫn tiếp tục dùng thuốc. Cần phải áp 
dụng thêm một biện pháp tránh thai khác trong 
thời gian bệnh và sau đó 7 ngày. 


—_ Việc dùng thuốc kháng sinh không gây ảnh hưởng 
gì đến viên tránh thai đơn thuần. 


Ưu - nhược điểm 


—_ Viên uống tránh thai đơn thuần có những ưu điểm 
giống như viên kết hợp, đó là dễ sử dụng và có hiệu 
quả tránh thai cao nếu được sử dụng đúng cách. Tỷ 
lệ thất bại trên lý thuyết là khoảng 0,3 — 4%, mặc 
dù trong thực tế có thể hơi cao hơn. Do đó, viên 
uống tránh thai đơn thuần là khả năng thay thế 
thích hợp để chọn dùng trong các trường hợp không 
thể dùng viên tránh thai kết hợp. 


—_ Hoàn toàn không có chứng cứ nào về việc thuốc này 
làm gia tăng nguy cơ bị huyết khối. 


—_ Một số tác dụng phụ có thể có khi dùng thuốc là: 
420 


Các biện pháp tránh thai 








® Chảy máu âm đạo bất thường. Đa số phụ nữ dùng 
thuốc có một chu kỳ chảy máu vào khoảng từ 
ngày thứ 25 đến 35 sau khi dùng thuốc, nhưng 
lượng máu thường không nhiều. Một số trường 
hợp khác có thể xảy ra vô kinh. 

® Buôn nôn. 

® Nhạy cảm đau ở vú, thường chỉ có trong khoảng 2 
— 8 tháng bắt đầu dùng thuốc. 


CÁC DẠNG THUỐC TIÊM VÀ CẤY DƯỚI DA 


Thuốc tiêm bóp thịt 


Thuốc tiêm chứa progesiogen cũng có tác dụng ức chế 
rụng trứng. Chống chỉ định đối với thuốc tiêm cũng tương 
tự như với loại viên uống đơn thuần chứa progesfogen. 


Ưu điểm của thuốc tiêm là có tác dụng kéo dài, thường 
từ 2 — 3 tháng mới lặp lại một mũi tiêm. Do đó, thuốc 
tiêm đặc biệt thích hợp với những người hay quên thuốc, 
cũng như với những người không thích hợp với các biện 
pháp tránh thai khác. Hiệu quả tránh thai đặc biệt cao, 
với tỷ lệ thất bại tối đa chỉ vào khoảng 2%. 

Nhược điểm của dạng thuốc tiêm là do tác dụng kéo dài 
nên không thể thay đổi tác dụng tránh thai trong vòng 2 
— 3 tháng sau khi đã tiêm thuốc. Thuốc gây ra tác dụng 
phụ sớm sau khi tiêm nên thời gian chịu đựng các tác 
dụng phụ cũng kéo dài hơn. 

Các tác dụng phụ thường gặp là: 

421 


Cẩm nang y khoa thực hành 





® Chảy máu âm đạo bất thường. 

® Mất kinh. 

® Khả năng có thai trở lại sau khi ngừng thuốc 
thường rất trễ, có khi kéo dài đến một năm. 

® Tăng cân. 

Loại thuốc thường dùng là Dépo-Prouérø, mỗi lần 
tiêm một mũi 3 ml (có chứa 150mg médroxyprogestérone 
qcefdfe, tiêm bắp thịt sâu, không được tiêm tĩnh mạch), 
3 tháng tiêm một lần. Mũi tiêm đầu tiên phải được thực 
hiện trước ngày thứ 5ð của chu kỳ kinh nguyệt mới có hiệu 
quả ngừa thai ngay. 


Thuốc cấy dưới dd 

Thuốc được bào chế thành dạng miếng cấy dưới da, 
chứa progestogen để giải phóng dần dần vào máu. Miếng 
cấy thường được cấy dưới da ở mặt gấp của cánh tay và 
được thay thế 5 năm một lần. Thuốc bắt đầu có tác dụng 
tránh thai khoảng 24 giờ sau khi cấy. Cẩn thận không 
dùng cho người đã có thai. 


Do tác dụng tránh thai cao và kéo dài, biện pháp này 
vẫn thường được xem như một hình thức “#riệt sản có 
thể thay đổi”. Để ngừng tác dụng tránh thai, chỉ cần lấy 
miếng cấy ra khỏi da. 

Tác dụng phụ của thuốc cũng tương đương như khi dùng 
viên tránh thai đơn thuần. Chảy máu âm đạo bất thường 
và kéo dài thường là nguyên nhân chính dẫn đến việc 
phải lấy miếng cấy ra ở một số người. 


422 


Các biện pháp tránh thai 





'TRÁNH THAI SAU GIAO HỢP 


Các biện pháp tránh thai sau giao hợp là các biện pháp 
cần sử dụng trong những trường hợp để ngăn ngừa việc 
có thai ngoài ý muốn sau khi đã thực hiện việc giao hợp 
trong một điều kiện thiếu an toàn, không dùng các biện 
pháp tránh thai hoặc vào thời điểm mà biện pháp tránh 
thai đang dùng không đảm bảo tác dụng. Hiện có 2 biện 
pháp tránh thai sau giao hợp thường được sử dụng là sử 
dụng hormon và sử dụng dụng cụ tránh thai đặt trong tử 
cung. 


Sử dụng hormon 


Dạng viên uống chứa hormon với liều lượng thích hợp, 
được dùng trong vòng 72 giờ sau khi giao hợp, có tác dụng 
ngăn không cho trứng làm tổ. Thuốc không thể đạt hiệu 
quả 100% (tỷ lệ thất bại khoảng 1 — 2%) nên sau đó một 
tháng cần thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán để xác 
định việc có thai hay không. 

Các tác dụng phụ có thể có là: 

® Buồn nôn. Nếu có nôn trong vòng 2 giờ sau khi 
uống thuốc, có thể thuốc uống vào không đảm bảo 
tác dụng, cần dùng thêm một liều khác. 

® Chảy máu âm đạo có thể xảy ra khoảng vài ba 
ngày sau khi uống liều thuốc thứ hai, và kỳ kinh 


nguyệt kế tiếp có thể sẽ chậm lại vài ba ngày. 


423 


Cẩm nang y khoa thực hành 








® Trong trường hợp có thai, việc dùng thuốc này 
chưa được chứng minh là không ảnh hưởng xấu 
đến thai nhi. 
Để đạt hiệu quả tránh thai sau giao hợp, sử dụng ngay 
2 viên thuốc có chứa 250ug /euonorgestrel và 50ug ethinyl- 
estradiol, chẳng hạn như Schering PC4 hay Ouran ð0. 
Sau đó 12 giờ, uống tiếp 2 viên nữa. 


Trong các trường hợp bị chống chỉ định tuyệt đối với 
estrogen, có thể dùng 0,6mg /euonorgestrel trong vòng 12 
giờ sau khi giao hợp, tương đương với một liều 20 viên 
Microudl (mỗi viên chứa 0,03mg leuonorgesirel). 


Dùng dụng cụ tránh thơi đặt trong tử cung 


Dụng cụ tránh thai đặt trong tử cung (hay vòng tránh 
thai) có thể có tác dụng tránh thai sau giao hợp nếu được 
dùng trong vòng 5ð ngày sau khi giao hợp. Mặc dù có một 
số chống chỉ định đối với phương pháp này như sẽ đề cập 
ở phần kế tiếp, nhưng nếu được dùng với mục đích tránh 
thai sau giao hợp, một vài trường hợp chống chỉ định vẫn 
có thể được áp dụng như: 


® Phụ nữ có tiền sử thai ngoài tử cung. 
® Phụ nữ chưa từng sinh con. 


® Phụ nữ bị viêm vùng chậu trong thời gian gần 
đây (với điều kiện đang được điều trị bằng kháng 
sinh). 


424 


Các biện pháp tránh thai 








Cần chú ý là các trường hợp trên thuộc về những đối 
tượng chống chỉ định nếu dùng vòng tránh thai như một 
biện pháp tránh thai lâu dài. 

Nếu được đặt vào tử cung trong vòng 5 ngày sau khi 
giao hợp, biện pháp này đạt hiệu quả tránh thai 100%. 
Vòng tránh thai được lấy ra sau kỳ kinh nguyệt kế tiếp. 


DỤNG CỤ TRÁNH THAI ĐẶT TRONG TỬ CUNG 


Là một dụng cụ bằng chất dẻo đơn thuần hoặc thường 
hơn là bằng chất liệu đồng, có hormon tránh thai, hoặc 
cũng có thể bằng thép không gỉ, có các sợi nhựa dẻo 
dính vào để khi đặt trong tử cung thì các sợi này thò ra 
âm đạo, được đặt vào trong tử cung với mục đích tránh 
thai, nên thông thường được gọi là uòng tránh thai. Vòng 
tránh thai có tác dụng làm thay đổi lớp nội mạc tử cung, 
để không còn thích hợp cho trứng làm tổ. Một vài loại 
vòng tránh thai đặc biệt còn được chế tạo để có thể tiết 
Ta progesteron. 

Vòng tránh thai thường được đặt vào tử cung vào ngày 
thứ 4, thứ 5 của chu kỳ kinh nguyệt. Mặc dù cũng có thể 
đặt vòng tránh thai vào những ngày khác trước khi rụng 
trứng (ngày thứ 14), nhưng người ta thường chọn đặt sớm 
hơn. 


Chống chỉ định 


— Phụ nữ có chảy máu âm đạo bất thường chưa rõ 
nguyên nhân. 


425 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Có thai hoặc nghi ngờ có thai. 

Bệnh viêm vùng chậu trong vòng 6 tháng gần đây. 
Tiền sử có thai ngoài tử cung. 

Phụ nữ chưa từng sinh con. 


Phụ nữ bị rong kinh (chảy máu âm đạo quá nhiều 
khi hành kinh) hoặc thống kinh (đau nhiều khi 
hành kinh). 


Có ung thư đường sinh dục hoặc có dấu hiệu nghi 
ngờ ung thư. 


Tử cung có dấu hiệu bất thường. 
Phụ nữ mắc các bệnh lây qua đường tình dục. 


Phụ nữ có quan hệ tình dục với nhiều người. 


Cách dùng 


426 


Vòng tránh thai có thể đặt vào tử cung trong những 
ngày cuối kỳ kinh hoặc ngay khi bắt đầu chu kỳ 
kinh nguyệt mới, để đảm bảo loại trừ khả năng có 
thai. Để thuận tiện, người ta thường đặt vòng tránh 
thai vào ngày thứ 4 hoặc thứ 5 của chu kỳ kinh 
nguyệt. 


Ngay sau khi đặt dụng cụ tránh thai trong tử cung, 
cần phải tránh giao hợp trong vòng 48 giờ sau đó. 

Trong khoảng 6 tuần sau khi đặt vòng tránh thai, 
vẫn phải áp dụng thêm một biện pháp tránh thai 


Các biện pháp tránh thai 








khác để đảm bảo an toàn, vì hiệu quả tránh thai 
chưa được phát huy trong thời gian này. 


Vòng tránh thai thường có các sợi nhựa dẻo nhô ra 
âm đạo qua cổ tử cung, để giúp người sử dụng có thể 
kiểm tra và đảm bảo là vòng đang nằm đúng vị trí. 
Sau khi đặt vòng vào tử cung, người sử dụng phải 
tự kiểm tra hằng tuần trong vòng 6 tuần, và sau 
đó phải kiểm tra hằng tháng, tốt nhất là vào thời 
điểm cuối mỗi kỳ kinh nguyệt. 

Nếu khi kiểm tra không thấy sợi nhựa dẻo, có thể 
vòng tránh thai đã đi sâu vào tử cung, hoặc đã gây 
thủng tử cung. Cần thực hiện các chỉ dẫn sau: 


® Khám thai để loại trừ khả năng có thai. 

® Nếu không có thai, áp dụng ngay một biện pháp 
ngừa thai tạm thời khác. 

® Đến khám chuyên khoa ngay để được xử lý thích 
hợp. 

Vòng tránh thai có hiệu quả kéo dài nhiều năm. 

Người sử dụng cần biết rõ kỳ hạn của loại vòng 

đang sử dụng để thay thế đúng lúc. Có loại được 

dùng trong 3 — 5ð năm, có loại đến 10 năm. Ngoài 

ra, nếu không có nguyên nhân thực sự cân thiết, 

không nên thay đổi vòng. 

Do tác dụng phụ làm tăng sự chảy máu kinh nguyệt, 

nên sau khi sử dụng vòng tránh thai một thời gian 


427 


Cẩm nang y khoa thực hành 








nên được chẩn đoán xét nghiệm để đảm bảo không 
bị thiếu máu. 

Nếu muốn lấy vòng tránh thai ra không dùng nữa, 
tốt nhất là nên lấy ra vào thời điểm đang hành 
kinh. 


Nếu cần lấy vòng tránh thai ra vào khoảng giữa chu 
kỳ kinh nguyệt, nên áp dụng một biện pháp tránh 
thai nào đó trong khoảng thời gian 7 ngày trước khi 
lấy vòng tránh thai ra. 


Nếu ngừng sử dụng vòng tránh thai với mục đích 
chuẩn bị có thai, nên có thời gian chờ ít nhất là 
1 tháng sau khi đã lấy vòng tránh thai ra. Điều 
này nhằm giúp cho lớp nội mạc tử cung có đủ thời 
gian tái tạo để trở lại trạng thái bình thường như 
trước. 


Phụ nữ đã mãn kinh sau một năm, nếu có sử dụng 
vòng tránh thai cần phải lấy ra. 


Ưu - nhược điểm 


428 


Dụng cụ tránh thai đặt trong tử cung chỉ thực hiện 
một lần (thường do nhân viên y tế thực hiện) nhưng 
có tác dụng tránh thai lâu dài, hiệu quả tránh thai 
cao, rất thích hợp với những đối tượng muốn tránh 
thai dài hạn. Tỷ lệ thất bại vào khoảng 0,3 — 2%. 


Các tác dụng phụ có thể trở nên nghiêm trọng ở 
một số người dùng, đặc biệt là đau bụng khi có 


Các biện pháp tránh thai 








kinh và chảy máu âm đạo quá nhiều trong thời gian 
hành kinh. Mặc dù các tác dụng phụ này thường chỉ 
xuất hiện trong khoảng 3 tháng đầu tiên sau khi 
đặt vòng tránh thai, nhưng cũng có một số người 
không chịu đựng được. 

Nguy cơ lớn nhất khi sử dụng vòng tránh thai là 
một số lớn các trường hợp phụ nữ có thai sau khi 
đặt vòng tránh thai đều là thai ngoài tử cung. 


Một số vốn đề khi đặt vòng tránh thoi 


— Sau khi đặt vòng tránh thai, có thể có những cơn 


đau quặn ruột trong vòng 2 — 3 ngày. 


Hiện tượng rỉ máu âm đạo bất thường tạo thành 
những vết máu nhỏ có thể xảy ra vào nhiều thời 
điểm trong chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên sau khi đặt 
vòng tránh thai. 

Chảy máu âm đạo vào kỳ kinh nguyệt có thể nhiều 
hơn và kéo dài hơn. 

Các chất dịch tiết thông thường ở âm đạo cũng có 
thể nhiều hơn. 

Khi có rối loạn kinh nguyệt kèm theo đau vùng 
chậu, cần chẩn đoán ngay để loại trừ khả năng có 
thai ngoài tử cung. 

Nếu xảy ra trường hợp vòng tránh thai đi sâu vào 
tử cung hoặc gây thủng tử cung, cần xử lý kịp thời. 
Trước hết dùng kẹp Spencer ưa vào ống cổ tử cung 


429 


Cẩm nang y khoa thực hành 








để tìm sợi nhựa dẻo. Nếu không thành công, có thể 
cần phải siêu âm. Tùy theo vị trí được tìm thấy, cần 
tìm cách nhẹ nhàng lấy ra càng sớm càng tốt để 
giảm nguy cơ nhiễm trùng tử cung. 

— Trường hợp có thai sau khi đặt vòng tránh thai, 
cần đến bác sĩ chuyên khoa để lấy vòng tránh thai 
ra ngay càng sớm càng tốt và tiếp tục theo dõi. 
Nếu không thể lấy vòng ra bằng cách kéo các sợi 
nhựa dẻo, nên để nguyên ở vị trí hiện tại. Trong 
trường hợp này, sẽ có nguy cơ sẩy thai (khoảng 
25%), nhiễm trùng tử cung hoặc sinh thiếu tháng. 
Nếu tuổi thai > 12 tuần, để nghị bệnh nhân đến 
khám ngay với bác sĩ sản khoa. 


BAO CAO SƯ 

Bao cao su là một trong những biện pháp tránh thai có 
hình thức đơn giản nhất nhưng có thể mang lại hiệu quả 
tránh thai hầu như cao nhất, với điều kiện được sử dụng 
đúng cách. Bao cao su còn là biện pháp tránh thai duy 
nhất áp dụng cho nam giới có tác dụng bảo vệ người sử 
dụng một cách hiệu quả chống lại các bệnh lây qua đường 
tình dục, kể cả HIV/AIDS. Biện pháp này có thể được sử 
dụng bởi bất cứ ai và bất cứ lúc nào, hoàn toàn không có 
yêu câu chống chỉ định như hầu hết các biện pháp tránh 
thai khác. 


Bao cao su được làm bằng nhựa dẻo hoặc cao su /œ£ex, 
rất mỏng và có độ dài khoảng 17cm, được bôi trơn để dễ 


430 


Các biện pháp tránh thai 








sử dụng. Hầu hết các sản phẩm bao cao su ngày nay đều 
được phủ một lớp chất diệt tỉnh trùng để gia tăng tác 
dụng tránh thai. 


Cách dùng 


— Bao cao su được sản xuất và cho vào hộp chứa có 
hình dạng như một mũ chụp nhỏ, với một viền tròn 
quanh miệng bao. Chỉ lấy bao cao su ra khỏi hộp 
ngay trước lúc sử dụng. 


— Chụp bao cao su vào đầu dương vật vào lúc dương 
vật đã cương cứng, đường viền tròn quay ra bên 
ngoài. Cần thực hiện việc này trước khi đưa dương 
vật vào âm đạo. Một số người cho rằng chỉ cần 
dùng đến bao cao su vào giai đoạn sắp xuất tỉnh, và 
đây chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại, vì một 
phần tinh dịch có thể được giải phóng từ rất sớm. 


— Kéo nhẹ đường viển tròn từ ngoài đầu dương vật 
về hướng trong, bao cao su cuộn tròn sẽ được xổ 
dài ra ôm chặt quanh dương vật. Kéo sát đường 
viền quanh miệng bao cho đến cuối dương vật để 
đảm bảo tỉnh dịch không bị trào ra và chảy vào âm 
đạo. 

— Dùng 2 ngón tay bóp nhẹ vào núm nhỏ ở đầu bao 
cao su để đẩy hết không khí ra, cẩn thận không 
làm rách bao. Đây là chỗ sẽ chứa tỉnh dịch, nên nếu 
không khí không được đẩy ra hết, khi xuất tỉnh có 
thể làm cho bao cao su quá căng dẫn đến vỡ bao. 


431 


Cẩm nang y khoa thực hành 





— Sau khi xuất tỉnh, rút dương vật ra ngay vào lúc 
vẫn còn đang cương. Dùng tay giữ nơi đường viển 
quanh miệng bao và rút ra từ từ để đảm bảo tỉnh 
dịch không tràn chảy ra từ nơi đây. 


— Sau khi đã lấy bao cao su ra, tuyệt đối không để 
dương vật chạm vào âm hộ. 


—_ Bao cao su chỉ dùng duy nhất một lần rồi bỏ. Nếu 
xem đây là biện pháp tránh thai chủ yếu thì phải 
áp dụng cho tất cả các lần giao hợp. 


Ưu - nhược điểm 


— Nếu sử dụng thận trọng và đúng cách thức, tỷ lệ an 
toàn của bao cao su gần như là tuyệt đối. Các trường 
hợp thất bại thường chỉ là do người sử dụng sơ sót 
làm rơi vãi tỉnh trùng, hoặc không tuân thủ đúng 
các bước quy định. Trong thực tế, người ta ước tính 
tỷ lệ thất bại này là khoảng dưới 1%. 


— Nhược điểm chính của bao cao su đối với một số 
người là làm mất hoặc giảm khoái cảm khi giao 
hợp. Mặc dù một số người khác vẫn đạt được khoái 
cảm như bình thường. 


MÀNG NGĂN ÂM ĐẠO 

Là một dụng cụ nhỏ bằng cao su, mỏng, có hình bán 
cầu, viễn ngoài là một vòng kim loại, được đặt chéo vào 
bên trong âm đạo, một bờ của màng chắn nằm phía dưới 
cổ tử cung, bờ đối diện tựa lên bờ xương mu. Màng ngăn 


432 


Các biện pháp tránh thai 





âm đạo có nhiều kích thước khác nhau để thích hợp với 
cơ thể từng người. Cần phải chọn loại màng ngăn có kích 
thước vừa vặn nhất. Màng ngăn âm đạo luôn được dùng 
phối hợp với thuốc diệt tỉnh trùng, được đặt vào trước mỗi 
lân giao hợp và lấy ra sau đó. Màng ngăn được sử dụng 
nhiều lần trong vòng 1 —- 2 năm tùy theo loại, sau đó thay 
mới. 


Cách dùng 


— Sau khi được hướng dẫn, người phụ nữ có thể tự 
mình đưa màng ngăn vào âm đạo. Vì công việc đặt 
vào và lấy ra phải thực hiện thường xuyên mỗi lần 
giao hợp, nên khuyến khích người phụ nữ biết tự 
đưa vào và lấy ra tại nhà. Cần chọn loại màng ngăn 
có kích thước vừa vặn, thích hợp với mỗi người. 


— Có thể đưa màng ngăn âm đạo vào bất cứ lúc nào 
trong vòng 6 giờ trước khi giao hợp, nhưng thuốc 
diệt tỉnh trùng phải được đưa vào âm đạo ít nhất 
là 2 giờ trước khi giao hợp và sau khi đã đưa màng 
ngăn vào âm đạo. Cần tiểu tiện và rửa tay thật 
sạch trước khi đưa màng ngăn vào âm đạo. Có thể 
kết hợp bôi thuốc diệt tỉnh trùng vào màng ngăn 
trước khi đưa vào. 


— Sau khi giao hợp, để màng ngăn nằm yên trong 
âm đạo ít nhất là 6 giờ. Sau đó lấy màng ngăn ra, 
không được để lâu quá 24 giờ. 


455 


Cẩm nang y khoa thực hành 








—_ Trong trường hợp có giao hợp tiếp trong vòng 6 giờ, 
không cần lấy màng ngăn ra nhưng phải cho thêm 
thuốc diệt tỉnh trùng vào (ít nhất là 2 giờ trước khi 
giao hợp). 


—_ Trong khi sử dụng phải thường xuyên kiểm tra xem 
màng ngăn có bị thủng hay không, nhất là những 
màng ngăn được sử dụng từ 1 năm trở lên.. 


—_ Trong thời gian sử dụng màng ngăn, nếu tăng cân 
hoặc sụt cân quá 3kg, cần thay một loại màng ngăn 
khác có kích thước phù hợp hơn. 


— Thay màng ngăn mới đúng theo kỳ hạn của loại 
màng ngăn được quy định bởi nhà sản xuất, thường 
là từ 1 - 2 năm. 

— Trong thời gian mới bắt đầu sử dụng màng ngăn 
âm đạo, nên áp dụng thêm một biện pháp tránh 
thai khác cho đến khi việc kiểm tra xác định được 
tính phù hợp và hiệu quả của biện pháp này. 


Ưu - nhược điểm 
—_ Màng ngăn âm đạo chỉ có hiệu quả tránh thai tương 
đối, do đó nhất thiết phải dùng kết hợp với thuốc 
diệt tỉnh trùng. Tỷ lệ thất bại thường vào khoảng 
4%. 
— Không có các tác dụng phụ đáng kể. Tuy nhiên, 
người mới sử dụng lần đầu tiên cân được theo dõi 


434 


Các biện pháp tránh thai 








kiểm tra các vấn để sức khỏe chung trong khoảng 
10 ngày sau khi bắt đầu sử dụng, và sau đó là kiểm 
tra sức khỏe hằng năm. 


— Người sử dụng phải thường xuyên thực hiện việc 
đặt vào, lấy ra, và phải chú ý kiểm tra vị trí của 
màng ngăn sau mỗi lần đặt vào. 


THUỐC DIỆT TINH TRÙNG 


Thuốc diệt tỉnh trùng có thể ở dạng thuốc xịt, dạng 
kem, dạng thạch hay viên đặt âm đạo, thường chứa hoạt 
chất chính là øonoxynol-9 với tác dụng tiêu diệt tính 
trùng, ngăn ngừa sự thụ thai. 


Thuốc diệt tỉnh trùng khi được dùng như một biện pháp 
tránh thai duy nhất có hiệu quả tránh thai rất thấp, chỉ 
khoảng hơn 70%. Đó là các loại thuốc viên đặt âm đạo 
hoặc dạng chất lỏng được đưa vào âm đạo bằng một dụng 
cụ giống như ống tiêm. Dù là thuốc viên hay chất lỏng, 
vị trí của thuốc khi đưa vào âm đạo càng gần cổ tử cung 
càng tốt. Nên đưa thuốc vào âm đạo trước khi giao hợp 
trong thời gian không quá 20 phút. Nếu có những lần giao 
hợp tiếp tục sau đó nữa, cần phải dùng thêm thuốc. Chỉ 
nên rửa sạch thuốc sau khi giao hợp ít nhất là 6 — 8 giờ. 

Cách dùng phổ biến hơn của thuốc diệt tỉnh trùng là 
kết hợp với nhiều biện pháp tránh thai khác, vì nó giúp 
tăng thêm hiệu quả tránh thai của biện pháp đã chọn. 


435 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Thuốc diệt tinh trùng được kết hợp với các biện pháp 
sử dụng bao cao su, mũ chụp cổ tử cung, màng ngăn âm 
đạo... 


CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI TỰ NHIÊN 


KHÁI NIỆM CHUNG 

Các biện pháp tránh thai tự nhiên là các biện pháp 
nhằm đạt được hiệu quả tránh thai nhưng không sử dụng 
bất kỳ loại thuốc hay dụng cụ nào, chỉ dựa vào những quy 
luật tự nhiên được nắm bắt rõ và vận dụng vào việc thay 
đổi thời điểm giao hợp hay phương thức giao hợp. 


Ưu điểm chung của các biện pháp này là do không 
dùng thuốc cũng như không đưa bất kỳ dị vật nào vào cơ 
thể nên không có vấn đề chống chỉ định hoặc các phản 
ứng phụ liên quan đến sức khỏe và đời sống. 


Nhược điểm chính của các biện pháp này là do dựa 
trên những quy luật tự nhiên, nên người sử dụng phải 
hiểu thật vững và vận dụng chính xác, phù hợp với hoàn 
cảnh của mình thì mới có thể đạt hiệu quả tránh thai cao. 
Trong thực tế, đối với đa số người có nhu cầu tránh thai 
thì những biện pháp này rất khó thực hiện đúng yêu cầu, 
và do đó tỷ lệ thất bại là khá cao, có thể lên đến 10%. 
Tuy nhiên, nếu chúng ta biết rằng một quốc gia tiên tiến 
như Nhật Bản vẫn ưa chuộng dùng chủ yếu là các biện 
pháp tránh thai tự nhiên cùng với bao cao su, thì việc tìm 
hiểu kỹ về các biện pháp tránh thai tự nhiên có lẽ không 
phải là điều không cần thiết. 

456 


Các biện pháp tránh thai 





PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÒNG KINH 


Cơ sở của quy luột 
— Chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ liên quan 
chặt chẽ đến khả năng thụ thai. Nói cách khác, 
chính chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ điều 
khiển và quyết định những thời điểm mà người phụ 
nữ có thể thụ thai. 


— Khi hàm lượng esfrogen trong cơ thể người phụ 
nữ gia tăng, lớp nội mạc tử cung dày lên, chuẩn 
bị điều kiện để có thể đón trứng đã thụ tỉnh từ 
vòi trứng xuống làm tổ. Giai đoạn này được gọi là 
giai đoạn tăng sinh, có thời gian khoảng 14 ngày, 
nhưng thường thay đổi tùy theo chu kỳ kinh nguyệt 
dài hay ngắn ở mỗi người. 

— Vào giữa chu kỳ kinh nguyệt, trứng trưởng thành 
hoàn toàn (trứng chín) và rụng, hàm lượng 
progesteron gia tăng, làm cho các tế bào nội mạc 
tử cung phình to và giữ nước, tạo điều kiện dễ dàng 
để trứng đã thụ tỉnh có thể bám vào làm tổ. Ngoài 
ra, khi trứng rụng, chất nhâầy ở cổ tử cung từ dạng 
sên sệt bắt đầu trở nên loãng, dai và nhớt, tạo điều 
kiện dễ dàng cho tinh trùng đi qua và di chuyển vào 
tử cung để lên vòi trứng. Giai đoạn tiếp theo này 
được gọi là giư¿ đoạn chế tiết, thường có thời gian 
ổn định là 14 ngày. 


437 


Cẩm nang y khoa thực hành 








438 


Sau thời kỳ trứng rụng, nếu không có trứng thụ 
tinh, nghĩa là không xảy ra thụ thai, khả năng sản 
xuất esfrogen và progesteron tại buồng trứng sẽ 
giảm thấp. Các tế bào sũng nước của nội mạc tử 
cung không cân thiết nữa, tự động bong tróc ra. Tử 
cung co bóp đẩy các mảnh nội mạc và máu xuống 
âm đạo, bắt đầu giai đoạn hành kinh với một lượng 
máu kinh nguyệt và các mảnh nội mạc được đưa ra 
theo đường âm đạo. Trong trường hợp có xảy ra thụ 
thai, trứng đã thụ tỉnh sẽ đến bám vào nội mạc tử 
cung và làm tổ, hiện tượng kinh nguyệt mất đi như 
dấu hiệu đầu tiên của việc mang thai. 

Đau khi trứng rụng, thân nhiệt người phụ nữ tăng 
cao hơn bình thường khoảng 0,3 — 0,B°C và duy trì 
sự gia tăng này cho đến khi bắt đầu chu kỳ kinh 
nguyệt kế tiếp. Khi giai đoạn hành kinh vừa chấm 
dứt (sạch kinh), cổ tử cung giảm tiết chất nhầy và 
người phụ nữ cảm thấy âm đạo khô. Sau đó, chất 
nhầy dần dần xuất hiện ở dạng sêển sệt, tạo cảm 
giác ẩm ướt ở âm đạo. 

Toàn bộ chu kỳ kéo dài trung bình khoảng 28 ngày, 
có thể ngắn hơn ở một số người và dài hơn ở một số 
người khác, có thể dao động trong khoảng 24 — 35 
ngày. Chu kỳ kinh nguyệt dù ngắn hay dài nhưng 
luôn duy trì được tính ổn định, đều đặn là dấu hiệu 
của một sức khỏe tốt. Khi có các bệnh gây rối loạn 
kinh nguyệt thì chu kỳ này sẽ thay đổi thất thường, 
không còn đều đặn nữa. 


Các biện pháp tránh thai 








Mỗi chu kỳ kinh nguyệt được tính khởi đầu (ngày 
thứ nhất) từ ngày bắt đầu hành kinh, kéo dài cho 
đến ngày cuối cùng trước ngày hành kinh đầu tiên 
của chu kỳ kế tiếp. 


Vận dụng trong việc tránh thơi 


1. Phương phớp Tính ngày 


Dựa vào chu kỳ kinh nguyệt, ngày rụng trứng được 
tính toán là vào ngày thứ 14 trước khi bắt đầu chu 
kỳ kinh nguyệt mới. Tuy nhiên, để sự tính toán này 
được chính xác, yêu cầu quan trọng là người phụ nữ 
phải có kinh nguyệt điều hòa, ổn định. 


Tinh trùng sau khi xuất tỉnh có khả năng sống 
trong cơ thể người phụ nữ từ 4 — 6 ngày, trứng sau 
khi rụng có thể tiếp tục sống từ 1 - 2 ngày, nên sự 
giao hợp vào khoảng 6 ngày trước khi trứng rụng 
và 2 ngày sau khi trứng rụng cũng có khả năng thụ 
thai. Thời gian trứng rụng có thể dao động trong 
khoảng 2 — 3 ngày. Như vậy, thời gian có thể thụ 
thai được tính toán là khoảng 11 ngày, kéo dài từ 
trước khi trứng rụng 6 ngày và sau khi trứng rụng 
2 ngày. 


Tuy nhiên, chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ 
thường có sự dao động mỗi tháng, nên ngày khởi 
đầu mỗi kỳ kinh có thể sớm hơn hoặc muộn hơn, 
mỗi kỳ kinh có thể dài hơn hoặc ngắn hơn. Để đảm 
bảo tính an toàn, người sử dụng phương pháp tính 


439 


Cẩm nang y khoa thực hành 





ngày phải ghi chép lại ít nhất là 6 chu kỳ kinh 
nguyệt liên tục, qua đó xác định chu kỳ kinh dài 
nhất và chu kỳ kinh ngắn nhất. Giả sử mức độ 
chênh lệch giữa 2 chu kỳ này là 5 ngày, thời gian 
có thể thụ thai sẽ được tính toán là: 11 + 5 = 16 
ngày. 

Theo sự tính toán trên, những ngày có khả năng thụ 
thai sẽ là những ngày phải tránh giao hợp. Thực tế cho 
thấy là mức độ hiệu quả của phương pháp tính ngày rất 
hạn chế, vì tính chất phức tạp và những ngày “kiêng cữ” 
kéo dài. Hơn nữa, theo bản năng tự nhiên thì những ngày 
“biêng cữ” này lại là những ngày mà người phụ nữ gia 
tăng sự ham muốn tình dục nên rất khó kiềm chế. Vì thế, 
người ta lấy phương pháp này làm cơ sở và áp dụng thêm 
một số phương pháp khác nữa để tìm ra một cách chính 
xác hơn những ngày “giưo hợp ơn toàn”. 


2. Phương phóp theo dõi nhiệt độ cơ thể 

— Dựa vào sự tăng thân nhiệt từ 0,3 — 0,5°C sau khi 
trứng rụng, phương pháp này xác định sau khi nhiệt 
độ đã tăng ổn định được 3 ngày thì giao hợp bắt đầu 
an toàn. Tuy nhiên, có nhiều lý do khác cũng có thể 
làm cho thân nhiệt tăng, vì thế vẫn phải lấy phương 
pháp tính ngày ở trên làm nên tảng, xác định tương 
đối giai đoạn rụng trứng, sau đó mới sử dụng kết quả 
theo dõi nhiệt độ cơ thể để xác định chính xác hơn 
ngày rụng trứng. 

— Theo phương pháp này, khi xác định thân nhiệt tăng 
ổn định được 3 ngày liên tục thì có thể bắt đầu giai 


440 


Các biện pháp tránh thai 





đoạn giao hợp an toàn, kéo dài cho đến khi bắt đầu 
kỳ kinh kế tiếp. 


3. Phương phớp theo dõi chốt nhây cổ †ử cung 
— Dựa vào tính chất thay đổi của dịch nhây cổ tử 


cung, phương pháp này xác định 3 giai đoạn trong 
chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ: 


® Giai đoạn bhô: Là khoảng vài ba ngày sau khi 
sạch kinh, hàm lượng esírogen giảm mạnh làm 
cho cổ tử cung tiết ra rất ít dịch nhầy, người phụ 
nữ có cảm giác khô âm đạo rất rõ rệt. 

® Giai đoạn ướt: Là thời gian gần lúc rụng trứng, 
khi lượng esfrogen ngày càng được gia tăng, làm 
cho dịch nhầy ở cổ tử cung tiết ra ngày càng nhiều 
hơn. Người phụ nữ có cảm giác ẩm ướt trong âm 
đạo. Lượng dịch nhây tiếp tục gia tăng và ngày 
càng loãng hơn, cho đến thời điểm trứng rụng 
thì dịch nhây trở nên loãng, nhớt và rất dai. Một 
giọt chất nhầy vào thời điểm này nếu đặt giữa hai 
ngón tay rồi nhẹ nhàng kéo dài ra sẽ có khả năng 
tạo thành một sợi dài khoảng 8 — 12cm. 

® Giai đoạn sơu rụng trứng: Do lượng progesteron 
gia tăng, dịch nhây ở cổ tử cung bắt đầu trở nên 
đặc hơn, ít dân đi, có màu đục và dính. Cảm giác 
khô âm đạo dần dần trở lại, kéo dài cho đến giai 
đoạn hành kinh kế tiếp. 


— Theo phương pháp này, giao hợp có thể an toàn 


trong giai đoạn khô và khoảng 4 ngày sau khi dịch 
441 


Cẩm nang y khoa thực hành 








nhầy bắt đầu xuất hiện ở âm đạo. Thời kỳ tránh 
giao hợp kéo dài cho đến khoảng 4 ngày sau khi 
có dịch nhầy loãng và dai báo hiệu thời điểm rụng 
trứng. Giao hợp an toàn trong giai đoạn sau rụng 
trứng, kéo dài đến kỳ kinh kế tiếp. 


4. Vận dụng kết hợp 


— Dựa vào ưu và nhược điểm của các phương pháp trên, 


Ưu - 


442 


có thể đưa ra một phương pháp vận dụng kết hợp 
những điểm dễ nhận biết nhất để xác định các thời 
điểm giao hợp an toàn như sau: 


® Giao hợp an toàn bắt đầu sau giai đoạn hành 
kinh, kéo dài cho đến khi chất nhâầy bắt đầu xuất 
hiện ở âm đạo thì chấm dứt. 

® Sau khi chất nhầy chuyển sang trạng thái loãng 
và dai, theo dõi thân nhiệt để xác định sự gia 
tăng nhiệt độ. Khoảng 4 ngày sau khi chất nhầy 
đã hết loãng và dai, và ít nhất là thân nhiệt đã 
tăng ổn định được 3 ngày, giao hợp an toàn có thể 
tiếp tục và kéo dài cho đến kỳ kinh kế tiếp. 


nhược điểm 

Như đã nói, ưu điểm của biện pháp tránh thai này 
là hoàn toàn tự nhiên, không có tác dụng phụ, do 
đó có thể áp dụng cho bất cứ đối tượng nào. 

Nhược điểm của biện pháp này là nếu không có sự 
tuân thủ nghiêm ngặt sẽ dễ dàng dẫn đến thất bại. 


Các biện pháp tránh thai 








Mặt khác, biện pháp này có thể gây khó chịu cho 
một số người về mặt sinh lý bởi vì giai đoạn “biêng 
cỡ” (quanh thời điểm rụng trứng) cũng chính là giai 
đoạn mà ham muốn tình dục của người phụ nữ lên 
cao nhất. 


—_ Hiệu quả tránh thai của biện pháp này thường rất 
cao vào giai đoạn sau khi rụng trứng, nhưng có thể 
chỉ tương đối vào giai đoạn trước khi rụng trứng. Do 
đó, tỷ lệ thất bại có thể lên cao vào giai đoạn này. 


- Để khắc phục những nhược điểm của biện pháp 
này, người sử dụng có thể dùng kết hợp với một 
biện pháp tránh thai khác nữa, chẳng hạn như sử 
dụng bao cao su. 


XUẤT TINH NGOÀI ÂM ĐẠO 


Là biện pháp rút dương vật ra khỏi âm đạo vào thời 
điểm gần xuất tỉnh, và do đó tỉnh dịch được phóng thích 
bên ngoài âm đạo. Mặc dù biện pháp được thực hiện nhằm 
mục đích tránh thai, nhưng trong thực tế tỷ lệ thất bại 
khá cao vì những lý do sau đây: 


® Một lượng rất nhỏ tỉnh dịch (chứa tỉnh trùng) có 
thể đã được phóng thích trước giai đoạn xuất tỉnh 
thực sự mà người đàn ông nhận biết được. Chỉ 
một lượng rất nhỏ này cũng vẫn có khả năng gây 
ra thụ thai. 


443 


Cẩm nang y khoa thực hành 








® Một phần tỉnh dịch tuy được phóng thích bên 
ngoài âm đạo nhưng nếu không cẩn thận có thể 
dính vào những vùng quanh âm hộ, rất có thể 
chảy vào âm đạo, lúc đó đang sũng ướt dịch nhầy, 
rất thuận tiện cho sự di chuyển của tỉnh trùng. 
Do khả năng sống sót của tỉnh trùng khi vào được 
cơ thể người phụ nữ có thể kéo dài từ 4 — 6 ngày, 
nên những sơ sót này tuy có tỷ lệ rất thấp nhưng 
vẫn có thể dẫn đến thụ thai. 


® Khả năng kiểm soát giai đoạn xuất tỉnh của người 
đàn ông thường có giới hạn, và trong rất nhiều 
trường hợp anh ta không thể làm chủ hoàn toàn 
tình thế để có thể rút dương vật ra đúng thời 
điểm cần thiết như dự tính. 


Ngoài ra, nhiều người thấy khó chấp nhận biện pháp 
giao hợp ngắt quãng này vì cho rằng nó làm mất đi 
những khoái cảm thường có của những lần giao hợp bình 
thường. 


'TRIỆT SẢN 


Triệt sản là những giải pháp tránh thai hầu như vĩnh 
viễn, chỉ áp dụng với một số đối tượng hạn chế đã xác 
định chắc chắn là không có nhu cầu sinh con nữa. Triệt 
sản có thể được áp dụng ở nam giới hay nữ giới, tùy theo 
sự chọn lựa của hai người. 


444 


Các biện pháp tránh thai 








Triệt sẵn nam 


Triệt sản nam được thực hiện bằng phẫu thuật thắt 
ống dẫn tỉnh. Hai ống dẫn tỉnh ở hai bên dẫn tỉnh trùng 
từ tỉnh hoàn ra được cắt đứt hẳn và thắt chặt lại. Phẫu 
thuật được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng, chỉ cần 
khoảng 15 - 20 phút, và chỉ cần gây tê tại chỗ. Phẫu 
thuật có rất ít nguy cơ và biến chứng so với triệt sản nữ. 


Sau phẫu thuật, hoạt động phóng tỉnh vẫn xảy ra như 
bình thường, nhưng trong tỉnh dịch không có tỉnh trùng, 
vì tỉnh trùng không thể đi qua ống dẫn tỉnh nên được 
tỉnh hoàn hấp thụ trở lại. Trong vòng 3 tháng sau phẫu 
thuật, khả năng thụ thai vẫn có thể xảy ra do lượng tỉnh 
trùng còn sót lại trong ống dẫn tỉnh. Qua thời gian này, 
cần thực hiện khảo sát mẫu tỉnh dịch để đảm bảo chắc 
chắn là hoàn toàn không có tỉnh trùng. Sau đó, cặp vợ 
chồng này không cần dùng bất cứ biện pháp tránh thai 
nào khác nữa. 


Trong khoảng 2.000 ca triệt sản theo cách này, có thể 
có xảy ra 1 trường hợp xuất hiện tỉnh trùng trở lại trong 
tỉnh dịch, thường là sau một thời gian dài. Đó là do những 
đầu ống dẫn tỉnh bị cắt rời đã tự động dính lại với nhau. 
Để xử trí, người ta thực hiện phẫu thuật trở lại lần nữa. 


Trong trường hợp người triệt sản thay đổi ý định ban 
đầu và muốn sinh con, có thể tiến hành phẫu thuật nối 
các ống dẫn tỉnh trở lại, nhưng mức độ thành công chỉ 


445 


Cẩm nang y khoa thực hành 








đạt khoảng 50% mà thôi. Do đó, người quyết định triệt 
sản cần được báo trước về điều này để cân nhắc kỹ hơn 
quyết định của mình. 


Triệt sản nữ 

Triệt sản nữ được thực hiện bằng cách thắt hoặc cắt 
vòi trứng để ngăn đường tỉnh trùng đi đến gặp trứng. 
Phẫu thuật thường được thực hiện trong bệnh viện, bệnh 
nhân nhập viện trước một ngày và được theo dõi một 
ngày sau phẫu thuật trước khi xuất viện. 

Phương pháp triệt sản nữ thường được chọn lựa khi: 

® Người phụ nữ quyết định chắc chắn là không 
muốn sinh con nữa và không muốn sử dụng bất 
cứ biện pháp tránh thai nào khác. 

® Người phụ nữ ở vào tình trạng nếu mang thai sẽ 
đe dọa đến sức khỏe bản thân hoặc có nguy cơ cao 
sinh con mắc bệnh di truyền nặng. 

Phẫu thuật triệt sản nữ có thể được thực hiện bằng 
nhiều cách, như qua soi ổ bụng hoặc rạch da dưới rốn để 
mở đường vào ổ bụng. Cũng có thể cắt và thắt vòi trứng 
qua đường rạch ở âm đạo... 

Tỷ lệ thất bại của phương pháp này rất thấp, chỉ vào 
khoảng 5 trên 10.000 trường hợp. Những trường hợp có 
thai sau khi đã triệt sản thường là thai ngoài tử cung. 

Trong trường hợp người phụ nữ triệt sản thay đổi ý 
định ban đầu và muốn sinh con, có thể tiến hành vi phẫu 


446 


Các biện pháp tránh thai 








thuật để phục hồi khả năng sinh sản, với tỷ lệ thành 
công vào khoảng 70 — 75%. 


TRÁNH THAI ĐỐI VỚI PHỤ NỮ SẮP MÃN KINH 


Mặc dù khả năng thụ thai giảm dân đi khi phụ nữ 
ngày càng lớn tuổi, nhưng ngay cả đến tuổi sắp mãn kinh 
thì khả năng có thai vẫn có thể xảy ra. Vì thế, việc áp 
dụng các biện pháp tránh thai vẫn là cần thiết cho đến 
khi kinh nguyệt tự nhiên đã mất hẳn được một năm. 


Tuy nhiên, thời điểm mãn kinh không giống nhau ở 
mỗi người. Có những phụ nữ mãn kinh sớm, có những 
phụ nữ khác mãn kinh muộn hơn, thường dao động rất 
lớn trong khoảng 45 - 55 tuổi. Trong khi đó, việc sử 
dụng các loại viên tránh thai kết hợp chứa esirogen và 
progestogen hay viên progestogen đơn thuần đều có tác 
dụng tạo ra hiện tượng “chửy máu thu hôi” tương tự như 
máu kinh nguyệt. Điều này gây khó khăn cho việc xác 
định mãn kinh ở phụ nữ, vì không thể biết được là kinh 
nguyệt tự nhiên đã chấm dứt hay chưa. Do đó, vào thời 
điểm nghi ngờ mãn kinh, cần phải ngừng dùng các loại 
viên tránh thai, chuyển sang sử dụng một loại biện pháp 
tránh thai khác, chẳng hạn như màng ngăn âm đạo. 


Sau khi ngừng thuốc, nếu xác định chắc chắn kinh 
nguyệt đã chấm dứt, thì việc sử dụng các biện pháp tránh 
thai chỉ cần tiếp tục trong vòng một năm nữa. 


447 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Trong trường hợp kinh nguyệt vẫn còn tiếp tục, các 
biện pháp tránh thai nên được duy trì như trước. 


Trong cả hai trường hợp, vào độ tuổi này vẫn nên bắt 
đầu sử dụng liệu pháp thay thế hormon (HRT) và kết hợp 
tránh thai bằng màng ngăn âm đạo. 


Một phương pháp kiểm tra khác có thể được dùng thay 
thế, đó là kiểm tra FSH huyết thanh (»ormon kích thích 
nang noãn). Nếu kết quả cao (khoảng > 20U/1ít) thì nên 
ngừng dùng viên uống tránh thai, chuyển sang dùng biện 
pháp tránh thai bằng màng ngăn âm đạo. Sau đó một 
tháng, lặp lại kiểm tra huyết thanh FSH. Nếu kết quả 
vẫn còn cao, có thể không cần dùng bất cứ biện pháp 
tránh thai nào nữa cả. 


TRÁNH THAI ĐỐI VỚI PHỤ NỮ SAU KHI SINH 


Thường thì phụ nữ sau khi sinh con chưa cần phải áp 
dụng các biện pháp tránh thai, vì chưa có khả năng xảy 
ra thụ thai. Tuy nhiên, thời gian không cần dùng các biện 
pháp tránh thai này kéo dài bao lâu còn tùy thuộc vào 
một số yếu tố: 


® Mức độ an toàn chỉ được đảm bảo khi người phụ 
nữ chưa có kinh nguyệt trở lại. 

® Khả năng thụ thai giảm mạnh và kéo dài (có thể 
đến 6 tháng) khi người mẹ nuôi con hoàn toàn 
bằng sữa mẹ. Ngược lại, nếu người mẹ cho trẻ bú 
sữa bình và ít cho trẻ bú, khả năng thụ thai sẽ gia 
tăng và xảy ra sớm hơn. 


448 


Các biện pháp tránh thai 








® Trong bất cứ trường hợp nào thì sau khi đứa trẻ 
được 6 tháng tuổi cần phải áp dụng một trong các 
biện pháp tránh thai mới đảm bảo an toàn. 

Như vậy, trong vòng 6 tháng sau khi sinh con, nếu 
người mẹ chưa thấy có kinh nguyệt trở lại và đang nuôi 
con hoàn toàn bằng sữa mẹ thì không cần phải sử dụng 
bất cứ biện pháp tránh thai nào. Tuy nhiên, cần phải áp 
dụng ngay một trong các biện pháp tránh thai nếu có các 
trường hợp sau đây xảy ra: 

® Trẻ bú ít, khoảng cách các lần bú ban ngày cách 
nhau hơn 4 giờ và ban đêm cách nhau hơn 6G giờ. 

® Người mẹ thấy xuất hiện kinh nguyệt trở lại. 
Cần chú ý là hiện tượng ra máu thấm giọt trong 
khoảng 6 - 8 tuần sau khi sinh không phải là 
kinh nguyệt. 

® Trẻ bắt đầu ăn dặm và giảm trên 20% thời gian 
bú sữa mẹ. 

Nếu các điều kiện nêu trên không được đáp ứng và 
người mẹ quyết định cần phải sử dụng một trong các biện 
pháp tránh thai, cần lưu ý các vấn đề sau: 


® Viên uống tránh thai có thể bắt đầu từ tuần thứ 4 
sau khi sinh. Khi dùng viên uống tránh thai trong 
thời gian còn cho con bú, tránh dùng loại viên 
kết hợp có es¿rogen, vì loại hormon này có thể ức 
chế tiết sữa. Thay vì vậy, các bà mẹ đang cho con 
bú nên dùng viên uống tránh thai đơn thuần chỉ 
chứa progestogen. 


449 


Cẩm nang y khoa thực hành 








® Dụng cụ tránh thai đặt trong tử cung có thể được 
đặt vào tuần thứ 6 sau khi sinh, có kết hợp kiểm 
tra sau sinh. 

® Màng ngăn âm đạo có thể bắt đầu sử dụng vào 
tuần thứ 6 sau khi sinh, có kết hợp kiểm tra sau 
sinh. 

® Nếu quyết định triệt sản, phẫu thuật mở ổ bụng 
qua đường rạch dưới rốn có thể được thực hiện sau 
khi sinh khoảng 2 tuần. 





4ã0 


Nhi lii0a 


KIỂM TRA SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ 


Trẻ sơ sinh 


Việc kiểm tra sức khỏe tổng quát cho một trẻ sơ sinh 
cần được thực hiện ngay trong vòng 24 giờ sau khi cháu 
bé chào đời. Khoảng 2,5% trẻ em có dị tật bẩm sinh, và 
sự phát hiện sớm các dị tật này thường giúp cho việc điều 
trị dễ dàng hơn. Ngoài ra, việc kiểm tra tổng quát cũng 
giúp đánh giá tình trạng sức khỏe chung, chức năng hô 
hấp, và xác định những nhu cầu chăm sóc đặc biệt cho 
trẻ nếu có. Yêu cầu kiểm tra thường bao gồm các phần 
sau đây: 


—_ Cân đo: Cân trọng lượng cơ thể và đo vòng đầu của 
trẻ. 

— Ngoại dạng: Tìm các yếu tố dị dạng. Đánh giá 
trương lực cơ. Nếu có vàng da xuất hiện trong vòng 
24 giờ cần phải có sự quan tâm kịp thời. 

—_ Đầu: Tìm các dấu hiệu bất thường trong hình dạng 
hộp sọ có thể nắn sửa. Thóp trước đầy lên bất 
thường có thể gợi ý tràn dịch màng não và cần phải 
siêu âm chẩn đoán ngay. 


4ã1 


Cẩm nang y khoa thực hành 








452 


Mớt: Kiểm tra sự khác biệt về kích thước của 2 
mắt. Nếu có, điều này thường gợi ý có nhiễm trùng, 
hoặc khuyết tật phát triển, hoặc chứng tăng nhãn 
áp bẩm sinh, cần điều trị tức thời. Kiểm tra chấm 
phản chiếu màu đỏ ở giữa đồng tử (con ngươi) để 
loại trừ đục thủy tỉnh thể. 

Mũi: Tìm các dấu hiệu tắc nghẽn. 

Miệng: Kiểm tra xem có hở hàm ếch (khoảng trống 
chạy dọc theo đường giữa vòm khẩu cái) hay không. 
Dị tật này tuy hiếm gặp (khoảng 0,2%) nhưng cần 
phát hiện sớm để xử trí kịp thời. Trẻ bị hở hàm ếch 
không thể bú mẹ mà phải bú sữa trong loại bình 
có núm vú đặc biệt. Phẫu thuật vá hàm ếch thường 
phải đợi đến khi trẻ được 1 tuổi. 


Ngục: Quan sát cử động của lồng ngực khi trẻ thở. 
Nghe phổi nếu thấy cân. 


Tim: Thường nghe thấy tiếng thổi ở trẻ sơ sinh. 
Nghe lại sau khi trẻ được 8 tuân tuổi sẽ dễ phân 
biệt hơn. 


Bụng: Tìm các dấu hiệu trướng bụng hoặc kích thước 
lớn bất thường của các cơ quan. Loại trừ khả năng 
chỉ có một động mạch rốn. 


Bẹn: Kiểm tra mạch đùi, thường không có khi hẹp 
động mạch chủ. Tìm dấu hiệu của thoát vị. 


Nhi khoa 








—_ Cơ quan sinh dục: Kiểm tra vị trí bình thường của 
tỉnh hoàn trong bìu. Loại trừ các dị tật lỗ tiểu đóng 
thấp, lỗ tiểu đóng cao hay tình trạng lưỡng tính. 


—_ Hậu môn: Kiểm tra loại trừ trường hợp không có lỗ 
hậu môn. Nếu quan sát thấy trẻ đã đi phân su, có 
thể loại bỏ khả năng dị tật này. 


— Xương sống: Loại trừ dị tật vẹo cột sống. Loại trừ 
bất cứ dị tật có thể có nào của tủy sống bằng cách 
quan sát các vết chàm, u cục hay những vùng có 
lông ở cột sống. 


—_ Hông: Loại trừ dị tật trật khớp háng bẩm sinh. Đầu 
xương đùi thông thường nằm đúng vào một khớp 
lõm của xương chậu (ổ cối), nhưng trong trường hợp 
lệch đầu xương đùi bẩm sinh thì đầu xương không 
nằm trong khớp lõm hoặc không gắn chặt vào nên 
rất dễ bị trượt ra. Sờ nắn kỹ vùng hông có thể phát 
hiện dị tật này. 


Từ ó đến 8 tuần tuổi 

Lần kiểm tra này thường kết hợp với lần tiêm chủng 
đầu tiên. Ngoài ra, trẻ có thể sẽ được cho uống bổ sung 
uiamin K. Điều này khá quan trọng đối với những trẻ 
em được nuôi bằng sữa mẹ. Việc bổ sung 0i¿œmin E có thể 
giúp ngăn ngừa chứng xuất huyết hộp sọ do thiếu 0i⁄¿amän 
K. 


Nội dung kiểm tra lần này nhằm đảm bảo sự phát 
triển bình thường của trẻ cũng như tiếp tục phát hiện các 


453 


Cẩm nang y khoa thực hành Nhi khoa 








dị tật (nếu có) mà lần kiểm tra trước đã không phát hiện cần nắm rõ về các mũi chủng ngừa và thời điểm để đảm 
được: bảo không bỏ sót bất cứ liều tiêm chủng nào cho trẻ. Lịch 


— Kiểm tra sự phát triển toàn diện của trẻ cũng như tiêm chúng cho trẻ như sau: 





các vấn đề về phát triển thính giác, thị giác. 











Độ tuổi Mũi tiêm chủng 
— Quan sát chung để đánh giá mức độ năng động, sự . Lao (BCG), viêm gan B 
đáp ứng của trẻ trong các điều kiện, tìm dấu hiệu Sơ sinh (nếu người mẹ mang HBV) 
phát triển các đị tật... Bạch hầu + uốn ván + ho 
— Quan sát trên da để phát hiện các dấu hiệu bất 2 tháng gà (DTP), bại liệt, viêm 
thường. màng não, viêm gan B 
— Theo dõi sự tăng trưởng cơ thể, lập biểu đổ tăng - Tàn hầu + NV Hộ 
3 tháng gà (DTP), bại liệt, viêm 


trọng, vòng đầu và chiều cao của trẻ. : Ki E TH 
màng não, viêm gan B 





—_ Tìm các dấu hiệu bất thường ở mắt như chuyển động Ha han tr nan 
khác thường của các đông tử, lác mắt hay không có 4 tháng gà (DTP), bai liệt, viêm 


khả năng định thị. 




















màng não 
— Nghe tiếng thổi ở tim để tìm dấu hiệu bất thường. Sởi + quai bị + rưbella 
— Kiểm tra cơ quan sinh dục, loại trừ các khả năng dị 9 - 1õ tháng ĐH) viêm gan B, thủy 
tật như lỗ tiểu đóng thấp, lỗ tiểu đóng cao hay tình đậu 
trạng lưỡng tính. 3-5 tuổi Ho gà, bại liệt, sởi + quai 
° bị bela (MMR, 
—_ Loại trừ khả năng trật khớp háng bẩm sinh. SP Ð T00 006, ) 
10 - 14 tuổi Lao (BCG) 
iê Ú sĩ Bạch hầu, uối án, Ì 
Tiêm chúng 15 - 19 tuổi IÊM G186001016/0905 








Việc tiêm chủng cho trẻ em ngày nay đã trở thành một 
chương trình mở rộng cấp quốc gia. Tất cả trẻ em sinh Một số liều tiêm chủng gồm 2 mũi tiêm hoặc nhiều hơn, 
ra đều phải được chủng ngừa những bệnh quan trọng đã 
được đưa vào chương trình. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ 


phải được tiêm đủ liều mới có thể phát huy tác dụng bảo 
vệ trẻ chống lại căn bệnh đó. 


454 455 


Cẩm nang y khoa thực hành 








VÀNG DA Ở TRẺ SƠ SINH 
—_ Vàng da trong vòng 24 giờ sau khi sinh luôn là dấu 
hiệu bệnh lý. 
—_ Bilrubin huyết thanh nên được kiểm tra ở trẻ bị 
vàng da rõ rệt. Chuyển bác sĩ chuyên khoa nếu 
nồng độ cao hơn mức giới hạn theo độ tuổi của trẻ. 


— Vàng da sinh lý xuất hiện sau 48 giờ và thường mất 
đi trong khoảng 7 — 10 ngày. 


—_ Vàng da tiếp tục tổn tại sau 10 ngày tuổi (14 ngày 
ở trẻ sinh non) là dấu hiệu không bình thường và 
phải được chuyển ngay đến chuyên khoa để chẩn 
đoán. 


— Nếu vàng da kéo dài liên quan đến sữa mẹ, triệu 
chứng này thường phải mất dân đi trước khi trẻ 
được 6 tuân tuổi. 


NUÔI TRẺ BẰNG SỮA MẸ 


Sữa mẹ có tỷ lệ thích hợp các thành phần dinh dưỡng 
thiết yếu giúp trẻ lớn lên và phát triển tốt nhất trong 
giai đoạn đầu đời. Sữa mẹ là một nguồn dinh dưỡng sẵn 
có, rẻ tiền, dễ tiêu hóa, gần như là vô trùng, được cung 
cấp cho trẻ với một nhiệt độ thích hợp, và chứa các kháng 
thể của người mẹ để bảo vệ trẻ chống lại một số bệnh tật. 
Việc cho trẻ bú còn mang lại những cảm giác tình cảm 
tuyệt vời không gì thay thế được cho cả mẹ và con. 


456 


Nhi khoa 








Một số bà mẹ gặp khó khăn, nhất là khi bắt đầu cho 
con bú. Nhưng với sự kiên trì và thời gian, những khó 
khăn ấy thường sẽ qua đi. Những khó khăn thường gặp 
nhất là khi trẻ không chịu ngậm vú, bầu sữa căng tức 
hoặc đau ở đầu vú, hoặc không đủ sữa cho trẻ bú. Xem 
thêm mục Những uấn đề khi cho con bú, trang 317) 


Bầu sữa mẹ hoạt động theo cơ chế tương ứng giữa cung 
và cầu. Vì thế, trẻ càng bú nhiều thì vú mẹ càng tiết ra 
nhiều sữa hơn. Sau vài ngày bú mẹ, một thời gian biểu 
đều đặn sẽ được thiết lập cho cả mẹ và con để đảm bảo 
trẻ được bú đây đủ. Việc cho bú dặm bằng sữa bình sẽ 
làm rối loạn quá trình thiết lập sự cân bằng này, và do 
đó chỉ nên áp dụng khi có sự chỉ dẫn của bác sĩ trong 
những trường hợp tối cần thiết mà thôi. Nếu cơn đói của 
trẻ được đáp ứng bằng sữa bình, bầu sữa của người mẹ sẽ 
không nhận được sự kích thích cân thiết để tiết ra đủ sữa 
cho trẻ bú. 

Để duy trì nguồn sữa đây đủ cho trẻ, người mẹ cần một 
chế độ dinh dưỡng cân đối và phải uống thật nhiều nước. 
Phải đảm bảo nguồn năng lượng mà người mẹ cần thêm 
để nuôi dưỡng trẻ sẽ được cung cấp từ những thức ăn lành 
mạnh như trái cây, rau cải, sữa, đậu... 


NUÔI TRẺ BẰNG SỮA BÌNH 


Không phải là sự chọn lựa tối ưu, nhưng trong một số 
trường hợp nhất định, chẳng hạn như vì lý do sức khỏe, 


457 


Cẩm nang y khoa thực hành 





người mẹ vẫn phải chấp nhận giải pháp nuôi con bằng 
sữa bình, và điều này nên có sự tư vấn của bác sĩ. 

Nuôi con bằng sữa bình có thể giúp người mẹ giảm nhẹ 
yêu cầu về năng lượng, và đặc biệt là người khác cũng có 
thể giúp đỡ trong việc cho trẻ bú. Có thể sẽ có những vấn 
đề phát sinh trong khi cho trẻ bú sữa bình, trong đó có cả 
những trường hợp dị ứng với protein trong sữa bò. 


Các loại sữa bột đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh được 
dùng tốt hơn sữa bò, vì sữa bò thường có hàm lượng sắt 
và các 0amin A, C, D, E rất thấp. Nên dùng các loại sữa 
bột này cho đến khi trẻ được 1 tuổi. Cho trẻ bú đủ theo 
nhu cầu, trung bình thường là khoảng 150ml mỗi ngày 
cho mỗi kiogam cân nặng của trẻ, chia làm 6 lần cho bú. 
Các loại sữa chế biến từ đậu nành hiện nay chỉ nên dùng 
khi trẻ được xác định là dị ứng hoặc không dung nạp được 
sữa bò. 

Khi trẻ đã làm quen với một loại sữa được chọn, nên 
hạn chế thay đổi nếu không có lý do thực sự cần thiết. 
Không nên thay đổi sữa chỉ vì trẻ hay khóc đêm hoặc tỏ 
vẻ bứt rứt, khó chịu, vì những dấu hiệu này thường có 
nguyên nhân khác. Việc thay đổi loại sữa thường không 
có ích gì. 

Để pha sữa cho trẻ, luôn phải dùng nước đã đun sôi và 
để ấm ở nhiệt độ khoảng 40 — 50°C. Tỷ lệ pha chế — lượng 
nước và lượng sữa bột — phải tuân theo đúng như chỉ dẫn 
của nhà sản xuất. Tất cả những thứ như bình sữa, núm vú 


4ã8 


Nhi khoa 





và các dụng cụ dùng để pha sữa đều phải được tiệt trùng 
trước khi dùng để tránh nhiễm khuẩn. 


CHO TRẺ ĂN DẶM VÀ CAI SỮA 


Cho trẻ ăn dặm 


Có thể bắt đầu cho trẻ ăn dặm sau 6 tháng tuổi, trong 
khi vẫn tiếp tục cho trẻ bú sữa mẹ. Ăn dặm nên được hiểu 
là quá trình giúp trẻ chuyển dần từ việc bú sữa sang dùng 
thức ăn. Trước khi được 6 tháng tuổi, sữa là nguồn cung 
cấp toàn bộ chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ. Từ sau 6 
tháng tuổi, hệ tiêu hóa của trẻ đã phát triển đủ để tiêu 
hóa được những thức ăn phức tạp hơn và sẽ có những dấu 
hiệu cho thấy trẻ đã có thể sẵn sàng cho việc ăn dặm, 
chẳng hạn như trẻ vẫn tỏ ra còn đói sau khi đã bú xong, 
hoặc đòi bú nhiều lần hơn. 


Quá trình chuyển đổi từ việc cho trẻ bú sữa sang ăn 
thức ăn đặc hoàn toàn cần phải thực hiện dân dần. Một 
số trẻ chấp nhận thức ăn đặc ngay tức thì, trong khi một 
số trẻ khác cần thời gian lâu hơn để làm quen. Không 
có những quy tắc nhất định để tuân theo trong việc này, 
chẳng hạn như nên bắt đầu vào lúc nào, nên kéo dài bao 
lâu hoặc nên cho ăn những thức ăn gì. Điều quan trọng 
hơn hết là một thái độ tích cực và linh hoạt. 


Trong vài tuần lễ đầu tiên, chỉ cần giúp trẻ làm quen 
với dạng thức ăn và việc ăn bằng muỗng. Lượng thức ăn 
rất ít, xem như không cần thiết cung cấp dinh dưỡng. 


4ã9 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Nên chọn thời điểm bắt đầu thật thoải mái. Buổi trưa 
có thể là thời điểm tốt nhất để cho bé ăn bữa ăn đầu tiên, 
vì trẻ có thể dễ chấp nhận hơn là vào buổi sáng — khi trẻ 
quá đói, hoặc buổi chiều - khi trẻ có thể mệt mỏi. Cho trẻ 
bú một nửa lượng sữa như bình thường, sau đó vẫn bế trẻ 
trong lòng và cho ăn một vài muỗng thức ăn. Sau đó cho 
trẻ tiếp tục bú. 


Bột gạo, bột ngũ cốc hay rau cải xay, trái cây xay — 
nhưng tránh các trái cây họ cam quýt — là những thức ăn 
khởi đầu tốt nhất, bởi vì ít có khả năng gây ra phản ứng. 
Nếu trẻ không chấp nhận thức ăn, hoặc bị tiêu chảy, nôn 
mửa, hoặc nổi ban đỏ, hãy tránh dùng thức ăn đó trong 
vài tuân. Các thức ăn có đạm nên được xay nghiền chung 
với rau cải vào lúc trẻ có thể ăn được một lượng thức ăn 
đáng kể. Nên cố gắng sử dụng thức ăn tự làm lấy ở nhà, 
chọn những món ăn tươi sống. Tránh đừng cho muối vào 
thức ăn của trẻ. Những thức ăn có đường như các loại 
bánh ngọt nên hạn chế để tránh béo phì và chứng sâu 
răng về sau. Thay đổi các món ăn sao cho thật đa dạng, 
nhiều mùi vị, để trẻ có thể nếm thử qua được nhiều loại 
thức ăn khác nhau. 

Khi trẻ được 9 —- 12 tháng tuổi, nên cho trẻ ăn thành 
3 bữa đều đặn vào những giờ nhất định, tốt nhất là theo 
với những bữa ăn của gia đình. Kể từ giai đoạn này, nên 
cho trẻ “bú dặm” thay vì là “ăn dặm”, nghĩa là chỉ cho trẻ 
bú bổ sung sau khi đã cho ăn. Chú ý cho trẻ uống nhiều 


460 


Nhi khoa 








nước hơn, nước trái cây pha loãng là tốt nhất. Tránh 
những loại thức ăn quá nhiều chất xơ (ñbre) vì thường 
có khối lượng lớn nhưng cung cấp ít dinh dưỡng và năng 
lượng, không hợp với trẻ. Cần bổ sung thường xuyên các 
loại 0iœmin như A, D và C. Nếu trẻ đã biết dùng kem 
đánh răng có ƒfour, việc bổ sung fiour có thể là không cần 
thiết. 


Coơi sửa 

Cai sữa nghĩa là ngừng không cho trẻ bú nữa, hay nói 
khác đi là chuyển hẳn từ chế độ ăn dặm kèm theo bú sữa 
sang chế độ ăn toàn thức ăn đặc. 


Thường thì việc cai sữa là không cần thiết nếu như chế 
độ ăn dặm trước đó được thực hiện tốt. Trẻ sẽ ngừng bú 
vào lúc thích hợp, khi các bữa ăn trong ngày cung cấp cho 
trẻ đầy đủ dinh dưỡng và cả sự ngon miệng. Và trong mối 
tương quan tự nhiên, khi trẻ ít bú dần thì sữa mẹ cũng sẽ 
ít dần, nên việc ngừng bú sẽ không có vấn đề gì. 

Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó mà người mẹ cần ngừng 
việc cho bú sớm hơn, nên thực hiện theo nguyên tắc giảm 
dần, tránh sự thay đổi đột ngột có thể ảnh hưởng đến 
tâm lý cũng như sức khỏe của trẻ. 


Ngay cả khi đã ngừng việc cho trẻ bú mẹ, cũng vẫn nên 
duy trì việc cho trẻ bú hoặc uống một lượng sữa bột nhất 
định trong ngày, thường là sau các bữa ăn hoặc vào buổi 


461 


Cẩm nang y khoa thực hành 





tối trước khi đi ngủ, để đảm bảo bổ sung đầy đủ những 
chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ. 


TRẺ KHÓC NHIÊU VÀ THẤT THƯỜNG 

Nhiều người cho rằng việc khóc nhiều là hiện tượng 
tự nhiên ở trẻ em. Thực ra không phải vậy, trẻ em khóc 
nhiều bao giờ cũng có một nguyên nhân nhất định, và 
việc sớm phát hiện ra nguyên nhân làm trẻ khóc là cần 
thiết có thể giúp duy trì sự phát triển bình thường của 
trẻ. 


Điều trước tiên là phải chẩn đoán loại trừ các nguyên 
nhân bệnh lý thực thể, chẳng hạn như xoắn ruột, lông 
ruột hoặc các trường hợp nhiễm trùng cấp tính... 


Trẻ con ở độ tuổi từ 2 tuần cho đến 3 tháng rất thường 
có những cơn khóc đêm tưởng như không sao làm nguôi 
được. Trẻ thường khóc thét lên và co đạp chân tay rất dữ 
đội, như thể đang hết sức đau đớn, và mặt đỏ bừng lên. 
Một nguyên nhân thường gặp gây ra hiện tượng này là 
lượng không khí trẻ mút vào khi bú không được đưa ra 
hết, giờ đây đang đi qua ruột non và gây ra cảm giác đau 
đớn cũng như tạo ra những cơn co thắt mạnh. 


Trong các trường hợp khóc đêm, thường thì trẻ khóc 
như thể rất đau đớn và kéo dài khoảng vài giờ vào đầu 
hôm. Hiện tượng này có khuynh hướng thường gặp ở 
những trẻ bú sữa mẹ hơn là những trẻ bú sữa bình, và có 
nhiều khả năng là trẻ khóc do đói. Ngay cả khi trẻ vừa 


462 


Nhi khoa 





mới bú cách đó không lâu, cũng nên thử cho trẻ bú một 
lân nữa vào lúc này. Khi cho trẻ bú sữa mẹ, nguồn sữa 
thường giảm đi vào buổi tối do người mẹ mệt mỏi, và trẻ 
cân được bú nhiều lần hơn. Ngoài ra, sự căng thẳng của 
người mẹ khi trẻ khóc nhiều cũng khiến cho tuyến sữa 
tiết ra ít hơn, và làm trầm trọng thêm vấn đề. 


Bế trẻ lên vai và đi lại trong nhà một lúc có thể làm 
cho trẻ bớt khóc. Xoa bàn tay trên lưng hoặc trên bụng 
đôi khi cũng có thể tạm thời làm cho trẻ nín khóc. Nếu 
cho trẻ bú sữa mẹ, người mẹ cần nghỉ ngơi nhiều trong 
ngày để đảm bảo có đủ sữa cho trẻ bú vào buổi tối. Một 
số sản phẩm bán trên thị trường được quảng cáo là làm 
cho trẻ hết khóc đêm, nhưng chưa hề có chứng cứ đáng 
tin cậy nào về những lời quảng cáo đó. 


TÁO BÓN 
Táo bón hiếm khi xuất hiện ở những trẻ bú hoàn toàn 


sữa mẹ, nhưng là vấn đề thường gặp ở những trẻ bú sữa 
bình. 


Cần phân biệt giữa táo bón thực sự với thói quen đi 
tiêu ít lần. Trẻ có thể chỉ đi tiêu vài ba lần trong một 
tuần, nhưng nếu phân mềm và việc đi tiêu dễ dàng thì 
không có vấn đề gì. Chỉ xác định táo bón khi phân cứng 
và có biểu hiện khó khăn khi trẻ đi tiêu. 

Nguyên nhân gây táo bón ở trẻ không phải bao giờ 
cũng được biết rõ, nhưng có thể là do uống không đủ 

465 


Cẩm nang y khoa thực hành 








lượng nước hoặc dùng các loại thực phẩm chế biến sẵn 
nhưng pha chế không thích hợp. Ở trẻ lớn tuổi hơn, táo 
bón cấp tính thường xảy ra sau những bệnh gây sốt. 


Chẩn đoán loại trừ các khả năng: 


® Bệnh Hrschsprung, khi trẻ chậm đi phân su và 
sau đó táo bón kéo dài. Chụp X quang đại tràng có 
thuốc cản quang để xác định đoạn ruột bị hẹp. 


® Nứt hậu môn, thường kèm theo có ít máu trong 
phân. Nứt hậu môn làm trẻ đau khi đi tiêu và do 
đó có khuynh hướng nín lại những lần đi tiêu. 


Cần cho trẻ uống thật nhiều nước. Nước trái cây pha 
loãng, không đường, thường là tốt nhất. Thường xuyên 
xoa bóp vùng bụng có thể làm trẻ thấy dễ chịu hơn và 
cũng có tác dụng làm tăng sự co bóp của ruột. Với trẻ em, 
hạn chế tối đa không nên dùng đến thuốc xổ. 


ÏA ĐÙN 

Là tình trạng trẻ mất tự chủ trong việc đi tiêu, dẫn 
đến đi phân ra ngay trong quần ngoài ý muốn. Thường là 
do táo bón kéo dài chuyển sang mạn tính, căng trực tràng 
làm cho cơ thắt trong hậu môn giãn ra. Khi đó, cơ thắt 
ngoài hậu môn không chịu được áp lực và để phân thoát 
ra. Hầu hết trẻ em có thể tự kiểm soát việc đi tiêu vào 
khoảng 3 -— 4 tuổi, và tình trạng ỉïa đùn ở đứa trẻ 4 tuổi 
phải được xem là bất thường. 


464 


Nhi khoa 








Cần kiểm tra các tổn thương thực thể, chẳng hạn 
như vết nứt hoặc loét ở hậu môn. 


Kiểm tra áp lực ở ruột kết và phân ở trực tràng. 


Yếu tố tâm lý là quan trọng, cần cố gắng giúp trẻ 
lấy lại sự tự tin để có thể dân dần vượt qua tình 


trạng ỉa đùn. 


Có thể thụt hậu môn để đẩy khối phân ra. Nếu trẻ 
khó chịu nhiều, cũng có thể thay bằng việc dùng 
thuốc xổ, chẳng hạn như xi-rô sennø cho trẻ lớn 
hơn 6 tuổi, 5 — 10ml] dùng vào buổi sáng. Có thể 
dùng thuốc xổ ngắn hạn như dung dịch /ơc£ulose 
cho trẻ 5 — 10 tuổi, 10ml, mỗi ngày 2 lần là vừa đủ 
cho những ca táo bón cấp tính. 


Khuyến khích cho trẻ uống thật nhiều nước và điều 
chỉnh chế độ ăn uống, gia tăng các món có nhiều 
chất xơ. 


Những trường hợp khó điều trị có thể đòi hỏi dùng 
xi-rô senna thời gian dài với liều giảm dần để tăng 
phản xạ dạ dày-ruột. 

Khuyến khích trẻ tập thói quen đi tiêu sau mỗi bữa 
ăn để tăng phản xạ dạ dày-ruột. Phải đảm bảo cho 
trẻ có tâm lý thoải mái, không bị hối thúc khi đi 
tiêu. 


465 


Cẩm nang y khoa thực hành 








ĐÁI DẦM 


Là tình trạng trẻ không tự chủ trong việc tiểu tiện, 
dẫn đến tiểu trong quần hoặc ngay trên giường ngủ vào 
ban đêm. 


Đái dầm là một hiện tượng bình thường và phổ biến 
ở trẻ em, do sự phát triển hệ thần kinh kiểm soát bàng 
quang chưa hoàn chỉnh. Thông thường thì hầu hết trẻ 
em dưới 3 tuổi đều đái dầm, khoảng 10% trẻ em tiếp tục 
đái dầm cho đến 5 tuổi, và khoảng dưới 5% trẻ em vẫn 
còn đái dầm cho đến 10 tuổi. Tỷ lệ đái dầm ở các em trai 
nhiều hơn các em gái, và thường có liên quan đến yếu tố 
tiền sử gia đình. Khoảng 1% trẻ em bị đái dầm do những 
nguyên nhân bệnh thực thể, chẳng hạn như dị tật bẩm 
sinh đường tiết niệu, nhiễm trùng đường tiết niệu, đa niệu 
hay bệnh thần kinh bàng quang. Nếu đã chẩn đoán loại 
trừ các nguyên nhân bệnh lý thực thể, không cần phải 
quá lo lắng về những trường hợp trẻ đái dầm trước khi 
được 10 tuổi, vì thường vấn đề sẽ tự mất đi. Tuy nhiên, 
một số biện pháp tích cực có thể giúp trẻ sớm tự chủ hơn 
trong việc tiểu tiện và do đó không còn đái dầm nữa. 


—_ Theo dõi và ghi nhận các lần đái dầm của trẻ trong 
một thời gian liên tục để xác định có thời gian nào 
trẻ ngừng đái dâm hay không. Nếu có, có thể loại 
trừ các nguyên nhân thực thể, trừ ra trường hợp 
nhiễm trùng ở đường tiết niệu cấp tính. 


466 


Nhi khoa 








—_ Trẻ thường đái dầm vào ban đêm, khi ngủ say. Nếu 
trẻ lớn hơn 4 tuổi vẫn còn đái dầm vào ban ngày có 
thể là dấu hiệu bệnh thần kinh bàng quang và cần 
chuyển chuyên khoa để chẩn đoán kỹ hơn. 

— Tìm hiểu về tiền sử gia đình. Đái dầm thường có 
khuynh hướng xuất hiện ở những gia đình mà các 
thế hệ trước đây cũng đã từng đái dầm. 

— Dùng que thử nước tiểu để kiểm tra @icose và 
protein niệu. Lấy mẫu nước tiểu và nuôi cấy nếu có 
nghi ngờ nhiễm trùng đường tiết niệu. 

Không cần điều trị bằng thuốc nếu như trẻ không có 
bất cứ dấu hiệu bệnh lý thực thể nào. Một số biện pháp 
sau đây có thể giúp cải thiện vấn đề: 

— Không cho trẻ uống nước nhiều vào buổi tối, trước 

giờ đi ngủ. 

—_ Nhắc nhở hoặc đưa trẻ đi tiểu tiện trước giờ ngủ. 


—_ Đau khi ngủ khoảng 2 - 3 giờ nên đánh thức trẻ dậy 
đi tiểu tiện. Lặp lại nhiều lần để tập thành thói 
quen cho trẻ. 

— Không nên rầy la hoặc làm cho trẻ cảm thấy xấu hổ 
vì đái dầm. Điều này tạo ra tâm lý mặc cảm, lo sợ 
và càng làm cho trẻ mất tự tin, càng làm cho vấn 
đề trở nên trầm trọng hơn. 

— Với những trẻ đã lớn, khoảng 7 — 10 tuổi, có thể 
hướng dẫn trẻ tự đánh dấu vào một bảng theo dõi 

467 


Cẩm nang y khoa thực hành 








những đêm có đái dầm trong tháng. Điều này giúp 
trẻ có sự cố gắng tự cải thiện và tự thấy được mức 
độ tiến triển của mình, do đó có ý nghĩa khuyến 
khích rất lớn. 


MẤT NGỦ 

Mất ngủ có thể là vấn đề phổ biến ở trẻ em với những 
mức độ khác nhau. Trẻ có thể không chịu ngủ đúng giờ, 
hay thức giấc nhiều lần trong đêm, hoặc thức dậy rất 
sớm. Trong hầu hết trường hợp, đây chỉ là vấn đề thói 
quen và được giải quyết đơn giản với sự điều chỉnh thích 
hợp, trừ một số ít trường hợp có nguyên nhân cụ thể, 
chẳng hạn như bệnh tật hay những ám ảnh tâm lý. 

—_ Tập cho trẻ thói quen đi ngủ đúng giờ với ý thức kỷ 
luật, không cho phép trẻ vi phạm quy định về giờ 
ngủ. 

—_ Khi trẻ vi phạm quy định về giờ ngủ, hãy tỏ rõ thái 
độ cứng rắn để trẻ hiểu là sẽ không được nhượng bộ 
về vấn đề này. 


— Đảm bảo những điều kiện thích hợp cho giấc ngủ của 
trẻ như ánh sáng, sự yên tĩnh, nhiệt độ phòng... 

— Rhích lệ trẻ những lần đi ngủ đúng giờ, chẳng hạn 
như khen thưởng, nhưng đừng bao giờ trừng phạt 
trẻ vì không ngủ. 

—_ Tốt nhất là nên ngừng mọi hoạt động của gia đình 
vào sau giờ trẻ đi ngủ. Không thể đòi hỏi trẻ ngủ 


468 


Nhi khoa 








yên trong khi bạn vẫn còn để đèn sáng, trò chuyện 
trong phòng khách hay làm một công việc nào 
đó... 


—_ Thay đổi thói quen, cụ thể là giờ ngủ của trẻ, không 
phải là vấn đề có thể thực hiện trong một vài hôm. 
Bạn cần có sự kiên trì và quyết tâm cho đến khi trẻ 
hoàn toàn quen thuộc với yêu cầu mới. 


—_ Đưa trẻ đi khám bệnh nếu vấn đề kéo dài kèm theo 
những biểu hiện bệnh lý bất thường khác. 


HĂM TÃ 

Là tình trạng vùng da nơi quấn tã lót của trẻ bị đau 
rát, xuất hiện nhiều đốm nhỏ màu đỏ, đôi khi có thể phát 
triển thành những vùng phông giộp và rỉ nước do nhiễm 
trùng hay nhiễm nấm. 


Nguyên nhân thường là do da non của trẻ bị kích thích 
bởi tã ướt nước tiểu, hoặc để quá lâu không thay. Hầu hết 
trẻ em đều có thể bị hăm tã, nhưng những trường hợp 
bệnh hay khi bị tiêu chảy thường làm cho trẻ dễ bị hăm 
tã hơn. Ngoài ra, một số trẻ em có vẻ như dễ bị hăm tã 
hơn những trẻ em khác. Nhiễm nấm Candida thường là 
vấn để rất dễ kèm theo với hăm tã. 

— Giữ tã khô bằng cách thay tã cho trẻ thường xuyên 

và ngay sau khi trẻ làm ướt tã, tránh không để da 
trẻ phải tiếp xúc quá lâu với nước tiểu. 


469 


Cẩm nang y khoa thực hành 








— Thỉnh thoảng nên có những quãng thời gian thích 
hợp không dùng tã để bề mặt da ở vùng quấn tã 
được thông thoáng. 


—_ Mỗi lần thay tã đều phải rửa sạch và lau khô vùng 
quấn tã trước khi quấn tã mới vào. 


— Nếu có dấu hiệu nhiễm nấm, có thể dùng kem chống 
nấm. Bôi đều kem lên da mỗi lần thay tã. 


—_ Viêm da do nấm Cơndida thường có biểu hiện ban 
đỏ trên da với các vùng tổn thương chung quanh 
và thường ảnh hưởng đến những chỗ có nếp gấp 
da, trong khi viêm da do ønoniœc trong nước tiểu 
thường không ảnh hưởng đến những nếp gấp da. Có 
thể dùng một loại kem ¿mzdœzoi hay kem nysfatin 
kết hợp với một loại kem có s£ero¿d, chẳng hạn như 
Timodin để bôi lên tổn thương. 


KKHÁM SỨC KHỎE TRƯỚC TUỔI ĐI HỌC 


Lần khám sức khỏe này là một trong những lần kiểm 
tra thường bị bỏ qua khi các bậc cha mẹ không nhận 
thấy có gì bất thường ở trẻ. Mặc dù vậy, không nên chủ 
quan khi quyết định bỏ qua lần kiểm tra này, vì có thể có 
những phát hiện quan trọng giúp xử trí kịp thời các vấn 
đề bất ổn nếu có. 

Yêu cầu khám sức khỏe trước tuổi đi học thường bao 
gồm: 


470 


Nhi khoa 








— Khám và thăm dò tổng quát để phát hiện bất cứ 
vấn đề bất ổn nào về thể chất cũng như tỉnh thần. 
— Kiểm tra sự tăng trưởng bình thường về thể chất 
qua ghi nhận trọng lượng cơ thể và chiều cao. 
— Kiểm tra sự phát triển bình thường của thị giác, 
thính giác, khả năng sử dụng ngôn ngữ và năng lực 
ứng xử, giao tiếp của trẻ. 
— Kiểm tra tim và 2 tỉnh hoàn. 
— Các xét nghiệm chẩn đoán chỉ tiết hơn chỉ cần thiết 
khi có những dấu hiệu đáng nghi ngờ hoặc làm cho 
các bậc cha mẹ không yên tâm. 
— Kiểm tra việc thực hiện lịch tiêm chủng. 
CÁC VẤN ĐỀ VỀ HÔ HẤP 
Sổ mũi 

Rất hiếm khi phải dùng đến thuốc kháng sinh. Có thể 
dùng xi-rô parœcetamol để giúp trẻ giảm bớt sự khó chịu. 
Nếu trẻ khó bú, có thể dùng thuốc chống ngạt, chẳng hạn 
như dung dịch nhỏ mũi trẻ em xyiometazolin, 2 giọt mỗi 
bên mũi, mỗi ngày 3 lần. Chỉ dùng tối đa không quá một 
tuần. 


Ho 

Ngoại trừ các trường hợp có triệu chứng rõ ràng như 
ho gà, viêm phổi... hầu hết các trường hợp ho ở trẻ em 
thường là viêm tiểu phế quản hay viêm tắc thanh quản. 


471 


Cẩm nang y khoa thực hành 





Viêm tiểu phế quản 

Viêm tiểu phế quản thường gây ho kích thích, làm trẻ 
thở nhanh, khó bú, nhất là khi có kèm theo sổ mũi. Thăm 
khám nghe thấy tiếng khò khè, nhất là khi thở ra. 


Chăm sóc tốt cho trẻ là yêu cầu quan trọng. Điều trị 
kháng sinh thường không có hiệu quả. Chuyển đến chuyên 
khoa nếu các triệu chứng trở nên trầm trọng hay trẻ tỏ 
ra rất mệt, khó bú. 


Viêm tốc thanh quản 

Viêm tắc thanh quản thường kèm theo sốt, sổ mũi, 
đau họng, kèm theo có thở rít và ho khan. Chăm sóc tốt 
bằng cách giữ trẻ trong phòng ấm và ẩm, bằng cách xông 
hơi nước nóng trong phòng. Các triệu chứng thường giảm 
nhẹ trong vòng 10 —- 20 phút sau đó. Điều trị kháng sinh 
thường không có hiệu quả. Chuyển đến chuyên khoa nếu 
trẻ bị co rút gian sườn hay tỏ ra rất mệt. 


Hen phế quản ở trẻ dưới 5 tuổi 


Hen phế quản có thể được phát hiện và điều trị sớm 
ở trẻ em dưới 5 tuổi. Tuy nhiên, điều này chưa được xác 
định là có ảnh hưởng hay không đến sự phát triển về sau 
của căn bệnh này. 


— Cần chẩn đoán phân biệt giữa cơn hen phế quản 
với các trường hợp nhiễm uirus cấp tính gây ra cơn 
khó thở ở trẻ còn rất ít tuổi. 


472 


Nhi khoa 





Chẩn đoán hen phế quản ở trẻ em dưới 5 tuổi hầu 
như phải dựa hoàn toàn vào bệnh sử. Lưu ý đến các 
triệu chứng như: 


® Ho liên tục về đêm (ở trẻ còn ít tuổi). 


® Cơn thở khò khè, thường xuất hiện sau khi trẻ 
gắng sức, hoặc do nhiễm trùng đường hô hấp trên, 
hoặc bị kích thích bởi các tác nhân gây dị ứng. 


Tiến hành chụp X quang ngực nếu có nghi ngờ, 
chẳng hạn như khi trẻ nhiễm trùng ngực tái diễn 
nhiều lần hoặc đáp ứng kém với điều trị. 

Tránh các tác nhân gây dị ứng. Những người nghiện 
thuốc lá trong gia đình nên bỏ thuốc. 


Để làm giãn phế quản, có thể cho trẻ dưới 2 tuổi 
dùng loại ống hít có định lượng với khoảng cách 
thích hợp giữa 2 lần hít. Xi-rô làm giãn phế quản, 
(chẳng hạn như saÏbu£amol 2mg, mỗi ngày 3 lần và 
vào lúc có cơn hen) thường có nhiều tác dụng phụ 
hơn và kém hiệu quả, nhưng vẫn được ưa chuộng 
dùng hơn trong các ca bệnh nhẹ hoặc với mục đích 
điều trị thăm dò để chẩn đoán. Trẻ từ 3 - 5 tuổi 
có thể cho dùng ống hít với khoảng cách thích hợp 
giữa 2 lần hít. 
Máy khí dung phun mù ít khi cần đến vì loại ống 
hít định lượng ngắt quãng rẻ tiền hơn mà vẫn có 
hiệu quả tương đương. 

475 


Cẩm nang y khoa thực hành 








474 


Hướng dẫn các bậc cha mẹ biết cách tự xử trí các 

cơn hen của trẻ trong chừng mực mà họ có thể thực 

hiện được. 

Thường xuyên kiểm tra sự thích hợp của việc dùng 

thuốc, kỹ thuật sử dụng ống hít và những vấn đề 

gây lo lắng cho cha mẹ đứa trẻ, nhất là trước khi có 

sự thay đổi liều điều trị tăng hay giảm. 

Việc sử dụng thuốc tùy thuộc vào mức độ các triệu 

chứng, với gợi ý các mức độ từ nhẹ đến nặng như 

SAU: 

® Mức nhẹ: Chỉ sử dụng một loại thuốc giãn phế 
quản, chẳng hạn như saÏbu#amol 200ug, vào những 
lúc cần thiết, mỗi ngày không quá một lần. 


® Mức trung bình: Ngoài thuốc giãn phế quản như 
trên, cho dùng thêm cromogiyeœf bằng cách sử 
dụng ống hít định lượng ngắt quãng, với liều 10mg 
mỗi ngày 3 lần, hoặc một loại thuốc hít có séeroid, 
chẳng hạn như beclomethœson tối äa 400ug mỗi 
ngày, hoặc fiuticason tối äa 200ug mỗi ngày. 


® Mức nặng: Chuyển bác sĩ chuyên khoa để xem 
xét tăng liều sử dụng thuốc hít có s¿eroid, hoặc 
sử dụng thêm một loại thuốc chủ vận öe¿ø (chất 
kích thích thụ thể öe/z có tính chọn lọc cao) có 
tác dụng kéo dài, chẳng hạn như sơÏmeterol hay 
thuốc xơnthin giải phóng từ từ. Cũng có thể phải 
dùng thêm một loại s¿ero¿d dạng viên uống. 


Nhi khoa 








— Trong những trường hợp cân phải nhanh chóng kiểm 


soát triệu chứng, sử dụng ngay một liệu trình 5 ngày 
với prednisolon dạng hòa tan với liều 1 - 2mg cho 
mỗi biiogdm trọng lượng cơ thể ở trẻ dưới 1 tuổi, và 
20mg mỗi ngày cho trẻ từ 1 — 5ð tuổi. 


CO GIẬT 


Là tình trạng trẻ bị mất ý thức tạm thời, chân tay co 
giật không kiểm soát được, thường kéo dài trong vài phút 
nhưng cũng có thể lâu hơn. Co giật khá phổ biến ở trẻ 
em. Có những trường hợp co giật không có sốt và những 
trường hợp co giật xảy ra khi bị sốt cao. Thống kê cho 
biết là trong khoảng 20 trẻ em thì có 1 em đã từng bị co 
giật do sốt cao, thường gọi là làm kinh. 


Co giệt không do sốt 


Với những trẻ em dưới 6 tháng tuổi, khi xảy ra co 
giật không do sốt đều cần phải đưa vào theo dõi và 
điều trị tại bệnh viện. 

Trẻ lớn tuổi hơn bị co giật không do sốt thường liên 
quan đến các vấn đề thần kinh, cần chuyển đến 
chuyên khoa thân kinh để chẩn đoán. 

Không nên để cho những trẻ em đã từng bị động 
kinh đi xe đạp. Có thể cho phép các em bơi lội, 
nhưng phải có sự theo đõi của người lớn. 

Khoảng hơn 60% trường hợp co giật ở trẻ em có 
khuynh hướng tự thuyên giảm. Có thể tham khảo ý 


475 


Cẩm nang y khoa thực hành 





kiến bác sĩ để ngừng dùng thuốc chống co giật nếu 
trẻ không còn co giật trong vòng 2 — 3 năm. 


— Trong trường hợp xảy ra co giật, cần có các biện 

pháp xử trí tức thời như sau: 

® Đảm bảo giữ thông đường thở của trẻ. 

® Sử dụng điazepzm tiêm tĩnh mạch chậm với liều 
0,3mg cho mỗi #iogamn trọng lượng cơ thể của trẻ, 
hoặc dùng qua đường trực tràng với liều 2,mg 
cho trẻ dưới 1 tuổi, 5mg cho trẻ từ 1 — 3 tuổi, và 
10mg cho trẻ lớn hơn 3 tuổi. 

® Chuyển ngay đến bệnh viện nếu cơn co giật vẫn 
tiếp tục. 


Co giệột do sốt 


Co giật do sốt — hay thường gọi là làm kinh - là tình 
trạng khá phổ biến, với khoảng 5% trẻ em chịu ảnh hưởng 
của tình trạng này. Co giật do sốt có thể xảy ra ở trẻ từ 6 
tháng cho đến 5 tuổi, nhưng thường gặp nhất là vào năm 
2 tuổi. 

Nguyên nhân sốt cao gây co giật ở trẻ là do cơ chế 
điều nhiệt của não chưa đủ trưởng thành, nên thân nhiệt 
có thể tăng quá nhanh khi trẻ bị các trường hợp nhiễm 
trùng. Thân nhiệt tăng nhanh đột ngột sẽ kích thích các 
tế bào não, làm phát ra các xung động đến các cơ và làm 
cơ co thắt lại. Cơn co giật do sốt không có tổn thương não 
đi kèm, cần chẩn đoán phân biệt với các trường hợp co 


476 


Nhi khoa 





giật do viêm não hoặc viêm màng não, khi hệ thần kinh 
trung ương bị tổn thương do nhiễm trùng. 

—_ Do cơ chế vừa giải thích trên, nên sốt cao gây co giật 
ở trẻ thường xuất phát từ một nguyên nhân nhiễm 
trùng, thường gặp nhất là nhiễm trùng đường hô 
hấp trên. Tuy nhiên, cũng cần chẩn đoán loại trừ 
ngay các trường hợp nhiễm trùng cấp tính. 

— Chẩn đoán loại trừ viêm màng não. Khám kỹ tai và 
họng, tìm các dấu hiệu nhiễm trùng. Khám ngực, 
khám bụng. 

— Có thể cần gửi mẫu nước tiểu để nuôi cấy. 

— Chuyển ngay đến bệnh viện trong các trường hợp: 
® Trẻ dưới 18 tháng tuổi. 
® Có dấu hiệu nghi ngờ viêm màng não. 


® Cơn co giật kéo dài hơn 10 phút. 


Trẻ có dấu hiệu rất mệt. 


Có những dấu hiệu thần kinh dai dẳng. 


® Trong một cơn sốt nhưng có đến 2 lần co giật hoặc 
nhiều hơn. 
—_ Có thể để trẻ nghỉ ngơi tại nhà nếu như cơn co giật 
kéo dài không quá 10 phút và sau đó trẻ hồi phục 
hoàn toàn. 


— Khoảng 30 — 40% trẻ em bị co giật do sốt có nguy 
cơ tái phát cơn co giật tiếp theo trong vòng 6 tháng 
sau đó. Có thể ngăn ngừa việc xảy ra cơn co giật 


477 


Cẩm nang y khoa thực hành 








bằng cách giữ cho thân nhiệt của trẻ không lên quá 

cao, cụ thể là: 

® Điều trị kịp thời các bệnh nhiễm trùng. 

® Ngay khi có dấu hiệu trẻ bắt đầu sốt, cho trẻ mặc 
quần áo thoáng mát, dùng khăn thấm nước ấm 
lau mặt và lau khắp thân hình, dùng quạt để quạt 
mát, giúp trẻ thoát nhiệt nhanh. Đặt trẻ nằm 
trong phòng thoáng mát. 

® Cho trẻ uống paracetamnol đúng liều quy định. Có 
thể dùng tiếp một liều thứ 2 sau 4 — 6 giờ nếu trẻ 
chưa hết sốt. 


BẢO VỆ TRẺ 

Thống kê cho thấy là ở độ tuổi từ 1 đến 15 tuổi, số trẻ 
em bị chết vì tai nạn nhiều hơn số trẻ em chết vì bệnh 
tật. Nhiều tai nạn có thể phòng tránh được nếu như chúng 
ta biết tuân theo một số các quy trình an toàn, dạy cho 
trẻ biết cách tránh những nguy hiểm khi đi trên đường 
phố hoặc trên sân chơi, và hạn chế tối đa những nguyên 
nhân gây nguy hiểm cho trẻ. 


Bản chất tự nhiên của trẻ con là tò mò. Ngay cả môi 
trường trong nhà cũng có rất nhiều nguyên nhân có thể 
gây nguy hiểm, chẳng hạn như các ổ cắm điện, dây điện, 
lưỡi dao cạo, cửa kính, phòng tắm, hồ bơi, các dụng cụ 
thông thường để tự sửa chữa đồ gia dụng, dụng cụ làm 
vườn... 

478 


Nhi khoa 








Khi trẻ lớn dần lên, yêu câu về an toàn cũng cần thay 
đổi cho phù hợp. Chẳng hạn như, một đứa trẻ vừa chập 
chững biết đi cần phải được bảo vệ tránh leo lên các bậc 
cầu thang hoặc đến gần các góc bàn nhọn, trong khi một 
đứa trẻ lớn hơn cần phải được dạy cho biết cách đi xe đạp 
và sự an toàn trên đường phố. 


Các loại thuốc phải được cất giữ trong tủ thuốc ngoài 
tâm tay của trẻ, và tốt nhất là phải được khóa lại. Các 
loại thuốc dùng theo toa bác sĩ không được cất giữ trong 
nhà với mục đích dự phòng, và các loại thuốc bán tự do 
phải đảm bảo là không quá hạn. Khi cần thải bỏ thuốc, 
phải đảm bảo không bỏ ở những nơi mà trẻ có thể lấy 
được. 

Bỏng lửa và bỏng nước sôi là những nguyên nhân chính 
có thể nghiêm trọng đến mức gây ra các trường hợp tử 
vong. Phải dạy cho trẻ biết tránh xa bếp lò. Một khung 
bếp cao có thể giúp giảm bớt nguy cơ trẻ sờ vào xoong 
chảo nóng đang nấu. Tay cầm của xoong chảo phải xoay 
vào phía trong hay phía sau khung bếp. Các nguyên liệu 
nấu ăn có thể nguy hiểm đối với trẻ cần phải được giữ ở 
nơi an toàn, có khóa. 

Nếu bạn có vườn cây quanh nhà, những hóa chất được 
dùng trong việc làm vườn sẽ rất nguy hiểm cho trẻ nếu 
chúng nuốt vào. Luôn luôn cất giữ những hóa chất này ở 
nơi an toàn và khóa kỹ. Nếu bạn vừa phun thuốc lên cây 


479 


Cẩm nang y khoa thực hành 





trồng, phải dạy cho trẻ biết là không được ăn các trái cây 
hay lá cây. 


Cần phải dạy cho trẻ biết cách chơi các trò chơi một 
cách an toàn. Câu trượt, đu quay hay bất cứ trò chơi vận 
động nào cũng đều có những nguy cơ rủi ro nhất định. Chỉ 
cho phép trẻ chơi những trò chơi thích hợp với lứa tuổi. 
Sân chơi phải có bể mặt mềm, chẳng hạn như có cỏ xanh 
hoặc trải cát. Khi trẻ chơi nhất thiết phải có sự giám sát 
của người lớn. 

















480 


TIỂU ĐƯỜNG 


Là tình trạng thiếu hoặc không có nội tiết tố ¡nsulin 
của tuyến tụy. Ïnsuiin là một trong những nội tiết tố giữ 
vai trò quan trọng trong việc hấp thụ g@/ucose vào tế bào 
để đáp ứng nhu cầu năng lượng của tế bào và hấp thụ vào 
gan để dự trữ. Khi thiếu /nsuln, nỗng độ giucose trong 
máu sẽ tăng cao bất thường, gây ra đa niệu và khát nhiều. 
Cơ thể mất khả năng sử dụng và dự trữ gucose gây ra sụt 
cân nhanh, đói, mệt mỏi. Tiểu đường gây rối loạn chuyển 
hóa chất béo và tăng thoái hóa các mạch máu nhỏ. Có hai 
loại tiểu đường khác nhau: 


Tiểu đường type I 


Là loại tiểu đường phụ thuộc ¿nmsuiin, người bệnh cần 
được điều trị bằng cách cung cấp i„suiin. Bệnh thường 
xuất hiện ở những người dưới 35 tuổi, thường gặp nhất 
là trong khoảng 10 — 16 tuổi. Bệnh tiến triển nhanh, các 
tế bào tiết ra ¡nsuln ở tụy bị hủy hoại và sự sản xuất 
¿nsulin bị ngừng hoàn toàn. Nếu không được điều trị bằng 
cách cung cấp ¡nsul¿n, người bệnh sẽ suy sụp rất nhanh, 
đi vào hôn mê và tử vong. 


481 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Tiểu đường type II 


Là loại tiểu đường không phụ thuộc ¿zsuiin, người bệnh 
không cần được cung cấp ¿nsulzn. Bệnh thường xuất hiện 
và tiến triển chậm, chủ yếu ở độ tuổi 40 — 45. Do bệnh 
tiến triển chậm, rất nhiều trường hợp người bệnh không 
được phát hiện và thường chỉ tình cờ biết được qua những 
lần khám sức khỏe định kỳ. Trong tiểu đường loại này, 
tnsulin vẫn được cơ thể sản xuất ra nhưng không đủ đáp 
ứng nhu cầu của cơ thể, nhất là với những người tăng cân 
quá mức. Đối với bệnh này, việc cung cấp insulin cho cơ 
thể thường không cần thiết, mà cần phải điều chỉnh chế 
độ ăn uống, sinh hoạt, giảm cân và kết hợp dùng thuốc 
để kiểm soát tình trạng bệnh. 


Tiểu đường £ype I ít gặp hơn nhưng nguy kịch hơn, tiến 
triển nhanh hơn, và đặc biệt thường xuất hiện ở những 
người trẻ tuổi. Trong khi đó, tiểu đường £ype II thường 
gặp hơn, chiếm đến hơn 90% các trường hợp tiểu đường, 
nhưng bệnh tiến triển chậm và chỉ gặp ở độ tuổi trung 
niên và lớn tuổi. Cả hai trường hợp tiểu đường đều bị 
nghi ngờ là có liên quan đến yếu tố di truyền. Tiểu đường 
type TÏ còn đặc biệt có mối liên quan đến béo phì. Khoảng 
80% người bệnh tiểu đường #ype II có cân nặng vượt quá 
mức bình thường. 


Bệnh tiểu đường nếu không được chẩn đoán và điều trị, 
kéo dài trong nhiều năm có thể dẫn đến bệnh võng mạc 
do tiểu đường, bệnh thần kinh ngoại biên và có nhiều 
482 


Bệnh hệ nội tiết 








nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp, rối loạn tim 
mạch. Do đó, việc chẩn đoán sớm và điều trị tích cực có ý 
nghĩa rất quan trọng. 


Các yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường 


— Những người trên 6ð tuổi. 
— Những người quá cân hoặc béo phì. 


— Có tiền sử gia đình về bệnh tiểu đường hay các 
bệnh tim mạch. 


— Phụ nữ có tiền sử bị tiểu đường trong thai kỳ (tiểu 
đường thai nghén). 


—_ Phụ nữ có tiền sử sinh con nặng hơn 4,5kg. 

— Phụ nữ có tiền sử sẩy thai không rõ nguyên nhân. 

Khi có các triệu chứng sau đây, cần tiến hành ngay các 

xét nghiệm chẩn đoán bệnh tiểu đường: 

—_ Khát nước nhiều, đa niệu, sụt cân nhanh. 

— Nhiễm trùng tái diễn, nhất là nhiễm trùng da. 

— Các triệu chứng bệnh thần kinh, chẳng hạn như 
đau, mất cảm giác, dị cảm... 

—_ Thay đổi đáng kể thị lực. 

— Có các triệu chứng không giải thích được, chẳng 
hạn như mệt mỗi... 


485 


Cẩm nang y khoa thực hành Bệnh hệ nội tiết 














Chổn đoón xóc định bệnh tiểu đường ® Đo nồng độ đường g/ucose trong máu sau đó 2 
- Nông độ đường được đo trong mẫu máu tĩnh mạch giờ: 
toàn phần. m Nếu kết quả lớn hơn 10mmol/L, chẩn đoán xác 


® Chẩn đoán xác định tiểu đường khi nồng độ đường định tiểu đường. 


trong máu lúc đói > 6,7mmol/L, hoặc khi nồng m Nếu kết quả trong khoảng 6,7 —- 10mmol/L, 
độ đường trong máu vào thời điểm ngẫu nhiên > chẩn đoán tình trạng giảm dung nạp đường 
10mmol/L. ølucose. Những bệnh nhân này cần được tiếp 


® Chuyển bệnh nhân đến bệnh viện ngay nếu kết tục theo dõi hằng năm. Khoảng 15% số bệnh 


quả cho thấy nồng độ đường trong máu vào thời 
điểm ngẫu nhiên > 25mmol/L, hoặc bệnh nhân có trong vòng 10 năm sau đó. 


œcefon-niệu và thể trạng không được khỏe. 


nhân này sẽ phát triển thành bệnh tiểu đường 


® Tất cả phụ nữ có thai và trẻ em khi chẩn đoán ĐIöMNH] 


xác định tiểu đường cũng cân chuyển đến điều trị — Mục tiêu của việc điêu trị tiểu đường là: 


tại bệnh viện. ® Kiểm soát tốt các triệu chứng, giúp bệnh nhân 
® Chẩn đoán không chắc chắn khi nồng độ đường duy trì sức khỏe. 

trong máu lúc đói vào khoảng ð — 6,6mmol/L, hoặc ® Kiểm soát tốt nông độ đường trong máu để ngăn 

khi nồng độ đường trong máu vào thời điểm ngẫu chặn những biến chứng về lâu dài. Nông độ đường 


nhiên vào khoảng 6,7 — 9,9mmol/L.. 
— Khi chẩn đoán không chắc chắn, cần tiến hành thử 
nghiệm dung nạp đường gø/cose qua đường uống. 
Cách thực hiện như sau: 


trong máu cân phải được duy trì ở các mức: 
m Nông độ vào lúc đói là 6,7mmol/L 
m Nông độ tối đa < 10mmol/L 


¿ m Nông độ khoảng 2 giờ khi ă 6,7 /L 
® Bệnh nhân không được hút thuốc lá và nên ăn Xã c3. S2 2iNG lo 39g bu 82 lAYSecs gi 


khẩu phần chứa carbohydrœt ở mức trung bình ® Ngăn ngừa xảy ra g/ueose niệu vào lúc đói. 


trong vòng 3 ngày. ® Duy trì HjöAïc dưới 7%. 
® Trong lúc bụng đói, vào sáng sớm, ăn vào 75g đường ® Điều trị tích cực tình trạng cao huyết áp và tăng 
#ølucose, hoặc uống 350m] dung dịch Lucozad. choÏesterol trong máu. 


484 485 


Cẩm nang y khoa thực hành 








486 


® Phát hiện sớm các biến chứng nhằm giảm thiểu 
các nguy cơ: 
m Đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim và bệnh mạch 
máu não. 
m Loét chân và cắt cụt chi do bệnh mạch ngoại vi, 
bệnh thần kinh do tiểu đường. 
m Mất thị lực do bệnh võng mạc tiểu đường. 
m Suy thận do bệnh thận vì tiểu đường. 
® Cung cấp cho người bệnh những chỉ dẫn kịp thời 
và hiệu quả trong chế độ ăn uống và sinh hoạt 
hằng ngày để có thể duy trì tốt sức khỏe trong 
thời gian điều trị. 
Bệnh nhân tiểu đường /ype I được khởi sự điều 
trị với liều ¿zsuiin thích hợp tùy theo từng bệnh 
nhân và có sự điều chỉnh tăng giảm liều, với mục 
đích ngăn ngừa không để xảy ra tình trạng giảm 
gÏucose. 


® Tăng liều ¿nsul¿n nếu gÌueose huyết lên cao và 
giảm liều ¿nsulin khi giueose huyết xuống thấp. 

® Trường hợp giảm gỉucose huyết trong khoảng 
từ 10 giờ sáng đến bữa ăn trưa hoặc từ bữa ăn 
chiều cho đến giữa khuya là do đã dùng quá nhiều 
tnsulin loại tác dụng nhanh vào các giờ tương ứng 
sáng hoặc chiều. Giảm liều ¿nmsulin khoảng 2 — 4 
đơn vị. 


Bệnh hệ nội tiết 








® Trường hợp giảm gỉucose huyết từ 2 giờ chiều 
đến bữa ăn chiều hoặc từ giữa khuya đến trước 
bữa ăn sáng là do đã dùng quá nhiều ¿nsui¿n loại 
tác dụng kéo dài vào các giờ tương ứng buổi sáng 
hoặc buổi chiều. Giảm liều ¿nsui¿n khoảng 4 — 6 
đơn vị. 


Giảm giueose huyết được điều trị bằng cách cho 
uống gỉueose. Nếu bệnh nhân bất tỉnh, điều trị với 
Ø@lucose 50% tiêm tĩnh mạch với liều 20 —- 50m], 
hoặc giueagon 1mg tiêm bắp thịt, tiêm dưới da hay 
tiêm tĩnh mạch. G/ucagon nên được dự phòng để 
người có trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân sử dụng 
vào trường hợp khẩn cấp. 


Bệnh nhân tiểu đường £ype II được điều trị khởi đầu 
với việc điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, nhắm 
đến giảm cân trong trường hợp quá cân hoặc béo 
phì, và tránh dùng các loại đường tỉnh chế. 


® Không nên sử dụng các loại viên uống hạ đường 
huyết hay ¡nsulzn trước khi thử qua một chế độ ăn 
uống hợp lý ít nhất là 2 — 3 tháng, trừ khi bệnh 
nhân có thể trạng quá yếu ớt hoặc có mức đường 
huyết quá cao, vượt trên 25mmol/L. 

® Đối với những bệnh nhân có cân nặng quá mức, 
có thể bắt đầu với một loại mefformin, chẳng hạn 
như Giueophage 500mg, mỗi ngày 2 lần, với điều 
kiện đã kiểm tra chức năng gan và thận bình 
thường. Tăng liều mỗi tháng với mức độ thích 


487 


Cẩm nang y khoa thực hành 








hợp, đến mức tối đa là 1g, mỗi ngày 2 lần. Dùng 
thêm một loại sưuiphonylureœ (Tonbutamide, 
Giibenclamide, Clopropamide, Giiclazide...) để hạ 
đường huyết, nếu như mefformin tỏ ra không đủ 
để kiểm soát đường máu. 

® Đối với những bệnh nhân có cân nặng trung bình, 
cho dùng một loại suiphonylurea, chẳng hạn như 
Giibenclamide, ðmg mỗi ngày (2,Bmg ở người già). 
Điều chỉnh liều dùng tùy theo mức độ đáp ứng của 
bệnh nhân, với liều tối đa là 15mg mỗi ngày. Cảnh 
báo bệnh nhân về nguy cơ giảm glucose huyết và 
hướng dẫn biện pháp xử trí khẩn cấp cho người 
có trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân. Dùng thêm 
một loại zmefformin nếu vẫn chưa kiểm soát tốt 
được đường máu. 

® Nếu như các loại viên uống hạ đường huyết và chế 
độ ăn uống hợp lý vẫn chưa mang lại hiệu quả 
kiểm soát tốt đường máu, có thể cần phải bắt đầu 
việc điều trị với insulin. 


Theo dõi và chăm sóc bệnh nhôn tiểu đường 


488 


Bệnh nhân tiểu đường /£ype I và những người có 
trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân hằng ngày cần 
được hướng dẫn để có khả năng tự xử trí một số 
trường hợp cần thiết, nhất là phải biết cách tự theo 
dõi lượng đường trong máu tại nhà, kể cả acefon- 
niệu. Theo dõi nồng độ đường trong máu bằng cách 


Bệnh hệ nội tiết 








dùng giấy thử, tốt nhất là với một dụng cụ đo. Nên 

đo đường máu trước mỗi bữa ăn và trước khi đi 

ngủ. 

Những bệnh nhân tiểu đường £ype II lớn tuổi chỉ cần 

thử nước tiểu là đủ. Nên thử nước tiểu vào khoảng 2 

giờ sau bữa ăn. Mỗi tuần chỉ cần thử nước tiểu một 

ngày với 3 lần thử liên tiếp sau 3 bữa ăn, tốt hơn là 

mỗi ngày đều thử nhưng chỉ thử một lần. 

Trong các trường hợp bệnh tái diễn nhiều lần, cần 

lưu ý: 

® Việc điều trị tiểu đường bằng ¡nmsuln hay viên 
uống hạ đường huyết nhất thiết không được giảm 
liều hoặc bỏ sót trong suốt thời gian bệnh tái 
diễn. Bệnh nhân tiểu đường ¿£ype I thường cần 
phải dùng nhiều insui¿n hơn trong những lần tái 
phát. 

® Bệnh nhân tiểu đường không điều trị bằng insulin 
(#ype ID thỉnh thoảng có thể bị nhiễm toan cefon 
trong thời gian bệnh tái phát, và khi đó có thể 
cần dùng insulin. 

® Khi bệnh tái phát, nên tăng thêm số lần tự theo 
đõi đường máu tại nhà. 

® Khuyến khích bệnh nhân uống nhiều nước hơn. 

® Nên duy trì chế độ ăn có lượng carbohydrat 
thích hợp hằng ngày, có thể dùng thức uống có 
carboh,ydrai nếu cần. 


489 


Cẩm nang y khoa thực hành 








490 


® Nếu mức đường g/cose trong máu vượt trên 
13mmol/L, hoặc lượng đường trong nước tiểu 
chiếm từ 2% trở lên, tăng thêm lượng ¡/nsulin từ 
2 — 4 đơn vị mỗi ngày cho đến khi kiểm soát trở 
lại được mức đường máu. 

® Chuyển bệnh nhân đến bệnh viện nếu như bệnh 
nhân nôn và không thể uống nước, không dùng 
được carbohydrơi, hoặc bị nhiễm toan cefon hay 
có dấu hiệu mất nước. 

Hướng dẫn bệnh nhân theo đõi và phát hiện những 

bất thường ở bàn chân, như những chỗ chai sẩn, 

móng chân mọc vào, ngón chân chai phông... 


Hướng dẫn bệnh nhân về những dấu hiệu cảnh báo 
của giảm g/ucose huyết, như đứng không vững, khó 
tập trung, đau đầu, run rẩy... 


Hướng dẫn bệnh nhân về chế độ dinh dưỡng thích 
hợp, với các thức ăn thuộc nhóm cørbohydrơ phức 
hợp (đa phân tử) giàu chất xơ phải cung cấp ít nhất 
là 50% nhu cầu năng lượng. Các nguồn cung cấp 
carbohydrœt đơn (đường đơn), chất béo, rượu và 
muối đều phải hạn chế tối đa. Những bệnh nhân có 
cân nặng quá mức cần phải xem xét đến một chế độ 
ăn kiêng thích hợp giúp giảm cân. 

Trong thời gian điều trị, bệnh nhân cân được thăm 
khám định kỳ ít nhất là 6 tháng một lần, với các 
yêu cầu kiểm tra như sau: 


Bệnh hệ nội tiết 








® Kiểm tra mức đường máu và nước tiểu do bệnh 
nhân tự theo dõi và ghi nhận. 


® Đo lượng đường trong máu vào thời điểm ngẫu 
nhiên. 

® Tính chỉ số trọng lượng cơ thể (body mœss index 
- BMI) để xác định tình trạng quá cân hoặc béo 
phì. Nếu cần, đề nghị chế độ ăn kiêng để giảm 
cân. 

® Kiểm tra protein niệu. Nếu có, gửi mẫu nước tiểu 
giữa dòng để soi kính hiển vi và nuôi cấy và đo 
lượng crea£inin huyết thanh. Nếu lượng protein 
trong nước tiểu cao, đo profein trong nước tiểu 
24 giờ. Nếu kết quả cao, chẩn đoán loại trừ các 
nguyên nhân không phải là bệnh thận do tiểu 
đường. Tăng cường việc kiểm soát triệu chứng 
tiểu đường và điều trị tích cực cao huyết áp ngay 
cả với triệu chứng nhẹ. 

Kiểm tra hằng năm nên thực hiện với các yêu câu 

sau: 

® Huyết áp 

® Thị lực 


® Đáy mắt (làm giãn đồng tử bằng /ropicamid 1%). 
Có thể nhờ kỹ thuật viên thực hiện soi đáy mắt 
hoặc chuyển chuyên khoa mắt để chụp đáy mắt. 


491 


Cẩm nang y khoa thực hành 








® Xét nghiệm máu: 

mHbAïc 

m Credfinine huyết thanh 

m Cholesterol và triglycerid huyết thanh 
® Kiểm tra chân: 

m Mạch 

m Phản xạ 

m= Cảm giác rung và châm kim 


m Có dấu hiệu loét 


HRI LOẠN CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP 


Là tình trạng tuyến giáp hoạt động không bình thường 
do có bệnh. Có hai trường hợp rối loạn là nhược giáp, 
tuyến giáp hoạt động yếu đi, và cường giáp, tuyến giáp 
hoạt động gia tăng. Cả hai trường hợp rối loạn này đều 
dẫn đến nhiều rối loạn trong hoạt động chung của cơ thể, 
do chịu ảnh hưởng của hàm lượng các nội tiết tố được sản 
xuất bởi tuyến giáp, nhất là ¿yroxine (T,). 


NHƯỢC GIÁP 


Là tình trạng tuyến giáp hoạt động suy yếu, giảm 
mức độ sản xuất các nội tiết tố như ¿yroxine (hay t†etra- 
¡odothyronne - T,), truodothyronine (T,) và calcitonine. 
Giảm năng tuyến giáp thường gặp ở người lớn tuổi với 
những triệu chứng không đặc hiệu, do đó ngưỡng thử 
492 


Bệnh hệ nội tiết 








nghiệm thường là thấp. Suy tuyến giáp ở trẻ em nếu 
không được phát hiện và điều trị sẽ dẫn đến chậm lớn, 
chậm phát triển sinh dục và ức chế sự phát triển bình 
thường của não. 


Nguyên nhôn 

— Nhược giáp có thể là một bệnh tự miễn, do cơ thể 
tạo kháng thể chống lại tuyến giáp, làm giảm sản 
xuất nội tiết tố, chẳng hạn như trong trường hợp 
viêm tuyến giáp Hashimoto. 

— Suy tuyến giáp cũng có thể do phẫu thuật cắt bỏ 
một phần tuyến giáp. 

- Suy tuyến giáp cũng có thể do dùng ¡¿ođở đồng vị 
phóng xạ để điều trị cường giáp gây ra. 

— Khoảng 1% người trưởng thành bị suy tuyến giáp 
không rõ nguyên nhân, phụ nữ lớn tuổi thường có 
tỷ lệ bệnh cao nhất. 


Chổn đoún 
— Nội tiết tố tuyến giáp kích thích tạo năng lượng. 
Do giảm sản xuất nội tiết tố tuyến giáp nên người 
bệnh thường có các dấu hiệu: 
® Mệt mỏi. 
® Ngủ nhiều. 


® Yếu cơ. 


495 


Cẩm nang y khoa thực hành 





494 


® Chuột rút. 


Tim đập chậm. 

® Da khô và tróc vảy. 

® Rụng tóc. 

® Giọng nói khàn. 

® Tăng cân dạng mập do tích tụ mỡ. 

® Hội chứng phù niêm, da và các mô bị dày lên. 
® Phình tuyến giáp. 


Tùy theo mức độ nặng hay nhẹ của tình trạng suy 
tuyến giáp, các triệu chứng trên có thể xuất hiện 
ở các mức độ khác nhau. Suy tuyến giáp nhẹ có 
thể không có triệu chứng hoặc có rất mờ nhạt. Suy 
tuyến giáp nặng sẽ xuất hiện rõ nét tất cả các triệu 
chứng trên. 


Đo hàm lượng TSH (hormon kích thích tuyến giáp) 
huyết thanh để sàng lọc. Kết quả bình thường cho 
phép loại trừ cả hai khả năng nhược giáp và cường 
giáp. 

Nếu TSH cao, đo hàm lượng ¿yroxine (T,) tự do 
trong máu. Nếu kết quả cho thấy T, thấp, chẩn 
đoán xác định nhược giáp. 

Trong giảm năng tuyến giáp tiềm ẩn, kết quả TSH 
huyết thanh cao nhưng hàm lượng TT, tự do lại bình 
thường. Trong trường hợp này, việc bắt đầu cung 


Bệnh hệ nội tiết 





cấp T, cho bệnh nhân vào lúc nào là tùy thuộc vào 
chỉ định của bác sĩ điều trị. 


Những khó khăn trong việc chẩn đoán bằng các 
xét nghiệm chức năng tuyến giáp ở người lớn tuổi 
thường do các bệnh không liên quan đến tuyến giáp 
hoặc do tác dụng của các loại thuốc đang sử dụng. 


Điều trị 


Hầu hết các trường hợp giảm năng tuyến giáp 
ở người lớn tuổi có thể điều trị tốt. Nên để nghị 
chuyển đến bệnh viện những bệnh nhân trẻ tuổi 
hoặc có thể trạng quá yếu ớt. 


Điều trị giảm năng tuyến giáp bằng £yroxin dạng 
viên uống. Bắt đầu với liều 100ug mỗi ngày (50ug 
cho bệnh nhân trên 50 tuổi). Dùng liều 25 — 50ug 
cho những bệnh nhân quá lớn tuổi hoặc có bệnh 
tim. Nếu khởi đầu với liều thấp hơn, mỗi tháng 
tăng liều 25ug mỗi ngày và giữ nguyên sau khi đạt 
đến 100ug mỗi ngày. 

Kiểm tra TSH mỗi tháng một lần. Ngừng thuốc 
ngay khi 7SH trở lại bình thường. 

Liễu duy trì thông thường là 100 — 150ug mỗi ngày. 
Với các bệnh nhân trẻ tuổi, nếu mức 7SH đã được 
kiểm soát nên giảm liều £hyroxin để tránh loãng 


xương. 
495 


Cẩm nang y khoa thực hành 








—_ Trong thời gian điều trị, bệnh nhân cần được theo 


dõi kiểm tra hằng năm. Các xét nghiệm chức năng 
tuyến giáp phải được thực hiện ở những bệnh nhân 
trẻ tuổi, hoặc khi có nghi ngờ về mức độ điều trị 
thiếu hoặc thừa. Ðo hàm lượng TSH huyết thanh 
là cách tốt nhất để theo dõi điều chỉnh việc điều trị 
bằng £hyroxin vì phương pháp này cho phép đánh 
giá chức năng tuyến giáp trong những tuần trước 
đó. Tuy nhiên, mức T, huyết thanh thay đổi nhanh 
hơn so với mức 7SH, vì thế mức T, có thể vẫn bình 
thường ngay cả khi bệnh nhân không tuân thủ việc 
điều trị trong thời gian trước đó và chỉ mới bắt đầu 
điều trị ngay trước thời điểm kiểm tra. 


CƯỜNG GIÁP 


Là tình trạng tuyến giáp gia tăng hoạt động, sản xuất 
quá nhiều nội tiết tố £hyroxin. 


Nguyên nhôn 


496 


Cường giáp có thể là một bệnh tự miễn, chẳng hạn 
như bệnh Bœsedou (hay bệnh Grơue). Trong bệnh 
này, kháng thể của cơ thể kích thích sự sản xuất 
nội tiết tố của tuyến giáp. Đây là dạng cường giáp 
thường gặp nhất. 

Nguyên nhân hiếm gặp hơn là do tuyến yên tiết 
ra quá nhiều 7SH (hormon kích thích tuyến giáp). 
Tình trạng này có thể xảy ra khi bị u tuyến yên. 


Bệnh hệ nội tiết 








U tuyến giáp, trong một số trường hợp cũng đủ mức 
độ để gây cường giáp. 


Chổn đoón 


Phình tuyến giáp. 
Yếu cơ xương và cơ tim, có thể có loạn nhịp tim. 


Có cảm giác ăn ngon do tăng chuyển hóa, nhưng 
vẫn sụt cân. 


Lôi mắt, xuất hiện ở khoảng 30 - 50% bệnh nhân. 
Mắt lôi ra và phù nề mô quanh nhãn cầu làm mắt 
nhìn trừng trừng. 


Chẩn đoán xác định khi xuất hiện các triệu chứng 
bằng cách thực hiện các xét nghiệm. Ðo hàm lượng 
TSH huyết thanh để sàng lọc. Nếu 7SH giảm, tiếp 
tục tiến hành đo lượng T, tự do trong máu. Chẩn 
đoán xác định cường giáp khi kết quả cho thấy T, 
tự do có mức độ cao. 

Nếu mức T, tự do là bình thường, có thể cần tiếp 
tục đo mức T, riiodothyronine) tự do để chẩn đoán 
chứng nhiễm độc T,. Có khoảng dưới 5% bệnh nhân 
cường giáp rơi vào trường hợp này. 


Điều trị 


Điều trị tùy thuộc vào nguyên nhân gây cường giáp 
đã được chẩn đoán xác định. 


497 


Cẩm nang y khoa thực hành 





— Trong khi chờ đợi kết quả chẩn đoán xác định, 
có thể dùng ngay một loại propranolol (Inderdl, 
Obsidan...) viên 40mg, mỗi ngày 3 lần để nhanh 
chóng giảm nhẹ các triệu chứng, nếu điều đó là cần 
thiết. Dùng kết hợp với carbimazol. 


— Liễu điều trị có thể bắt đầu với carbimazol, 20 — 
40mg mỗi ngày và duy trì cho đến khi bình giáp, 
thường là sau 4 - 8 tuần. Sau đó vẫn tiếp tục dùng 
thuốc nhưng giảm liều duy trì còn 5 —- 15mg mỗi 
ngày. Carbimazol hiếm khi — nhưng có thể — gây 
mất bạch câu hạt, với biểu hiện như đau họng. 


- Thăm khám lâm sàng và đo hàm lượng T, huyết 
thanh 6 tháng một lần để đánh giá chức năng tuyến 
giáp. 

— Khi quyết định ngừng điều trị, cần kiểm tra mức 
TSH và T, tự do để đánh giá chức năng tuyến giáp. 
Không cần thiết phải theo dõi bệnh nhân hơn một 
năm sau đó, nhưng cân cảnh báo bệnh nhân về 
khả năng xuất hiện trở lại các triệu chứng. Điều trị 
bằng carbữnazol tiếp tục trong 18 tháng có thể giúp 
khỏi bệnh suốt đời. 


BÉO PHÌ 


Là tình trạng trọng lượng cơ thể vượt quá mức bình 
thường và không cân đối với chiều cao. Béo phì được xác 
định dựa theo chỉ số trọng lượng cơ thể (body mass index 


498 


Bệnh hệ nội tiết 





- BMIT). Cách tính chỉ số này là lấy trọng lượng cơ thể 
chia cho bình phương chiều cao. 


Ví dụ: Một người cao 1,7 mét, nặng 6ðkg, sẽ có chỉ số 
trọng lượng cơ thể (BMT]) là: 


6ð : (1,7 x 1,7) = 22,5 


Cũng với chiều cao này, nếu cân nặng đến 90kg, chỉ số 
BMI sẽ là: 


90: (1,7 x 1,7) = 31 


Căn cứ vào cách tính BMT như trên, người ta xác định 
tình trạng béo phì dựa theo chỉ số BMT như sau: 


® Từ 25 - 29,9 : quá cân (hay béo phì độ D 
® Từ 30 - 39,9 : béo phì nhẹ (độ II) 
® Trên 40 : — béo phì nghiêm trọng (độ III) 


Béo phì đang là vấn đề gây lo ngại ở nhiều nước trên 
thế giới, đặc biệt là các nước phát triển. Khoảng 30% dân 
số nước Anh bị béo phì độ I, khoảng 3% béo phì độ II và 
0,3% béo phì độ II. Tại Hoa Kỳ, trước năm 1960 có 31% 
dân số bị béo phì. Tỷ lệ này tăng thêm 13% trong năm 
1960, và tăng gấp đôi trong khoảng từ năm 1980 — 2000. 
Riêng số trẻ em và thanh thiếu niên bị béo phì gần như 
đã tăng gấp 3 lần trong thời gian này. 

Các chuyên gia y tế đã xác định mối tương quan giữa 
tình trạng béo phì và sức khỏe. Tỷ lệ tử vong vì các loại 
bệnh tật khác nhau tăng gấp đôi ở những người có chỉ số 
BMI là 35, và tăng vọt theo cấp số nhân khi chỉ số BMI 


499 


Cẩm nang y khoa thực hành 








tăng cao hơn nữa. Tại Hoa Kỳ, thống kê cho thấy có đến 
70% các trường hợp bệnh tim liên quan đến béo phì, và 
những người béo phì được xác định là có nguy cơ bị cao 
huyết áp cao gấp 2 lần so với người bình thường. Phụ nữ 
béo phì cũng có nguy cơ bị ung thư vú cao gấp 2 lần so với 
người không bị béo phì. 


Béo phì không phải là bệnh, nhưng là nguyên nhân 
làm cho rất nhiều bệnh trở nên trầm trọng hơn, trong đó 
các bệnh nguy hiểm nhất là: 


® Cao huyết áp 

® Bệnh tim thiếu máu cục bộ 
® Tiểu đường 

Các bệnh đường hô hấp 
Viêm khớp 


Sỏi mật 


Giãn tĩnh mạch 


Các biện phóp giảm côn 


500 


Nguyên tắc đầu tiên để giảm cân là số năng lượng 
đưa vào cơ thể (tính bằng cœơiori) phải thấp hơn 
số cœlor¿ tiêu thụ trong ngày. Như vậy, một mặt 
cần phải giảm cung cấp năng lượng qua thức ăn, 
một mặt cũng cần phải gia tăng mức tiêu thụ calori 
hằng ngày bằng cách tăng cường hoạt động cơ thể. 


Xác định một chế độ ăn uống thích hợp với những 
nguyên tắc chung cần được tuân thủ hết sức nghiêm 


Bệnh hệ nội tiết 








ngặt, chẳng hạn như giảm thịt động vật, mỡ béo, 
tăng chất xơ (/ber), nhiều rau cải, trái cây, ngũ 
cốc... Nên có sự tư vấn của một chuyên gia dinh 
dưỡng hoặc bác sĩ điều trị trước khi chọn lựa một 
chế độ ăn uống thích hợp để theo đuổi. 

Không nên yêu câu giảm cân quá nhanh. Với chế độ 
ăn uống cung cấp không quá 1000 ca/or¡ mỗi ngày, 
người bệnh có thể hy vọng giảm cân từ 0,5 — 1kg 
mỗi tuần. 

Chế độ ăn gợi ý thích hợp với đa số người béo 
phì thường cung cấp từ 1200 — 1500 cœiori¡ mỗi 
ngày, trong đó thành phần thức ăn thuộc nhóm 
cœrbohydrat chiếm 60%, chất béo (tốt nhất là từ 
nguồn thực vật hoặc chất béo chưa bão hòa) chiếm 
30%, và chất đạm (vẫn là ưu tiên cho đạm thực vật) 
chiếm 10%. Theo chế độ ăn này trong vòng 20 tuần 
có thể sẽ giúp giảm được khoảng 10% trọng lượng 
cơ thể. 

Việc sử dụng thuốc để giảm cân đã được xác định 
là hoàn toàn không có lợi. Thuốc chỉ có tác dụng 
trong thời gian ngắn và có thể gây ra những rối 
loạn trong cơ thể. 

Cần điều chỉnh chế độ sinh hoạt thường ngày, gia 
tăng mức độ hoạt động như ởi bộ, chạy bộ, giảm 
thời gian nằm hoặc ngồi, đặc biệt là phải duy trì 
đều đặn việc tập thể dục buổi sáng. Tốt nhất là 
nên chọn một môn thể thao thích hợp để tham gia 
thường xuyên. 


501 


" " 


CHÓNG MẶT 


Là tình trạng rối loạn cảm giác thăng bằng, tạo ra ảo 
giác là mọi thứ chung quanh đang quay tròn theo chiều 
ngang hoặc theo chiều dọc. Cảm giác quay tròn này xảy 
ra ngay cả khi người bệnh nằm yên không cử động. 


Người bệnh rất thường mô tả nhầm lẫn giữa những 
cảm giác choáng váng, ngây ngất, dễ té ngã hay gần ngất 
xỉu với chóng mặt. Do đó, cần hỏi kỹ về cảm giác thực 
sự của người bệnh để xác định có đúng là chóng mặt hay 
không. 


Chóng mặt không phải là bệnh, mà là triệu chứng xuất 
hiện trong một số bệnh khác nhau. Chóng mặt thường 
kèm theo cảm giác buôn nôn, và trong một số trường hợp 
có thể có rung giật nhãn cầu. 


Nguyên nhôn 
— Nguyên nhân thường gặp nhất là uiêm mê đạo tai 
(uiêm ống bán khuyên). Viêm mê đạo xương thường 
xảy ra do một bệnh nhiễm trùng như cúm, viêm tai 
giữa... 
502 


Bệnh hệ thần kinh 








— Những nguyên nhân hiếm gặp là: 

® Bệnh ÄMfén¡ère 

® Xơ vữa động mạch ở người già 

® U não, đột quy não 

® Cơn thiếu máu tạm thời 

® Thiểu năng động mạch sống nền 

® U thần kinh thính giác 

® Xơ cứng rải rác 

® Bệnh tâm thân, liên quan đến sự ám ảnh, sợ 
khoảng trống... 


Chổn đoón 
— Viêm mê đạo tai thường kèm theo buồn nôn, nôn 
và rung giật nhãn cầu. Bệnh nhân bước đi lảo đảo, 
không vững. Viêm mê đạo xương thường xuất hiện 
sau một bệnh nhiễm trùng không được điều trị tốt 
như cúm, viêm tai trong hoặc viêm tai giữa. 


— Bệnh Mén¡ère thường gây ra từng đợt chóng mặt 
nghiêm trọng, có thể làm người bệnh té ngã, kèm 
theo các biểu hiện như giảm thính lực, ù tai, rung 
giật nhãn cầu. Giảm thính lực hay ù tai cũng có thể 
là dấu hiệu của u thần kinh thính giác. 


— Chóng mặt do xơ vữa động mạch ở người già thường 
xuất hiện vào những khi di chuyển đầu đột ngột. 


508 


Cẩm nang y khoa thực hành 








— Chóng mặt do các nguyên nhân khác được chẩn 
đoán dựa vào các triệu chứng kèm theo. 

— Chẩn đoán xác định thường cần phải khám mắt, 
khám tai và hệ thống thần kinh. Đôi khi cần chụp 
X quang cắt lớp não. 


Điều trị 
—_ Sau khi chẩn đoán loại trừ các trường hợp ác tính, 
cần trấn an bệnh nhân về tính chất tạm thời, 
thoáng qua của cơn bệnh. Hầu hết các trường hợp 
nghiêm trọng cũng chỉ kéo dài trong khoảng 2 - 3 
ngày và thường bình phục hoàn toàn sau khoảng 6 
tuần. 


— Viêm mê đạo do các bệnh nhiễm trùng không được 
điều trị triệt để sẽ có nhiều nguy cơ tái phát. Do đó, 
cần điều trị tốt các bệnh nhiễm trùng, viêm mê đạo 
sẽ tự khỏi. 

—_ Hướng dẫn bệnh nhân rèn luyện đi bộ nhiều hơn để 
cơ thể tự tạo khả năng bù trừ. 

— Nếu cần điều trị triệu chứng, có thể chỉ định 
prochlorperazin dạng viên uống Bðmg, mỗi ngày 3 
lần, hoặc tiêm bắp thịt 12,ðmg nếu bệnh nhân bị 
nôn nhiều. 

— Khi có những dấu hiệu nghi ngờ trong chẩn đoán 
hoặc khi bệnh kéo dài hơn thời gian dự kiến, cần 

504 


Bệnh hệ thần kinh 








chuyển bệnh nhân đến chuyên khoa để được chẩn 
đoán kỹ hơn. 


ĐAU ĐẦU 

Là một tình trạng được hiểu theo nghĩa rất bao quát, 
từ cảm giác hơi căng thẳng, khó chịu trong đầu cho đến 
những cơn đau dữ dội làm bệnh nhân phải ôm đầu lăn lộn. 
Trong hầu hết các trường hợp, đau đầu thường là phản 
ứng của cơ thể trước một nguyên nhân bất lợi nào đó, và 
rất hiếm khi là biểu hiện của bệnh lý nghiêm trọng. Có 
đến hơn 80% các trường hợp đau đâu là do căng thẳng, 
trong khi đó chỉ có khoảng 4 trong số 100.000 trường hợp 
đau đầu là do bệnh lý nghiêm trọng. 

Khoảng 8 - 12% số người trưởng thành bị đau nửa 
đầu. 


Nguyên nhôn 


— Nguyên nhân thường gặp nhất là do trải qua sự 
căng thẳng: làm việc căng thẳng quá lâu, hoặc ở 
quá lâu trong môi trường nhiều tiếng ôn, hoặc liên 
tục gặp phải những vấn đề gây lo lắng, bực dọc hay 
căng thẳng, hoặc sau một chuyến đi xa mệt mỏi... 


—_ Các nguyên nhân bệnh lý rất đa dạng, thường gặp 
nhất là các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên, 
nhất là viêm xoang. 


— Chứng đau nửa đầu. 


505 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Đau răng. 

Chấn thương đầu. 

Viêm khớp xương ở cổ. 

Một số nguyên nhân hiếm gặp là: 

® Unão 

® Xuất huyết dưới màng nhện 

® Cao huyết áp 

® Viêm động mạch thái dương 

® Phình động mạch ở não và tăng áp lực nội sọ 


® Viêm màng não 


Chổn đoón 


506 


Chẩn đoán loại trừ các trường hợp ác tính dựa vào 
triệu chứng nghiêm trọng kèm theo. 


Nếu không có các triệu chứng nghiêm trọng kèm 
theo, việc chẩn đoán chủ yếu là theo đõi kỹ và kịp 
thời phát hiện các triệu chứng xấu khi chúng vừa 
xuất hiện. 


Đau đầu do căng thẳng được xác định qua tìm hiểu 
môi trường sinh hoạt, tính chất lặp lại của cơn đau 
đầu trong những điều kiện nhất định, mức độ không 
nghiêm trọng của cơn đau, cảm giác đau căng khắp 
đầu và cảm giác bó chặt hoặc nhạy cảm từng vị trí 
trên da đầu, thường không kèm theo buồn nôn. 


Bệnh hệ thần kinh 








Chứng đau nửa đầu thường có những biểu hiện đặc 

trưng là: 

® Đau một bên đầu, đau dữ dội, ê ẩm, da đầu căng 
giật theo nhịp mạch và đau nặng hơn khi làm 
việc. 

® Buồn nôn hoặc nôn. Bệnh nhân có thể sợ tiếng 
động, sợ ánh sáng. 

® Cơn đau có thể kéo dài từ 4 — 72 giờ và lặp lại 
nhiều lần. 

® Rối loạn thị giác xuất hiện ở khoảng 20% các 
trường hợp đau nửa đầu. 

Các dấu hiệu nghiêm trọng cần lưu ý là: 

® Đau đầu đột ngột. 

® Đau đầu xuất hiện lần đầu tiên và đặc biệt nghiêm 
trọng. 

® Đau đầu tiến triển, càng lúc càng trầm trọng 
hơn. 


® Khởi phát đau đầu sau 50 tuổi. 

® Đau đầu có thay đổi mức độ ý thức. 

® Có chấn thương đầu trong thời gian gần đây. 

® Các dấu hiệu thực thể khác thường, đặc biệt là 
thần kinh khu trú. 

® Có triệu chứng của viêm màng não. 

® Các động mạch thái dương nhạy cảm đau. 


507 


Cẩm nang y khoa thực hành 








® Không đáp ứng điều trị. 


— Khi có một trong các dấu hiệu trên hoặc khi việc 


chẩn đoán có nghỉ ngờ, không chắc chắn, cần chuyển 
ngay bệnh nhân đến chuyên khoa. 


Điều trị 


508 


Đau đầu do căng thẳng chỉ cân nghỉ ngơi, dùng 
thuốc giảm đau nếu cần, và trấn an bệnh nhân về 
tính chất không nghiêm trọng của căn bệnh. 


Cơn đau nửa đầu thường khởi phát do một số tác 
nhân nhất định, chẳng hạn như do mệt mỏi, căng 
thẳng, do uống cà phê, rượu, khi bị khát hoặc đói. 


® Hướng dẫn bệnh nhân nhận ra các tác nhân và 
loại trừ là biện pháp tốt nhất để ngăn ngừa những 
cơn đau nửa đầu. 

® Các thuốc giảm đau chỉ có tác dụng hạn chế trong 
điều trị bước đầu. Có thể cho dùng paracetamol, 
codein và dihydrocodein. 

® Đôi khi cũng cần dùng thuốc chống nôn nhưzne£ocÏo- 
prơmid. Cũng có thể sử dụng các loại thuốc kết 
hợp giảm đau và chống nôn, như Migrœleue. 

® Nếu các thuốc trên không mang lại hiệu quả, dùng 
một loại ergofzmin như Gynergen, Cornutamin 
hoặc GynofÐrt, với liều 1 —- 2 mg mỗi lần uống, 
sau nửa giờ dùng tiếp nếu cơn đau chưa giảm. 
Thuốc được dùng hạn chế, liều tối đa trong 24 


Bệnh hệ thần kinh 








giờ không được quá 6 mg và liều tối đa trong một 
tuần không được quá 12 mg. 


® Điều trị dự phòng với những bệnh nhân đau 


thường xuyên có thể dùng proprơnolol 40 mg, mỗi 
ngày 2 — 3 lần, hoặc p¿zofiƒfen 1,5 — 3 mg mỗi buổi 
tối. 


ĐAU MẶT 


Đau mặt có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, 
nhưng thường không thể phân biệt rõ ràng. Một số bệnh 
nhân trầm cảm có thể bị đau mặt hoàn toàn do nguyên 


nhân tâm lý. 


Nguyên nhôn 


Đau dây thần kinh sinh ba 

Viêm xoang 

Nhiễm trùng răng hay răng bị lèn chặt 

Rối loạn chức năng khớp thái dương hàm dưới 
Đau nửa đầu 


Viêm động mạch thái dương (hiếm gặp) 


Chổn đoón 


Đau dây thân kinh sinh ba thường gây đau dữ đội, 
đau như bỏng rát hoặc như kim châm ở vùng phân 
bố của một hay nhiều nhánh của dây thần kinh sọ 


509 


Cẩm nang y khoa thực hành 








não thứ V, đau một bên và đau nhiều hơn khi chạm 
nhẹ vào hoặc khi tiếp xúc với gió lạnh. 

Rối loạn chức năng khớp thái dương hàm dưới 
thường gây đau vùng trước tai, đau nhiều hơn khi 
ăn, thường kèm theo tiếng lục cục ở khớp. 

Đau do các nguyên nhân khác được chẩn đoán dựa 
vào những triệu chứng kèm theo. 


Điều trị 


510 


Đau dây thần kinh sinh ba thường chỉ cần dùng 
thuốc giảm đau. Hầu hết các trường hợp đều thuyên 
giảm sau vài tuân. Nếu đau nghiêm trọng, cho dùng 
Carbamazepin 100mg mỗi ngày 3 lần. Có thể tăng 
liều đến 200mg tùy theo đáp ứng của bệnh nhân. 
Một số trường hợp không đáp ứng điều trị có thể 
cần chuyển đến chuyên khoa để xem xét điều trị 
bằng phẫu thuật cắt nhánh dây thần kinh sinh ba 
bị ảnh hưởng. 

Rối loạn chức năng khớp thái dương hàm dưới thường 
ít khi phải điều trị bằng thuốc. Trấn an bệnh nhân 
về tính chất không nghiêm trọng của bệnh. Hướng 
dẫn bệnh nhân khi ăn nên chuyển sang nhai ở phía 
không đau, tránh các thức ăn cứng, tránh nhai quá 
lâu. Nếu đau nhiều có thể cho dùng một loại thuốc 
kháng viêm không s¿eroid. Những trường hợp quá 
nghiêm trọng, chẳng hạn như hàm răng bị khóa 
chặt, nên chuyển đến chuyên khoa. 


Bệnh hệ thần kinh 








Liệt BELL 


Liệt Bei! là sự tự phát đứt dây thần kinh chi phối các 
cơ bám da một bên mặt, tạo ra sự biến dạng của mặt ở 
phía bên này. Bệnh nhân có thể cảm thấy đau ở sau tai 
trước khi bị liệt, nhưng thông thường hơn là một bên mặt 
bị liệt mà hoàn toàn không có đau. 


Chổn đoón 


Loại trừ khả năng herpes bằng cách tìm dấu hiệu 
các mụn nước ở tai hay miệng. 


Kiểm tra xác định là bệnh nhân có thể nhắm mắt 
bên bị liệt để tránh cho giác mạc không bị hớt mòn. 
Nếu không, phải có hướng xử trí thích hợp. 


Kiểm tra các dây thần kinh sọ não khác để đảm 
bảo là vẫn bình thường. 


Các trường hợp tai biến mạch máu não liên quan 
đến nơron vận động của dây thần kinh sọ não thứ 7 
cũng có thể gây liệt mặt tương tự, nhưng khác biệt 
ở điểm là bệnh nhân có thể nhướng lông mày bên 
phần mặt bị ảnh hưởng. Trong liệt Bei/ thì bệnh 
nhân không thể làm được điều này. 


Điều trị 


Khoảng 65% trường hợp liệt Bel tự khỏi hoàn toàn 
trong vài tuần, không cân điều trị. Các trường hợp 
khác có thể mất thời gian lâu hơn để hồi phục. 


ð11 


Cẩm nang y khoa thực hành 





— Có thể rút ngắn thời gian hồi phục bằng cách cho 
dùng prednisolon 40mg mỗi ngày, liên tục trong 1 
tuần, sau đó giảm liều thấp dân sao cho sau 3 tuần 
nữa thì không còn dùng thuốc. 


— Nếu bệnh nhân không thể nhắm mắt bên bị liệt, 
cho dùng nước mắt nhân tạo nhỏ vào mắt, chẳng 
hạn như hypromeiiose. Hướng dẫn bệnh nhân băng 
mắt vào buổi tối để tránh sẹo giác mạc. 


— Nếu bệnh chuyển biến tốt hơn vào khoảng ngày thứ 
10, đó là dấu hiệu tiên lượng tốt. 

—_ Các bệnh nhân trẻ tuổi thường có tiên lượng tốt. 

—_ Đối với các bệnh nhân bị liệt mặt kéo dài, co cứng 
hay mặt biến dạng nhiều, có thể cần xem xét đến 
khả năng phẫu thuật thẩm mỹ. 


TẠI BIẾN MẠCH MÁU NÃO 


Là tổn thương một phần não do không được cung cấp 
đủ máu hoặc do rỉ máu qua vách mạch. Điều này sẽ gây 
ảnh hưởng đến các cảm giác, vận động hay chức năng có 
liên quan đến vùng não bị tổn thương. 

Tai biến mạch máu não là một trong những nguyên 
nhân gây tử vong hàng đầu ở các nước phát triển. Riêng 
tại Hoa Kỳ, tai biến mạch máu não là nguyên nhân gây 
tử vong đứng hàng thứ ba, và là nguyên nhân hàng đầu 


512 


Bệnh hệ thần kinh 





gây ra các di chứng khuyết tật kéo dài suốt đời. Theo ước 
tính, mỗi năm có khoảng 700.000 người Mỹ bị tai biến 
mạch máu não. Mặc dù được chăm sóc với những điều 
kiện y khoa hiện đại nhất, trong số này vẫn có đến 25% 
phải tử vong. Nếu tính chung những thiệt hại vật chất 
do tai biến mạch máu não gây ra cũng như những chi phí 
chăm sóc sức khỏe để đối phó với tình trạng bệnh này, 
mỗi năm Hoa Kỳ phải tiêu tốn đến hơn 40 tỷ đô-la! 


Nhìn chung, khoảng 50% bệnh nhân bị tai biến mạch 
máu não có hy vọng hồi phục gần như hoàn toàn sau lần 
tai biến đầu tiên. Một số khác hồi phục chậm hơn. Đa 
số bệnh nhân bị liệt vẫn có khả năng tập đi trở lại. Có 
khoảng 5% trường hợp để lại di chứng tàn tật suốt đời và 
bệnh nhân cần được chăm sóc lâu dài. 


Nguyên nhôn 
— Như đã nói, tai biến mạch máu não xảy ra khi có 
sự thiếu máu ở một vùng não. Những nguyên nhân 
thường gặp gây ra tình trạng này là: 


® Máu đông: tắc nghẽn do cục máu đông tạo nên 
ở thành động mạch, do đó máu không thể được 
đưa đến để nuôi một vùng não nào đó. Khoảng 40 
— ð0% trường hợp tai biến mạch máu não là do 
nguyên nhân này. 

® Nghẽn mạch, hay thuyên tắc mạch, là tình trạng 
tắc nghẽn do một khối (thường là cục máu đông) 
trong động mạch não. Nguyên nhân này gây ra 


515 


Cẩm nang y khoa thực hành 








514 


khoảng 30 — 35% trường hợp tai biến mạch máu 
não. 

® Xuất huyết não: do vỡ một mạch máu và chảy 
máu bên trong hoặc trên bề mặt não. Nguyên 
nhân này chiếm khoảng 20 — 25% các trường 
hợp tai biến mạch máu não, nhưng thường ảnh 
hưởng đến một vùng não rộng hơn, với những 
triệu chứng đột ngột và nghiêm trọng hơn, với tỷ 
lệ tử vong cũng cao hơn nhiều so với các nguyên 
nhân khác. 

Những yếu tố nguy cơ có thể xem là nguyên nhân 

gián tiếp dẫn đến các trường hợp tai biến mạch 

máu não là: 

® Cao huyết áp, làm suy yếu thành động mạch, tạo 
điều kiện cho mạch máu dễ dàng bị vỡ. 

® Xơ vữa động mạch, làm hẹp động mạch, tạo điều 
kiện cho các trường hợp tắc nghẽn dễ dàng xảy 
ra. 

® Các bệnh tim như rung nhĩ (một kiểu loạn nhịp 
tim), tổn thương van tim và nhồi máu cơ tim. Đây 
là các nguyên nhân tạo thành cục máu đông ở 
tim, rồi được di chuyển theo dòng máu đến não. 
Tại đây, khi động mạch đủ hẹp để cục máu bị giữ 
lại thì sự tắc nghẽn xảy ra. 

® Bệnh đa hồng câu, tăng /¿piđ máu, nghiện thuốc 
lá cũng là những nguyên nhân làm tăng nguy cơ 


Bệnh hệ thần kinh 








tai biến mạch máu não, vì chúng làm trầm trọng 
hơn các bệnh cao huyết áp và xơ vữa động mạch. 


Chổn đoón 


— Các triệu chứng có thể xảy ra đột ngột và tiến 


triển rất nhanh, chỉ trong vài phút cho đến vài giờ, 
nhưng cũng có thể kéo dài đến vài ngày, tùy thuộc 
vào tính chất của tổn thương não. 

Các triệu chứng có thể xảy ra ở nhiều mức độ khác 
nhau, tùy thuộc vào vị trí, nguyên nhân và mức độ 
lan rộng của tổn thương. Các triệu chứng sau đây là 
thường gặp nhất: 

® Đau đầu 

® Choáng váng 

® Lú lẫn, giảm trí nhớ 


® Rối loạn thị giác 


Nói khó hoặc không nói được 

® Khó nuốt 

Các triệu chứng sau đây xuất hiện trong trường hợp 
nghiêm trọng: 

® Mất ý thức nhanh chóng 

® Hôn mê 

Bệnh nhân có thể nhanh chóng tử vong hoặc bị các 
di chứng tàn tật không thể hồi phục về thể chất 
hoặc tâm thần. 


515 


Cẩm 


nang y khoa thực hành 





Điều 


516 


Tai biến mạch máu não ở bán cầu não ưu thế (thường 
là bán cầu trái ở người thuận tay phải) có thể gây 
rối loạn ngôn ngữ, tiếng nói. 

Tổn thương các vùng não điều khiển vận động ở 
bán cầu phải sẽ làm suy yếu hoặc liệt nửa người 
bên trái, và ngược lại. Liệt nhẹ một bên hoặc liệt 
nửa người là hậu quả của trường hợp tai biến mạch 
máu não nghiêm trọng. 

Nếu các triệu chứng xảy ra nhanh và chỉ tổn tại 
không quá 24 giờ, sau đó hồi phục hoàn toàn, giai 
đoạn này được gọi là cơn thiếu máu tạm thời. 
Chẩn đoán xác định cần chụp X quang cắt lớp não 
để loại trừ các trường hợp như u não, áp-xe não, 
viêm não hoặc xuất huyết dưới màng cứng. 

Chọc tủy sống để chẩn đoán loại trừ viêm màng 
não. 

Cần thực hiện các xét nghiệm để xác định nguyên 
nhân và mức độ lan rộng của tổn thương não: 

® Điện tâm đô. 

® Xét nghiệm máu. 

® Chụp X quang ngực. 

® Chụp X quang mạch máu và chụp cộng hưởng từ. 


trị 
Bệnh nhân mất ý thức hoặc trong trạng thái lơ mơ 
cần được làm thông đường thở, nuôi ăn bằng truyền 


Bệnh hệ thần kinh 





tĩnh mạch hoặc đặt ống thông mũi dạ dày. Thay đổi 
tư thế bệnh nhân thường xuyên để tránh viêm phổi 
hoặc loét da. 


Các trường hợp tai biến mạch máu não do thuyên 
tắc mạch, cho dùng thuốc chống đông máu hoặc làm 
tan cục máu đông. 


Điều trị bằng øspirin trong nhiều trường hợp tỏ 
ra rất hiệu quả trong việc giảm thấp nguy cơ tái 
phát. 


Các di chứng sau hồi phục như khả năng vận động 
và cảm giác có thể cần được điều trị bằng vật lý trị 
liệu. Những bệnh nhân rối loạn ngôn ngữ cần tập 
nói. 


Các bệnh nhân có nhiều nguy cơ tái phát cần được 
điều trị tốt các bệnh lý như cao huyết áp, tiểu đường, 
tăng cholesterol trong máu, và nhất là nên khuyên 
bệnh nhân bỏ thuốc lá. 


Là tình trạng cử động theo nhịp xảy ra không tự ý ở 
các cơ, thường nhất là ở tay, chân, hàm, lưỡi hoặc đầu. 
Run xảy ra do tình trạng co thắt xen kẽ nhanh với giãn 


Nguyên nhôn 
— Những cơn run run tạm thời xảy ra hầu như ở tất cả 


mọi người, vào những lúc xúc động mạnh, do sự gia 


517 


Cẩm nang y khoa thực hành 








tăng nội tiết tố epinephrin (œdrendlin) của tuyến 
thượng thận. 


Run nhẹ và kéo dài thường xuất hiện ở người lớn 
tuổi hoặc đôi khi không rõ nguyên nhân. 


Run cũng có thể là tình trạng có liên quan đến yếu 
tố di truyền, thường gặp trong cùng một gia đình, 
với tính chất cơn run hơi mạnh và nhanh hơn (6 
— 10 lần/giây). 


Run kéo dài có liên quan đến bệnh lý, run giật (4 
— B cơ cùng vận động trong một giây) có thể là do 
hội chứng Parkinson. 


Run cũng là triệu chứng xuất hiện trong các bệnh 
xơ cứng rải rác, bệnh W¡ison, cường giáp, ngộ độc 
thủy ngân, bệnh não do gan ở người nghiện rượu. 
Một số thuốc điều trị có tác dụng phụ gây run, như 
qœmnphetamin, thuốc chống trầm cảm, lith¡, caffein, 
sdÌbutamoi... 


Chổn đoón 


518 


Chẩn đoán tùy theo nguyên nhân, loại trừ các 
trường hợp bệnh lý dựa vào những triệu chứng kèm 
theo. 

Run theo tư thế, chủ yếu là run nhẹ, nhanh, đặc 
biệt là ở hai bàn tay và run nhiều hơn khi duỗi 
cánh tay ra, thường là do xúc động mạnh hoặc do 
cường giáp. Các nguyên nhân bệnh lý tuy hiếm gặp 


Bệnh hệ thần kinh 








Điều 


nhưng cần được chẩn đoán loại trừ qua xét nghiệm 
máu, kiểm tra chức năng tuyến giáp, đo lượng cồn 
trong máu, ngộ độc carbon monoxid. Cần tìm hiểu 
về các loại thuốc mà bệnh nhân đang dùng, chẳng 
hạn như salbutdmol... 


Run khi nghỉ ngơi và giảm khi vận động thường là 
dấu hiệu của hội chứng Parkinson. 


trị 


Các trường hợp không có nguyên nhân bệnh lý 
không cần điều trị. Để giảm cơn run tạm thời, có 
thể cho bệnh nhân uống một ít rượu hoặc thuốc 
chẹn öefơ. 


Run nhẹ được điều trị chủ yếu bằng thuốc chẹn öe¿a 
propranolol (Inderal, Obsidan...) 40mg, mỗi ngày 2 
lần, tăng liều mỗi tuần tùy theo đáp ứng của bệnh 
nhân, cho đến 80 — 160mg một ngày. 

Chuyển chuyên khoa nếu như triệu chứng ngày 
càng trầm trọng hơn mặc dù đã sử dụng đủ liều 
thuốc chẹn öbe¿a như trên. 


BỆNH PARKINSON 


Bệnh lý rối loạn thần kinh kiểm soát các cơ, gây run 
tay, run chân, cứng và yếu cơ, khó giữ thăng bằng khi đi 


đứng. 


Hội chứng Parbinson là những trường hợp có các 


ð19 


Cẩm nang y khoa thực hành 





triệu chứng tương tự như run, cứng đờ, khó nói hoặc nói 
lắp, cử động chậm chạp và da mặt trơ không biểu lộ cảm 
xúc, nhưng có các nguyên nhân khác nhau như ngộ độc 
cœrbon oxid, mangan, thủy ngân... hoặc đi truyền như 
trong bệnh W¡/son, hoặc do dùng các thuốc an thần, thuốc 
chống trầm cảm... Hội chứng Parbinson cũng thường xuất 
hiện ở khoảng 1% những người trên 60 tuổi. 


Thường thì giai đoạn đầu của bệnh Parkinson chưa gây 
ảnh hưởng đến trí năng, nhưng giọng nói có thể chậm 
và ngập ngừng, chữ viết trở nên rất nhỏ. Người bệnh rất 
thường bị trầm cảm. Khoảng một phần ba số bệnh nhân 
vào giai đoạn cuối có biểu hiện mất trí. 


Nguyên nhôn 
— Cho đến nay nguyên nhân gây bệnh cụ thể vẫn 
chưa được xác định, mặc dù đã có nhiều nghiên cứu 
cho thấy là bệnh có liên quan đến yếu tố di truyền 
và các tác động từ môi trường cũng như sự phát 
triển không bình thường của tế bào. 


— Quan sát tiến triển của bệnh cho thấy có nguyên 
nhân trực tiếp từ sự giảm sút trong sản xuất 
dopamin của một số tế bào thần kinh đặc biệt. Ở 
người bệnh Parkinson, các tế bào có chức năng sản 
xuất dopamin bị hủy diệt hàng loạt, dẫn đến giảm 
mạnh chất này trong cơ thể. Do thiếu dopamin, 
một số tế bào thần kinh liên quan không được kích 
thích đúng mức, dẫn đến người bệnh mất khả năng 


520 


Bệnh hệ thần kinh 





kiểm soát các hoạt động của bản thân. Tuy nhiên, 
nguyên nhân của hiện tượng vừa nói trên vẫn chưa 
được làm rõ. 

— Một công trình nghiên cứu được công bố tại Hoa Kỳ 
vào năm 2000 cho thấy ở người bệnh Parbinson còn 
có sự giảm số lượng các sợi thần kinh ở tim. Do đó, 
các nhà nghiên cứu tin rằng bệnh Parbinson cũng 
gây ảnh hưởng đến dây thân kinh ở các cơ quan 
khác nằm bên ngoài não bộ. Điều này giải thích 
một số các triệu chứng thường gặp ở bệnh này như 
tụt huyết áp, táo bón, khó tiểu... 


Chổn đoón 


— Bệnh Parkinson tiến triển chậm. Các triệu chứng 
ban đầu mờ nhạt, ít được chú ý, thường chỉ run nhẹ 
ở một bàn tay, cánh tay hay một bên chân. 


— Người bệnh thường run khi nghỉ ngơi và giảm run 
khi cử động hoặc làm việc. 


— Dần dần, bệnh gây ảnh hưởng đến cả hai bên cơ 
thể, gây cứng, yếu và run cơ, làm người bệnh đi kéo 
lê chân và lảo đảo, mất thăng bằng. 

— Khi bệnh phát triển, bệnh nhân đi những bước 
ngắn, run rẩy và mất khả năng kiểm soát. Bàn tay 
cũng run liên tục, run nhiều hơn khi nghỉ ngơi và 
giảm bớt khi vận động. 

521 


Cẩm nang y khoa thực hành 








Run có thể lan đến đâu, làm người bệnh thường có 
dáng điệu gật gù. 

Người bệnh có dáng điệu cứng nhắc, chậm chạp và 
dân dần trở nên khó khăn ngay cả khi thực hiện 
những công việc đơn giản trong sinh hoạt thường 
ngày như ăn uống, tắm rửa, thay quần áo... 


Điều trị 


522 


Cho đến nay vẫn chưa có thuốc điều trị bệnh 
Parbinson. Việc điều trị chủ yếu nhắm đến kiểm 
soát tốt các triệu chứng và làm chậm tiến triển của 
bệnh. 


Leuodopa (hay L-dopa) là loại thuốc chính được sử 
dụng trong điều trị bệnh Parbinson. Tác dụng của 
thuốc dựa trên cơ chế là khi vào não chất này sẽ 
được chuyển thành đopơmzn. Tuy nhiên, khi dùng 
đơn độc có đến 95% thuốc được cơ thể chuyển hóa 
thành dopzmin trước khi vào được não bộ, do đó 
gây ra nhiều tác dụng phụ hơn là tác dụng điều trị 
chính. Để khắc phục nhược điểm này, người ta dùng 
kết hợp /euodopa với carbidopa, giúp tăng thêm 
lượng /euodopa đến não trước khi chuyển thành 
dopgamin. Các loại thuốc kết hợp theo cách này hiện 
được dùng phổ biến là Sinemet, Atzmet... Ngoài ra 
còn có loại thuốc tương tự kết hợp cœrbidopa và 
bensergzid được bán với nhãn hiệu Mœdopơr cũng 
rất có hiệu quả trong điều trị bệnh Parbinson. 


Bệnh hệ thần kinh 








— Nên bắt đầu với liều L-dopa thấp nhất, 100mg mỗi 


ngày một lần. Tùy theo sự đáp ứng của bệnh nhân, 
tăng liều sau nhiều tuần cho đến khi đạt hiệu quả 
điều trị tốt nhất, có thể đến 400 —- 800mg/ngày, 
chia ra nhiều lần. Lưu ý các tác dụng phụ của thuốc 
có thể là buôn nôn, nôn, biếng ăn và giảm huyết áp 
tư thế. 


Nếu cần thiết có thể dùng thêm các thuốc chống 
tiết cholin tổng hợp, chẳng hạn như £rihexyphenidyl 
(Triphenidyl, Artane...), benzhexol... Các thuốc này 
có tác dụng tốt với những bệnh nhân vừa bị cứng 
đờ vừa bị run. Liều khởi đầu 2mg, mỗi ngày 2 lần, 
tăng dần cho đến ðmg, mỗi ngày hai lần. Lưu ý tác 
dụng phụ của thuốc có thể gây khô miệng, buôn 
nôn, chóng mặt, táo bón, khó điều tiết mắt, mạch 
nhanh. 


Các trường hợp sau đây nên chuyển bệnh nhân đến 

bác sĩ chuyên khoa hoặc đề nghị điều trị tại bệnh 

viện: 

® Bệnh nhân còn trẻ tuổi. 

® Chẩn đoán không chắc chắn. 

® Không đáp ứng với điều trị. 

® Bệnh nhân không chịu được các tác dụng phụ của 
thuốc. 


525 


Cẩm nang y khoa thực hành 








® Điều trị có hiệu quả trong thời gian đầu nhưng sau 
đó bệnh tiến triển và điều trị không còn mang lại 
hiệu quả. 


ĐộNG KINH 


Là tình trạng rối loạn hoạt động não với những hoạt 
động điện não bất thường, gây ra cơn động kinh với sự 
mất kiểm soát hoạt động của cơ thể, thường biểu hiện rõ 
qua các cơn co giật, cứng đờ, thở không đều hoặc ngừng 
thở. Cơn thường chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn rồi 
qua đi, nhưng người bệnh thường phải mất khoảng vài 
giờ để hồi phục hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường. 
Một số người bị động kinh vẫn có thể sống bình thường 
và không có triệu chứng gì khác lạ giữa các cơn. 

Một số bệnh nhân bị động kinh vào tuổi thiếu niên và 
tự khỏi khi trưởng thành mà không cần điều trị. Một số 
khác phải dùng thuốc điều trị liên tục, và một số khác kém 
may mắn hơn, ngay cả khi được điều trị bằng thuốc vẫn 
tiếp tục duy trì các cơn động kinh không thuyên giảm. 


Nguyên nhôn 
— Cơn động kinh xuất hiện do sự rối loạn của hoạt 
động não. Sự rối loạn này có thể gây ra do một số 
căn bệnh, hoặc cũng có thể do chấn thương. Các 
nguyên nhân cụ thể thường là: 
® Chấn thương ở vùng đầu. 


524 


Bệnh hệ thần kinh 








Chấn thương khi sinh nở. 


Nhiễm trùng não hoặc màng não. 
® U não. 


® Tai biến mạch máu não. 


Ngộ độc ma túy. 


Rối loạn do cai ma túy hoặc cai rượu. 


Rối loạn chuyển hóa. 


— Một số trường hợp động kinh hoàn toàn không 
rõ nguyên nhân, và một số khác có thể là do di 
truyền. 


Chổn đoón 


— Chẩn đoán cần phân biệt hai trường hợp: động hinh 
cục bộ (liên quan đến một vùng giới hạn trong não) 
và động binh toàn thể (ảnh hưởng đến một vùng 
rộng lớn trên toàn não bộ, gây mất ý thức). Tuy 
nhiên, các trường hợp động kinh cục bộ cũng rất 
dễ dàng lan rộng trở thành động kinh toàn thể. Vì 
thế, có thể dựa vào mức độ tác động của cơn động 
kinh để phân biệt: 
® Cơn nặng: Trong cơn động kinh, người bệnh mất 

hẳn ý thức, toàn thân cứng đờ rồi co giật liên 
hồi, thở không đều hoặc có thể ngừng thở. Khi 
cơn qua đi, các cơ bắp nhữn ra, có khi người bệnh 
tiêu tiểu không tự chủ, tri giác rối loạn, mất định 
hướng, đau đầu, buôn ngủ. Tất cả triệu chứng mất 


525 


Cẩm nang y khoa thực hành 








đi sau vài giờ, do mất ý thức nên người bệnh 
không nhớ được gì về chuyện đã xảy ra. Nếu cơn 
nặng kéo dài không được điều trị kịp thời rất có 
thể dẫn đến tử vong. 

® Cơn nhẹ: Cơn động kinh xảy ra rất nhanh, thường 
không kéo dài quá 1 phút nên thường gọi là cơn 
uắng ý thúc, đôi khi rất khó nhận ra, vì chỉ biểu 
hiện bằng sự mất ý thức thoáng qua, không kèm 
theo té ngã hoặc co giật. Cơn nhẹ thường gặp ở 
trẻ con hơn là người lớn. Quan sát kỹ trong khi 
cơn xảy ra có thể thấy các ngón tay giật nhẹ, 
chớp mắt hoặc chép môi. 

® Cơn cục bộ đơn giản: Trong cơn động kinh người 
bệnh vẫn giữ được ý thức, chỉ có một số rối loạn 
bất thường thoáng qua như co giật nhẹ, một số 
ảo giác về thị giác, khứu giác, vị giác. Nói chung, 
người bệnh vẫn giữ được ý thức, nhận biết được 
cơn và có thể nhớ để kể lại. 

® Cơn cục bộ phức tạp: cũng gọi là cơn động kinh 
thùy thái dương. Người bệnh mất hẳn ý thức về 
môi trường chung quanh, đờ đẫn, mất phản ứng 
với hoàn cảnh, nhìn vẻ ngoài thấy lóng ngóng, 
vụng về, hoặc chép môi một cách không ý thức. 
Do mất ý thức nên người bệnh thường không nhớ 
gì về việc đã xảy ra. 

Chẩn đoán xác định các cơn động kinh thường khó 

khăn do rất ít khi khai thác được nhiều thông tin 


Bệnh hệ thần kinh 








Điều 


từ bản thân bệnh nhân. Cần chú ý tìm hiểu thêm ở 

những người đã chứng kiến cơn động kinh xảy ra. 

Một số xét nghiệm có ý nghĩa hỗ trợ chẩn đoán 

nhưng thường không giúp đưa đến kết luận, chẳng 

hạn như: 

® Điện não đồ 

® Điện tâm đô (để chẩn đoán loại trừ cơn loạn nhịp 
tim) 

® Chụp X quang cắt lớp não 

® Xét nghiệm máu 

Các trường hợp sau đây cần nhanh chóng chuyển 

bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện: 

® Cơn động kinh xảy ra lần đầu tiên 

® Không chẩn đoán được nguyên nhân 

® Cơn động kinh kéo dài 


® Bệnh nhân có chấn thương ở vùng đầu. 


trị 

Ngay khi xảy ra cơn động kinh, cần xử trí cấp cứu 

như sau: 

® Đặt bệnh nhân nằm nghiêng bên trái. Nên kê gối 
mềm dưới đầu và tránh không để bất cứ vật cứng 
nào ở gần chỗ bệnh nhân nằm. 

® Nới lỏng quần áo, nhất là ở cổ. 

® Kiểm tra mạch ở động mạch cảnh. 


527 


Cẩm nang y khoa thực hành 








® Đảm bảo đường thở thông và bệnh nhân vẫn còn 
đang thở. 

® Sử dụng ngay đzazepơmn 10mg nhét hậu môn (ỗmg 
cho trẻ em). 


— Gọi xe cấp cứu ngay nếu như: 


528 


® Cơn động kinh tiếp tục kéo dài đến 5 phút hoặc 
lâu hơn. 


® Sau khi dứt cơn lại khởi phát một cơn khác nữa. 


® Cơn động kinh đã qua đi nhưng bệnh nhân vẫn 
không hồi phục ý thức. 


Sau cơn động kinh, cần hướng dẫn những người 
thân của bệnh nhân biết cách xử trí cấp cứu khi lên 
cơn. Chỉ định đ/zzepzm= 10mg nhét hậu môn khi có 
cơn tái phát. 


Trước khi tiếp tục dùng thuốc chống co giật, cần 
kiểm tra các loại thuốc mà bệnh nhân đang sử dụng 
để xác định có các loại thuốc tương tác với thuốc 
chống co giật hay không, đặc biệt thường gặp là 
các loại viên uống tránh thai. Hiệu quả tránh thai 
của cả hai loại viên uống tránh thai (viên kết hợp 
và viên đơn thuần) đều bị giảm khi sử dụng chung 
với carbœmazepin, phenytoin, phenoborbiton và 
prừữmidon. Để đảm bảo tác dụng tránh thai, phải sử 
dụng loại viên tránh thai có hàm lượng esfrogen lớn 


Bệnh hệ thần kinh 








hơn 50ug, hoặc nên chọn dùng một biện pháp tránh 
thai khác. 


Lưu ý các tác dụng phụ của thuốc chống co giật: 


® Carbamazepin: buồn ngủ, chóng mặt, đau đầu, rối 
loạn dạ dày-ruột 


® Pj,enyforn: mụn trứng cá, rậm lông, tăng sản lợi, 
trạng thái lơ mơ, rung giật nhãn cầu, tăng mức 
độ suy tim 


® Nairi ualproat: tăng cân, rụng tóc, đau bụng, buồn 
nôn, run, rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ, giảm 
tiểu cầu, viêm gan nhiễm độc (phải kiểm tra chức 
năng gan trước khi dùng thuốc cũng như thường 
xuyên theo đõi trong thời gian sử dụng thuốc). 


Hướng dẫn bệnh nhân tìm ra các tác nhân khởi 
phát cơn động kinh để né tránh. Một số bệnh nhân 
thường khởi phát cơn động kinh do ánh sáng chớp 
lóe, do sự mệt mỏi hoặc sau khi uống rượu... 


Nếu những cơn động kinh vẫn tiếp tục tái phát sau 
khi đã dùng thuốc, tăng liều thuốc chống co giật 
sao cho đủ để kiểm soát các cơn động kinh nhưng 
không gây tác dụng phụ quá mức. 


Để điều chỉnh hiệu quả liều sử dụng, có thể cần 
theo dõi nồng độ thuốc trong máu bệnh nhân. Nông 
độ nhắm đến khi sử dụng carbamazepin là 20 — 
B0umol/L và khi sử dụng phenytoin là 40 — 80umol/ 
L. 


529 


Cẩm nang y khoa thực hành 


— Nếu cơn động kinh không kiểm soát được ngay cả 
khi đã dùng liều tối đa các loại thuốc chống co giật, 
chuyển bệnh nhân đến chuyên khoa hoặc đề nghị 
vào điều trị tại bệnh viện. 

— Nếu cơn động kinh đã kiểm soát được, duy trì việc 
sử dụng thuốc và theo dõi kiểm tra hằng tháng liên 
tục trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Yêu cầu của mỗi 
lần kiểm tra là: 
® Theo dõi mức độ các tác dụng phụ của thuốc. 
® Mức độ thích hợp của loại thuốc đang sử dụng: 

liều lượng, số lần xảy ra động kinh nếu có, tương 
tác thuốc... 


® Xét nghiệm chức năng gan. 





530 


Mục lục 


Tời nói dẦU::iccsxs66654asas944355s1655x6x3843s4c%s56:558.E6a15s0562/7 


Bệnh mắt...........................-.5-ss=e<csessessessessessessessesseseesee Í Ï 
Chẩy nước mắt bất thường 
Nguyên HH bi cssx2550 1240158 1100140 0201205060505 
8i ..ốốỐốốỐốẮố.ốố..ố.ố.ốốốố 
ĐIỀUEf [l2 256 1109912161800 A00 0 4đ No Ai dong :EEsa tảo số 13 
ST KHOG i14 386/8:131A02/218/3 00807085: 18a 21s2ce)A1buSAe 14 
Nguyên nhân 
802isi 18h. ... ốc... 


310018 a6. ..ẽhẽ 7h. 





ma ốc. cố. hố 
Nguyên nhân 
®0R s70 na... ốẽ.. 
37:00... 2... 
CHñ E21 s1sgbiltisttbastv0tadas1i1l02i82niA124áiáá 
Nguyên nhân 
@iirs.iim in... 
37-1701009Ẽ51. ẼẺ1787.......ẽ..ẽ... 
Mini Ta. ẽốẽ.ẽ..ẽ. ốc 





Nguyện ?HHÂT is 20011 nangtiQ ben 204105612 0e8 17 
8i tui ...ốố.ốố.ố.Ốốố.ốố..ẽ 17 
37.010 ẽ.. 18 


Cẩm nang y khoa thực hành 

















LC TTIđL S81 200107250 1301Á 015722418) 150107315108 110564127513311511218 17 18 
Nguyên nHận:.:sŠ:z22442461x006 la tá xi l6 l4 S0gsd6 0s 2, 18 
CGhẩn.đöáieiiit6sslalaaebeOaudalrausddoadt 19 
2178005271. ố.ẽ. hố 'ẽ.. 20 

MT dO£ttnsttoadtndlti l0 S801 1501. 115M IÊ#ety1avs91as 4u rẻ 21 

1. Mắt đỏ không đau 

Viêm Kết ẬÊ x6 1556: 02c451 50641665 0586155115661 sa 2Á bấy 
Ni29)/2a0411EU11SE27277. 77.7... .ố..ốốốốẽố 22 
Chẩn đoán 
2170mm. ...ố...ố..ốố.ố..ố... 

Xuất huyết dưới kết mạc .........................-.---:---<-c + 24 
Nguyên nhân và chẩn đoán ..................... .-.-- +: scc+xsc>s 24 
21200077 7... 24 

5: AldQÓ (CÓ Q1 slkeœ\( GuÁG2§0ess4l8i4G0a164a0Áa616a41e4e 24 

Món? 6láC HA ve cc6u ta 106 1 x6: c8 ket Os8 2x v80x16s019 684 và 24 
NgUyên:HHẬT ¿v1 26i4tg 2x0 0su3x144)055080340)1561352x5 0g 24 
ØiEims0 1 ...ố.ố.ốố.ốốẽ. 25 
3112100iis mm... .ẽ..ố..... 25 

Nhiễm HieiBes giác/HIAễ sáu s46614646 106562 0846keoiiuelss 26 
Nguyễn;nhÃÏ: ¿2:22 10906176 05561030811: 86380264 26 
Chẩn? dUÁn::8::0ti54010060sa 1 tátgriddltbvete8 sa 26 
3]121/1ui8 rẻ... 26 

Dị Vật Vào mắt ....................... 2. L Q22 HS 1n vn key 26 
Nguyên 'hRấTÌ;¿¿i:icsist255y8015 0260 1355118146616026 51s 02x5 865136: 27 
Chẩn đoán 
211200100111... .Ố.ố..ẽ 


532 








Mục lục 
TặăNg nhấH 4Ð :isxi:15221155411751 62851 01 t3 4 ái v1 051% k0 2x04 Luật tầng 29 
Nguyễn Hhấ Ti 2sv226x6xxgbagfasxiddoanosesgseisg 29 
Chai c0 2 0 đt n0 n0 4112x168 51003 10100 26 30 
Điều D00 v18 c6 dáng Hà GB la l0 8 516 tk àề 31 
3, ÄlốT tJƯ KHÔNG (Ö(suastraadlilllkenabkifasegsyxasaoatt 32 
Những nguyên nhân thường gặp............................ --.--- 32 
Những nguyên nhân hiếm gặp....................... -.--.--c 5552 32 
Giảm thị lực đột ngột ...........................- - +. 2s ren 32 
Những nguyên nhân thường gặp........................... --.--- 33 
Giảm thị lực diễn tiến ......................... .--- 5 + s S2 zzsecezsee 33 
Những nguyên nhân thường gặp............................ --.--- 34 
Những nguyên nhân thường gặp ở người lớn tuổi........ 35 
ĐỤC thủy TỊHH THẾ" cá 666cc 80A se (1g 
Nguyên.ñhHấn 2s 11s 1155116 466 si g1g88112 0a xo sẽ 
Chẩn doöáThgi9:126 06x05) 0tl0sixosag0nsusen 
2I121mui 7 .ố.ốỐốỐố.ốố.ốố. 





Hiện tượng ruồi bay 


Bệnh tai, mũi, họng .......................... .----e<<<ss<sssssesss.e 40 


217-.77....ố......ẽ..ẽ 40 
Nguyễn nhân -.‹:..:..:-¿::: ¿2:22 222 6211121081016105025165 562 sec 40 
@IEs 0n... ốẽ 42 
217imuwRem re... 42 

Chấtttiết TỪ tẠI ‹¿ss¡ss26s4 12464006404 64030s4 05536140028 43 
Nguyên:ñhHân ⁄z.1s:i6c2c 2611 0g 1Á Sa 9 se, 44 
@ si. ố.ố.ố..ố.ố 44 
2112180108. ẽa.h.. rẽ... ẻẽ 44 


Cẩm nang y khoa thực hành 














3U! 12524267101 25Á1115164 17 và là 44 20540 s0 tebth áo tt no đv chau gác Lệ e tay 46 
Nguyên nHậN:.:z25:2224220050018054 báu Số cà 1g 21091814 1410556, 46 
CGhẩnđöáiciit 6a d6 blsrsetitttosaaftaoieoteedtp 47 
I8". ẽ.ẽ hố... 

DJ ST 41014 mi LkpdddasigllnbialAlsbalaegtstek MEMBIEidiievted Mobi 
Nguyên nhân 
ii... ..ốốốốốố.ốố.ố 
2]750mj8mm T7 .....ố.ố.ố.ốố.ố.. 

Niêmi.mũi:dlTỨN <¿isácissccs4 6401468064 1SẪ 044 xSAt 36x vàng 2á 51 
Nguyên:nHẩn iccïcc72xxi 5111111 s4 Gà ng bố s01 18115401 5s: S St 52 
Chẩn đöánhgxi32x8xs2x6ixavgitsdivsasaeallbenisäe 52 
Điều is: 1666 Lái S6 g3 t0 Eb Gà C6: cấy là a6 1SEt #651 6656 (1x 53 

Cháy iiểu mũ 22166: 016 0o l0 401142161 06044 66035 0681 1sctxE 54 
Nguyên nhân ‹¿::¿:¿-:;5sx:24x2020205165214126 115102 15665526 1s 54 
Chẩn đoán 
212100181071 11 7... .ẽ 

JDGEIDHL4Z:51121ả11851442044-4011t61/ 212940106 3512 À tây 13334104 12 stu 56 

Nghẹt mũi cấp tính......................... -.- --c+scsecseeesveerreerxes 56 
Nguyên:nhHẬ c3, 92x2sscy 6v tgsbb 000 la v24 GẼ010139 16904 56 
Chẩn d0áPícã1143axá4apsfssiiaitowdegibi (v6 nà 57 
311211078 re... ốc... 57 

Nghẹt mũi mạn tínhh............................ ..-- ---«««=+«+sxkesssssvesss 58 
Nguyên nhân 
Chẩn đöẩmh.s:z2.:100018L0)81 H000 1g de tt 
2112000... ..... 

534 








Mục lục 
ĐAU.RORB 222221021 6211466641055: 40001 001 l2 4140541 0515 2y a2 59 
Nguyễn,nHậN:::i:ẽ:22i226tlssgbs6 nổ sct tt (A05á: 112 se 59 
Chẩn: d04fiictgsisi1c811»ittxvbvwfnoeaostidtiseieita 60 
21110... ẽố.ẽ .ẽẻ .ẽ. 61 
Sựip' hạch bạch. huyết VŨïNg: CỔ sásiiselgdll dua ga dale. 63 
Nguyên nhân 
8u Eiirs Ta. .....ốố. ốc 
2175/nuwR me... .....ố..ố...ố. 
Khăn TIẾT E 12795411712. GâN kiệt tệ, SưÓ CÀ) 39a vss619482051ag556. 02) 65 
Nguyên nhân 511i: 2 2c 5t 1611x426 i 0182x111 Sạc 65 
Chẩn(doáTcsvtita6xsssacsfiSfiialuosdsarlitovavtiaa 66 
211210uI8 1n... ...ẽ... 66 
là Dšc riDadfn6 6i tlaftjferbfisoifG09đ06090-0120X88012 00816285: 67 
N21)... ..ố..ố.ố.ố.ố..ố..ẽ.ố 67 
Chẩn đoán 
2]121mui na. ..ố.ốốố..ốố.ố.ẽ.ẽ.ẽ. 





Bệnh tỉm mạch...........................osss=555s<<<sSs<ssssssssesssses G9 





HUyết:4p GA0 ii 0005650109 A80S00a0i6irettsaisufeg 69 
IEbi-iIss m1. ..ố.ố.ốố.ốốốốốẽố. ốc 78 
Chân đau cách hồi............... 5c St stsserrrerrrres 83 
Xơ vữa động mạch ...........................-- - -- «+ << 1+ rree 85 
Đánh trống ngực 

8100ả-40i9 118.1911911 na... rẽ. 
ĐãU:thất'BBỨG1:2::e 0212458000 NIAG A0 logo 0 li t4 ác se 
Ì1Nn 18s ...... 96 


Cẩm nang y khoa thực hành 














Chăm sóc sau nhồi máu cơ tỉm..................... .- ----+ 5+ ++ 101 
k0) A010 9e 0n na nan. acc 104 
Bệnh Raynaud - Hiện tượng Raynaud......................... 111 
Ji0jI:003107170517 111... ..ẽ. . nan. 113 
Bệnh đường hô hấp ........................ .....124 





Hen phế quản (suyễn)..................... ..- + csc cv scserersee 124 
Nhiễm trùng đường hô hấp trên ............................. -- 131 
F22222 12 2666 ch c1 665 0 Ti Rẻ 1t che ch chế cxa non 18a bày cu vững 133 
T2 2  ...... ai... 137 
B010 nga. ca... 140 


Bệnh đường tiêu hóa................................«..««........ 44 


536 


Rối loạn tiêu hóã:::::.:¡- v20 6 126v bov 144 
Loét đường tiêu hóa........................-- «se k* se 148 
Viêm thực quản hồi lưu.......................¿--+-++cc+xsxssxexss 154 
HỘI THIÊN E225: 254220505 2x0 6i 805 Ất vN 1 0g t0 15 gi 5 vàn gà et sẻ 159 
Tiểu CHẤY12266.1001052n64e6c6igck6i344661stx0ets6to/ 6046066 161 
NI212HIE10NN/912EEETTẸ.7.eee......ố ốc 166 
NI 811P110ini/2072775.eeẻe.7.7...ẽ.ẽ 168 
Táo Đổ cscix6ctig 2n Ao kicli6 054613455644: E486 s46 0 sïx 170 


MU. Đ[HE LG 2i 65160 000201510106 60006110 Ta cu CỐ cá sci2xbe 175 
MũÚP BC: đÓ te cuc S6 v6 Su ga le kệ là S s2 khi 181 
0/)8IRe6o 11 .ố.ố ẽ.ố.ốố.ố.ố ốc 182 
Nhiễm nấm Candida........................ ¿5:5 se *++x+xsxssss 183 


Mục lục 
LaFIE/ĐSSI2:226xsg21247010003566189015nx9xbidseeostrbdsso 186 
N19... ốc 187 
J)ạ-0619 TT n"....ố. ốc 188 
CỒN 618126 26606 50 0900669004 2x61 sp) 1616.683 802581412 191 
\ẫV: HIẾU: 5919226412121 g0gga)10/0604)438šx2Wu bi hlas 195 
8E .77............... 199 

Bệnh truyền nhiễm.............................---5-5c<scsecsc«.e.« 209 
`1 ẽẽh.ẽố.ốẽốốố.ốẽố.ẽ.ẽẽ sac 202 
QQuAIĐÍ ¿6215660110221 12 02s t81/ES DA. 0016 16A suug 206 
009 ...ốố.ốốốốẽ ốc ca 210 
i33 Ð TS ẽ.ố ốc. .ốẽ. ca 215 
Việm miầng HãO ::.:::¿.s-:x:: 2222602 05s 162120265161 165 S61 566x03355 221 
00810001017 ........ 223 
Tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn..................... 226 
Ban đỏ nhiễm khuẩn.......................-.- 7c: ccc series 229 
THỦY: dẦU:š217:ss:251550/36600t/E03811816166 S8 L6 (411091 5551 scaa5 232 
87m... .ốố.ốốẽ cố ẽ ẽ.ố.ẽ. 238 
SốtTẾE ¿1010118080126 3ã10abk0000900/00s010/610 01a E Ba 245 
CỐ z¿28111100000002 6000100111 12v100/4/0L2512x3a06 0/54 06 252 
MŨT.1ÔD?Ở Ti soacs200151005926x0912404ixsesebsveodi 255 
BỆNH 7OPIBE211024020105514430546330004 205842 0L56336340300LE5g2905Euxsk 257 
im. ẻ.ẽ.ẽ.ẻ. 260 
VIỆT: BÀ 6: 262610516 0000 n0 1060 00 2x6 219 E2 c3 0s1x ki cá x68 263 
[5m00 se mẽ... ch 269 
NO II QC ếch c9 Tá not at và ng ca 0t ct  v14 279 
IBIAa1I9S TT... ố.ẽốẽ 287 

537 


Cẩm nang y khoa thực hành Mục lục 








Sản KHOi con v4.0 665566/56495866814406516/6086/65/4656 20/7 








Những điều cần biết trước khi mang thai .................... 297 
Chẩn đoán có thai..................- Si tsts xitsirerrrerrrrrrei 300 
Khám thai đỊNH KỸ :scxcss5sx 56x 5sssgl0ia90asEs0sk5aasxiso 302 
Xuất huyết trong thai kỳ..................... ..--csccsccssscserres 303 Chầy máu âm đạo ngoài chu kỳ kinh nguyệt 
Giai đoạn đầu tiên.....................-ccctsnrrrerrreerrrrre 303 hoặc sau giao hợp...................---cccccccccccecree 327 
ĐauU:Btng KỈHHssizxisissc16 40560604 1440060 x61206 180118 329 
Đau kinh nguyên phát ........................-..--c--<<<<<+ 329 
Đau kinh thứ phát 
Lạc nội mạc tỬ CUnB.......................- -- + se ke 
.20012440nipf 1. ....ốố.ốẽẽ 
Thiếu máu khi mang thai................... ..-- ¿7+5 + s+ssxscsss 307 j1 4uIim ram ra 8n nh ẽ.ẽ..ẽ ốc. 
TỐT 0 Ề GÀ CÓ nu  n Tá 4 2 60 2v g su 309 Đau Vùng:-ChậU:::..::...-.:-.:2222252252212612212201153 532182 5 16 
Tiên:sản:BIậE:t, 00162818 0isg 2 RIAdiád nga 310 Khí hư và các bệnh lây qua đường tình dục.............. 340 
Ngôi lệch::¿szsx9saislnessulfubsgteidAouititeavpal 312 Nhiễm nấm Candida......... 
5E0imTi ma... cố... 312 Nhiễm nấm Gardnerella 
8U ƯB‡:2:212256 xá t22ai981294:đ1ii118302tu#ggt 312 Nhiễm Trichomonas........................ ...-- 5s c+s+2 
Ra máu sau khi sinh .......................- ----c cv 313 ChỉlamVdlá:c722/1ss t6 sysyteksl 00006 xua 
Sốt:5AU:SINHtisisveivv0ftni de sao Gistn Sa 313 Bệnh lậu (gonorrhea) ........................ -.- + sex 
Trầm cảm sau sinh................... - .ccc c1 1122 5111111 se 314 Mụn cóc sinh dỤC........................-- + << cscssx csss ke 





Kiểm tra sau sinh Herpes sinh dục 





Những vấn đề khi cho con bú...................... --:-- +5 ss<5s5+ 317 Rảm lô si 52x02 5200160 s20trkipnt son sản 
Í SH 2-27 2960140660061 10611 s0 đa D0 tt gấu xạ tAceo4s/ Mác nói 317 Phát hiện sớm ung thư VÚ................---- +25: +252s+s+ss+2 
Đầu vú đau hoặc nứt.......................-- se k se ssecez 320 f8 i10 SE. ......ố..... 
Bầu vú:căng TC cát ndt0ácfgsasbdatstbae 321 Mãn: KIHRsSx 250622 itiaasblsaeki 


538 539 


Cẩm nang y khoa thực hành 














Liệu pháp thay thế hormon (HRT)................... ..... --- -‹- 356 
Bệnh ở cổ tỬ cung............... .-.- :c: + St strrsrrrrrrrrerrks 363 





Nhiễm trùng đường tiết niệu 


Sối HIẾY HIỆU:¿2-1ixixizsesxsfsbcictisbiaissigiianaltitdses 381 
Tiểu không tự Chủ.................. .¿--cc St scxcxstsrrererrrrereres 386 


Các vấn đề về tình dục........................-............-.. 392 


Ít ham muốn tình dục 











Giiao:HQD)đAU11::.2c2ss(21114401108103813 16) gần ta 04 6153 080154258 0g= 
IE8e 00s ST... .ẽ.ố.ố 398 
`0 0101805007 ........... 401 
Không đạt cực khoái ............................ ..-- «<< c++++<cse+ 402 
Các biện pháp tránh thai..............................-..... 406 

Khái hiệm GhÙB::s.::.s2cs56546262144)16016 0126051263 641460 A4 406 
Viên uống tránh thai kết hợp.................. .-.- ----:--++:+>+ 409 

Chống chỉ định 

CáCH:dÙH By; 7:22x12140480 506x618 6x 0000116103 0101542818 

Ưu — nhược điểm.......................-- c5 S2 c+scc+scczs 414 

Một số vấn đề khi dùng thuốc...................... ----- 416 
Viên uống tránh thai đơn thuần 

Chống chỉ định .......................--¿--c-+cscsxcerseeeeees 

GáCH:dÙNE St: 55581056 0106 11600066048210811528858x 

Ưu — nhược điểm........................-- c5 c2 c+s£c+scc+s 420 


540 











Mục lục 
Các dạng thuốc tiêm và cấy dưới da......................... 421 
Thuốc tiêm bắp thịt 
Thuốc cấy dưới da..................... .--‹ sec s+csssesss 
Tránh thai sau giao hợp..........................- -- ---+ se sex 
SỬ dụng: HOÏTROH soi sássergiibessiise te dbá 
Dùng dụng cụ tránh thai đặt trong tử cung........ 424 
Dụng cụ tránh thai đặt trong tử cung ......................... 425 
Chống:ChÍ dịThisssxzciissasa lai ytinoini 8x 425 
CáCH)dÙIIE 2522220086216 18sn sen g8 se rghei 426 
Ưu — nhược điểm......................- 5 << S2 c2 c2 sẻ 428 
Một số vấn đề khi đặt vòng tránh thai............... 429 
Bổ CAO 25L c2 2165:7146 6110 n0 121118 kuớ bà CEÀ Ga tai cát Số: thác ch về 430 
CáCH:đÙNB:555215550216511.205016500/41014.18X503 c2 1à 431 
Ưu — nhược điểm........................- 55-2 5 S2 c2 2s sẻ 432 
Màng ngăn âm đạo..........................- --Ă Set 432 
CÁCH: dÙñB 109, 2351651109161512 1n Si tD 2 gà tá cà 0a yba 433 
Ưu — nhược điểm ........................-.- 5+ 25 52s c2 <£ss<cc2 434 
Thuốc diệt tỉnh trùng.....................-sccccssxsscserersrrrrrree 435 
Các biện pháp tránh thai tự nhiên............................. 436 
Khái niệm chung......................... ..-- -- sex re 436 
Phương pháp tính vòng kinh.............................- --.--+++ 437 
Cơ sở của quy luật 
Vận dụng trong việc tránh thai.........................--- 439 
ðIIPEnlnt/ssIi11mr 7. .ẻố..ẽ 442 
Xuất tỉnh ngoài âm đạo...................... ..-.c se ssrsrsrreree 443 
541 


Cẩm nang y khoa thực hành 








I6 ...ốốố.ẽ.ẽ.ố an an 444 
ITT3-2i08n 00 5... .. 445 
Rfg-100 0mm... . 446 

Tránh thai đối với phụ nữ sắp mãn kinh................... 447 

Tránh thai đối với phụ nữ sau khi sinh...................... 448 


Nhỉ khOá ccccceccccsSisiassssssssssssssosaseesaveseseseessee. tDT 


Kiểm tra sức khỏe định kỳ............................----c----+- 451 
I0... .ố.ố.ẽ ốc. 451 
TỬ Q,HIến 0 tán HÌỔILveecetgoi 04 16xstutoseog tới 453 
Tiểm:CHỦN ;i16cii:56: À5 Êb giản 0á 2 kệ 454 
Vàng da ở trể sơ sinh................... -.- «5< 3+ sekeesee 456 
Nuôi trẻ bằng sữa mẹ.................. óc St sssererrrres 456 
Nuôi trẻ bằng sữa bình........................ ..--cccssscsxssssss 457 
Cho trẻ ăn dặm và cai sữa.........................--------<<<<<++ 
Cho trẻ ăn dặm ..............................----<ccc<ccccecss 
Cái SỬA c6 22218006 4 gì ai gi 5x01 0 156 


Trẻ khóc nhiều và thất thường 


I1... .ố 


542 











Mục lục 
Các vấn đề về hô hấp.......................---¿--c-cccccscsrerree 
SỐ: HUY Bsa vs Sa l0u690 082320000: 959 00 de 
R0 nh 6.6... ốc ca. ốc Sẽ 





Viêm tiểu phế quản 


Viêm tắc thanh quản 


Hen phế quản ở trẻ dưới 5 tuổi ...................... .- 472 
6s) S8 nh nh... . ốc 475 
00100 an ..ố.ốỐốốố.ẽ 478 


Bệnh hệ nội tiết..................................s---s<s<s<sesesess.set81 


Tiểu -HƯỜN ti2x66 gan Ðeitss sinwlyiseioae 481 
Rối loạn chức năng tuyến giáp ...................... .----.--.- 492 
ÑhỨQG:BIá::::y: 720100015 118xiootfrivsistsdtcoeteoes 492 





ĐảU mi Í:::¿¡::c: 25222220 1211201 6 16051162055 x1ás12 1801305162626 cesisi 509 
000. . .. Ắ....Ẻ..ẽ 511 
Chẩn dgẩÌ s:::c:-s:szi, 20c 1001LA031120108 620660501440 10506sg5 511 





Bệnh Parkinson......................---.-... ccc c2 sec. zsccee 519 
Động KHE: 54 b2 s08 g0 E14 bang 601 10a sà Set vẽ 524 
543 


